i03 n115108 ĐI € 
CON BUỐM 


[Ý THUYẾT "HỒN lÐ ®)ÀI 


Im= ©I8)ei 4$ 





_— 
FaSI 


HäI TTYTTT “T TRÈ 





CON BƯỚM 
LÝ THUYẾT HỖN ĐỘN 





XS B ¬> 
cHOPER ml=lÍ=<ujainllL PHf 


Chủ biên: VŨ CÔNG LẬP 
PHẠM VĂN THIÊU 
NGUYÊN VĂN LIÊN 


CHAOS: MAKTNG A NEW SCIENCE 
Copyright © James Gleick, 1987 

All right reserved 

Bản tiếng Việt © NXB Trẻ, 2011 





BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỤC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM 


Gleick, James 

Từ hiệu ứng con bướm đến lý thuyết hỗn độn / James Gleick ; ng.d. Phạm Văn Thiều, Ngô 
Vũ. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 201 I. 

478tr. ; 20cm. - (Kiến thức bách khoa) (Khoa học và khám phá). 

Nguyên bản : Chaos : making a new science. 

1. Tính hỗn độn của hệ thống. I. Phạm Văn Thiêu d. H. Ngô Vũ d. II. Ts: Chaos : making 
â n€W sCience. 


003.857 — dc 22 
G556 


CON BƯỚM 


IŸ THUYẾT HỖN ĐỘN 


CHAOS - making a new science 


JAMESGLEICK 


PHẠM VĂN THIÊU & NGÔ VŨ dịch 





NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Tặng Cynthya 


Loài người là âm nhạc, 
còn tự nhiên là tiếng ồn 


— 9JjOHN UPDIKE 


MỤC LỤC 


MỞ ĐẦU 11 
HIỆU ỨNG CON BƯỚM 25 


Lorenz và thời tiết trò chơi của ông. Máy tính dở chứng. Dự báo dài 
hạn là thất bại. Ngẫu nhiên - cái mặt nạ che đậy trật tự. Một thế giới 
của những phi tuyến. 


CÁCH MẠNG 59 


Một cuộc cách mạng đang hướng tới. Đồng hồ con lắc và các đu 
quay. Sự sáng chế ra sắt móng ngựa. Một câu đố đã được giải quyết: 
Vết đỏ lớn của Mộc tỉnh. 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 95 


Mô hình hóa các quần thể động vật hoang dã. Khoa học phi tuyến, 
“nghiên cứu các động vật không phải là voi”. Sự phân nhánh. Một 
cuốn phim về hỗn độn và sự cầu khẩn Chúa trời. 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÊN 131 


Một phát hiện về giá bông. Một người chạy trốn nhóm Bourbaki. 
Những lỗi truyền tin và các bờ biển zic-zắc. Những chiều kích mới. 
Nhũng con quỷ của hình học fractal. Động đất. Từ những đám mây 
đến các mạch máu. “Nhìn thấy cả thế giới trong một hạt cát”. 


CÁC NHÂN HÚT LẠ 189 
Một bài toán dành cho Chúa. Các hình trụ quay và điểm ngoặt. 
Ý tưởng của David Ruelle về chảy rối. Các vòng kín trong không 
gian pha. 


TÍNH PHỔ QUÁT 241 
Một khởi phát mới ở Los Alamos. Nhóm tái chuẩn hóa. Sự ra đời của 
thực nghiệm số. Đột phá của Mitchell Feigenbaum. Một lý thuyết 
phổ quát. Những bức thư từ chối. Cuộc gặp gỡ ở Como. Những đám 
mây và các bức tranh. 


NHÀ THỰC NGHIỆM 291 


Hêli trong một hộp nhỏ. Dòng chảy và dạng trong tự nhiên. Chiến 
công tỉnh tế của Libchaber. Thực nghiệm kết hợp với lý thuyết. Từ 
một chiều đến nhiều chiêu. 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HỖN ĐỘN 325 
Mặt phẳng phức. Điều ngạc nhiên trong phương pháp Newton. Tập 
hợp Mandelbrot. Sự gặp gỡ của nghệ thuật và thương mại với khoa 
học. Vùng biên là các lưu vực fractal. Trò chơi hỗn độn. 


TẬP THỂ NGHIÊN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 365 
Santa Cruz và những năm 60. Máy tính tương tự. Liệu đó có phải 
là khoa học không? Đo tính không thể tiên đoán. Lý thuyết thông 
tin. Từ thang vi mô đến thang vĩ mô. Vòi nước rỏ giọt. Kết thúc 
một kỷ nguyên. 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 413 


Sự hiểu nhằm về các mô hình. Cơ thế phức tạp. Trái tim động lực 
học. Đặt lại đồng hồ sinh học. Sự loạn nhịp chết người. Bào thai gà 
và những nhịp đập khác thường. Hỗn độn với tư cách là sức khỏe. 


HỖN ĐỘN VÀ SAU ĐÓ 453 


Những niềm tin mới, những định nghĩa mới. Nguyên lý II nhiệt 
động học, câu đố về bông tuyết và con súc sắc gian lận. Cơ hội và 
tính tất yếu. 


Vvill 


MỞ ĐẦU 


NEW MEXICO, NĂM 1974. Cảnh sát của ngôi làng nhỏ Los 
Alamos thỉnh thoảng lại để ý đến một người đàn ông hay lang 
thang trong đêm tối, hết đêm này sang đêm khác, đốm thuốc 
lá đỏ lập lòe nổi trôi trên các con phố nhỏ hắt hiu. Anh ta đi bộ 
suốt nhiều giờ, vô định, trong ánh sáng của các ngôi sao xuyên 
qua bầu không khí nhẹ bỗng của các dãy núi hình mâm xôi. 
Cảnh sát không phải là những người duy nhất bị kích thích trí 
tò mò. Ở Phòng Thí nghiệm Quốc gia, một số nhà vật lý đã biết 
rằng ngày làm việc của người đồng nghiệp mới của họ kéo dài 
tới 26 tiếng đồng hồ - nhưng thời gian thức của anh ta bao giờ 
cũng lệch pha, rất hiếm khi trùng với những lúc thức của họ. 
Điều đó xem ra thật kỳ cục, ngay cả với Phân Viện Lý thuyết. 

30 năm sau kể từ khi Robert Oppenheimer lựa chọn khu vực 
hẻo lánh của bang New Mexico này để chế tạo bom nguyên 
tử, Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos đã không ngừng 
được mở rộng trên một cao nguyên hoang vắng, tiếp nhận 
các máy gia tốc hạt, các laser khí, các thiết bị hóa học, hàng 
ngàn nhà nghiên cứu, nhân viên hành chính và các kỹ thuật 
viên, cùng với một trong số những trung tâm siêu máy tính 


12 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


lớn nhất thế giới. Một số những người kỳ cựu ở đây vẫn còn 
nhớ các lán trại bằng gỗ được dựng vội trên các vỉa đá, vào 
năm 1940, nhưng đối với đa số các nhân viên làm việc ở Los 
Alamos bây giờ, những người trẻ tuổi mặc quần nhung phong 
cách sinh viên, áo sơ mi công nhân, thì những người đầu tiên 
chế tạo bom nguyên tử chỉ còn là những bóng ma. Nơi khởi 
thảo những ý tưởng tỉnh túy nhất là Phân viện Lý thuyết, gọi 
là Phân viện T, cũng như người ta gọi Trung tâm Tính toán 
là Phân viện C và Phân viên X là đơn vị khí tài. Phân viện T 
gồm hơn một trăm nhà vật lý và toán học, được trả lương cao 
và không phải chịu những ràng buộc về giảng dạy và công bố 
những công trình nghiên cứu như trong môi trường đại học. 
Họ là những nhà khoa học tài năng và lập dị. Khó có thể làm 
cho họ ngạc nhiên về một điều gì. 

Nhưng Mitchell Feigenbaum là một trường hợp đặc biệt. 
Anh chỉ công bố trên danh nghĩa cá nhân một bài báo duy 
nhất và chỉ nghiên cứu những đề tài mà bề ngoài xem ra chẳng 
có tương lai gì. Mớ tóc rậm trước trán hất ngược ra phía sau 
để lộ vằng trán rộng giống như phong cách của các nhạc sỹ 
lãng mạn Đức. Cái nhìn của Feigenbaum sắc sảo và mê đắm. 
Eeigenbaum thường nói rất nhanh và hay lược bớt các mạo từ 
và đại từ, giống như những người dân gốc Trung Âu, mặc dù 
anh sinh ra ở Brooklyn. Khi làm việc, Feigenbaum như bị ma 
ám. Khi không thể làm việc, Feigenbaum đi bộ và suy nghị, 
bất kể đêm hay ngày, nhưng thường là ban đêm. Một ngày 24 
tiếng dường như không làm cho Feigenbaum cảm thấy quá 
cực nhọc. Tuy nhiên, Feigenbaum từ bỏ “chu kỳ” cá nhân của 
mình khi thấy rằng không thể dậy được lúc hoàng hôn, và điều 
này xảy ra nhiều lần mỗi tháng. 


MỞ ĐẦU 13 


Ở tuổi hai mươi chín, Feigenbaum đã trở thành một nhà bác 
học đích thực, một cố vấn lý tưởng mà người ta rất muốn tham 
vấn về các vấn đề đặc biệt gai góc. Một buổi tối, trên đường 
đi làm, Feigenbaum gặp Harold Agnew, giám đốc Phòng Thí 
nghiệm, vừa từ phòng làm việc bước ra. Agnew là một nhân 
vật đầy quyền lực, một trong những học trò đầu tiên của 
Oppenheimer. Trên một chiếc máy bay kỹ thuật đi kèm theo 
chiếc máy bay ném bom Enola Gay, ông ta đã bay trên bầu 
trời Hiroshima và quay cảnh thả quả bom nguyên tử đầu tiên 
của Phòng Thí nghiệm xuống thành phố này. 

“Người ta nói rằng cậu rất thông minh, ông nói với 
Feigenbaum. Nếu thực sự như vậy thì sao cậu không giải quyết 
vấn đề tổng hợp hạt nhân bằng laser đi?” 

Ngay cả những người bạn của Feigenbaum cũng băn khoăn 
tự hỏi không biết rồi Feigenbaum có thực hiện nổi một công 
trình nào của riêng mình hay không. Mặc dù sẵn sàng trả lời 
các câu hỏi của bạn bè, nhưng Feigenbaum lại tô ra không 
muốn dành các nghiên cứu của mình cho những vấn đề sinh 
lợi. Feigenbaum suy nghĩ về sự chảy rối của các chất lỏng và 
khí. Feigenbaum suy nghĩ về thời gian - liệu nó có trôi liên tục 
hay trôi bằng các cú nhảy rời rạc, như một chuỗi các hình ảnh 
của một bộ phim về vũ trụ? Feigenbaum suy nghĩ về khả năng 
phân biệt các màu sắc và hình dạng của một vũ trụ mà các 
nhà vật lý gọi là một kính vạn hoa lượng tử liên tục thay đổi. 
Feigenbaum suy nghĩ về các đám mây, quan sát chúng từ cửa 
số máy bay (kể từ năm 1975 người ta đã cắt các đặc quyền du 
lịch khoa học của anh vì quá lạm dụng) hoặc từ các con đường 
mòn chạy vòng vèo bên trên Phòng Thí nghiệm. 


14 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Trong các phố núi của miền Tây, mây hoàn toàn không có 
gì giống với các đám sương mù thấp lè tè, đều đều đơn điệu và 
ẩm ướt choán đầy không khí của miền Đông. Ở Los Alamos, 
bên trên các dãy núi lửa, các đám mây lan tỏa trong bầu trời, 
ngẫu nhiên, chắc chắn rồi, nhưng cũng theo một cách rất trật 
tự, định hình thành các môtíp thon mảnh hoặc cuộn thành các 
nếp gấp đều đặn như các nếp cuộn của não. Một buổi chiều 
giông gió, khi những tia chớp rạch ngang bầu trời chiếu sáng 
và làm rung động khí quyển, người ta nhìn thấy những đám 
mây ở cách tới năm mươi cây số, lọc và phản chiếu ánh sáng, 
và toàn bộ bầu trời dường như sắp đặt một lời trách khéo các 
nhà vật lý: các đám mây là một trong những khía cạnh của 
tự nhiên đã bị các trào lưu lớn của vật lý học lãng quên - các 
hình dạng mờ nhòe và đây chỉ tiết, có cấu trúc và không thể 
tiên đoán được. Feigenbaum đã suy tư về các vật thể này, trong 
yên lặng và bỏ qua vấn đề sinh lợi. 

Đối với một nhà vật lý, phát minh ra sự tổng hợp các hạt 
nhân bằng laser, khám phá ra bí mật về spin, màu và vị của 
các hạt cơ bản, xác định nguồn gốc của vũ trụ mới là các vấn 
đề đáng để quan tâm. Còn tìm hiểu về các đám mây là vấn 
đề của các nhà khí tượng học. Giống như các nhà vật lý khác, 
Feigenbaum có thứ tiếng lóng riêng để xếp loại các vấn đề 
này: chẳng hạn hiển nhiên là để nói rằng bất kỳ một nhà vật 
lý thực sự nào cũng có thể hiểu được một kết quả như vậy sau 
khi đã khảo sát và tính toán một cách thích hợp. Còn không 
hiển nhiên là để chỉ một công trình buộc người ta phải kính 
nể và xứng đáng đoạt giải Nobel. Đối với các vấn đề khó khăn 
nhất, các vấn đề mà người ta không thể thực hiện thành công 
nếu không nghiên cứu lâu dài và tỉ mỉ tận gan ruột của vũ trụ, 


MỞ ĐẦU 15 


các nhà vật lý học dành cho các từ như sâu sắc. Năm 1974, 
khi mà rất ít đồng nghiệp biết thì Feigenbaum đã nghiên cứu 
một vấn đề sâu sắc: đó là hỗn độn. 


NƠI HỒN ĐỘN BẮT ĐẦU chính là nơi mà khoa học cổ điển 
dừng bước. Từ khi có các nhà vật lý nghiên cứu các định luật 
của tự nhiên, thế giới hoàn toàn chưa biết gì về sự hỗn độn 
của khí quyển, của biến động, về các biến động của các quần 
thể động vật, các dao động của tim và não. Khía cạnh rời rạc 
và hỗn độn, dường như không có quy luật này của tự nhiên, 
tất cả vẫn còn là một bí hiểm, thậm chí còn bị coi là quái dị. 

Nhưng trong những năm bảy mươi, một vài nhà khoa học 
ở Mỹ và châu Âu đã bắt đầu khám phá hiện tượng hỗn độn. 
Đó là các nhà toán học, vật lý học, sinh học, và hóa học, tất 
cả đều đổ xô đi tìm mối quan hệ giữa các loại hành trạng bất 
thường đó. Các nhà sinh lý học đã phát hiện ra sự tôn tại của 
một trật tự bất ngờ bên trong sự hỗn độn xảy ra trong tim 
người và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự đột tử không 
thể giải thích nổi. Các nhà sinh thái học đã nghiên cứu sự trôi 
sụt về số lượng trong quần thể ngài tằm. Các nhà kinh tế học 
nghiên cứu lại những diễn tiến của thị trường chứng khoán 
trong quá khứ và cố gắng đưa ra một cách phân tích mới. Các 
viễn cảnh hé mở này đã lôi kéo các nhà khoa học đi sâu vào 
lòng tự nhiên, đến với những hình thái của các đám mây, quỹ 
đạo của các tia chớp, các mạng lưới chằng chịt nhỏ li tỉ của 
các mạch máu, tới mật độ các sao trong các thiên hà. 

Khi Mitchell Feigenbaum bắt đầu suy nghĩ về hỗn độn ở Los 
Alamos, ông thuộc một nhúm các nhà khoa học sống rải rác 


16 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


trên hành tinh và hầu hết đều không biết nhau. Một nhà toán 
học ở Berkeley, California, đã lập ra một nhóm nhằm xây dựng 
một cách tiếp cận mới các “hệ động lực”. Ở Princeton, một nhà 
sinh học chuyên nghiên cứu về các quân thể sinh vật chuẩn 
bị đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ để khích lệ tất cả các nhà khoa 
học quan sát hành trạng vô cùng phức tạp ẩn giấu trong các 
mô hình đơn giản. Một nhà hình học làm việc tại hãng IBM tìm 
một từ mới để mô tả một họ các hình - dạng đăng ten, chằng 
chịt, đứt gãy, vặn vẹo, phân mảnh - mà ông coi là nguyên lý tổ 
chức của tự nhiên. Một nhà vật lý-toán người Pháp đã khơi ra 
một cuộc tranh luận khi khẳng định rằng sự chảy rối của các 
chất lưu có thể có mối quan hệ với một đối tượng trừu tượng 
bí hiểm, vô cùng rối rắm phức tạp, mà ông gọi là “nhân hút lạ”. 

Mười năm sau, từ “hỗn độn” đã trở thành một thuật ngữ vắn 
tắt dùng để chỉ một trào lưu phát triển nhanh chóng làm định 
hình lại cấu trúc của chính thiết chế khoa học. Người ta không 
thể đếm xuể các tạp chí và các hội thảo về hỗn độn. Các nhà 
lãnh đạo chính phú (Mỹ - ND) phụ trách mảng nghiên cứu 
phục vụ cho quân sự, cho CIA và cho Bộ Năng lượng đã dành 
những khoản ngân sách ngày càng lớn cho hỗn độn, và thành 
lập nhiều cơ quan chuyên trách quản lý ngân sách này. Tại 
các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu công nghiệp 
lớn, người ta thấy nhiều nhà khoa học quan tâm tới hỗn độn 
còn hơn cả chuyên ngành của họ. Tại Los Alamos, một Trung 
tâm nghiên cứu phi tuyến đã được thành lập để phối hợp các 
nghiên cứu về hỗn độn và những vấn đề có liên quan; nhiều 
cơ quan tương tự cũng đã được thành lập trong nhiều trường 
đại học khác nhau trên khắp nước Mỹ. 


MỞ ĐẦU 17 


Để nghiên cứu hỗn độn, người ta đã tạo ra nhiều kỹ thuật 
đặc biệt trong sử dụng máy tính và các loại hình ảnh đồ họa 
độc đáo, nhằm nắm bắt những cấu trúc cực kỳ tinh tế ẩn dưới 
sự phức tạp. Khoa học mới này đã tạo ra ngôn ngữ riêng của 
nó, một hệ thống thuật ngữ duyên dáng gồm các từ như các 
hình fractal và các phân nhánh, gián đoạn và tuần hoàn, các 
đông phôi của cái khăn mặt gấp và các ánh xạ của chiếc bánh 
rán dẹi. Đó chính là các thành phần mới của sự vận động, 
cũng giống như trong vật lý truyền thống, các hạt quark và các 
gluon là các bộ phận cấu thành mới của vật chất. Đối với một 
số nhà vật lý, hỗn độn là một khoa học về các quá trình chứ 
không phải là về các trạng thái, một khoa học đang trở thành 
chứ không phải là một khoa học đã định hình. 

Bây giờ khoa học nhìn đâu cũng thấy hỗn độn: trong làn 
khói bay lên từ điếu thuốc lá và lan tỏa thành các cuộn xoáy 
không trật tự, trong một lá cờ đang phần phật bay trước gió, 
hay trong dòng chảy của vòi nước chuyển từ chế độ liên tục 
sang chế độ hỗn độn. Hỗn độn xuất hiện trong khí quyển, 
trong chuyển động của máy bay, trong các nút tắc nghẽn giao 
thông, trong dòng chảy của dầu qua các ống dẫn. Dù là môi 
trường nào thì hành trạng này cũng luôn tuân theo cùng một 
số các quy luật mới được phát hiện. Nhận thức được thực tế 
này đã bắt đầu làm thay đổi cách thức mà các doanh nhân đưa 
ra quyết định về mức bảo hiểm, cách thức mà các nhà thiên 
văn học xem xét hệ mặt trời, và cách thức mà các nhà chính trị 
nói về những căng thẳng dẫn tới các cuộc xung đột vũ trang. 

Hỗn độn xóa bỏ ranh giới giữa các lĩnh vực khoa học khác 
nhau. Là khoa học về bản chất tổng thể của các hệ thống, nó 
đã tập hợp các nhà tư tưởng thuộc các lĩnh vực trước kia vốn 


18 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


rất xa nhau. “Cách đây 15 năm, khoa học đã tiến dần tới một 
cuộc khủng hoảng, nạn nhân của sự chuyên môn hóa quá 
sâu”, một sĩ quan hải quân phụ trách việc chỉ ngân sách cho 
khoa học đã nói như vậy trước một cử tọa gồm các nhà toán 
học, sinh học, vật lý học và y học. “Sự xuất hiện của hỗn độn 
đã tạo ra một sự đảo chiều ngoạn mục”. Hỗn độn đặt ra nhiều 
vấn đề thách thức phương pháp luận khoa học kinh điển. Nó 
phát biểu một cách hùng hồn các khẳng định về hành trạng 
phổ quát của cái phức tạp. Các nhà lý thuyết đầu tiên về hỗn 
độn, những người đã sáng tạo ra khoa học này, đều có chung 
một số điểm nhạy cảm. Họ có năng khiếu xác định các hình 
mẫu, đặc biệt là các hình mẫu biểu lộ đồng thời ở các thang 
bậc khác nhau. Họ đam mê cái ngẫu nhiên và phức tạp, đam 
mê các đường viền nham nhở và những nhảy cóc bất ngờ. Các 
tín đồ của hỗn độn - đôi khi họ tự gọi mình như vậy - tư biện 
về quyết định luận và ý chí tự do, về tiến hóa, về bản chất của 
trí tuệ nhận thức. Họ có cảm giác mình đang quay trở lại xu 
hướng quy giản luận trong khoa học, tức là sự phân tích các hệ 
bằng cách khảo sát kỹ lưỡng các yếu tố cấu thành: các quark, 
các nhiễm sắc thể hay là các noron. Họ tin rằng họ đang tìm 
kiếm cái tổng thể. 

Những người ủng hộ nhiệt thành nhất của khoa học mới 
này thậm chí còn đi đến mức khẳng định rằng khoa học của 
thế kỷ XX chỉ để lại có ba thứ đáng nhớ: đó là thuyết tương đối, 
cơ học lượng tử, và hỗn độn. Họ khẳng định, hỗn độn là cuộc 
cách mạng lớn thứ ba mà vật lý học đã trải qua. Như hai cuộc 
cách mạng trước, nó đoạn tuyệt với các nguyên lý của vật lý 
Newton. Như một nhà vật lý học đã nói: “Thuyết tương đối đã 
xóa tan ảo tưởng của Newton về một không gian và một thời 


MỞ ĐẦU 19 


gian tuyệt đối; lý thuyết lượng tử đã xóa bỏ giấc mơ Newton về 
một quá trình đo kiểm soát được; và về phần mình, hỗn độn 
đã loại bỏ ảo tưởng của Laplace về một khả năng tiên đoán có 
tính tất định”. Trong số ba cuộc cách mạng này, thì lý thuyết 
hỗn độn áp dụng trực tiếp cho thế giới tự nhiên ở thang con 
người, tức là có thể nhìn thấy và sờ mó được. Kinh nghiệm 
hàng ngày và các hình ảnh thực về thế giới đã trở thành những 
đối tượng nghiên cứu chính đáng. Vật lý lý thuyết từ lâu đã 
mang lại cho người ta cảm giác, mặc dù không phải bao giờ 
cũng được nói trắng ra, rằng nó đã gần như hoàn toàn xa rời 
những øì mà con người cảm nhận được về thế giới. Không một 
ai biết liệu đó có phải là một dị thuyết mang lại những kết quả 
phong phú hay chỉ đơn giản là một sự lầm lạc, nhưng trong 
số những người nghĩ rằng vật lý học đang lâm vào ngõ cụt, 
lại có người giờ đây xem rằng hỗn độn chính là một lối thoát. 

Ngay cả trong lòng ngành vật lý, nghiên cứu về hỗn độn 
cũng ra đời tách biệt với những trào lưu nghiên cứu lớn. Phần 
lớn thời gian trong thế kỷ XX, dòng chủ lưu của nghiên cứu 
vật lý là vật lý hạt, tức là lĩnh vực khám phá các viên gạch cấu 
thành nên vật chất với các năng lượng ngày càng cao, ở các 
thang ngày càng nhỏ, trong những khoảng thời gian ngày càng 
ngắn. Vật lý hạt đã cho ra đời những lý thuyết về các lực cơ 
bản của tự nhiên và về nguồn gốc của Vũ trụ. Tuy nhiên, một 
số nhà vật lý trẻ lại cảm thấy ngày càng không hài lòng đối 
với sự định hướng của lĩnh vực có uy tín nhất này của khoa 
học - các tiến bộ tỏ ra chậm hơn, tên của các hạt mới nghe 
thật phù phiếm, và lý thuyết đây những chỗ mơ hồ. Họ tin là 
đã nhìn thấy trong hỗn độn những tiền đề của một sự thay đổi 


20 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


có tác động đến toàn bộ ngành vật lý. Theo họ, sự thống trị 
của các tư tưởng trừu tượng chói sáng của vật lý năng lượng 
cao và của cơ học lượng tử đã đủ dài rồi. 

Năm 1980, trong một bản báo cáo mang tính chất tổng kết 
về lĩnh vực chuyên môn của mình với nhan đề “Phải chăng 
vật lý lý thuyết sắp đến hồi cáo chung?”, nhà vũ trụ học 
Stephen Hawking, người hiện thời giữ chức của Newton ở Đại 
học Cambridge, đã nói lên suy nghĩ của đa số các nhà vật lý: 
“Chúng ta đã biết các định luật vật lý chi phối tất cả các hiện 
tượng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta... Chúng ta đã 
đi xa tới mức mà ngày nay trong vật lý lý thuyết, chúng ta đã 
phải trả giá bằng việc phải sử dụng các cỗ máy đồ sộ và chỉ 
phí những khoản tiền khổng lô để thực hiện các thí nghiệm 
mà chúng ta không thể dự đoán được kết quả của chúng.” 

Tuy nhiên, Hawking đã thừa nhận rằng việc hiểu các quy 
luật của tự nhiên trong vật lý hạt hoàn toàn không mách bảo 
cho chúng ta biết phải ứng dụng những định luật đó như thế 
như thế nào ở bên ngoài các hệ sơ cấp nhất. Tiên đoán các 
sản phẩm của một va chạm giữa hai hạt trong một buông bọt 
ở cửa ra của một máy gia tốc là một chuyện; còn tiên đoán 
các xoáy của một chất lỏng trong một đường ống bình thường 
nhất, hay chuyển động của khí quyển trái đất, hoặc hoạt động 
của não người, lại là một chuyện hoàn toàn khác. 

Vật lý của Hawking tỏ ra rất hiệu quả để gặt hái các giải 
Nobel cũng như các khoản tiền khổng lồ cho các thí nghiệm, 
và cũng thường được gọi là một cuộc cách mạng. Có những 
lúc, dường như nó đã đoạt được cái cốc thánh của khoa học, 
đó là Lý thuyết đại thống nhất hay “vật lý của vạn vật”. Nó đã 


MỞ ĐẦU 21 


có khả năng lần ngược trở lại lịch sử hình thành năng lượng 
và vật chất cho tới tận cái khoảnh khắc đầu tiên của Vũ trụ. 
Nhưng vật lý thời hậu chiến có phải là một cuộc cách mạng? 
Hay nó chỉ hưng thịnh bên trong cái khuôn khổ mà Einstein, 
Bohr, và các cha đẻ khác của thuyết tương đối và cơ học lượng 
tử đã đặt ra? Đúng là các thành tựu của vật lý, từ bom nguyên 
tử đến tranzito, đã làm thay đổi quang cảnh của thế kỷ XX. 
Nhưng mặc dù thế đi nữa, tầm ảnh hưởng của nó dường như 
đã bị thu hẹp lại. Hai thế hệ đã qua đi mà không một tư tưởng 
lý thuyết mới nào được nảy sinh làm thay đổi cái cách mà 
những người không phải là chuyên gia suy nghĩ về thế giới. 

Có thể vật lý được Hawking mô tả đã hoàn thành sứ mệnh 
của mình mà vẫn không trả lời được một số câu hỏi cơ bản 
nhất về tự nhiên. Sự sống đã nảy sinh như thế nào? Thế nào là 
chảy rối? Và trên hết, trong một vũ trụ bị chi phổi bởi entropy, 
cụ thể là bị hút một cách không sao cưỡng nối về hướng gia 
tăng sự hỗn loạn, thì trật tự đã xuất hiện như thế nào? Trong 
khi đó, các đối tượng của kinh nghiệm hàng ngày, như các 
chất lỏng và các hệ cơ học, lại có vẻ như quá sơ đẳng và bình 
thường khiến cho các nhà vật lý tưởng rằng họ đã hiếu kỹ rồi. 
Nhưng thực tế lại không phải như vậy. 

Trong khi cuộc cách mạng hỗn độn đang diễn ra, thì các 
nhà vật lý giỏi nhất, không hề mặc cảm, đã quay trở về với 
các hiện tượng ở thang bậc con người. Họ nghiên cứu không 
chỉ các thiên hà, mà cả các đám mây nữa. Họ thực hiện các 
nghiên cứu đây hiệu quả không chỉ trên các siêu máy tính 
Cray, mà còn trên cả các máy tính Macintosh. Các tạp chí uy 
tín nhất đăng tải nhiều bài báo về cơ học lượng tử bên cạnh 
các bài báo về động lực học lạ của một quả bóng nảy trên 


22 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


mặt bàn. Người ta phát hiện ra rằng khả năng tiên đoán được 
cũng trở thành một bài toán cực kỳ khó khăn ngay cả đối với 
những hệ đơn giản nhất. Tuy nhiên, trong các hệ này, trật tự 
cũng xuất hiện một cách tự phát - trật tự và hỗn độn đồng 
hành cùng nhau. Chỉ một loại khoa học mới mới có thể bắt 
đầu bằng cách vượt qua vực thắm ngăn cách giữa tri thức về 
hành trạng của một vật - một phân tử nước, một tế bào của 
mô tim, một noron - với tri thức về hành trạng của tập hợp 
hàng triệu những đối tượng đó. 

Hãy quan sát hai vết bọt nổi cạnh nhau ở chân một thác 
nước. Liệu các bạn có thể khẳng định rằng chúng đã ở gần 
nhau trước khi rơi xuống không? Không thể. Theo ngôn ngữ 
của vật lý chuẩn, thì rất có thể Chúa đã đút vào túi của mình 
các phân tử nước này và hòa trộn chúng một cách tùy thích. 
Theo truyền thống, khi các nhà vật lý gặp các kết quả phức 
tạp, họ thường đi tìm các nguyên nhân phức tạp. Khi họ rơi 
vào một mối quan hệ ngẫu nhiên giữa cái đi vào trong một hệ 
và cái từ đó đi ra, họ bèn cho rằng họ phải đưa cái ngẫu nhiên 
vào trong một lý thuyết thực bằng cách thêm vào đó nhiễu tạp 
hoặc một cái gì đó bất định. Nghiên cứu hiện đại về hỗn độn 
đã bắt đầu trong những năm sáu mươi với ý thức ngày càng 
tăng về thực tế là các phương trình toán học sơ đẳng cũng có 
thể mô phỏng được các hệ dữ dội như một thác nước, chẳng 
hạn. Những khác biệt rất nhỏ ở đầu vào cũng có thể nhanh 
chóng gây ra những khác biệt to lớn ở đầu ra - người ta gọi 
đó là “sự phụ thuộc nhạy cẩm vào các điều kiện ban đầu”. 
Trong khí tượng học, chẳng hạn, hiện tượng này ứng với cái 
mà người ta nửa đùa nửa thật gọi là hiệu ứng con bướm: một 
cái đập cánh của một con bướm hôm nay ở Bắc Kinh sẽ tạo ra 


MỞ ĐẦU 23 


trong không khí các cuộn xoáy có thể biến thành bão tố trong 
tháng sau tại New York. 

Khi các nhà khám phá hỗn độn bắt đầu quan tâm đến phả 
hệ của ngành khoa học mới của mình, họ đã phát hiện ra rằng 
họ có rất nhiều những di sẵn trí tuệ của quá khứ. Nhưng đối 
với các nhà vật lý và toán học trẻ này, những người đang tiến 
hành cuộc cách mạng hỗn độn, thì nổi bật nhất và cũng là 
một trong những điểm xuất phát của họ, chắc chắn đó phải 
là hiệu ứng con bướm. 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 


Các nhà uật lý học có khuynh hướng cho rằng 
những uấn đề duy nhất cần giải quyết là những 
uấn đề biểu: “Đây là những điều biện hiện thời, uậy 
điều gì sẽ xảy đến bây giờ?” 


—RICHARD P. FEYNMAN 


MẶT TRỜI ĐÃ LẶN TRÊN BẦU TRỜI không bao giờ thấy một 
gợn mây. Những cơn gió quét lên mặt đất nhẫn như trên mặt 
kính. Màn đêm không bao giờ buông, và không bao giờ mùa 
thu nhường chỗ cho mùa đông. Trời không bao giờ mưa. 
Thời tiết được mô phỏng trên chiếc máy tính điện tử mới của 
Edward Lorenz đang tiến triển, một cách chậm chạp nhưng 
chắc chắn, trong một buổi trưa mùa thu luôn khô hanh, như 
thể thế giới đã biến thành một vũ trụ hư ảo, hay thành một 
phiên bản thời tiết đặc biệt ôn hòa của miền Nam California. 

Từ khung cửa số phòng mình, Lorenz có thể quan sát thời 
tiết thực bên ngoài, sương mù buổi sáng dày đặc trên khuôn 
viên của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) hay những 
đám mây thấp từ Đại Tây Dương ùa vào lướt trên những mái 
nhà. Sương mù và mây không bao giờ xuất hiện trong mô 
hình trên máy tính của ông. Chiếc máy tính Royal McBee là 
một mớ hỗn độn những dây dợ và đèn điện tử, trông không 
mấy mỹ quan, choán gần hết phòng làm việc của Lorenz, tạo 
ra thứ tiếng ôn lạ rất khó chịu, và hầu như không tuần nào là 
không bị hỏng hóc. Nó không đủ tốc độ và bộ nhớ cần thiết 


28 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


để mô phỏng khí quyển và các đại dương thực của Trái Đất. 
Tuy nhiên, thời tiết kiểu thu nhỏ mà Lorenz phát minh ra 
vào năm 1960 đã khiến các đồng nghiệp của ông phải sửng 
sốt. Từng phút một, chiếc máy cho thấy diễn biến của một 
ngày trôi qua bằng cách cho in ra một lô các con số trên tờ 
listing. Ai đọc được những con số ấy sẽ biết có một cơn gió 
Tây mạnh đang hướng về phía Bắc, sau đó đi xuống phía 
Nam, rồi một lần nữa quay lên phía Bắc. Những trận bão 
được số hóa đang cuộn lên chậm chạp trên quả địa cầu lý 
tưởng hóa. Khi tin này loan khắp cơ quan, các nhà khí tượng 
học khác và các nghiên cứu sinh có thói quen tê tựu quanh 
chiếc máy tính và cá cược về tờ thông báo thời tiết tiếp theo 
của Lorenz. Nhưng không bao giờ có hai tờ thông báo thời 
tiết hoàn toàn giống nhau cả. 

Lorenz yêu thích thời tiết - điều không thể thiếu để trở thành 
một nhà khí tượng học. Ông yêu thích cái tính đồng đảnh 
hay thay đổi thất thường của thời tiết. Ông yêu thích những 
cấu trúc và hình thái hình thành rồi lại tan biến đi trong khí 
quyển, những cơn lốc xoáy và những trận bão, luôn tuân theo 
những quy luật toán học nhưng không bao giờ tái diễn hệt 
như nhau. Khi quan sát những đám mây, dường như ông phát 
hiện ra trong đó những cấu trúc. Một lần, ông phát hoảng với 
suy nghĩ rằng nghiên cứu khoa học về thời tiết giống như mở 
chiếc hộp Pandora°. Giờ đây ông tự hỏi liệu khí tượng học một 
ngày nào đó có thể khoan thủng tấm màn bí mật về điều kì 





* Theo thần thoại Hy Lạp, Pandora là người phụ nữ đầu tiên của nhân loại. Được tạo 
ra để trừng phạt thói kiêu ngạo của đàn ông, Pandora trở thành vợ của epimetheus, 
em của Prometheus. Chính Pandora làm xuất hiện cái ác trên Trái đất, vì đã mở chiếc 
hộp mà thần Zeus dùng để nhốt các đau khổ của con người. Trong chiếc hộp của 
Pandora chỉ còn lại Hy vọng - ND. 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 29 


diệu này không. Thời tiết chứa trong nó một cái gì đó không 
thể diễn tả được bằng các con số írung bình. Tại Cambridge, 
bang Massachusetts, nhiệt độ trung bình cao nhất hàng ngày 
là 24 độ uào tháng G. Tại Riyad, Arập Xêút, trời mưa trung bình 
10 ngày mỗi năm. Tất cả những thứ đó đều là những con số 
thống kê. Vấn đề thực sự ở đây là sự diễn tiến của các hình 
thái trong khí quyển, và đó mới là điều mà Lorenz cố gắng 
nắm bắt trên chiếc máy tính Royal McBee của mình. 

Là Chúa tể trong vũ trụ số của mình, Lorenz hoàn toàn tự 
do lựa chọn các quy luật tự nhiên mà ông thích. Sau nhiều 
lần thử và sai, một cách làm thông thường, chẳng có gì là thần 
thánh cả, ông đã chọn ra được 12 phương trình. Đó là những 
phương trình diễn tả mối quan hệ giữa nhiệt độ và áp suất, 
giữa áp suất và vận tốc gió. Lorenz thừa biết rằng ông đang áp 
dụng trên thực tế các định luật của Newton, những công cụ 
được chế tạo dành riêng cho Chúa Trời, người thợ đồng hồ đã 
tạo ra thế giới và để mặc cho nó vận hành mãi mãi. Nhờ vào 
tính tất định của các định luật vật lý mà sau đó không cần có 
bất kỳ sự can thiệp nào khác. Những người xây dựng các mô 
hình tương tự đều tin rằng các định luật về chuyển động kết 
nối hiện tại với tương lai bằng một sự chắc chắn toán học. 
Hiểu các định luật này tức là đã hiểu được Vũ trụ. Đó chính 
là triết lý ẩn đằng sau sự mô phỏng thời tiết trên máy tính. 

Thực tế, nếu các nhà triết học thế kỷ XVIII hình dung đấng 
sáng thế của họ là một người nhân từ, thích ẩn sau hậu trường, 
thì chắc là họ phải hình dung ra một ai đó giống như Lorenz. 
Đó là một nhà khí tượng học kỳ cục. Khuôn mặt mệt mỏi 
giống như một ông chủ trang trại Hoa Kỳ, nhưng ông có đôi 
mắt sáng lạ thường, đem lại cảm giác lúc nào cũng như đang 


30 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


cười. Ông rất ít khi nói về mình hay về công việc của mình. 
Ông thích lắng nghe và thường chìm đắm trong những tính 
toán, hay suy tư về những điều mà các đồng nghiệp của ông 
cho rằng không thể tiếp cận được. Những người bạn thân nhất 
của ông có cảm giác ông dành phần lớn thời gian của mình 
để sống trong một không gian riêng. 

Khi còn nhỏ, Lorenz là một đứa trẻ say mê thời tiết, luôn 
ghi lại tỉ mỉ nhiệt độ cao nhất và thấp nhất xuất hiện trên 
chiếc nhiệt kế đặt bên ngoài nhà mình ở West Hartford, bang 
Connecticut. Tuy nhiên, Lorenz dành nhiều thời gian ở trong 
nhà, vui thú với những cuốn sách về các trò chơi toán học, 
hơn là quan sát chiếc nhiệt kế. Thi thoảng, cha của Lorenz 
lại giúp cậu giải một số bài toán. Một hôm, hai cha con gặp 
một bài toán đặc biệt khó, hóa ra đây là một bài toán không 
thể giải được. “Tại sao lại không chứ”, người cha nói với con, 
“người ta vẫn có thể giải một bài toán bằng cách chứng minh 
rằng lời giải của bài toán là không tôn tại”. Lorenz rất thích 
câu nói đó, cũng giống như ông luôn yêu thích sự thuần khiết 
của toán học. Và vào năm 1938, khi tốt nghiệp trường Đại học 
Dartmouth, Lorenz đã cảm thấy toán học chính là thiên hướng 
của mình. Nhưng hoàn cảnh lúc ấy đã không cho phép ông đi 
theo thiên hướng đó: Chiến tranh thế giới thứ II nổ ra và ông 
được giao làm việc trong một phân đội khí tượng của Không 
quân. Khi chiến tranh kết thúc, ông đã quyết định ở lại ngành 
khí tượng, nghiên cứu sâu lý thuyết khí tượng bằng cách toán 
học hóa nó nhiều hơn nữa. Ông đã trở nên nổi tiếng khi xuất 
bản một cuốn sách về những vấn đề có tính chất kinh điển 
như sự đối lưu chung của khí quyển. Đồng thời, ông vẫn tiếp 
tục theo đuổi những suy nghĩ về dự báo thời tiết. 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 31 


Đối với phần lớn các nhà khí tượng học nghiêm túc, dự báo 
thời tiết không phải là công việc khoa học. Đó chỉ là công việc 
thường nhật của các kỹ thuật viên, chỉ cần có khả năng trực giác 
nào đấy để đọc được thời tiết của ngày hôm sau trên máy móc 
và trong những đám mây - toàn là phỏng đoán cả thôi. Tại các 
trung tâm nghiên cứu như MIT, khí tượng học quan tâm chủ 
yếu đến những vấn đề có lời giải đàng hoàng. Mặc dù giống như 
mọi người, Lorenz cũng ý thức được những khó khăn của việc 
dự báo thời tiết - vì chính bản thân ông đã từng làm khi còn ở 
trong Không quân -, nhưng ông vẫn ấp ủ một mối quan tâm 
trong bài toán đó, một mối quan tâm về mặt toán học. 

Không chỉ các nhà khí tượng học đánh giá thấp việc dự báo, 
mà trong những năm 1960, không một nhà khoa học nghiêm 
túc nào thực sự tin vào máy tính. Người ta khó có thể hình 
dung được rằng những chiếc máy tính khổng lô này lại có 
một ích lợi nào đó trong khoa học lý thuyết. Do vậy việc lập 
mô hình số về thời tiết chỉ là chuyện lai tạp rất đáng ngờ. Tuy 
nhiên, thời của nó đã đến. Công việc dự báo thời tiết đã phải 
chờ suốt hai thế kỷ nay để có một chiếc máy có khả năng thực 
hiện không biết mệt mỏi hàng ngàn phép tính. Chỉ có máy tính 
mới có thể thực hiện lời hứa của Newton, theo đó thế giới đi 
theo một quỹ đạo tất định, như quỹ đạo của các hành tỉnh, và 
dự báo được như các thiên thực (nhật thực, nguyệt thực...) và 
thủy triều. Về lý thuyết, máy tính có thể cho phép các nhà khí 
tượng học thực hiện được những điều mà các nhà thiên văn 
học đã làm được bằng một chiếc bút chì và thước tính: đó là dự 
báo tương lai của vũ trụ xuất phát từ những điều kiện ban đầu 
và những định luật vật lý dẫn dắt sự tiến hóa của nó. Những 
phương trình chuyển động của không khí và nước cũng đã 


32 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


được hiểu kỹ như những phương trình mô tả sự chuyển động 
của các hành tỉnh. Mặc dù các nhà thiên văn học không đạt 
được sự hoàn hảo - và họ sẽ không bao giờ đạt được điều đó, 
ít nhất là trong hệ mặt trời bị giằng kéo bởi lực hấp dẫn của 9 
hành tỉnh, rất nhiều mặt trăng và hàng ngàn tiểu hành tinh-, 
nhưng các tính toán của họ về sự chuyển động của hành tinh 
lại chính xác đến nỗi người ta quên mất rằng đây chỉ là những 
dự báo. Khi một nhà thiên văn học nói: “Sao chổi Halley sẽ 
trổ lại sau 66 năm nữa”, thì điều đó dường như là một thực tế, 
chứ không phải là một dự báo. Dự báo số mang tính tất định 
đã vẽ nên chính xác quỹ đạo của các tên lửa và các phi thuyền 
không gian. Vậy thì tại sao lại không thể đối với gió và mây? 
Tất nhiên, thời tiết phức tạp hơn rất nhiều, nhưng vẫn bị 
chỉ phối bởi chính những định luật đó. Một chiếc máy tính đủ 
mạnh có thể tương đương với một trí tuệ siêu việt mà Laplace, 
nhà toán học và triết học thế kỷ XVII, người mà hơn ai hết rất 
khâm phục Newton, đã tưởng tượng ra: “Một trí tuệ như thế”, 
ông viết, “sẽ thâu tóm được trong cùng một công thức chuyển 
động của những vật thể lớn nhất của vũ trụ cũng như chuyển 
động của các nguyên tử nhỏ bé nhất; không có gì là bất định 
đối với trí tuệ đó, và tương lai, cũng như quá khứ, đều là hiện 
tại dưới con mắt của nó”. Trong thời đại của thuyết tương đối 
của Einstein và nguyên lý bất định của Heisenberg, sự lạc quan 
của Laplace có thể khiến chúng ta bật cười, nhưng niềm mơ ước 
của ông thực ra vẫn được một phần lớn của khoa học hiện đại 
theo đuổi. Nhiệm vụ của nhiều nhà khoa học thế kỷ XX - các 
nhà sinh học, thân kinh học, kinh tế học - được ngầm hiểu là 
mổ xẻ vũ trụ của họ thành những nguyên tử đơn giản tuân theo 
những định luật khoa học. Tất cả các ngành khoa học này thực 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 33 


ra đều sử dụng một dạng quyết định luận Newton. Những cha 
đẻ của tin học hiện đại cũng đã luôn nghĩ đến Laplace, và lịch 
sử của tin học trùng khớp với lịch sử của dự báo thời tiết, khi mà 
trong những năm 1950, John von Neumamn thiết kế ra những 
chiếc máy tính đầu tiên của mình tại Viện Nghiên cứu Cao 
cấp ở Princeton, bang New Jersey. Von ÑNeumann đã nhìn thấy 
trong mô phỏng thời tiết một công việc lý tưởng cho máy tính. 

Tuy nhiên, vẫn phải có một nhượng bộ nhỏ, nhỏ đến nỗi các 
nhà nghiên cứu đã quên mất là nó vẫn còn đó, ẩn kín trong 
một góc của triết lý của họ như một món nợ chưa được trả. 
Các phép đo không bao giờ là chính xác tuyệt đối. Thực tế, 
các nhà khoa học đi theo ngọn cờ của Newton đã giương cao 
một khẩu hiệu khác, kiểu như: với một hiểu biết gần đúng về 
các điều kiện ban đầu của hệ và dựa trên các định luật của tự 
nhiên, ta có thể xác định được hành trạng gân đúng của hệ. 
Chính giả thuyết này đã tạo nên nền tẳng triết học của khoa 
học. Như một nhà lý thuyết thường hay nói với sinh viên: “Tư 
tưởng chủ đạo trong khoa học phương Tây là: khi bạn muốn 
mô tả chuyển động của một viên bi-a trên bàn bi-a ở Trái đất, 
bạn không cần phải tính đến một chiếc lá rụng trên một hành 
tỉnh nào đó nằm trong một thiên hà khác. Bạn có thể bỏ qua 
những ảnh hưởng quá nhỏ. Có một sự hội tụ trong cách mà 
các sự vật diễn ra, đó là những ảnh hưởng nhỏ tùy ý không thể 
được khuếch đại lên thành những hậu quả lớn tùy ý được”. 
Theo quan điểm cổ điển, niềm tin vào phép gần đúng và sự 
hội tụ là có cơ sở. Và quan điểm đó thực sự đã phát huy tác 
dụng. Một sai số nhỏ trong việc xác định tọa độ của sao chổi 
Halley vào năm 1910 chỉ dẫn đến một sai số nhỏ trong dự 
báo về sự trở lại của nó vào năm 1986, và sai số này vẫn mãi 


34 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


là nhỏ trong hàng triệu năm tới. Các máy tính cũng dựa vào 
giả thuyết này để dẫn đường cho các phi thuyền không gian: 
một dữ liệu đầu vào tương đối chính xác sẽ cho một kết quả ở 
đầu ra cũng tương đối chính xác. Thậm chí cả các nhà dự báo 
kinh tế cũng dựa trên giả thuyết này, mặc dù thành công của 
họ còn chưa thật rõ ràng. Và những người tiên phong trong 
ngành dự báo thời tiết toàn cầu cũng vậy. 

Bằng chiếc máy tính thô sơ của mình, Lorenz đã quy bầu 
khí quyển của Trái đất về những biểu hiện đơn giản nhất của 
nó. Tuy nhiên, lần lượt theo các dòng trên các trang kết quả 
in ra của Lorenz, thì gió và nhiệt độ có dáng điệu khá giống 
như trên Trái đất. Điều đó phù hợp với trực giác quý giá của 
ông về thời tiết, với cảm giác của ông về sự tự lặp lại của nó, 
thể hiện ở sự xuất hiện các hình mẫu quen thuộc theo thời 
gian, như các đợt tăng và giảm áp suất, những cơn gió lúc theo 
hướng Bắc lúc lại chuyển qua hướng Nam. Ông đã phát hiện 
ra rằng khi một đường đi từ cao xuống thấp, sẽ xuất hiện sau 
đó không phải một “gò” mà những hai gò (tức là hai cực đại 
- ND). “Đây là một quy tắc rất có ích đối với các nhà dự báo 
thời tiết”, ông tự nhủ. Nhưng những lặp lại này không bao giờ 
giống y sì như cũ. Đúng là có những hình mẫu xuất hiện lặp 
đi lặp lại, nhưng luôn có kèm theo những nhiễu động. Nghĩa 
là xuất hiện sự mất trật tự một cách có trật tự. 

Để các hình mẫu này trở nên rõ ràng hơn, Lorenz đã nghĩ ra 
một phương pháp đồ thị đơn giản. Thay vì in ra những dòng 
các con số như thường lệ, ông đã cho chiếc máy của mình in 
ra một số các khoảng trắng theo sau là chữ cái ø. Ông chọn 
lấy một biến số - ví dụ như hướng gió chẳng hạn. Dần dân, 
những chữ zin trên trang giấy theo một đường lượn sóng, tạo 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 35 


nên một dãy liên tiếp những đồi, gò và thung lũng, thể hiện 
gió Tây trườn lên phía Bắc rồi xuống phía Nam qua toàn bộ 
lục địa. Tính trật tự này, những chu kỳ lặp lại dễ dàng được 
nhận ra này tái diễn không ngừng, nhưng không bao giờ giống 
hệt nhau, có một sức hấp dẫn tựa thôi miên. Hệ dường như 
đang chậm rãi vén bức màn bí mật của nó. 

Một ngày mùa đông năm 1961, muốn kiểm tra một trong 
những đoạn biểu đồ trên một thời kỳ dài hơn, Lorenz đã đi 
tắt. Thay vì bắt đầu chương trình từ đầu, ông lại bắt đầu từ 
giữa chừng. Ông đưa những điều kiện ban đầu vào máy bằng 
cách đánh những con số lấy ra từ tờ in kết quả gần nhất. Sau 
đó, ông ra đứng tận cuối hành lang để khỏi phải nghe tiếng 
ồn khó chịu của máy và nhâm nhi tách cà phê. Một giờ sau 
ông quay lại và thấy một điều thật bất ngờ, một điều sẽ làm 
nảy sinh cả một ngành khoa học mới. 


LẦN CHẠY MÁY MỚI NÀY lẽ ra phải giống hệt như cũ. Chính 
Lorenz đã nhập vào máy những con số đó và chương trình 
thì vẫn thế. Tuy nhiên, ngay khi nhìn xuống biểu đồ, Lorenz 
đã nhận thấy những dự báo của mình khác rất nhiều so với 
các dự báo trong lần chạy trước đó: trong khoảng vài tháng, 
mọi giống nhau đã biến mất. Ông nhìn những con số kết quả 
đầu tiên, rồi những con số kết quả thứ hai; hóa ra ông có thể 
đưa ra hai dự báo chằng có liên quan gì với nhau. Phản ứng 
đầu tiên của ông là nghĩ rằng chắc một cái đèn điện tử nào 
đó đã bị cháy. 

Bỗng nhiên ông chợt hiểu ra sự thật. Mọi thứ đều chạy tốt. 
Vấn đề nằm ở các con số mà ông đã nhập vào. Bộ nhớ của máy 
vi tính lưu giữ các con số tới 6 chữ số thập phân, ví dụ như 


36 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


0,506127, nhưng khi in ra, để tiết kiệm giấy, ông đã chỉ lấy có 
ba chữ số thập phân, tức là, 0,506,. Và trong lần chạy thứ hai 
Lorenz đã nhập những số được làm tròn đó, và cho rằng sự 
khác biệt - chỉ cỡ một phần nghìn - sẽ chẳng gây hậu quả gì. 

Đó là một giả thiết hợp lý. Khi một vệ tinh thời tiết đọc nhiệt 
độ trên bề mặt các đại dương chính xác đến phần nghìn, thì 
những người phân tích đã cảm thấy sung sướng lắm rồi. Chiếc 
Royal McBee của Lorenz thực hiện một chương trình cổ điển. 
Ông sử dụng một hệ các phương trình hoàn toàn tất định. Với 
cùng một điểm xuất phát, trong mọi trường hợp khí quyển 
phải tiến triển theo một cách như nhau. Một điểm xuất phát 
hơi khác một chút sẽ phải cho một sự diễn biến hơi khác. Một 
sai số nhỏ cũng giống như một cơn gió nhẹ - và ai cũng đỉnh 
ninh rằng những nhiễu động nhỏ này sẽ suy giảm dần hoặc 
triệt tiêu lẫn nhau trước khi gây ra những thay đổi đối với các 


Edward N. Lorenz/ Adolph E. Brotman 


II | || Ì |ÌÌ|||| lIIÌ| 1IIIIÍ Ị 
Il[lllLllll 
Ílll[[lll | | | 






| 




















| | | Í | lÍÍ 
SỰ PHÂN KỲ CỦA HAI HÌNH MẪU THỜI TIẾT. Từ điểm xuất phát gần như nhau, 
Lorenz nhận thấy thời tiết trên chiếc máy tính của ông tạo ra hai hình mẫu thời 
tiết mỗi lúc một khác biệt nhau, cho đến khi sự giống nhau hoàn toàn biến mất. 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 37 


đặc trưng của khí quyển ở quy mô lớn. Tuy nhiên, trong hệ các 
phương trình của Lorenz, những sai số nhỏ lại gây ra những 
hậu quả thật khủng khiếp. 

Ông quyết định kiểm tra kỹ lưỡng hơn sự khác nhau này. 
Ông đã copy một biểu đồ lên một tờ giấy trong suốt và đặt 
nó lên trên biểu đô kia. Ban đầu, hai điểm cực đại đầu tiên 
chồng khít lên nhau. Sau đó một trong hai đường cong bắt 
đầu tách ra rộng chừng một sợi tóc, và ở cực đại tiếp sau đó, 
chúng hoàn toàn lệch pha nhau. Ở cực đại thứ ba và thứ tư, 
mọi giống nhau đã hoàn toàn biết mất. 

Đó chỉ là sai sót của một chiếc máy tính còn thô sơ. Thực ra 
Lorenz có thể cho rằng có cái gì đó không ổn với cái máy tính 
mà ông đang sử dụng hoặc với mô hình cụ thể của ông - và 
lẽ ra ông đã phải giả định như thế. Điều đó không giống như 
việc trộn natri với clo và thu được vàng. Nhưng vì những lý do 
trực giác toán học mà các đồng nghiệp của ông mãi sau này 
mới hiểu, Lorenz đã giật bắn người: có cái gì đó khập khiễng 
về mặt triết học, mà tầm quan trọng của nó trên thực tế có 
thể rất to lớn. Mặc dù những phương trình của ông chỉ là sự 
nhại lại một cách thô thiển thời tiết thật trên Trái đất, nhưng 
ông tin rằng mình đã nắm được bản chất sâu xa của khí quyển 
thực. Ngày hôm đó, ông đã quả quyết rằng dự báo thời tiết dài 
hạn chắc chắn sẽ thất bại. 

Ông nói: “Đúng là chúng ta đã thất bại, nhưng giờ đây chúng 
ta đã có lý do. Tôi cho rằng một trong những lý do để người 
ta tin rằng có thể dự báo dài hạn là có những hiện tượng vật 
lý cho phép có những dự báo chính xác, ví dụ như các thiên 
thực hay thủy triều, trong đó động lực học của Mặt trời, Mặt 
trăng và Trái đất diễn ra tương đối phức tạp. Tôi không bao 


38 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


giờ coi những thông báo về thủy triều là một dự báo - đối với 
tôi đó là một thực tế - nhưng tất nhiên, đó đúng là dự báo. 
Thực ra, thủy triều cũng phức tạp như khí quyến. Cả hai đều 
có những yếu tố mang tính tuần hoàn - bạn có thể dự báo 
rằng mùa hè năm tới sẽ nóng hơn mùa đông năm nay. Nhưng 
trong khí tượng học, chúng ta cho rằng chúng ta đã biết điều 
đó. Điều khiến chúng ta quan tâm tới thủy triều, đó là khía 
cạnh dự báo được của nó; cái không thể dự báo là không đáng 
kể, trừ phi có một trận bão. 

“Người bình thường khi thấy người ta có thể dự báo tương 
đối đúng về thủy triều trong một vài tháng sẽ đặt ra câu hỏi tại 
sao chúng ta lại không thể làm như thế với khí quyến; chẳng 
qua đây chỉ là một thứ chất lưu khác và những quy luật của 
nó cũng phức tạp như vậy. Nhưng rốt cuộc tôi đã nhận thấy 
rằng mọi hệ vật lý có hành trạng không mang tính tuần hoàn 
đều không thể dự báo được.” 


NHỮNG NĂM 50 VÀ 60 CỦA THẾ KỶ XX là thời kỳ lạc quan 
phi thực tế đối với khí tượng. Báo chí đặt rất nhiều hy vọng vào 
khoa học này, không chỉ để dự báo thời tiết, mà còn để làm 
thay đổi và làm chủ thời tiết. Hai công nghệ mới đã đạt đến 
độ chín muôi: máy tính và vệ tinh nhân tạo. Người ta đã xây 
dựng một chương trình quốc tế áp dụng hai công nghệ này, đó 
là Chương trình Nghiên cứu Khí quyển Toàn cầu (GARP). Có 
vẻ như nhân loại sắp sửa giải phóng mình khỏi những phiền 
nhiễu mà khí quyển gây ra, chế ngự chúng thay vì là nạn nhân 
của chúng. Những mái vòm trắc địa sẽ che phủ các cánh đồng 
lúa mỳ. Những chiếc phi cơ sẽ biết làm ra mây. Các nhà khoa 
học sẽ học được cách hô phong hoán vũ. 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 39 


Cha đề của ý tưởng nổi tiếng này là John von Neumann, 
người đã chế tạo chiếc máy tính đầu tiên, ngoài những mục đích 
khác ra, còn một chủ đích cụ thể là kiểm soát thời tiết. Ông tập 
hợp quanh mình các nhà khí tượng học và đã thuyết trình các 
dự án đầy kinh ngạc của mình trước toàn thể cộng đồng các nhà 
vật lý học. Có một lý do đặc biệt về toán học cho sự lạc quan 
của ông. Ông đã phát hiện ra rằng một hệ động lực phức tạp có 
thể có một số điểm không ổn định, gọi là các điểm tới hạn, tại 
đó một cú hích nhẹ cũng có thể kéo theo những hậu quả khôn 
lường, ví như một quả bóng ở trạng thái cân bằng ở đỉnh một 
quả đôi. Khi chiếc máy tính của ông được chế tạo xong và đi 
vào hoạt động, von Neumamn đã tưởng rằng các nhà khoa học 
sẽ giải được những phương trình chuyển động của các chất lưu 
chỉ trong vài ngày. Sau đó một ủy ban trung ương các nhà khí 
tượng học sẽ cho những chiếc máy bay cất cánh để rải những 
màn khói và gieo những chất tạo mây để đưa thời tiết về kiểu 
mà ta mong muốn. Nhưng von Neumamn đã bỏ qua khả năng 
có hỗn độn với tính không ổn định có thể xảy ra ở rmợi điểm. 

Trong những năm 1980, một bộ máy khổng lồ và tốn kém 
đã thực hiện chương trình của ông, ít nhất là phần dự báo. 
Những chuyên gia dự báo khí tượng đầu tiên của Mỹ làm việc 
trong một tòa nhà hình lập phương nằm ở ngoại ô Maryland, 
gần đường vành đai của Washington, với các anten và radar 
dựng chi chít trên mái như của một cơ quan tình báo vậy. 
Chiếc siêu máy tính ở đây đã chạy một mô hình chỉ giống mô 
hình của Lorenz trên những nét đại thể. Trong khi chiếc Royal 
McBee có thể thực hiện 60 phép nhân mỗi giây, thì tốc độ của 
chiếc Control Data Cyber 250 được tính bằng megaflop, tức 
là hàng triệu phép tính có dấu phảy động trong một giây. Và 


40 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


nếu Lorenz đã rất sung sướng vì đã giải được 12 phương trình, 
thì mô hình chạy trên chiếc Cyber 205 đã giải được 500.000 
phương trình. Mô hình này còn tính tới cả cách thức mà độ 
ẩm cấp nhiệt hay lấy nhiệt ra trong không khí khi nó ngưng 
tụ hoặc bốc hơi. Những cơn gió thể hiện bằng những con số 
được hình thành từ hàng dãy núi các con số. Dữ liệu đến liên 
tục từ tất cả các quốc gia trên hành tỉnh, từ các máy bay, vệ 
tỉnh và tàu thủy. Những dự báo mà Trung tâm Khí tượng Quốc 
gia đưa ra là những dự báo chính xác thứ hai trên thế giới. 

Những dự báo chính xác nhất được phát đi từ Reading, Anh 
Quốc, một thành phố đại học nhỏ nằm cách London chừng 
60 km. Trung tâm Châu Âu về Dự báo thời tiết trung hạn 
(ECMRWF) nằm trong một tòa nhà khiêm tốn khuất dưới bóng 
những tán cây cổ thụ, mang phong cách điển hình của những 
tòa nhà Liên hiệp quốc - một lối kiến trúc hiện đại dùng gạch 
và kính - và được trang trí bằng những món quà do nhiều quốc 
gia gửi tặng. Nó được xây dựng trong thời hoàng kim của tỉnh 
thần Khối thị trường chung Châu Âu, khi phần lớn các quốc gia 
Tây Âu quyết định dùng tài năng và nguồn lực của họ cho sự 
nghiệp dự báo thời tiết. Người Châu Âu coi nhân tố bảo đảm 
thành công là đội ngũ trẻ trung, làm việc theo hợp đồng, chứ 
không phải là các công chức, và siêu máy tính Cray dường như 
vượt trội so với các siêu máy tính lúc bấy giờ của Mỹ. 

Nếu dự báo thời tiết đánh dấu sự khởi đầu của việc sử dụng 
máy tính vào việc mô phỏng các hệ phức tạp, thì nó lại chưa 
và còn lâu mới đạt được mục đích này. Chính các kỹ thuật này 
đã từng phục vụ các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau, cả khoa học vật lý lẫn khoa học xã hội, với hy vọng đưa 
ra các dự báo trong các lĩnh vực từ sự chảy của các loại chất 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 41 


lưu ở thang bậc nhỏ, liên quan đến các nhà thiết kế cánh quạt 
máy bay cho đến những dòng tài chính khổng lô liên quan 
đến các nhà kinh tế. Trên thực tế, trong những năm 70 và 80, 
những dự báo kinh tế trên máy tính rất giống với những bản 
dự báo thời tiết toàn cầu. Những mô hình này nhào trộn qua 
một mạng lưới chằng chịt và khá tùy tiện các phương trình 
phức tạp nhằm biến số đo các điều kiện ban đầu - áp suất khí 
quyển hay nguồn cung cấp tiền tệ - thành một mô phông các 
xu hướng trong tương lai. Những người lập trình hy vọng rằng 
các kết quả của họ sẽ không bị méo mó quá nhiều do rất nhiều 
những giả thiết đơn giản hóa khó tránh khỏi. Và nếu một mô 
hình đưa ra một cái gì đó quá kỳ cục - như lụt ở Sahara hay lãi 
suất tăng gấp ba lần, chẳng hạn, thì họ sẽ thay đổi các phương 
trình của mình để kết quả thu được gần hơn với những gì mà 
họ mong đợi. Trong thực tế, các mô hình toán kinh tế rất tiếc 
lại bất lực một cách thảm hại vì không thể dự báo được tương 
lai diễn ra sẽ thế nào, nhưng nhiều người, chắc cũng đã biết 
rõ mọi chuyện, lại hành động như là họ tin vào những kết quả 
này. Người ta đưa ra những bản dự báo về tăng trưởng kinh tế 
hay nạn thất nghiệp với một độ chính xác đến hai, ba số thập 
phân. Chính phủ và các thiết chế tài chính trả tiền cho các 
bản dự báo này, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến những dự 
báo đó, có lẽ là do nhu cầu cấp bách, hoặc vì không có cái gì 
khác tốt hơn. Chắc hẳn họ cũng thừa biết rằng những tham 
số như “tinh thần lạc quan của người tiêu dùng” không hề 
dễ đo như tham số “độ ẩm”, và hơn nữa chưa có các phương 
trình vi phân chính xác mô tả những diễn biến chính trị hay 
các trào lưu của mốt; nhưng ít người nhận thấy sự bấp bênh 
của việc mô phông trên máy tính, ngay cả khi những dữ liệu 


42 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


rất đáng tin và các định luật về bản chất là thuần túy vật lý, 
như trong dự báo thời tiết, chẳng hạn. 

Mặt khác, mô phỏng trên máy tính đã biến công việc dự 
báo thời tiết từ thủ công sang khoa học. Những đánh giá của 
Trung tâm Châu Âu cho phép tin rằng sử dụng các dự báo, xét 
về mặt thống kê có vẫn hơn không, thế giới sẽ tiết kiệm được 
hàng tỷ đôla mỗi năm. Nhưng sau khoảng hai hoặc ba ngày, 
những dự báo chính xác nhất thế giới cũng trở thành những tự 
biện và sẽ không còn chút lợi ích gì nữa sau sáu hoặc bảy ngày. 

Đó là hậu quả của hiệu ứng con bướm. Đối với những hiện 
tượng thời tiết nhỏ - và ở thang dự báo toàn câu, nhỏ ở đây có 
nghĩa là cơn giông hoặc bão tuyết, thì mọi dự báo đều nhanh 
chóng mất đi độ tin cậy. Những sai số và độ bất định sẽ được 
nhân lên, được khuếch đại khủng khiếp thông qua một chuỗi 
những quá trình chảy rối, từ những cơn gió lốc và vòi rồng tới 
những cơn gió xoáy có quy mô bằng cả một lục địa mà chỉ các 
vệ tỉnh mới có thể phát hiện được. 

Các mô hình thời tiết hiện nay sử dụng một mạng lưới các 
điểm ở cách nhau chừng 100km, và thậm chí dẫu vậy đi nữa, 
một số dữ liệu ban đầu vẫn phải phông đoán, vì các trạm mặt 
đất và vệ tỉnh không thể bao quát được mọi nơi trên hành tinh. 
Nhưng cứ giả thiết rằng toàn bộ bể mặt trái đất phủ kín bằng 
các cảm biến (sensor) đặt đôi một cách nhau khoảng 30cm theo 
mặt đất và theo phương thằng đứng từ mặt đất đến tầng trên 
cùng của khí quyển, và cũng giả thiết rằng tất cả các cảm biến 
này đều đo nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và bất cứ một đại lượng 
nào khác mà nhà khí tượng cần đến, một cách tuyệt đối chính 
xác. Vào đúng giữa trưa, một chiếc máy tính cực mạnh tập hợp 
tất cả các dữ liệu này và xác định điều sẽ xây ra ở mỗi thời điểm 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 43 


12h01, 12h02, 12h03... Dẫu vậy, máy tính này cũng sẽ không 
có khả năng dự báo một tháng sau đó sẽ có mưa hay nắng ở 
Princeton, bang New Jersey. Vào giữa trưa, khoảng không gian 
giữa các cảm biến này vẫn còn che giấu những thăng giáng, 
tức là những sự sai lệch so với giá trị trung bình, mà chiếc máy 
tính đó không thể biết được. Vào lúc 12h01, những thăng giáng 
này đã tạo ra những sai số nhỏ ở cách đó 30cm. Trong một thời 
gian ngắn, những sai số này sẽ được nhân lên ở thang 3m, và 
cứ như thế cuối cùng sẽ lan ra toàn bộ địa cầu. 

Ngay cả đối với những chuyên gia khí tượng giàu kinh 
nghiệm, tất cả những điều nói trên đều có vẻ trái với trực giác. 
Một trong số những người bạn lâu năm nhất của Lorenz là 
Robert White, một nhà khí tượng và là đồng nghiệp của Lorenz 
ở MIT và sau này là Giám đốc Cơ quan Quản lý Đại dương và 
Khí quyển. Khi Lorenz nói với White về hiệu ứng con bướm và 
về những điều mà ông nghĩ về dự báo dài hạn, White đã nhắc 
lại câu trả lời của von Neumann: “Dự báo chẳng là cái quái gì 
hết. Điều quan trọng là phải làm chủ thời tiết.” Tư tưởng của 
ông là những thay đổi nhỏ, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm 
soát của con người, có thể sinh ra những thay đổi trên quy mô 
lớn như ta mong muốn. 

Nhưng Lorenz nhìn nhận vấn đề này một cách hoàn toàn 
khác. Vâng, bạn có thể làm thay đổi thời tiết, thay đổi một 
chút diễn biến của nó. Nhưng khi làm điều đó, bạn không 
bao giờ biết thời tiết sẽ diễn ra như thế nào khi bạn không 
còn can thiệp nữa. Điều này cũng giống như khi trộn một cỗ 
bài đã được xáo kỹ. Bạn biết rằng bạn sẽ làm thay đổi cơ hội 
của mình, nhưng bạn sẽ không biết được rằng đó là cơ hội tốt 
hơn hay xấu hơn. 


44 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


PHÁT HIỆN CỦA LORENZ là một sự tình cờ, thêm một tình 
cờ nữa trong chuỗi những tình cờ bắt đầu từ thời Archimedes 
trong bồn tắm. Nhưng Lorenz không phải là loại người hét 
toáng lên Eureka. Sự cầu may đã đơn giản đưa ông tới chỗ mà 
ông đã ở đó ngay từ đầu. Giờ đây ông đã sẵn sàng khám phá 
các hệ quả của phát minh của mình trên quan điểm khoa học 
về sự chảy của tất cả các loại chất lưu. 

Nếu chỉ dừng lại ở hiệu ứng con bướm, một hình ảnh ẩn dụ 
về sự nhường chỗ của khả năng dự báo được cho tính ngẫu 
nhiên và tính mất trật tự thuần túy, thì ông mới chỉ làm được 
mỗi một việc là thông báo một tin rất xấu. Tuy nhiên, ông đã 
nhìn thấy trong mô hình khí quyển của mình một cái gì đó 
khác với tính mất trật tự này. Ông đã thấy ở đó một cấu trúc 
hình học tinh tế, một trật tự cđi rang thành mất trật tự. Và 
bởi vì, xét đến cùng, ông là một nhà toán học khoác áo nhà 
khí tượng, nên giờ đây ông sống một cuộc sống kép: cùng một 
lúc ông cho công bố các bài báo chuyên về thời tiết, và ông 
cũng viết những bài báo khác, thuần tuý toán học, với một lời 
mở đầu có dính dáng đôi chút với khí tượng. Nhưng rồi, cuối 
cùng, những lời mở đầu này cũng biến mất hoàn toàn. 

Ông ngày càng chú ý nhiều hơn tới toán học của các hệ 
không bao giờ đạt đến trạng thái dừng, những hệ luôn có xu 
hướng lặp lại nhưng không bao giờ hoàn toàn đạt tới được. 
Mọi người đều biết rằng thời tiết thuộc số những hệ đó, tức là 
một hệ không tuần hoàn. Tuy nhiên, trong tự nhiên còn có vô 
số các hệ khác, chẳng hạn các quân thể sinh vật có số lượng 
tăng hay giảm một cách đều đặn, hay các dịch bệnh xuất hiện 
rồi biến mất, như thể trêu ngươi, cũng theo những sơ đồ gần 
như đều đặn. Nếu thời tiết mà cũng lặp lại một cách chính xác 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 45 


trạng thái của nó trước đây, với chính những trận gió lốc ấy 
và những đám mây ấy, thì có thể nó sẽ lặp đi lặp lại như thế 
một cách vĩnh viễn, và công việc dự báo thời tiết sẽ trở thành 
một chuyện tầm thường. 

Lorenz nghĩ rằng ông phải tìm thấy ở đây một mối liên hệ 
giữa việc thời tiết không chịu lặp lại như trước và sự bất lực 
của các nhà khí tượng trong việc đưa ra các dự báo - một mối 
liên hệ giữa tính phi tuần hoàn và tính không thể dự báo được. 
Tìm các phương trình đơn giản tạo được tính phi tuần hoàn 
mà ông tìm kiếm là một việc không hề dễ dàng gì. Lúc đầu, 
máy tính của ông chỉ giới hạn ở những chu kỳ lặp đi lặp lại. 
Nhưng Lorenz đã thử đưa vào những loại phức tạp hóa nhỏ 
khác nhau và cuối cùng ông đã thành công khi đưa vào một 
phương trình làm biến thiên lượng nhiệt từ Đông sang Tây, 
tương ứng với sự biến thiên trong thế giới thực, chẳng hạn giữa 
cách mà Mặt trời làm ấm bờ đông của Bắc Mỹ với cách mà nó 
làm ấm Đại Tây dương. Và sự lặp lại đã biến mất. 

Trên thực tế, hiệu ứng con bướm không phải là ngẫu nhiên, 
mà là một tất yếu. Giả định rằng, Lorenz lập luận, những nhiễu 
động nhỏ vẫn còn là nhỏ thay vì bị khuếch đại lên. Khi đó, nếu 
thời tiết tiến vô cùng gần tới một trạng thái trước đấy của nó, 
thì diễn tiến của nó uấn sẽ còn vô cùng gần với những hình 
mẫu tiếp sau đó. Đối với những mục đích thực tiễn, các chu kỳ 
này sẽ là dự báo được - và xét cho cùng chẳng có gì hấp dẫn 
cả. Để tái hiện tất cả những biến thái của các tình huống khí 
tượng thực, với sự đa dạng tuyệt vời của nó, người ta không 
thể hy vọng vào cái gì tốt hơn là hiệu ứng con bướm. 

Hiệu ứng con bướm có một cái tên kỹ thuật: đó là sự phụ 
thuộc nhạy cảm vào các điều kiện ban đầu. Đây không phải 


46 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


là một khái niệm hoàn toàn mới. Nó đã tôn tại trong những 
câu hát dân gian: 


Thiếu cái đỉnh, sẽ mất móng ngựa; 
Thiếu móng ngựa, sẽ mất con ngựa; 
Thiếu con ngựa, sẽ mất cuộc chiến; 
Mất cuộc chiến, sẽ mất cả uương quốc! 


Trong khoa học cũng như trong cuộc sống, người ta hiểu rõ 
rằng một chuỗi các sự kiện có thể đạt đến một điểm tới hạn 
mà vượt quá đó, một sự thay đổi nhỏ có thể có tác động cực 
lớn. Nhưng hỗn độn có nghĩa là những điểm như vậy tôn tại 
ở mọi chỗ. Chúng hiện diện ở khắp nơi. Trong những hệ như 
thời tiết, sự phụ thuộc nhạy cảm vào các điều kiện ban đầu 
là một hậu quả không thể tránh khỏi của sự đan bện giữa các 
thang bậc nhỏ với các thang bậc lớn. 

Các đồng nghiệp của Lorenz rất ngạc nhiên khi phát hiện ra 
rằng ông đã mô phỏng được cả tính phi tuần hoàn lẫn sự phụ 
thuộc nhạy cảm vào các điều kiện ban đầu trong cái phiên bản 
thời tiết mini trên máy tính của mình. Mô hình của ông chỉ 
gồm 12 phương trình, được lặp nhiều lần với một hiệu quả cơ 
học khủng khiếp. Làm thế nào mà một hệ tất định đơn giản lại 
có thể phát lộ một sự phong phú đến như thế, một tính không 
thể tiên đoán được như thế - tóm lại là một hỗn độn như thế? 


LORENZ ĐÃ TẠM GÁC THỜI TIẾT sang một bên và tìm kiếm 
các cách đơn giản hơn để tạo được hành trạng phức tạp của 
nó. Ông đã tìm thấy nó dưới dạng một hệ chỉ gồm 3 phương 
trình. Cả ba đều là phi tuyến, điều này có nghĩa là chúng biểu 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 47 


diễn những mối quan hệ không phải là tỷ lệ thuận với nhau. 
Trên một đồ thị, các quan hệ tuyến tính được thể hiện bằng 
một đường thẳng. Ý nghĩa của chúng rất đơn giản: càng nhiều 
càng rốt. Các phương trình tuyến tính đều là giải được, chính 
vì thế người ta gặp chúng rất nhiều trong các sách giáo khoa. 
Các hệ tuyến tính có ưu điểm lớn là có thể phân tách được: 
người ta có thể tháo rời các phần tử của chúng, rồi lắp ráp trở 
lại mà các thành phần đó vẫn ăn khớp với nhau. 

Còn các hệ phi tuyến nhìn chung là không giải được và 
không thể cộng được. Trong các hệ chất lưu và các hệ cơ học, 
người ta thường cố gắng loại bỏ những số hạng phi tuyến để 
hiểu được các hiện tượng một cách rõ ràng và đơn giản hơn. 
Chẳng hạn như ma sát. Nếu người ta bỏ qua nó, giá trị năng 
lượng cần thiết để làm tăng vận tốc của một quả côn cầu có 
thể tính được bằng một phương trình tuyến tính đơn giản. Còn 
nếu tính đến nó, ta sẽ nhận được một quan hệ phức tạp hơn: 
năng lượng này phụ thuộc vào vận tốc đã đạt được của quả 
cầu. Phi tuyến có nghĩa là quá trình chơi sẽ làm thay đối luật 
chơi: độ lớn của ma sát phụ thuộc vào vận tốc của quả cầu, và 
đến lượt mình, vận tốc của quả cầu lại phụ thuộc vào ma sát. 
Nếu các ảnh hưởng lẫn nhau này khiến cho các tính toán trong 
hệ phi tuyến trở nên khó khăn hơn, thì bù lại chúng tạo ra các 
loại hành trạng vô cùng phong phú mà người ta không bao 
giờ gặp trong các hệ tuyến tính. Trong động lực học của các 
chất lưu, tất cả đều được quy về một phương trình chính tắc, 
đó là phương trình Navier-Stokes. Đây là một phương trình 
cực kỳ gọn ghẽ, biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc của chất 
lưu với áp suất, mật độ và độ nhớt của nó, nhưng lại là một 
phương trình phi tuyến. Do đó nhìn chung khó có thể hiểu rõ 


48 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


được bản chất của mối quan hệ này. Phân tích dáng điệu của 
một phương trình phi tuyến như phương trình Navier-Stokes 
cũng giống như mò mẫm trong một mê cung mà mỗi bước 
của ta, vị trí của các bức tường lại thay đổi. Von Neumann 
đã nói như thế này: “Tất cả các tính chất cơ bản của phương 
trình này... thay đổi đồng thời: nó thay đối cả trật tự lẫn mức 
độ. Vì vậy cần phải chuẩn bị đón nhận những khó khăn toán 
học tôi tệ nhất.” Nếu phương trình Navier-Stokes không chứa 
con quỷ phi tuyến này, thì thế giới hẳn sẽ khác - và khoa học 
sẽ chẳng cần tới hỗn độn. 

Lorenz đã được gợi ý về ba phương trình của mình từ một 
chuyển động đặc biệt: đó là chuyển động đi lên của một khí 
hay chất lỏng dưới tác dụng của nhiệt, một hiện tượng có tên 
là sự đối lưu. Trong khí quyển, chính chuyển động đối lưu 
này đã gây ra các dòng chuyển động trong khối không khí 
tiếp xúc với bê mặt Trái đất bị Mặt trời đốt nóng; cũng chính 
hiện tượng đối lưu đã gây ra các làn khí lấp loáng trông như 
những bóng ma trên mặt đường nhựa nóng hay trên các lò 
sưởi. Nhưng Lorenz lại thích nói về hiện tượng đối lưu trong 
một tách cà phê nóng. Ông nói, đó chính là một trong vô số 
các quá trình thủy động lực của vũ trụ mà người ta muốn dự 
báo hành trạng của chúng. Làm thế nào để tính được vận tốc 
nguội đi của một tách cà phê? Nếu tách cà phê này chỉ hơi ấm 
thôi, thì nhiệt của nó sẽ tiêu tản đi hết mà không gây ra một 
chuyển động thủy động lực nào. Cà phê vẫn còn ở trạng thái 
dừng. Nhưng nếu tách cà phê này đủ nóng, thì chuyển động 
đối lưu sẽ đưa cà phê từ đáy tách đến miệng tách vốn nguội 
hơn. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy hiện tượng đối lưu này 
bằng cách cho một chút kem vào trong tách. Các xáo trộn này 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 49 


có thể diễn ra rất phức tạp, nhưng về lâu dài, hành trạng của 
hệ này là rất rõ ràng: do nhiệt bị tiêu tán, và cũng vì ma sát 
làm cho chất lỏng chuyển động chậm lại, nên chuyển động 
này tất yếu sẽ phải dừng lại. Có lần, trong một cuộc họp khoa 
học, Lorenz đã nói bằng giọng hài hước rằng: “Chắc chắn sẽ rất 
khó dự báo nhiệt độ của tách cà phê này trong một phút tới, 
nhưng chúng ta sẽ chẳng gặp bất kỳ khó khăn nào khi dự báo 
nhiệt độ của tách cà phê trong một giờ sau đó”. Các phương 
trình chuyển động chỉ phối sự nguội đi của tách cà phê nhất 
định sẽ phải phản ánh tương lai của hệ này. Chúng sẽ phải 
tiêu tán năng lượng. Nhiệt độ của tách cà phê sẽ phải trở về 
nhiệt độ của phòng, và vận tốc phải trở về không. 

Vì thế Lorenz đã sử dụng các phương trình đối lưu, tước bỏ 
tối đa những gì không quan trọng, làm cho chúng đơn giản 
tới mức phi thực tế. Đúng là các phương trình này gần như 





Adolph E. Brotman 


CÁC CUỘN CHẤT LỎNG. Khi một chất lỏng hay khí bị hâm nóng từ phía dưới, nó 
có xu hướng tự tổ chức thành các cuộn hình trụ (irái). Chất lưu nóng đi lên ở một 
phía, sau khi mất nhiệt lại đi xuống ở một phía khác - đó chính là sự đối lưu. Khi 
người ta tăng nhiệt (phải), một sự bất ổn định xuất hiện: một làn sóng lan dọc theo 
chiều dài của các khối trụ. Tiếp tục tăng nhiệt độ lên nữa, chuyển động của chất 
lưu trở nên mất trật tự và rối loạn. 


50 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


không còn gì giống với dạng ban đầu của chúng nữa, nhưng 
Lorenz vẫn giữ lại tính phi tuyến. Đối với một nhà vật lý, các 
phương trình này có vẻ như dễ. Chỉ cần liếc qua các phương 
trình này - điều mà nhiều nhà khoa học đã làm trong những 
năm sau đó - là có thể khẳng định 0ôi có thể giải được chúng. 

“Đúng là khi nhìn các phương trình này, Lorenz điềm đạm 
nói, người ta tin là có thể giải được. Trong đó đúng là có một 
vài số hạng phi tuyến, song người ta dễ nghĩ rằng có thể tránh 
được những số hạng đó. Nhưng thực tế, ta không thể tránh 
được.” 

Ví dụ cơ bản nhất về hiện tượng đối lưu cổ điển được thể 
hiện rõ nhất trong một chiếc bình có các thành nhẫn chứa một 
chất lỏng được đốt nóng ở đáy bình và làm lạnh ở phía trên 
miệng bình. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa đáy và miệng bình 
quyết định chuyển động của chất lỏng. Nếu sự chênh lệch 
này thấp, hệ sẽ bất động. Nhiệt di chuyển lên phía trên bằng 
truyền dẫn, như trong một thanh kim loại, và không thắng 
được xu hướng tự nhiên của chất lỏng là giữ nguyên trạng thái 
tĩnh. Hơn nữa, hệ này ổn định. Mọi chuyển động bấp bênh 
có thể xảy ra - chẳng hạn một sinh viên lắc bình - đều có xu 
hướng biến mất và hệ trở lại trạng thái tĩnh. 

Tuy nhiên, nếu người ta tăng nhiệt độ, thì một dạng hành 
trạng mới sẽ xuất hiện. Bị nóng lên, chất lỏng ở phần đáy bình 
giãn nở ra, trở nên loãng hơn, và vì thế nhẹ hơn, đủ để chiến 
thắng ma sát và bắt đầu đi lên phía miệng bình. Trong một 
bình được thiết kế cẩn thận, một cuộn sóng hình trụ sẽ xuất 
hiện với một bên là chất lỏng nóng đi lên và bên kia là chất 
lỏng lạnh đi xuống. Nhìn từ một bên, chuyển động này tạo 
thành một vòng khép kín. Ở bên ngoài phòng thí nghiệm, tự 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 51 


nhiên cũng thường tạo ra các khoang đối lưu riêng của nó. 
Chẳng hạn, khi Mặt Trời làm nóng bề mặt của sa mạc, không 
khí cuộn tròn sẽ vẽ nên các hình mẫu trong các đám mây bên 
trên hoặc trên cát ở dưới. 

Dù hệ phương trình của Lorenz không phải là một mô 
phỏng hoàn hảo về đối lưu, nhưng nó có các điểm tương đồng 
chính xác với một số hệ thực. Thật vậy, các phương trình của 
ông mô tả chính xác nguyên lý của một chiếc máy phát điện 
cũ, cụ tổ của những chiếc máy phát hiện đại, trong đó dòng 
điện chuyển động bên trong một cái đĩa quay được đặt trong 
một từ trường. Với một số điều kiện, dòng điện này có thể tự 
phát đổi chiều. Sau khi các phương trình của Lorenz được biết 
đến nhiều hơn, nhiều nhà khoa học đã gợi ý rằng phản ứng của 
chiếc máy phát điện như thế có thể giải thích một hiện tượng 
đảo chiều khác: hiện tượng đảo chiều của từ trường Trái đất. 
Người ta biết rằng “máy phát điện địa cầu” này đã nhiều lần 
đảo chiều trong lịch sử Trái đất, với những khoảng thời gian 
nào đó và không thể giải thích được. Trước một sự bất thường 
như vậy, các nhà lý thuyết thường tìm kiếm sự giải thích ở bên 
ngoài hệ, như do những cơn mưa thiên thạch, chẳng hạn. Tuy 
nhiên, có thể “máy phát địa cầu” này biết đâu lại chứa trong 
nó sự hỗn độn của riêng nó cũng nên. 

Nếu người ta tiếp tục tăng nhiệt, hành trạng của chất lỏng 
trở nên phức tạp hơn. Các cuộn bắt đầu dao động. Nhưng các 
phương trình rút gọn của Lorenz quá đơn giản nên không thể 
mô phỏng được sự phức tạp này. Chúng chỉ thể hiện một trong 
rất nhiều tính chất của hiện tượng đối lưu thật: chuyển động tròn 
của một chất lỏng nóng lên xuống như một cái bánh xe lớn trong 
công viên trò chơi. Các phương trình của Lorenz đã tính đến vận 


52 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tốc của chuyển động này và sự lan truyền nhiệt. Hai quá trình 
vật lý này tương tác với nhau. Khi một giọt chất lỏng nóng đi lên 
theo vòng tròn, nó sẽ tiếp xúc với phần chất lỏng lạnh hơn và bắt 
đầu mất nhiệt. Nếu sự di chuyển của nó đủ nhanh, khi lên đến 
đỉnh, nó không mất hết nhiệt và bắt đầu dao động đi xuống ở 
phía bên kia, và do đó như vậy đẩy lùi giọt chất lỏng đến sau nó. 





Adolph E. Brotman 


BÁNH XE NƯỚC CỦA LORENZ. Hệ hỗn độn đầu tiên và nổi tiếng của Edward 
Lorenz có một tương đương cơ học: bánh xe thủy động lực. Thiết bị rất thô sơ này 
có thể có các hành trạng vô cùng phức tạp. Chuyển động quay của nó có một vài 
tính chất mà người ta thấy trong các khối trụ chất lỏng quay trong quá trình đối 
lưu. Bánh xe ứng với một lát cắt của khối trụ. Hai hệ này được cấp liên tục nước 
hoặc nhiệt và cả hai đều tiêu hao năng lượng. Chất lỏng tiêu hao nhiệt; bánh xe 
mất nước. Trong cả hai hệ, hành trạng về lâu dài phụ thuộc vào cường độ cung 
cấp năng lượng. 

Nước được đổ ở bên trên bánh xe với lưu lượng không đổi. Nếu lưu lượng này 
yếu, xô trên đỉnh không bao giờ đủ nước để thắng ma sát và bánh xe vẫn đứng 
yên. (Tương tự như vậy trong một chất lỏng, nếu nhiệt quá thấp thì không thắng 
được độ nhớt, và như vậy sẽ không làm cho nước chuyển động được). 

Nếu lưu lượng lớn hơn, xô nước sẽ nặng hơn và hích bánh xe chuyển động (íráj) 
với vận tốc ổn định (giữa). 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 53 


Một hệ khác được mô tả chính xác bằng các phương trình của 
Lorenz là một loại bánh xe thủy lực, rất giống với hiện tượng 
đối lưu tròn. Trên đỉnh, nước liên tục chảy xuống các xô chứa 
treo trên vành bánh xe, đáy các xô này có một lỗ nhỏ cho nước 
thoát ra liên tục. Khi lưu lượng nước yếu, lượng nước chảy vào 
không lớn hơn nước chảy ra nên xô nước không đủ nặng để 
thắng được ma sát; nếu lưu lượng nước tăng lên, trọng lượng 
nước bắt đầu làm quay bánh xe, và chuyển động quay này có 
thể trở nên liên tục. Nhưng nếu lưu lượng nước chảy vào nhanh 
làm cho các xô chứa nước khi lên đến đỉnh vẫn chưa bị chảy 
hết nước, thì bánh xe sẽ quay chậm lại, dừng lại và sau đó đổi 
hướng và quay theo hướng này rồi lại theo hướng kia. 

Một nhà vật lý tin vào trực giác của mình - trực giác tiền 
hỗn độn - chắc sẽ nói rằng, với lưu lượng không đổi, một hệ 
cơ học đơn giản như vậy về lâu dài sẽ đi đến trạng thái dừng. 
Hoặc là bánh xe quay liên tục, hoặc là nó lắc lư liên tục, sang 


Nhưng nếu lưu lượng nước tăng thêm nữa (phái), chuyển động quay này có thể, 
do các tác động phi tuyến gắn liền với hệ, sẽ trở nên hỗn độn. Vận tốc đổ đầy nước 
vào các xô gắn trên bánh xe phụ thuộc vào vận tốc quay của bánh xe: nếu vận 
tốc quay của bánh xe lớn, chúng không có thời gian để được đổ đầy nước. (Tương 
tự, một chất lỏng trong một cuộn đối lưu quay nhanh có rất ít thời gian để hấp thụ 
nhiệt). Hơn nữa, nếu bánh xe quay nhanh, các xô lên đến đỉnh mà vẫn chưa kịp bị 
đổ hết nước đi, bánh xe sẽ quay chậm lại, rồi sau đó đảo ngược chiều chuyển động. 
Trên thực tế, Lorenz đã phát hiện ra rằng, trong những khoảng thời gian dài, chuyển 
động quay này có thể đảo chiều nhiều lần, nhưng không bao giờ chuyển động ổn 
định với một vận tốc không đổi và cũng không bao giờ tự lặp đi lặp lại theo một 
hình mẫu có thể dự báo được. 


TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HỖN ĐỘN 


54 





HIỆU ỨNG CON BƯỚM 55 


hướng này rồi sang hướng kia, với các khoảng thời gian không 
đổi. Lorenz đã phát hiện ra một khả năng khác. 

Ba phương trình, ba biến, mô tả toàn bộ hoạt động của hệ 
này. Máy vi tính của Lorenz đưa ra các giá trị liên tiếp của ba 
biến này: 0-10-0; 4-12-0; 9-20-0; 16-36-2; 30-66-7; 54-115-24; 
93-192-74. Những bộ ba số này tăng rồi giảm tùy theo khoảng 
thời ảo được xác định bởi 5 bước, 100 bước, hay 1000 bước 
thời gian. 

Để hiển thị các dữ liệu này, Lorenz đã coi bộ ba số trên là 
các tọa độ của một điểm trong không gian 3 chiều. Chuỗi số 
này sẽ tạo thành một đường cong liên tục biểu diễn hành trạng 
của hệ. Đường cong này lẽ ra có thể đến một điểm rồi dừng lại, 
nghĩa là hệ đã đạt đến một trạng thái dừng, trong đó các biến 
tương ứng với nhiệt độ và vận tốc không tăng nữa. Nó lẽ ra cũng 
có thể tạo nên một vòng kín và mãi mãi đi theo vòng kín này, 
tức là hệ đã đạt đến một cấu hình lặp lại một cách tuần hoàn. 


NHÂN HÚT LORENZ (trang bên). Hình ảnh kỳ diệu này, giống với mặt một con cú 
hay cánh bướm, đã trở thành một biểu tượng đối với những người đầu tiên nghiên 
cứu hỗn độn. Nó phát lộ cấu trúc tinh tế ẩn giấu trong một mớ các dữ liệu rời rạc. 
Theo truyền thống, người ta có thể biểu diễn các giá trị biến thiên của từng biến 
số theo chuỗi thời gian (trên). Để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ba biến đòi hỏi 
một kỹ thuật khác. Các giá trị của ba biến xác định ở mỗi thời điểm vị trí của một 
điểm trong không gian ba chiều; cùng với quá trình tiến hóa của hệ, chuyển động 
của điểm này biểu diễn ba biến biến thiên liên tục. 

Vì diễn biến của hệ không bao giờ lặp lại y hệt như trước, nên quỹ đạo không bao 
giờ cắt nhau. Trên thực tế, nó tự cuộn lại mãi mãi. Nếu chuyển động này quanh 
nhân hút là trừu tượng, thì nó cũng cho một ý niệm về chuyển động của hệ thực. 
Chẳng hạn, sự chuyển từ của một cánh của nhân hút sang một cánh khác tương 
ứng với sự đảo chiều quay của bánh xe thủy lực hay của chất lỏng đối lưu. 


56 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Nhưng hệ của Lorenz không giống trường hợp thứ nhất 
cũng chẳng giống trường hợp thức hai. Trên thực tế, đường 
cong biểu thị một sự phức tạp vô hạn. Nó luôn được giữ trong 
một số giới hạn, không vượt ra ngoài trang giấy nhưng cũng 
không trùng khớp lên chính nó. Nó mô ta một hình dạng kỳ lạ, 
rất đặc biệt, một kiểu hình xoáy ốc kép ba chiều, như những 
cánh bướm. Hình dạng này chứng tỏ sự tôn tại của một hỗn 
độn ở trạng thái thuần tuý: không một điểm nào hay nhóm 
điểm nào xuất hiện hai lần. Tuy nhiên, hình dạng này cũng 
chứng tỏ sự tôn tại của một trật tự không ngờ tới. 


VÀI NĂM SAU, các nhà vật lý học đã bùi ngùi nhắc lại bài 
báo của Lorenz viết về các phương trình này - “một bài báo 
kỳ diệu”. Người ta nói về nó như thể đó là một bản thảo cổ 
chứa đựng bí mật bất tử. Trong hàng ngàn bài báo tạo thành 
tư liệu khoa học về hỗn độn, ít có bài báo nào được trích dẫn 
nhiều như bài “Deferministic Nonperiodic Flou” (Dòng chây 
tất định phi tuần hoàn). Trong nhiều năm liền, không một 
vật nào được lấy làm minh họa nhiều như cái đường cong kỳ 
diệu được biểu diễn ở cuối bài báo của Lorenz, xoắn kép đã 
trở nên nổi tiếng dưới cái tên nhân hút Lorenz. Lần đầu tiên, 
những hình ảnh của Lorenz phát lộ cái mà nhân hút này được 
xem như có nghĩa là: “Phức tạp”. Toàn bộ sự phong phú của 
hỗn độn là nằm ở đó. 

Tuy nhiên, vào thời kỳ đó, ít nhà nghiên cứu nhận ra điều 
này. Lorenz đã mô tả nó cho Willem Malkus xem. Malkus là 
giáo sư toán học ứng dụng của MIT, một nhà khoa học lịch 
lãm rất có tài đánh giá các công trình của đồng nghiệp. Malkus 


HIỆU ỨNG CON BƯỚM 57 


cười nói: “Này Ed, chúng ta biếr - chúng ta biết rất rõ - rằng 
hiện tượng đối lưu trong các chất lỏng hoàn toàn không diễn 
ra như vậy.” Sự phức tạp này chắn chắn sẽ phải biến mất, ông 
nói, và hệ phải trở lại chuyển động ổn định, đều đặn. 

20 năm sau, khi đã chế tạo ở dưới tầng ngầm phòng thí 
nghiệm của mình một bánh quay thủy lực Lorenz thật để 
thuyết phục những người còn hoài nghi, “Đúng là chúng ta 
đã hoàn toàn chẳng hiểu gì”- Malkus đã phải thừa nhận. Ed 
hoàn toàn không tư duy bằng ngôn ngữ vật lý của chúng ta. 
Ông ấy tư duy bằng ngôn ngữ của một loại mô hình trừu tượng 
và khái quát, có một hành trạng mà ông ấy cảm nhận được 
bằng trực giác của mình rằng đó là đặc trưng của một số khía 
cạnh của thế giới thực. Nhưng ông đã hoàn toàn không thể 
nói với chúng ta về điều đó. Chỉ sau khi thực hành, chúng ta 
mới hiểu ra cách nhìn sự vật của ông ấy”. 

Một số người ngoại đạo đã nhận thấy cộng đồng các nhà 
khoa học chia rẽ đến mức nào, như một con tàu thiết giáp với 
những vách ngăn kín. Các nhà sinh học có đủ thứ để đọc mà 
không cần biết đến toán học, còn các nhà sinh học phân tử 
lại có đủ thứ để đọc mà không cần phải tìm hiểu về sinh học 
các quần thể. Các nhà vật lý học có nhiều thứ khác để làm hơn 
là sàng lọc các tạp chí khí tượng học. Một số nhà toán học lẽ 
ra đã phải nhiệt thành đón nhận phát hiện của Lorenz: trong 
khoảng chục năm, các nhà vật lý học, các nhà thiên văn học 
và sinh học đều muốn đạt được một kết quả như thế, và đôi 
khi tự mình phát hiện lại kết quả đó. Nhưng Lorenz là một nhà 
khí tượng học, và không ai nghĩ đến chuyện tìm kiếm hỗn độn 
ở trang 139, số 20 của tờ Khoa học uê thời tiết cả. 


CÁCH MANG 


Tết nhiên, mọi cố gắng là nhằm đặt mình ra bên 
ngoài cái bình thường mù người ta gọi là thống hê. 


—STEPHEN S5PENDER 


NHÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ KHOA HỌC Thomas S. Kuhn đã 
miêu tả một thí nghiệm gây nhiều chú ý của hai nhà tâm lý 
học thực hiện trong những năm 1940. Các đối tượng nghiên 
cứu được cho xem loáng qua các quân bài, mỗi quân một lần, 
sau đó đọc lại tên chúng. Tất nhiên, có một cái bẫy. Một số 
quân bài đã được đổi khác đi: ví dụ một con 6 bích màu đỏ, 
hay một con át rô màu đen. 

Rất nhanh, các đối tượng dễ dàng trả lời. Dường như không 
gì dễ hơn thế. Họ không nhận ra một chút gì bất thường cả. 
Nếu người ta đưa cho họ xem một con 6 bích đỏ, thì họ trả lời 
hoặc là “6 cơ” hoặc là “6 bích”. Nhưng khi người ta đưa cho 
họ xem các quân bài trong thời gian lâu hơn, họ sẽ bắt đầu do 
dự. Họ ý thức được là có vấn đề nhưng không xác định được 
nó là gì. Ví dụ, một trong số họ nói rằng anh ta đã nhìn thấy 
cái gì đó là lạ, như một viền đỏ bao quanh một con cơ đen. 

Cuối cùng, với một nhịp chậm hơn nữa, phần lớn các đối 
tượng đã hiểu được cái bẫy. Họ /hấy những quân bài rởm và 


62 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


huy động trí óc cần thiết để không bị lừa nữa. Nhưng không 
phải tất cả đều thế. Một số cảm thấy mất phương hướng và 
tô ra bối rối thực sự. “Tôi không thể làm điều cần làm, một 
người nói. Lần này tôi thậm chí không nhìn được quân bài. 
Bây giờ, tôi không biết màu sắc của nó là gì cũng chẳng biết 
đó là một con bích hay con cơ nữa. Tôi thậm chí không biết 
chắc chắn con bích giống cái gì nữa. Ôi Chúa ơi!”. 

Các nhà khoa học dễ dãi có cái nhìn hời hợt, bất định về 
những tác phẩm của tự nhiên, đều không khỏi hoang mang và 
lẫn lộn khi phải đương đầu với sự rời rạc thiếu lôgic. Nhưng khi 
sự rời rạc thiếu lôgic ấy làm thay đổi cách nhìn nhận của một 
nhà khoa học, thì nó lại có thể dẫn đến những tiến bộ quan 
trọng nhất. Đó là lập luận của Kuhn và lập luận này dường 
như đã được lịch sử về hỗn độn khẳng định. 

Các quan điểm của Kuhn về phương pháp khoa học và sự 
xuất hiện của những cuộc các mạng khoa học gây ra rất nhiều 
phản bác cũng như ngưỡng mộ khi ông công bố chúng lần 
đầu tiên vào năm 1962 - và cuộc tranh luận cho tới nay vẫn 
chưa đến hồi kết thúc. Kuhn đã lật đổ quan niệm truyền thống 
khẳng định rằng khoa học phát triển bằng sự tích lũy các tri 
thức - phát minh sau bổ sung vào phát minh trước đó - và rằng 
các học thuyết mới ra đời dựa trên những kết quả thí nghiệm 
mới. Ông đã đặt vấn để xem xét lại quan niệm này về khoa 
học, một quá trình có sắp xếp nhằm đặt ra những câu hỏi và 
tìm những câu trả lời cho chúng. Ông đã nhấn mạnh sự tương 
phản giữa cái mà các nhà khoa học làm trên những bài toán 
có căn cứ và đã được hiểu rõ trong chuyên ngành của mình, 
với những nghiên cứu ngoại lệ, phi chính thống, nhưng có thể 
tạo ra các cuộc cách mạng. Và không phải ngẫu nhiên ông đã 


CÁCH MẠNG 63 


làm cho các nhà khoa học trở nên không còn là các nhà duy 
lý hoàn hảo một trăm phần trăm nữa. 

Theo sơ đồ của Kuhn, khoa học chuẩn định phần lớn chỉ 
là sự lau chùi, cọ rửa: các nhà thực nghiệm tiến hành những 
phương án thí nghiệm đã được làm nhiều lần trong quá khứ; 
các nhà lý luận sơn trát lại bề mặt của lý thuyết, thêm vào chỗ 
này một viên gạch, khoét chỗ kia một cái lỗ. Vả lại làm sao mà 
có thể khác được? Nếu tất cả các nhà khoa học phải bắt đầu lại 
từ đầu, xem xét lại những giả thuyết cơ bản, họ sẽ khó mà đạt 
được cấp độ chuyên môn cần thiết để tiến hành những nghiên 
cứu hữu ích. Vào thời Benjamin Franklin, các nhà khoa học có 
ý định tìm hiểu về điện đều có thể chọn những nguyên tắc cơ 
bản riêng của mình - mà thực tế, họ buộc phải làm như thế. 
Nhà nghiên cứu này coi sức hút như là hiệu ứng điện quan 
trọng nhất, khi coi điện như một loại “hơi” không nhìn thấy 
được phát ra từ các chất. Nhà nghiên cứu kia lại cho điện là 
một chất lỏng được vận chuyển bởi chất dẫn điện. Các nhà 
khoa học này có thể nói với nhau thoải mái như nói với những 
kẻ ngoại đạo: họ vẫn chưa đạt đến giai đoạn có thể có tiếng 
nói chung, chuyên biệt, thích hợp với các hiện tượng mà họ 
nghiên cứu. Ngược lại, một nhà chuyên nghiên cứu động lực 
học các chất lỏng ở thế kỷ XX khó có thể hy vọng phát triển 
chuyên ngành của mình nếu không chấp nhận trước hết toàn 
bộ hệ thống thuật ngữ và tập hợp các kỹ thuật toán học đã có 
trước đó. Nhưng như thế họ đã vô tình từ bỏ phần lớn quyền 
tự do hoài nghi các nền tảng của khoa học của mình. 

Điểm trung tâm trong các ý tưởng của Kuhn là quan niệm 
về khoa học chuẩn định như là việc giải các bài toán, loại các 
bài toán mà sinh viên học lần đầu tiên khi mở sách giáo khoa 


64 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


ra. Các bài toán như vậy xác định một phong cách thành công 
đã được chấp nhận, nó đã đưa phần lớn các nhà khoa học vượt 
qua các lớp nghiên cứu sinh, vượt qua các luận án, và vượt qua 
việc viết các bài báo khoa học tạo dựng nên sự nghiệp học thuật 
của họ. Kuhn viết: “Trong các điều kiện chuẩn định, nhà nghiên 
cứu không phải là một nhà cách tân, mà chỉ là người giải các 
câu đố, những câu đố mà họ tập trung nghiên cứu chỉ là những 
bài toán mà họ tin rằng chúng vừa có thể phát biểu được và 
giải quyết được ngay bên trong truyền thống khoa học hiện có”. 
Thế rồi nổ ra các cuộc cách mạng. Một ngành khoa học mới 
xuất hiện từ một ngành khoa học đang rơi vào ngõ cụt. Một 
cuộc cách mạng thường có tính liên ngành - tác giả của những 
phát minh chủ yếu thường lại là những người lạc ra ngoài các 
giới hạn chuyên môn bình thường của họ. Những vấn đề ám 
ảnh các nhà lý thuyết này không được thừa nhận là những 
con đường nghiên cứu chính đáng. Các đề xuất trong luận 
án của họ không được chấp nhận, các bài báo của họ không 
được nhận đăng. Bản thân các nhà lý thuyết này cũng không 
chắc chắn rằng họ sẽ nhận ra lời giải nếu như nhìn thấy nó. 
Họ chấp nhận đánh bài liều với sự nghiệp của mình. Một số 
nhà tư tưởng tự do làm việc độc lập, không thể giải thích được 
họ đang hướng đi tới đâu, thậm chí còn ngại nói những điều 
mình đang làm với đồng nghiệp... Hình ảnh lãng mạn này, 
nằm ở ngay trung tâm mô hình của Kuhn, nó đã xuất hiện 
nhiều lần trong thực tế, trong quá trình khám phá hỗn độn. 
Tất cả các nhà khoa học sớm quan tâm đến hỗn độn đều có 
thể kể lại sự nắn chí của mình và sự phản đối công khai của 
mọi người. Người ta cảnh báo sinh viên rằng họ có thể tiêu tan 
sự nghiệp nếu làm luận án về một chuyên ngành không được 


CÁCH MẠNG 65 


khẳng định bằng thực nghiệm, và trong chuyên ngành đó giáo 
viên hướng dẫn hoàn toàn chẳng có thẩm quyền gì. Nếu một 
nhà vật lý hạt, khi nghe nói về môn toán học mới này, có thể 
rất thích nó, và nhìn thấy ở đó một đề tài nghiên cứu tuyệt hay, 
tuyệt hay nhưng khó, thì anh ta cũng cảm thấy rằng không bao 
giờ nên nói điều đó với các đồng nghiệp của mình. Các giáo sư 
lớn tuổi hơn có cảm giác trải qua một cuộc khủng hoảng giữa 
đường đời của mình, khi đặt cược vào một hướng nghiên cứu 
có thể làm cho nhiều đồng nghiệp không hiểu hoặc phẫn nộ. 
Nhưng họ cũng cảm nhận được sự phấn khích xuất hiện cùng 
với niềm tin vào cái mới có thực. Ngay cả những nhà nghiên 
cứu thuộc các chuyên ngành khác cũng chia sẻ sự phấn khích 
này, ít nhất là những người tin vào nó. Đối với Freeman Dyson, 
làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton, thông tin 
về hỗn độn trong những năm 70 “giống như một cú sốc điện”. 
Còn các nhà nghiên cứu khác có cảm giác lần đầu tiên trong 
sự nghiệp của mình rằng họ là nhân chứng của một cuộc đổi 
thay hình mẫu, đổi thay cách thức tư duy. 

Các nhà nghiên cứu ngay từ đầu nhận dạng ra hỗn độn, đã 
phải nát óc suy nghĩ để trình bày các ý tưởng và phát minh 
của mình sao cho có thể đăng được trên các tạp chí khoa học. 
Nghiên cứu của họ nằm ở vùng giáp ranh của nhiều môn khoa 
học - chẳng hạn, nó quá trừu tượng đối với các nhà vật lý học 
và quá nhiều thực nghiệm đối với các nhà toán học. Đối với 
một số người, khó khăn trong trao đổi những suy nghĩ mới 
mề này với người khác và phản ứng gay gắt mà họ gặp phải 
trong các môi trường truyền thống chứng tỏ môn khoa học 
mới này mang tính cách mạng đến mức nào. Tiếp thu các tư 
tưởng nông cạn thì dễ; nhưng những tư tưởng đòi hỏi phải 


66 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tổ chức lại thế giới quan thì khác, chúng gây ra sự chống đối. 
Một nhà vật lý học của Viện Công nghệ Georgia, tên là John 
Ford, đã trích lời Tolstoi: “Tôi biết rằng đa số mọi người, kể 
cả những người cảm thấy thoải mái trước các vấn đề phức tạp 
nhất, hiếm khi chấp nhận kể cả những sự thật đơn giản nhất và 
hiển nhiên nhất nếu nó buộc họ phải chấp nhận rằng những 
kết luận mà họ đã hào hứng giải thích cho đồng nghiệp, mà 
họ đã tự hào giảng cho người khác, và họ đã dày công thắt 
nối, từng sợi từng sợi một trong suốt cuộc đời, lại là sai lầm.” 

Nhiều nhà khoa học chính thống vẫn còn ý thức một cách 
mù mờ về sự xuất hiện của môn khoa học này. Một số người, 
đặc biệt là các chuyên gia về thủy động lực học cổ điển, đã 
thể hiện mạnh mẽ sự phẫn nộ. Một phần, các khẳng định về 
hành trạng của hỗn độn đối với họ có vẻ như kỳ cục và phi 
khoa học; phần khác, hỗn độn lại dựa trên những lĩnh vực 
toán học khó và ít quen thuộc. 

Số lượng các chuyên gia về hỗn độn đã tăng lên nhanh chóng. 
Một số cơ quan tỏ ra không hài lòng đối với các nhà bác học lạc 
lối này, nhưng một số khác lại đòi phải có thêm nhiều chuyên 
gia về hỗn độn hơn nữa. Một số tạp chí đã lập ra những quy 
định ngầm để ngăn cần các bài báo về hỗn độn; nhưng nhiều 
tạp chí khác lại đã xuất hiện, chỉ chuyên đăng về hỗn độn. Các 
chuyên gia nghiên cứu hỗn độn, hay các nhà hỗn độn học, áp 
đảo về số lượng trong danh sách được cấp học bổng và những 
giải thưởng quan trọng hàng năm. Giữa những năm 1980, nhờ 
quá trình truyền bá học thuật này mà các chuyên gia về hỗn 
độn đã chiếm những vị trí có ảnh hưởng trong các trường đại 
học. Người ta đã thành lập các trung tâm và các viện dành riêng 
cho nghiên cứu “động lực học phi tuyến” và các “hệ phức hợp”. 


CÁCH MẠNG 67 


Hỗn độn đã không chỉ trở thành một lý thuyết, một tín điều, 
mà còn là một phương pháp, một cách làm khoa học. Nó đã 
tạo ra kỹ thuật sử dụng máy vi tính riêng, không đòi hỏi phải 
có máy chạy nhanh như các siêu máy tính Cray hoặc Cyber 
mà chỉ cần các máy tính khiêm tốn miễn là nó cho phép thực 
hiện sự tương tác một cách mềm dẻo hơn. Đối với các nhà 
nghiên cứu hỗn độn, toán học đã trở thành một khoa học 
thực nghiệm, trong đó, máy vi tính thay thế cho các phòng thí 
nghiệm đầy những ống nghiệm và kính hiển vi. Tất cả dựa trên 
cách hình ảnh đồ họa. “Các nhà toán học rất thích nghiên cứu 
mà không phải vẽ hình”, - một chuyên gia về hỗn độn nói.- 
“Nhưng như vậy thì làm sao họ có thể thấy được mối quan hệ 
giữa chuyển động này với chuyển động khác? Làm sao họ có 
thể phát triển được trực giác của mình?” Một số người đang 
tiến hành nghiên cứu nhưng vẫn thẳng thừng phủ nhận rằng 
đó là một cuộc cách mạng; những người khác lại vận dụng 
ngôn ngữ của Kuhn về sự thay đổi hình mẫu tư duy để mô tả 
những biến đổi mà họ đang chứng kiến. 

Về phong cách, các bài báo đầu tiên viết về hỗn độn thường 
gợi nhớ đến thời Benjamin Franklin ở cách thức lần ngược trở 
lại các nguyên tắc đầu tiên. Như Kuhn đã nhận xét, mọi khoa 
học đã được xác lập đều lấy tập hợp các tri thức đã có được 
dùng làm xuất phát điểm cho mọi nghiên cứu. Để tránh làm 
cho các đồng nghiệp khỏi chán ngán, các nhà khoa học thường 
đặt những kiến thức rất chuyên sâu ở phần mở đầu và kết luận 
bài báo của mình. Trái lại, các bài báo về hỗn độn xuất hiện 
vào cuối những năm 70 lại đều có cái gì đó mới mẻ, ngay từ 
lời mở bài cho đến kết luận. Họ thông báo những quan điểm 
mới và thường kết thúc bằng những lời kêu gọi hành động. 


68 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Chúng tôi cho rằng những kết quả này uừa mang tính kích 
thích uùa mang tính khiêu khích cao. Một búc tranh lý thuyết 
Uê sự quá độ chuyển sang sự chảy rối đang bắt đầu xuất hiện. 
Tâm điểm của hỗn độn là có thể tiếp cận được bằng toán học. 
Hỗn độn hôm nay tiên báo một tương lai mà không ai có thể 
phú nhận. Nhưng để chấp nhận tương lai này, chúng ta phải 
từ bỏ nhiều thứ của quá khứ. 

Hy vọng mới, phong cách mới, và, quan trọng hơn là cách 
nhìn mới. Các cuộc cách mạng không diễn ra dần dần. Một 
cách giải thích mới về tự nhiên thay thế cho một cách giải 
thích khác. Người ta xem xét các vấn đề cũ dưới một ánh sáng 
mới, và nhiều vấn đề khác lần đầu tiên được nhận ra. Một cái 
gì đó đã xuất hiện, giống như cả một nền công nghiệp đang 
được trang bị lại cho một nền sản xuất mới. Theo Kuhn, thì 
“như cứ thể bỗng nhiên giới nghiên cứu bị chuyển đến một 
hành tinh khác, tại đó các đối tượng nghiên cứu được nhìn 
nhận dưới một ánh sáng khác và gắn với nhiều đối tượng 
không quen thuộc khác”. 


CON CHUỘT THÍ NGHIỆM của khoa học mới này là con 
lắc, một biểu tượng của cơ học cổ điển, một kiểu mẫu lý tưởng 
của tác động bị ràng buộc, một hình ảnh thu nhỏ về tính đều 
đặn của một bộ máy đồng hồ. Một vật có khối lượng đung 
đưa tự do ở đầu một thanh: hỏi còn có gì xa cách hơn đối với 
sự hỗn loạn của sự chảy rối? 

Giống như Archimedes có bồn tắm và Newton có quả táo, 
theo một giai thoại đã trở thành kinh điển nhưng đáng ngờ, 
thì Galileo có chùm đèn treo liên tục lắc lư, liên tục gửi cho 
bộ óc của ông một thông điệp đơn điệu của mình. Bằng việc 


CÁCH MẠNG 69 


biến khả năng tiên đoán được của con lắc thành một phương 
tiện để đo thời gian, Christian Huygens đã dẫn nền văn minh 
phương Tây vào một con đường không thể thoái lui. Tại Điện 
Panthéon ở Paris, Foucault đã sử dụng một con lắc cao 20 
tầng để chứng minh sự tự quay của Trái đất. Tất cả đồng hồ 
treo tường và đồng hồ đeo tay (trước khi xuất hiện đồng hồ 
quartz) đều hoạt động dựa vào con lắc với hình dạng và kích 
thước xác định. (Về điểm này, dao động của quartz cũng không 
khác là mấy). Nếu trong không gian, không có ma sát, chuyển 
động tuần hoàn được biểu diễn bằng quỹ đạo của các thiên 
thể, thì trên Trái đất, hầu như tất cả các dao động đều đặn đều 
được tạo ra bởi các vật có họ hàng xa gần với con lắc. Những 
phương trình mô tả các mạch điện, về cơ bản, cũng giống như 
phương trình mô tả chuyển động lắc lư của con lắc. Ngay cả 
khi dao động của các mạch đó nhanh hơn gấp hàng triệu lần 
đi nữa, thì vật lý của chúng vẫn giống nhau. Nhưng vào thế kỷ 
XX, cơ học cổ điển này chỉ còn xuất hiện trong các lớp học và 
các dự án hằng ngày của các kỹ sư. Các con lắc trở thành vật 
trang trí cho các viện bảo tàng khoa học và làm cho các quầy 
bán đồ lưu niệm ở sân bay thêm sinh động. Không một nhà 
vật lý nào còn quan tâm đến các con lắc nữa. 

Tuy nhiên, con lắc vẫn còn chứa trong nó nhiều bất ngờ. 
Nó đã trở thành hòn đá thử, như nó đã từng là đối với cuộc 
cách mạng Galileo. Khi Aristotle quan sát con lắc, ông đã nhìn 
thấy ở đó một trọng lực hướng xuống đất nhưng vẫn lắc lư 
mạnh do sự ràng buộc của sợi dây. Điều đó nghe có vẻ ngớ 
ngẩn đối với một đầu óc hiện đại. Đối với một người gắn bó 
với những quan niệm cổ điển về chuyển động, quán tính và 
lực hấp dẫn, thì thật khó đánh giá hết thế giới quan nhất quán 
phù hợp với những hiểu biết của Aristotle về chuyển động 


70 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


của con lắc. Theo Aristote, chuyển động vật lý không phải là 
một đại lượng hay một lực, mà là một loại thay đổi, hệt như 
sự tăng trưởng của con người cũng là một sự thay đổi. Một 
vật rơi tự do đơn giản là để tìm trạng thái tự nhiên nhất của 
nó, trạng thái mà nó sẽ tự đạt được nếu người ta bỏ mặc nó. 
Trong trường hợp này, quan niệm của Aristotle có logic của 
nó. Trái lại, khi Galileo quan sát con lắc, ông đã thấy ở đó một 
sự đều đặn, một tính quy luật có thể đo đếm được. Giải thích 
sự đều đặn này đòi hỏi một cuộc cách mạnh trong nhận thức 
về chuyển động của các vật. Lợi thế của Galileo so với những 
người Hy Lạp cổ đại không phải là ông có nhiều dữ liệu hơn. 
Mà ngược lại, để đo thời gian của con lắc, ông tập hợp các 
bạn lại để đếm số dao động của nó trong vòng 24 tiếng đồng 
hồ - một thí nghiệm cần nhiều người tham gia. Sở dĩ Galileo 
đã nhận ra tính đều đặn của con lắc, chính bởi vì ông đã có 
một lý thuyết tiên đoán điều đó. Ông đã hiểu được cái mà 
Aristotle không hiểu: một vật chuyển động có xu hướng giữ 
nguyên chuyển động, và một thay đổi về tốc độ hay hướng 
chuyển động chỉ có thể được giải thích bằng sự tác động của 
một lực bên ngoài, như lực ma sát, chẳng hạn. 

Trên thực tế, lý thuyết của ông mạnh đến mức ông đã phát 
hiện ra cả sự đều đặn chưa từng tôn tại. Ông khẳng định rằng 
một con lắc có chiều dài xác định không những chỉ thời gian 
chính xác, mà còn lắc theo đúng nhịp đó bất kể góc lệch của 
nó là rộng hay hẹp. Một con lắc thực hiện dao động với những 
góc lớn thì phải đi một quãng đường dài hơn, nhưng nó cũng 
lại chuyển động nhanh hơn. Nói cách khác, chu kỳ chuyển động 
của con lắc độc lập với biên độ dao động của nó. “Nếu hai người 
cùng bắt đầu đếm các dao động, một người đếm các dao động 


CÁCH MẠNG 71 


lớn, người kia đếm các dao động nhỏ, thì họ nhận thấy rằng 
dù họ có đếm không chỉ hàng chục mà hàng trăm dao động 
đi nữa, thì số dao động mà họ đếm được không hề sai khác 
nhau dù chỉ một dao động, hay thậm chí dù chỉ một phần của 
dao động”. Nếu Galileo đã tuyên bố khẳng định này dựa trên 
một thí nghiệm, thì chính lý thuyết của ông đã làm cho nó trở 
nên thuyết phục hơn - thuyết phục đến nỗi người ta giảng dạy 
nó như kinh phúc âm trong các trường đại học. Nhưng khốn 
nỗi nó lại sai. Tính đều đặn mà Galileo phát hiện ra chỉ là gần 
đúng. Một sự thay đổi về góc của con lắc sẽ làm xuất hiện một 
tính phi tuyến nhỏ trong các phương trình. Ở biên độ bé, sai số 
nhỏ này gần như không tôn tại. Nhưng nó hoàn toàn có thật, 
và người ta có thể đo được nó ngay cả trong một thí nghiệm rất 
đơn giản như thí nghiệm mà Galileo đã mô tả. 

Các phi tuyến nhỏ rất dễ bị bỏ qua. Các nhà thực nghiệm 
nhanh chóng hiểu rằng họ sống trong một thế giới không hoàn 
hảo. Từ thời Galileo và Newton, sự kiếm tìm cái đều đặn, tính 
quy luật trong thí nghiệm là rất quan trọng. Tất cả những nhà 
thực nghiệm đều tìm kiếm các hằng lượng, hoặc các đại lượng 
bằng không. Nhưng như thế nghĩa là loại bô các yếu tố mất 
trật tự đã làm nhiễu động một bức tranh rất rõ nét. Nếu một 
nhà hóa học thấy hai chất theo một tỉ lệ, hôm đầu là 2,001, 
hôm sau là 2,003 và hôm sau nữa là 1,998, thì thật sẽ là ngớ 
ngần nếu anh ta không tìm kiếm một lý thuyết giải thích một 
tỉ lệ chính xác bằng 2. 

Để thu được các kết quả tròn trặn như thế, Galileo cũng đã 
phải loại bỏ các phi tuyến mà ông biết: ma sát và lực cản của 
không khí. Lực cản của không khí là một yếu tố ảnh hưởng 
trong thí nghiệm ai cũng biết, một rắc rối cần phải vứt bỏ để 


72 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


đạt tới cái cốt lõi của khoa học mới là cơ học. Một cái lông 
liệu có rơi nhanh bằng một hòn đá? Mọi thí nghiệm về chuyển 
động rơi của các vật đều trả lời là không. Chuyện Galileo thả 
các quả cầu từ đỉnh của tháp nghiêng Pisa - người ta đồn thế 
- trên thực tế chính là một sự fhay đối trực giác bằng cách 
tưởng tượng ra một thế giới khoa học lý tưởng, trong đó người 
ta có thể tách những thứ đều đặn, có quy luật ra khỏi những 
thứ mất trật tự, hỗn loạn của thí nghiệm. 

Đối với một khối lượng xác định, việc tách tác động của lực 
hấp dẫn ra khỏi các hiệu ứng của lực cản không khí là một 
thành tựu trí tuệ xuất sắc. Nó cho phép Galileo tiến gần tới 
bản chất của quán tính và động lượng. Nhưng trong thế giới 
thực, các con lắc kết thúc đúng như hình mẫu tư duy kỳ quặc 
của Aristotle đã tiên đoán. Chúng dừng lại. 

Trong quá trình đặt nền móng cho sự thay đổi hình mẫu 
tư duy tiếp theo, các nhà vật lý phải đương đầu với điều mà 
nhiều người trong số họ tin, đó là sự thiếu hụt trong học vấn 
của họ về những hệ đơn giản như con lắc. Thế kỷ của chúng 
ta đã nhận ra một số quá trình tiêu tán năng lượng - như ma 
sát chẳng hạn - và sinh viên đã học cách đưa chúng vào các 
phương trình của mình. Họ cũng biết rằng các hệ phi tuyến 
nhìn chung không thể giải được - điều này đúng, và rằng 
chúng có lẽ là những ngoại lệ - điều này thì sai. Cơ học cổ điển 
mô tả hành trạng của cả một nhóm vật đang chuyển động, 
những con lắc đơn và con lắc kép, những lò xo xoắn và lưỡi 
lam có lò xo. Toán học được ứng dụng vào các hệ chất lỏng và 
các hệ điện. Nhưng vào thời vật lý cổ điển, hầu như không có 
ai nghi ngờ rằng hỗn độn lại có thể ẩn nấp trong các hệ động 
lực nếu người ta dành cho phi tuyến vị trí xứng đáng của nó. 


CÁCH MẠNG 73 


Một nhà vật lý học không thể thực sự hiểu được sự chảy rối 
hoặc sự phức tạp nếu không hiểu các con lắc - và hiểu chúng 
theo cách mà người ta không thể hình dung được trong nửa 
đầu thế kỷ XX. Khi hỗn độn bắt đầu thống nhất sự nghiên cứu 
về các hệ khác nhau, động lực học về con lắc được mở rộng ra 
để bao trùm các công nghệ cao, từ laser đến các lớp tiếp xúc 
Josephson siêu dẫn. Một số phản ứng hóa học có một hành 
trạng tuần hoàn kiểu con lắc như nhịp tim. Một nhà vật lý 
học đã viết rằng các khả năng bất ngờ này đã mở rộng sang 
“sinh lý học và tâm thần học, dự báo kinh tế và có thể cả sự 
tiến triển của xã hội nữa”. 

Hãy quan sát một cái đu trong sân chơi. Nó chuyển động 
nhanh hơn khi đi xuống và chậm dần khi đi lên, rồi mất dần 
vận tốc vì ma sát. Chúng ta hãy truyền cho nó một cú đẩy đều 
đặn - như bằng một cơ chế đồng hồ, chẳng hạn. Trực giác nói 
với chúng ta rằng dù xuất phát điểm của nó có thế nào chăng 
nữa thì rồi cuối cùng chiếc đu cũng sẽ an bài ở một chế độ lên 
xuống đều đặn, và luôn đạt đến một độ cao như nhau ở tất cả 
các lần. Có thể là như vậy lắm. Nhưng, thật kỳ lạ, chuyển động 
này cũng có thể trở nên không đều, với những lên xuống ban 
đầu ở biên độ lớn, sau đó nhỏ dần, nhưng không bao giờ chịu 
an bài ở trạng thái dừng và cũng không bao giờ lặp lại chính 
xác quỹ đạo mà nó đã đi qua trước đó. 

Hành trạng kỳ lạ và không đều này là hệ quả của sự biến 
thiên phi tuyến trong dòng năng lượng vào và ra của dao động 
tử đơn giản này. Cái đu vừa chuyển động tắt dần lại vừa được 
duy trì chuyển động: tắt dần vì ma sát kéo nó về trạng thái 
dừng hẳn, và duy trì bởi nó nhận được một lực đẩy tuần hoàn. 
Ngay cả khi một hệ, vừa tắt dần vừa được duy trì, là cân bằng 


74 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


thì nó cũng không cân bằng, và loại hệ này nhan nhắn trong 
tự nhiên, bắt đầu từ khí quyển, bị kéo chậm lại bởi ma sát của 
không khí và nước chuyển động, và bởi sự tiêu tán nhiệt cho 
không gian bên ngoài, nhưng lại được duy trì bởi tác động liên 
tục của năng lượng Mặt trời. 

Nhưng tính không thể tiên đoán không phải là lý do để, 
trong những năm 60-70 của thế kỷ XX, các nhà vật lý học và 
toán học phải quan tâm trở lại các con lắc một cách nghiêm 
túc. Nó chỉ có tác dụng thu hút sự chú ý của họ. Những người 
nghiên cứu động lực học của hỗn độn đã phát hiện ra rằng 
hành trạng hỗn độn của các hệ đơn giản tác động như một 
quá trình sáng fqo. Nó có thể sinh ra tính phức tạp: các hình 
thái được tổ chức đa dạng, lúc bền vững, lúc không bền vững, 
lúc hữu hạn, lúc vô hạn, nhưng lúc nào cũng có sức cuốn hút 
của sự sống động. Đó là lý do khiến các nhà khoa học thích 
chơi các đồ chơi. 

Một trong những đồ chơi này được bán dưới cái tên “khối cầu 
không gian” hay “xà treo không gian”, gồm hai quả cầu đặt ở hai 
đầu mút một thanh đặt giống như nét ngang của một chữ T ở 
đỉnh của một con lắc, và quả cầu thứ ba, nặng hơn, đặt ở chân 
chữ T. Quả cầu bên dưới dao động qua lại, trong khi thanh ở 
bên trên quay tự do. Trong cả ba quả cầu này đều có một nam 
châm nhỏ. Khi được thả cho dao động, chuyển động của hệ này 
được duy trì bằng một nam châm điện đặt trong bệ, nam châm 
này có nhiệm vụ truyền một xung lực từ cho quả cầu bên dưới 
khi nó chuyển động đến gần. Đôi khi đồ chơi này dao động 
nhịp nhàng, đều đặn. Nhưng cũng có khi, chuyển động của nó 
có lại hỗn độn, thay đổi liên tục và đầy bất ngờ. 


CÁCH MẠNG 75 


Một thứ đồ chơi thường gặp nữa gọi là con lắc cầu - một con 
lắc tự do dao động không phải trong một mặt phẳng cố định, 
mà theo mọi hướng. Một số nam châm nhỏ được đặt thành 
vòng tròn xung quanh bệ đế hút vật nặng bằng kim loại, và 
khi con lắc dừng lại nó sẽ bị một trong số các nam châm đó 
hút chặt. Nội dung của trò chơi là thả cho con lắc dao động 
sau đó đoán xem nam châm nào sẽ hút được nó. Dù chỉ với 
3 nam châm đặt thành hình tam giác, ta cũng không thể dự 
đoán được chuyển động của con lắc. Nó dao động trong một 
khoảng thời gian giữa hai điểm A và B, sau đó bỗng nhiên lại 
chuyển hướng sang B và C, và khi có vẻ dừng lại ở C, nó lại 
nhảy về phía A. Hãy hình dung một nhà khoa học khảo sát 
một cách hệ thống hành trạng của đồ chơi này bằng cách vẽ 
một bản đồ như sau: ông chọn một điểm khởi đầu, đưa con 
lắc tới vị trí đó rồi thả nó ra; sau đó, ông đánh dấu điểm này 
bằng màu đỏ, lam hoặc lục tùy theo nam châm nào cuối cùng 
bắt được vật nặng của con lắc. Anh ta sẽ thu được một hình 
ảnh như thế nào? Sẽ có những vùng hoàn toàn đỏ, toàn lam 
hoặc toàn lục, như người ta trông đợi - những vùng mà ở đó 
chắc chắn con lắc cuối cùng sẽ được hút chặt bởi một nam 
châm cụ thể. Nhưng cũng sẽ có những vùng mà các màu sắc 
lẫn lộn với nhau một cách vô cùng phức tạp. Xung quanh một 
chấm màu đỏ, dù nhìn gần và phóng đại lên, người ta vẫn 
thấy những chấm màu lục và màu lam. Trên thực tế, không 
thể đoán được vị trí cuối cùng của con lắc. 

Theo truyền thống, một nhà nghiên cứu động lực học cho 
rằng thiết lập các phương trình của một hệ nghĩa là hiểu hệ 
đó. Nhưng làm thế nào có thể hiểu rõ hơn những đặc tính cơ 
bản của nó? Dù là đối với một cái đu hay một con lắc, thì các 


76 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


phương trình liên hệ li độ góc, vận tốc, ma sát và lực duy trì 
cũng đều như nhau. Nhưng vì chúng chứa đựng một yếu tố 
phi tuyến nhỏ, nên nhà động lực học không thể trả lời được 
các câu hỏi cụ thể đơn giản nhất về tương lai của hệ. Một 
chiếc máy vi tính có thể tấn công vấn đề này bằng cách mô 
phỏng hệ, và tính toán nhanh chóng mỗi chu kỳ, nhưng bản 
thân sự mô phỏng này cũng có vấn đề: hệ phụ thuộc nhạy vào 
các điều kiện ban đầu, sự không chính xác nhỏ trong mỗi tính 
toán sẽ nhanh chóng tăng lên. Và rất nhanh, tín hiệu biến mất 
và chỉ còn nhiễu tạp. 

Phải chăng điều đó đúng? Lorenz không chỉ phát hiện ra 
tính không thể tiên đoán: ông còn phân biệt được các hình 
mẫu. Các nhà nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra các dấu 
hiệu về cấu trúc trong một hành trạng bề ngoài có vẻ là ngẫu 
nhiên. Và nếu ví dụ về con lắc là tương đối dễ bị xem thường, 
thì những người chọn cách không xem thường nó lại thấy ở 
đó một thông điệp kích thích suy nghĩ của họ. Họ ý thức rằng 
trong một chừng mực nào đó, vật lý học đã hiểu đây đủ các 
cơ chế cơ bản của chuyển động con lắc, nhưng lại không thể 
mở rộng hiểu biết đó cho một thời gian dài. Hành trạng vi mô 
hoàn toàn rõ ràng; nhưng hành trạng vĩ mô vẫn là một bí mật. 
Thói quen nhìn cục bộ các hệ - bằng cách tách rời các cơ cấu, 
rồi sau đó kết hợp chúng lại với nhau - bắt đầu sụp đổ. Đối với 
các con lắc, chất lỏng, mạch điện, tia laser, những hiểu biết về 
các phương trình cơ bản không còn hoàn toàn phù hợp nữa. 

Vào những năm 1960, các nhà khoa học đã có những phát 
hiện độc lập giống với phát hiện của Lorenz: chẳng hạn, đó là 
các phát hiện của nhà thiên văn học người Pháp khi nghiên cứu 
các quỹ đạo trong thiên hà, và của một kỹ sư điện người Nhật 


CÁCH MẠNG V74 


khi lập mô hình các mạch điện. Nhưng những cố gắng đầu tiên 
có chủ đích và phối hợp để hiểu hành trạng tổng thể có thể 
khác với hành trạng cục bộ như thế nào là của các nhà toán 
học. Trong số họ, có Stephen Smale, thuộc Đại học California, ở 
Berkeley, nổi tiếng vì đã chứng minh được những vấn đề bí hiểm 
nhất của tôpô học trong các không gian nhiều chiều. Trong một 
cuộc hội thảo, một nhà vật lý trẻ đã hỏi Smale nghiên cứu dựa 
trên cái gì. Câu trả lời đã khiến anh ngạc nhiên: “Các dao động 
tử”. Thật là phi lý. Các dao động tử - các con lắc, lò xo, mạch 
điện - thuộc loại vấn đề mà một nhà vật lý học phải loại ra khỏi 
những nghiên cứu của mình ngay từ đầu - đó là những vấn đề 
quá dễ dàng. Lý do nào khiến một nhà toán học lớn phải nghiên 
cứu vật lý sơ cấp? Ít năm sau đó, nhà vật lý trẻ này đã hiểu rằng 
Smale quan tâm đến các dao động tử phi tuyến, các dao động 
tử hỗn độn, và rằng ông đã thấy những điều mà các nhà vật lý 
đã từng được học, nhưng không nhìn thấy. 


SMALE ĐÃ ĐƯA RA MỘT PHỎNG ĐOÁN TỎI. Bằng ngôn 
ngữ toán học chính xác nhất, ông đưa ra giả thiết cho rằng, 
trong phân lớn thời gian, hầu như tất cả các hệ động lực đều 
tiến đến một hành trạng không quá kỳ lạ. Như chính ông 
không lâu sau đó đã thấy, mọi thứ không đơn giản như vậy. 

Smale là nhà toán học không giới hạn ở việc chỉ giải các bài 
toán; ông còn lập ra danh sách các bài toán để cho các nhà 
toán học khác giải. Dựa trên sự hiểu biết về lịch sử và trực giác 
của mình về tự nhiên, ông đã bình tĩnh thông báo với họ rằng 
đã đến lúc phải lao vào một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn 
còn chưa được khám phá. Như một doanh nhân phát đạt, ông 
đánh giá các rủi ro và lạnh lùng lập ra chiến lược, rồi sau đó, 


78 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


như anh chàng thổi sáo Hameln, ông lôi kéo theo mình nhiều 
nhà nghiên cứu. Nhưng sự nổi tiếng của ông không chỉ giới 
hạn trong lĩnh vực toán học. Vào lúc bắt đầu cuộc chiến tranh 
Việt Nam, cùng với Jerry Rubin, ông đã tổ chức “Những ngày 
quốc tế phản đối chiến tranh”, và bảo trợ cho những nỗ lực 
phong tỏa các chuyến tàu chở lính Mỹ đi qua California. Năm 
1966, khi Ủy ban về các hoạt động chống Mỹ của Nghị viện 
định kiện ông ra tòa, ông đã đến Mátxcơva để tham gia Đại 
hội toán học quốc tế. Tại đây, ông đã được nhận huy chương 
Eields, vinh dự cao nhất trong sự nghiệp của ông. 

Sau này, thời kỳ ông ở Mátxcova vào mùa hè năm 1966 đã 
trở thành huyền thoại Smale. 5000 nhà toán học khuấy động 
và bị khuấy động đã tập hợp tại đây. Sự căng thẳng về chính 
trị lên đến mức rất cao. Khi Đại hội chuẩn bị kết thúc, Smale 
đã nhận lời đề nghị của một nhà báo Bắc Việt Nam tổ chức 
họp báo ngay trên những bậc thêm rộng ở cửa trường Đại học 
Mátxcova. Ông bắt đầu bằng việc lên án sự can thiệp của Mỹ 
vào Việt Nam, sau đó, trong khi khách mời bắt đầu cười, ông 
đã lên án Liên Xô xâm lược Hungaria và sự thiếu tự do chính 
trị ở Liên Xô. Vừa dứt lời, ông đã bị đẩy vào xe ôtô để các nhà 
chức trách Xô Viết thẩm vấn. Khi ông trở về California, Quỹ 
Khoa học Quốc gia đã cắt tài trợ cho ông. 

Huy chương Fields được trao cho Smale là nhờ một công 
trình lớn của ông về tôpô học, một ngành toán học đã phát 
triển từ đầu thế kỷ XX và đạt đến thời hoàng kim trong những 
năm 1950. Ngành tôpô học nghiên cứu các tính chất bất 
biến của các vật qua các biến dạng - xoắn, kéo giãn hoặc co 
lại. Trong tôpô học, hình dạng của vật, vuông hay tròn, lớn 
hay bé, không quan trọng: các tính chất này có thể thay đổi, 


CÁCH MẠNG 79 


chẳng hạn như khi ta kéo giãn vật. Các nhà tôpô học tìm hiểu 
xem một hình dạng có liên thông không, liệu nó có những lỗ 
thủng hay thắt nút gì không. Họ hình dung ra các mặt không 
chỉ trong các vũ trụ Euclid một, hai hay ba chiều, mà còn cả 
trong các không gian nhiều chiều, không thể hình dung nổi. 
Tôpô học là hình học trên các bề mặt đàn hồi. Nó quan tâm 
đến chất hơn là lượng, và đặt câu hỏi: “Nếu bạn không biết các 
kích thước thì bạn có thể nói gì về cấu trúc tổng thể?” Smale 
đã giải quyết một trong những vấn đề dai dẳng nổi tiếng nhất 
của tôpô học, đó là giả thuyết Poincaré về những không gian 
có số chiều nhiều hơn hoặc bằng 5, một giả thuyết đã vĩnh 
viễn xếp Poincaré vào một trong những vị trí cao nhất của lĩnh 
vực này. Nhưng trong những năm 1960, Smale đã bỏ tôpô học 
để khai phá một mảnh đất chưa ai biết tới: các hệ động lực. 
Hai chủ đề này, tôpô học và các hệ động lực, đều bắt nguồn 
từ Poincaré, người đã nhìn thấy trong đó hai mặt của cùng 
một vấn đề. Đầu thế kỷ XX, Poincaré là nhà toán học lớn cuối 
cùng sử dụng trực giác hình học để nghiên cứu các quy luật 
chuyển động. Ông là người đầu tiên ý thức được sự tổn tại của 
hỗn độn; các bài viết của ông thường nhắc đến một dạng của 
tính không thể tiên đoán cũng cứng đầu hệt như khả năng 
không thể tiên đoán được mà Lorenz đã phát hiện ra. Nhưng 
sau khi ông mất, trong khi tôpô học phát triển thì các hệ động 
lực lại thoái trào. Khái niệm này thậm chí còn bị lãng quên: 
đối tượng mà Smale hướng đến được gọi là các phương trình 
vi phân. Các phương trình này mô tả sự vận động của các 
hệ theo thời gian. Trước kia người ta xem xét các hệ này một 
cách cục bộ: các kỹ sư và các nhà vật lý học mới chỉ xét một 
tập hợp các khả năng ở một thời điểm nhất định. Smale, cũng 


80 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


như Poincaré, lại muốn hiểu nó một cách toàn cục: hiểu đồng 
thời tất cả các khả năng của chúng. 

Trong tất cả các phương trình mô tả một hệ động lực - các 
phương trình của Lorenz, chẳng hạn - người ta có thể xác định 
được ngay từ đầu một vài tham số - như độ nhớt của chất lông 
trong trường hợp đối lưu nhiệt. Một sự biến thiên lớn của các 
tham số này có thể kéo theo những khác biệt lớn trong một 
hệ - chẳng hạn, sự khác biệt giữa trạng thái dừng và trạng 
thái dao động tuần hoàn. Nhưng các nhà vật lý học cũng đã 
giả định rằng những thay đối cực nhỏ chỉ dẫn tới những khác 
biệt rất nhỏ về trị số, mà không kéo theo sự thay đổi về lượng 
nào của hành trạng. 

Sự kết hợp tôpô học với các hệ động lực cho phép sử dụng đồ 
thị để hiển thị toàn bộ hành trạng của một hệ. Đó có thể là một 
mặt cong trong trường hợp một hệ đơn giản, một đa tạp nhiều 
chiều đối với một hệ phức tạp. Một điểm trên bề mặt biểu thị 
trạng thái của hệ ở một thời điểm nhất định. Hệ thay đổi theo 
thời gian, thì điểm này di chuyển và vẽ nên một quỹ đạo trên 
bề mặt này. Bẻ cong nhẹ nhàng bề mặt này nghĩa là làm biến 
thiên các tham số của hệ, như làm cho một chất lỏng nhớt hơn 
hay truyền một lực duy trì mạnh hơn cho một con lắc. Các hình 
giống nhau tương ứng với các loại hành trạng giống nhau. Nếu 
bạn có thể làm hiển thị hình này, bạn sẽ hiểu được hệ. 

Khi Smale quay sang các hệ động lực, thì sự nghiên cứu về 
tôpô, cũng như trong phần lớn các môn toán học thuần túy 
khác, được tiến hành mà không cần phải quan tâm đến các 
ứng dụng vào thế giới thực. Nếu nguồn gốc của tôpô học ban 
đầu gắn bó mật thiết với vật lý, thì các nhà toán học đã lãng 
quên nó: họ nghiên cứu các hình chỉ vì các hình đó mà thôi. 


CÁCH MẠNG 81 


Smale hoàn toàn tán thành nguyên tắc này - ông là người 
thuần toán nhất trong những người thuần toán. Tuy nhiên, 
ông đã có suy nghĩ rằng sự phát triển trừu tượng, bí hiểm của 
tôpô học giờ đây có thể góp phần vào sự phát triển của vật lý, 
theo dự định của Poincaré hôi đầu thế kỷ. 

Một trong những đóng góp đầu tiên của Smale là phỏng đoán 
sai của ông. Bằng ngôn ngữ vật lý, ông đã nêu ra một quy luật 
của tự nhiên đại loại như sau: một hệ có thể xử sự một cách 
thất thường, nhưng hành trạng thất thường này không thể là 
bên được. Sự bền - “bền theo nghĩa của Smale” như các nhà 
toán học thỉnh thoảng vẫn nói - là một tính chất rất quan trọng. 
Một hành trạng bền là một hành trạng không bị ảnh hưởng bởi 
một sự thay đổi dù rất nhỏ của một tham số. Hệ nào cũng có 
thể có hành trạng bền và không bền. Các phương trình mô tả 
một chiếc bút chì đứng thăng bằng trên đầu nhọn của nó chấp 
nhận một nghiệm rất đẹp về mặt toán học, theo đó, trọng tâm 
của bút chì nằm trên cùng một đường thẳng đứng với mũi của 
nó - nhưng người ta không thể làm cho chiếc bút chì đứng trên 
mũi của nó mãi, bởi vì nghiệm này là không bền. Chỉ cần một 
nhiễu loạn dù rất nhỏ cũng có thể kéo hệ ra khỏi nghiệm này. 
Trái lại, một viên bi ở đáy bát là bền vững: nếu người ta đẩy 
nhẹ nó, thì nó sẽ trở về vị trí ban đầu của mình. Vì trong các hệ 
thực, những nhiễu loạn và bất định nhỏ là khó tránh khỏi, nên 
các nhà vật lý cho rằng mọi hành trạng mà họ thường xuyên 
quan sát thấy nhất thiết phải là bền vững. Bạn không bao giờ 
có thể biết một cách chính xác tuyệt đối các tham số. Nếu bạn 
tìm kiếm một mô hình vừa thực vừa bền vững trước những 
nhiễu loạn cực nhỏ, thì các nhà vật lý lập luận rằng, đó chính 
là vì bạn muốn có một mô hình bền vững. 


82 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Ít lâu sau lễ Noel năm 1959, khi Smale đang sống tạm ở Rio 
de Janerio cùng với vợ, hai con, và một đống tã lót, ông nhận 
được tin chẳng lành qua đường bưu điện. Phỏng đoán của 
ông xác định một họ các phương trình vi phân, tất cả đều bền 
(hay ổn định) về cấu trúc. Ông đã khẳng định rằng, mọi hệ 
hỗn độn đều có thể tiến gần một hệ thuộc họ này bao nhiêu 
cũng được. Nhưng thực tế không phải vậy. Một bức thư của 
một đồng nghiệp đã cho ông biết rằng rất nhiều hệ có hành 
trạng không như ông tưởng, và đưa ra một phản ví dụ, đó là 
một hệ trong đó hỗn độn tôn tại song song với tính bền vững. 
Hệ này bền vững trước mọi nhiễu loạn. Nếu người ta gây cho 
hệ một nhiễu loạn nhỏ - như mọi hệ tự nhiên thường bị ôn 
nhiễu làm cho nhiễu loạn - thì tính chất kỳ lạ này vẫn không 
bị biến mất. Bền vững và kỳ lạ - Smale nghiên cứu bức thư 
này với sự hoài nghi dần dần tiêu tan. 

Hỗn độn và không bên, hai khái niệm vừa bắt đầu có được 
những định nghĩa hình thức, là những khái niệm hoàn toàn 
khác nhau. Một hệ hỗn độn có thể là bền nếu đặc tính mất 
trật tự của nó vẫn được duy trì trước những nhiễu loạn nhỏ. 
Hệ của Lorenz là một ví dụ - nhưng phải nhiều năm sau Smale 
mới nghe nói về Lorenz. Hỗn độn mà Lorenz phát hiện ra 
cũng ổn định (bền) như một viên bi ở đáy bát. Người ta có thể 
thêm vào nhiễu tạp, như rung nhẹ nó, lắc nó, can thiệp vào 
chuyển động của nó, nhưng khi tất cả những nhiễu loạn này 
dịu đi, yếu đi như tiếng vang trong vực sâu, hệ sẽ trở lại trạng 
thái bất thường của nó. Nó không thể dự báo một cách cục 
bộ, nhưng bền vững về toàn cục. Không một ai nghĩ rằng các 
hệ động lực trên thực tế lại bị chi phối bởi một tập hợp các 
quy tắc phức tạp đến vậy. Ví dụ nêu trong bức thư mà Smale 


CÁCH MẠNG 83 


nhận được ứng với một hệ khá đơn giản, đã được phát hiện 
trước đó 30 năm, nhưng đã bị lãng quên hoàn toàn. Đó là một 
con lắc giả trang, mà cụ thể là một mạch dao động phi tuyến, 
được cấp năng lượng một cách tuần hoàn, như một đứa trẻ 
trên chiếc đu. 

Đó chỉ là một chiếc đèn điện tử đơn giản, do một kỹ sư điện 
người Hà Lan tên là Balthasar van der Pol nghiên cứu trong 
những năm 1920. Ngày nay, một sinh viên vật lý có thể dễ dàng 
nghiên cứu hành trạng của một dao động tử như vậy bằng 
cách quan sát tín hiệu trên màn hình của máy dao động ký. 
Nhưng ngày ấy, Van der Pol không có máy đó: ông phải theo 
dõi mạch điện của mình bằng cách nghe những thay đối về 
âm điệu trong một tổ hợp điện thoại. Khi ông thay đổi dòng 
điện cấp cho mạch, ông rất vui mừng phát hiện thấy các hành 
trạng không có gì là khác thường cả. Âm điệu thay đổi đột ngột 
khi chuyển từ tần số này sang tần số tiếp sau. Tuy nhiên, thỉnh 
thoảng, van der Pole lại nhận thấy một cái gì đó khác lạ. Hành 
trạng có vẻ khác thường một cách khó hiểu. Nhưng ông đã 
không đặc biệt chú ý tới hiện tượng đó: “Người ta vẫn thường 
nghe thấy trong điện thoại một tiếng ồn bất thường trước khi 


À» 


tần số nhảy sang giá trị thấp hơn liền kề”, ông viết trong một 
bức thư gửi cho tạp chí Narure. “Tuy nhiên, đó chỉ là một hiện 
tượng phụ.” Van der Pol là một trong rất nhiều nhà vật lý đã 
nhận ra hỗn độn, nhưng chưa có ngôn ngữ để hiểu được nó. 
Đối với các kỹ sư chế tạo đèn điện tử, sự khoá tần số này là 
rất quan trọng. Nhưng đối với những người muốn tìm hiểu 
bản chất của sự phức tạp, thì hành trạng thực sự đáng quan 
tâm lại chính là cái “nhiễu tạp bất thường” được sinh ra bởi 
sự cạnh tranh giữa các tần số cao hơn và thấp hơn. 


84 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Mặc dù phỏng đoán Smale là sai lầm, nhưng nó cũng đã 
cho phép ông hiểu được một cách trực tiếp toàn bộ sự phức 
tạp của các hệ động lực. Nhiều nhà toán học đã quan tâm đến 
dao động tử của van der Pol; vì Smale đã mở ra cho họ những 
chân trời mới. Máy dao động ký duy nhất của ông chính là trí 
tuệ của ông, một trí tuệ được trui rèn bởi nhiều năm nghiên 
cứu vũ trụ của tôpô học. Smale đã xác định tất cả các hành 
trạng khả dĩ của một dao động tử, hay toàn bộ “không gian 
pha” của nó, nói theo ngôn từ của các nhà vật lý. Trạng thái 
của hệ ở một thời điểm xác định được biểu diễn bằng một 
điểm của không gian này, một điểm chứa đựng mọi thông tin 
về vị trí và vận tốc của dao động tử. Khi hệ thay đối, điểm này 
sẽ chiếm một vị trí khác. Khi hệ tiến triển một cách liên tục, 
thì điểm này vạch nên một quỹ đạo. 


\ | | | 


| 


¡II 





Irving R. Epstein 


ị 
VẼ CÁC CHÂN DUNG TRONG KHÔNG GIAN PHA. Những biểu diễn sự phụ thuộc 
theo thời gian theo cách cũ (rên) và các quỹ đạo trong không gian pha (đưới là 
hai cách hiển thị cùng các dữ liệu và thu được một hình ảnh về hành trạng trong 
thời gian dài của hệ. Hệ đầu tiên (ái) hội tụ về một trạng thái cân bằng - một điểm 
trong không gian pha. Hệ thứ hai được tái tạo một cách đồng nhất và tuần hoàn, 
mô tả một quỹ đạo kín. Hệ thứ ba được tái tạo theo nhịp valse phức tạp hơn, một 
chu trình có “ba chu kỳ”. Còn hệ thứ tư là hỗn độn. 


CÁCH MẠNG 85 


Đối với một hệ đơn giản, như con lắc, không gian pha được 
biểu thị bằng hai trục vuông góc: li độ góc và vận tốc của con 
lắc ở một thời điểm nhất định xác định vị trí của điểm biểu 
diễn. Đối với một con lắc dao động tuần hoàn trong một mặt 
phẳng cố định, thì quỹ đạo trong không gian pha là một vòng 
kín mà điểm biểu diễn đi qua chừng nào hệ vẫn giữ được 
chuyển động đó. 

Thay vì quan tâm tới một quỹ đạo đặc biệt, Smale lại tập 
trung vào hành trạng tổng thể của không gian pha tùy theo 
các thay đổi của hệ, chẳng hạn như cung cấp cho nó một năng 
lượng phụ. Được trực giác dẫn dắt, ông đã bước qua bản chất 
vật lý của hệ để đi tới một bản chất hình học thuộc loại mới. 
Các công cụ của ông là những biến đổi tôpô của các hình dạng 
trong không gian pha - như sự co và giãn. Các phép biến đổi 
này đôi khi cũng có một ý nghĩa vật lý rõ ràng. Sự tiêu tán năng 
lượng do ma sát làm cho quỹ đạo trong không gian pha, giống 
như một quả bóng bị xẹp hơi, thu về một điểm khi hệ đạt tới 
trạng thái bất động. Để biểu diễn được toàn bộ sự phức tạp 
của dao động tử van der Pol, Smale đã nhận thấy rằng không 
gian pha phải chịu một loại tổ hợp mới và phức tạp các biến 
đổi. Và ông đã nhanh chóng biến ý tưởng của mình về sự hiến 
thị hành trạng tổng thể thành một mô hình mới. Sự đổi mới 
này - một hình ảnh về hỗn độn mà người ta thường gặp trong 
những năm sau đó - là một cấu trúc mà sau này được gọi là 
“sắt móng ngựa”. 

Để dựng một phiên bản đơn giản của hình sắt móng ngựa 
Smale, hãy lấy một hình chữ nhật và ép nó từ hai bên để nhận 
được một thanh thẳng đứng. Cầm đầu trên của thanh, kéo 
giãn rồi gập thanh lại, để tạo thành một hình chữ C úp xuống, 


S6 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


H. Bruce Stewart và J. M. Thompson 


SẮT MÓNG NGỰA SMALE. Phép biến đổi tôpô này cho phép ta hiểu được các 
tính chất hỗn độn của các hệ động lực. Nguyên lý rất đơn giản: kéo không gian 
theo hướng này, nén nó theo một hướng khác, rồi gấp nó lại. Lặp lại quá trình này 
sẽ cho kết quả là một cấu trúc quen thuộc với những người đã từng trộn bột làm 
bánh. Hai điểm ở cạnh nhau ở cuối thao tác có thể lại rất xa nhau lúc ban đầu. 


giống như một tấm sắt móng ngựa. Sau đó lại tưởng tượng cái 
móng ngựa này nằm trong một hình chữ nhật khác và thực 
hiện lại các thao tác trên, ép, gập và kéo giãn nó. 

Các thao tác này giống với các công đoạn của máy làm 
caramel, các tay quay của máy dàn bột, gập lại, rồi lại đàn bột 
ra dài hơn và mảnh hơn, lớp này chồng lên lớp kia vô cùng 
phức tạp. Rất phong phú về tôpô học, ngoài các ý nghĩa toán 
học, sắt móng ngựa còn cung cấp cho Smale một hình ảnh 
điển hình về sự phụ thuộc rõ rệt vào các điều kiện ban đầu 
mà Lorenz phát hiện ra trong khí quyển vài năm sau đó. Lấy 
hai điểm cạnh nhau trong không gian ban đâu, bạn sẽ không 
thể biết cuối cùng chúng sẽ nằm ở đâu. Các lần kéo giãn và 
gấp liên tiếp sẽ chia rẽ chúng không theo một quy luật nào 
cả. Tương tự, hai điểm nằm cạnh nhau ở cuối các thao tác là 
hai điểm ban đầu có thể hoàn toàn ở cách xa nhau. 


CÁCH MẠNG 87 


Ban đầu, Smale hy vọng sẽ giải thích được tất cả hệ động lực 
bằng các phép co và giãn - không cần gấp, chí ít là các phép 
gấp sẽ đặt vấn đề xem xét lại sự ổn định của hệ. Nhưng gấp 
hóa ra là cần thiết: nó cho phép các thay đổi căn bản trong 
một hành trạng động lực. Sắt móng ngựa Smale là dạng đầu 
tiên trong một loạt các dạng hình học hoàn toàn mới mẻ, đem 
đến cho các nhà toán học và vật lý học một trực giác mới về 
các khả năng chuyển động. Nhưng trong một chừng mực nào 
đó, nó quá nhân tạo nên không thể áp dụng được, và vẫn còn 
quá tôpô nên không mấy hấp dẫn các nhà vật lý. Tuy nhiên, 
đó mới chỉ là khởi đầu. Trong những năm 1960, Smale đã 
tập hợp quanh ông, ở Berkeley, một nhóm các nhà toán học 
trẻ có chung niềm đam mê đối với cách tiếp cận mới mẻ các 
hệ động lực. Và phải mất thêm cả chục năm nữa công trình 
của họ mới thu hút được đây đủ sự chú ý của các khoa học ít 
thuần tuý hơn, nhưng ngay khi được như vậy, các nhà vật lý 
đã nhận ra rằng Smale đã kéo cả một ngành toán học về với 
thế giới thực. “Đó là một thời hoàng kim”, họ nói. 

Ralph Abraham, đồng nghiệp của Smale, giáo sư toán trường 
Đại học California, ở Santa-Cruz, khẳng định: “Đó là sự thay 
đổi hình mẫu của những thay đổi hình mẫu”. 

“Khi tôi bắt đầu sự nghiệp toán học, vào năm 1960, mà 
không lâu trước đó, toán học hiện đại trong sự foàn uen của nó 
đã bị các nhà vật lý học vứt bỏ, kể cả những người tiên phong 
nhất của ngành vật lý toán. Dù đó là động lực học vi phân, 
giải tích toàn cục, các đa tạp những ánh xạ hay hình học vi 
phân - những kỹ thuật mới hơn các kỹ thuật mà Einstein đã 
sử dụng một đến hai năm -, họ đều gạt bỏ hết. Mối tơ duyên 
giữa các nhà toán học và vật lý học đã kết thúc bằng một vụ ly 


88 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


dị trong những năm 1930. Họ không nói chuyện với nhau nữa 
và coi thường nhau. Các nhà vật lý toán không cho phép sinh 
viên của mình tham dự các buổi học toán: Hãy học thứ toán 
mà chúng tôi dạy cho các em. Chúng tôi sẽ dạy các em những 
điều mà các em cân biết. Các nhà toán học tự hợm mình là 
trung tâm, họ sẽ phá hủy tâm hôn của các em. Đó là năm 1960. 
Nhưng vào khoảng năm 1968, điều đó đã hoàn toàn thay đổi”. 
Cuối cùng, các nhà vật lý học, thiên văn học, sinh học, tất cả 
điều hiểu rằng phải học hỏi lẫn nhau. 


MỘT Bí ẨN CỦA VŨ TRỤ: đó là Vết đỏ Lớn của Mộc tỉnh, 
một hình ôvan khổng lồ quay cuồng như một trận bão cực 
mạnh không di chuyển và cũng chẳng bao giờ dịu đi. Ai đã 
nhìn những bức ảnh mà con tàu Voyager 2 truyền về vào năm 
1978 đều thấy trong đó dáng vẻ quen thuộc của hỗn độn trên 
một thang bậc hoàn toàn không bình thường. Đó là một trong 
những điểm quy chiếu khả kính nhất của hệ mặt trời - “vế 
đỏ gầm gừ như một con mắt hốt hoảng/ bên trong mớ lông 
mày rối tung sôi sục”, John Updike đã viết như thế. Nhưng 
nó fhực sự là cái gì? 20 năm sau khi Lorenz, Smale và những 
nhà bác học khác khởi đầu một cách tiếp cận mới đối với vật 
lý các chất lỏng, khí quyển khác thường của Mộc tinh đã trở 
thành một trong rất nhiều vấn đề đòi hỏi một thế giới quan 
mới dẫn đến sự ra đời khoa học về hỗn độn. 

Suốt 3 thế kỷ, vết đỏ này là một minh họa cho câu nói “càng 
biết nhiều càng thấy mình biết ít”. Ít lâu sau khi Galileo lần 
đầu tiên hướng chiếc kính viễn vọng của mình đến Mộc tỉnh, 
các nhà thiên văn đã nhận ra vết này. Robert Hooke quan sát 
thấy nó vào năm 1600. Người ta cũng thấy nó trong tranh của 


CÁCH MẠNG 89 


Donati Creti tại bảo tàng Vatican. Các màu sắc của nó không 
cần nhiều lời giải thích. Nhưng các kính viễn vọng ngày càng 
hoàn thiện và càng biết nhiều người ta càng thấy mình biết 
ít. Thế kỷ qua đã chứng kiến sự xuất hiện một chuỗi dài các 
lý thuyết đưa ra để giải thích hiện tượng này, trong đó phải 
kể đến: 

Lý thuyết dòng chảy nham thạch. Cuối thế kỷ XIX, các nhà 
khoa học tưởng tượng ra một cái hồ mênh mông hình ôvan 
toàn nham thạch tan chảy ra từ một ngọn núi lửa hay một hố 
hình thành từ sự va chạm của một tiểu hành tinh với lớp vỏ 
mỏng của Mộc tinh. 

Lý thuyết mặt trăng mới. Một nhà khoa học người Đức lật 
lại giả thuyết cho rằng Vết đỏ này là một mặt trăng mới sắp 
tách ra khỏi bề mặt của Mộc tỉnh. 

Lý thuyết quả trứng. Sự kiện mới và gây bối rối: người ta đã 
quan sát thấy một sự trôi dạt nhẹ của Vết đỗ so với bề mặt 
của Mộc tinh. Vì thế, năm 1939, người ta đã coi nó là một vật 
thể khá rắn, trôi nổi trong khí quyển của Mộc tỉnh như một 
quả trứng lập lờ trên mặt nước. Trong mấy chục năm, một vài 
biến thể của lý thuyết này đã ra đời - đặc biệt là biến thể về 
sự chuyển động của bọt hydrô hay hêii. 

Lý thuyết cột khí. Một sự kiện mới khác: ngay cả khi trôi dạt, 
thì Vết đỗ này cũng không trôi dạt nhiều lắm. Trong những 
năm 1960, các nhà khoa học gợi ý rằng nó là đỉnh của một cột 
khí có thể bay lên từ miệng một núi lửa. 

Thế rồi xuất hiện con tàu Voyager. Đa số các nhà thiên văn 
cho rằng bức màn bí mật của vết này sẽ được vén lên ngay 
khi người ta có thể quan sát nó đủ gần. Hành trình thám hiểm 
của Voyager đã cung cấp một catalô tuyệt vời các dữ liệu mới, 


90 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


nhưng chưa đủ. Các hình ảnh do phi thuyền này truyền về 
năm 1978 cho thấy trên Mộc tỉnh có các trận cuồng phong và 
lốc xoáy đa màu sắc. Với nhiều chỉ tiết mới, các nhà thiên văn 
thấy Vết đỏ này như một hệ các lốc xoáy giống như bão, đẩy 
các đám mây về một phía, và bị nhốt bên trong các vùng gió 
Đông- Tây tạo ra những dải nằm ngang bao quanh hành tỉnh 
này. Bão là sự mô tả đúng nhất mà người ta có thể nghĩ được 
ra, nhưng vì nhiều lý do từ này vẫn chưa thật thôa đáng. Các 
trận bão trên Trái đất thường được tạo thành từ nhiệt được 
giải phóng trong quá trình ngưng tụ các khối khí ẩm thành 
mưa; nhưng quá trình tạo ra Vết đỏ trên Mộc tinh lại không 
phải như vậy. Trên Trái đất, các cơn bão quay theo hướng 
xoáy: ngược chiều kim đồng hồ ở Bán cầu Bắc, và theo chiều 
kim đồng hồ ở Bán cầu Nam; còn chuyển động quay của Vết 
đỏ lại là xoáy nghịch. Và quan trọng hơn, bão trên Trái đất sẽ 
tan sau vài ba ngày. 

Ngoài ra, khi phân tích các bức ảnh do Voyager truyền về, 
các nhà thiên văn đã phát hiện ra rằng Mộc tỉnh thật sự là 
một khối chất lưu chuyển động. Trước đó, theo thói quen, họ 
đã cho rằng đó là một hành tỉnh rắn bao quanh bởi một lớp 
mỏng khí quyển, như Trái đất. Thế nhưng, nếu giả dụ Mộc 
tỉnh có một lõi rắn, thì lõi này phải nằm cách xa bề mặt. Và 
thế là hành tinh này bỗng chốc trở thành một thí nghiệm lớn 
về động lực học của các chất lưu, với vết Đỗ quay đều, không 
hề chịu ảnh hưởng của các hỗn độn xung quanh nó. 

Vết đỏ này đã trở thành một phép thử về cấu trúc. Các nhà 
khoa học đã thấy ở đó cái mà trực giác của họ cho phép họ 
nhìn thấy. Một nhà động lực học các chất lưu, người cho rằng 
sự chảy rối chỉ là nhiễu tạp và mất trật tự, sẽ không có cách 


CÁCH MẠNG 91 


nào để giải thích cái đảo nhỏ trật tự ở giữa này. Voyager đã 
làm cho bí ẩn này trở nên kích thích hơn gấp bội, khi nó làm 
sáng tỏ được một số đặc tính ở thang bậc nhỏ của dòng này, 
mà vì quá nhỏ các kính viễn vọng mạnh nhất cũng không thể 
nhìn thấy được từ Trái đất. Các chỉ tiết nhỏ này cho thấy một 
chuyển động hỗn loạn rất nhanh, các trận gió lốc xuất hiện và 
biến mất trong một ngày, thậm chí trong vài giờ. Tuy nhiên, 
Vết đỏ thì vẫn nguyên vẹn. Vậy cái gì đã duy trì nó? Cái gì đã 
giữ nó ở nguyên một chỗ? 

NASA đã lưu giữ các bức ảnh này trong 6 kho lưu trữ nằm 
rải rác khắp nước Mỹ. Một trong số những kho đó đặt tại Đại 
học Cornell, nơi Philip Marcus, một nhà nghiên cứu trẻ trong 
lĩnh vực thiên văn và toán học ứng dụng từng làm việc hồi đầu 
những năm 1960. Sau Voyager, Marcus nằm trong số không 
nhiều (khoảng dăm bảy) các nhà khoa học, ở Mỹ và Anh, tìm 
cách mô hình hóa Vết đỏ. Loại bỏ lý thuyết về bão, họ đã tìm 
được các hiện tượng tương tự phù hợp hơn. Chẳng hạn, dòng 
hải lưu Gulf Stream ở phía tây Đại Tây dương, cuộn lại và phân 
nhánh một cách tương tự. Nó tạo ra các sóng nhỏ xoắn lại với 
nhau, rồi biến thành các vòng xoáy ốc tự tách khỏi dòng chính 
thành các xoáy nghịch chậm và bền. Một tương tự khác là hiện 
tượng khí tượng học đặc biệt được gọi là “tình huống phong 
tỏa”. Ở gần các bờ biển đôi khi xuất hiện các vùng áp (suất) 
cao quay rất chậm, trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, bất 
chấp dòng chảy đông-tây quen thuộc. Nếu sự phong tỏa này 
buộc người ta phải xem xét lại các mô hình dự báo tổng thể, 
thì bù lại nó cũng mang lại cho các nhà dự báo thời tiết một 
hy vọng nào đó, vì nó đã tạo ra những đặc tính trật tự kéo dài 
một cách khác thường. 


92 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Marcus đã nghiên cứu suốt nhiều giờ các bức ảnh của NASA, 
những bức ảnh rất đẹp chụp con người trên Mặt trăng, và cả 
những bức ảnh chụp sự chảy rối trên Mộc tỉnh. Vì các định 
luật của Newton áp dụng được ở khắp nơi, Marcus đã lập trình 
cho máy tính để giải một hệ phương trình động lực học các 
chất lưu. Mô phỏng thời tiết của Mộc tỉnh chính là viết các 
phương trình mô tả một khối đặc cấu thành từ hydrô và hêÌi, 
giống như đối với một ngôi sao đã tắt. Mộc tỉnh quay nhanh 
quanh mình nó, một ngày ở đó kéo dài khoảng 10 giờ trên Trái 
đất. Chuyển động quay này tạo ra một lực Coriolis mạnh - lực 
đẩy sang bên đối với người đi qua một sàn quay - và chính lực 
này đã duy trì sự tôn tại của Vết đỏ. 

Trong khi Lorenz sử dụng một mô hình thu nhỏ về khí 
quyển trái đất để in ra các dòng thô trên giấy, thì Marcus sử 
dụng máy tính mạnh hơn nhiều để tạo ra các hình ảnh đây 
màu sắc. Trước hết, ông đã vạch ra các đường bao. Vừa đủ để 
có thể thấy được những øì đang đã diễn ra. Sau đó, ông chụp 
các hình ảnh này và ráp chúng lại với nhau thành một bộ phim 
động. Thật kỳ diệu, một bảng ngang dọc các xoáy sáng, xanh, 
đỏ và vàng, hòa lại với nhau tạo thành một hình ôvan giống 
một cách lạ lùng với Vết đỏ Lớn như NASA đã tái tạo thành 
hình ảnh động từ các bức ảnh thật. “Ta thấy vết khổng lô này, 
sung sướng như một con hến biển ở giữa dòng chảy hỗn độn 
ở thang bậc nhỏ, và dòng hỗn độn này hấp thụ năng lượng 
giống như bọt biển”, ông nói. “Ta thấy các cấu trúc sợi nhỏ 
xíu hiện lên trên nền một đại dương hỗn độn”. 

Vết này là một hệ tự tổ chức, nó được sinh ra và điều chỉnh 
cũng bởi chính các đặc tính phi tuyến đã tạo nên lộn xộn không 
thể dự báo được bao quanh nó. Đó là một hỗn độn ổn định. 


CÁCH MẠNG 93 


Khi còn là nghiên cứu sinh, Marcus đã nghiên cứu vật lý 
thông thường, giải các phương trình tuyến tính, thực hiện các 
thí nghiệm được thiết kế phù hợp với giải tích tuyến tính. Đó 
là sự tồn tại được che chớ đảm bảo rất bình yên: thế thì tại sao 
lại phải phí thời giờ dạy cho sinh viên các phương trình phi 
tuyến không sao giải nổi? Quá trình đào tạo của ông hoàn toàn 
thỏa mãn. Chừng nào còn thực hiện các thí nghiệm bên trong 
một số giới hạn, thì chừng ấy các xấp xỉ tuyến tính vẫn là đủ 
và vẫn được điểm cao vì đã thu được những kết quả đúng như 
dự báo. Tất nhiên, đôi khi thế giới thực vẫn tràn vào không gì 
cưỡng nổi, và Marcus đã thấy cái mà nhiều năm sau ông giải 
thích là các dấu hiệu của hỗn độn. Lúc đó ông bèn dừng lại 
và hỏi: “Cái sai lệch bé xíu này là gì vậy?” Và người ta đã trả 
lời: “Ô, đó chỉ là sai số thực nghiệm, đừng bận tâm làm gì”. 

Nhưng trái với đa số các nhà vật lý, Marcus cuối cùng đã ghi 
nhớ bài học của Lorenz: một hệ tất định có thể tạo ra nhiều 
hơn chứ không chỉ có hành trạng tuần hoàn. Ông đã biết cách 
tìm kiếm sự hỗn độn hoang dã; và ông cũng biết rằng các hòn 
đảo của cấu trúc, của trật tự có thể xuất hiện bên trong các 
hỗn độn. Vì thế ông đã sử dụng một thực tế là một hệ phức 
tạp có thể sinh ra đồng thời cả hỗn độn và trật tự để nghiên 
cứu vấn đề Vết đỏ Lớn. Ông đã làm việc trong một lĩnh vực 
đang sinh thành, lĩnh vực đang tạo dựng truyền thống riêng 
của mình khi biến máy tính thành một công cụ làm việc. Và 
ông đã tự coi mình là một nhà vật lý kiểu mới: không phải một 
nhà thiên văn, không phải một nhà thủy động lực học, cũng 
không phải một nhà toán học ứng dụng, mà là một chuyên 
gia về hỗn độn. 


NHỮNG THĂNG TRẦM 
CỦA SỰ SỐNG 


Kết quả của một sự phát triển toán học cần phải 

liên tục đối chiếu uới trực giác của chính mình uê 

cái tạo nên một hành ui sinh học hợp lý. 

Khi sự đối chiếu này phát lộ một máu thuẫn, thì 

cân phải xem xét một số bhủ năng sau: 

œ. Một sai sót đã xuất hiện trong phát triển toán 
học hình thúc; 

b. Các giả thiết ban đâu hông đúng uà [hoặc bị 
giản lược quá múc; 

c.. Nhà nghiên cứu có các ý tưởng hhông nhất quán 
Uê sinh học; 

đ. Một nguyên lý cơ bản mới uừa được phút hiện. 

—HARVEY J. GOLD 


Mô hình toán học hóa 
các hệ sinh học 


NHỮNG CON CÁ HÁU ĂN và động vật phù du hấp dẫn. Những 
khu rừng nhiệt đới nhung nhúc các động vật bò sát không 
tên, chim chóc bay lượn dưới các vòm lá, côn trùng kêu râm 
ran như các electron trong máy gia tốc. Tại các vùng Đông 
Bắc Hoa Kỳ, quần thể chuột đồng và chuột lemmút tăng rồi 
lại giảm số lượng theo chu kỳ 4 năm một lần bất chấp cuộc 
chiến đẫm máu của tự nhiên. Theo các nhà sinh thái học, thế 
giới tạo thành một phòng thí nghiệm tạp nham, một nồi áp 
suất 5 triệu loài tác động qua lại lẫn nhau. Năm triệu hay năm 
mươi triệu? Trên thực tế, các nhà sinh thái học cũng không 
biết rõ nữa. 

Vào thế kỷ XX, các nhà sinh học thiên về toán học đã xây 
dựng một khoa học mới, gọi là sinh thái học, tách sự sống 
thực ra khỏi những ồn ào và đa sắc của nó, và coi các quần thể 
như các hệ động lực. Các nhà sinh thái học đã sử dụng những 
công cụ sơ cấp của vật lý toán để mô tả các thăng giáng của 
sự sống. Một loài duy nhất phát triển trong một môi trường 


98 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


có nguồn thức ăn hạn chế, nhiều loài khác cạnh tranh để tồn 
tại, các dịch bệnh tác động đến các quân thể lớn - tất cả đều 
có thể được nghiên cứu biệt lập, nếu không phải trong phòng 
thí nghiệm, thì ít nhất cũng trong đầu của các nhà sinh thái 
học lý thuyết. 

Trong quá trình xuất hiện khoa học mới về hỗn độn, vào 
những năm 1970, các nhà sinh thái học đã đóng một vai trò 
đặc biệt. Họ đã biết sử dụng các mô hình toán học, nhưng 
họ cũng luôn biết rằng các mô hình này chỉ là sự mô tả gần 
đúng nhợt nhạt của thế giới thực hết sức sống động mà thôi. 
Và nghịch lý thay, ý thức về sự hạn chế này lại cho phép họ 
đánh giá được tầm quan trọng của một số ý tưởng mà các nhà 
toán học chỉ coi là những điều kỳ cục thú vị. Nếu các phương 
trình chính quy lại có thể tạo ra một hành trạng bất thường, 
phi chính quy, thì theo nhà sinh thái học, đó là một sự tiến bộ 
nhất định. Các phương trình áp dụng cho sinh học các quần 
thể là những đối ứng sơ cấp của các mô hình đã được các nhà 
vật lý sử dụng để phân tích các mẩu vũ trụ của họ. Tuy nhiên, 
độ phức tạp của các hiện tượng thực được nghiên cứu trong 
các khoa học về sự sống vượt ra ngoài tất cả những gì người ta 
có thể gặp trong phòng thí nghiệm vật lý. Các mô hình toán 
học của sinh học chỉ là các bức biếm họa thực tế - cũng như 
các mô hình được sử dụng trong kinh tế học, dân số học, tâm 
lý học và quy hoạch đô thị, khi các khoa học mềm này cố gắng 
đưa tính chặt chẽ vào nghiên cứu của mình đối với các hệ biến 
thiên theo thời gian. Các tiêu chuẩn đối với các khoa học khác 
nhau là khác nhau. Đối với nhà vật lý, một hệ phương trình 
giống như hệ phương trình Lozenz là đơn giản đến mức nó 
gần như trở thành hiến nhiên. Còn đối với một nhà sinh thái 
học, thì ngay cả những phương trình Lorenz cũng đã là quá 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 99 


phức tạp - nào là ba chiều, lại biến thiên liên tục, và lại còn 
không có nghiệm giải tích nữa. 

Do hoàn cảnh bắt buộc, các nhà sinh học đã chấp nhận 
các phương pháp nghiên cứu mới. Việc ứng dụng những mô 
tả toán học vào các hệ thực phải được thực hiện theo một 
cách khác. Một nhà vật lý xét một hệ cụ thể (chẳng hạn, hai 
con lắc nối với nhau bằng một lò xo) bắt đầu bằng cách chọn 
các phương trình phù hợp - thường là tìm trong sách giáo 
khoa hoặc, nếu không có trong sách giáo khoa, thì suy ra từ 
các nguyên lý cơ bản. Anh ta đã biết các con lắc chuyển động 
như thế nào, và cũng biết rất rõ các lò xo. Sau đó, nếu như có 
thể, anh ta giải các phương trình này. Ngược lại, nhà sinh học 
không bao giờ có thể suy ra một cách trực tiếp các phương 
trình phù hợp bằng cách chỉ nghĩ đến một quân thể động vật 
cụ thể nào đó. Anh ta phải tập hợp các dữ liệu và tìm ra các 
phương trình có nghiệm gần giống với các dữ liệu này. Điều 
gì sẽ xây ra khi người ta thã một nghìn con cá vào một cái ao 
có nguồn thức ăn hạn chế? Điều gì xảy ra nếu người ta thêm 
vào đó năm mươi con cá mập, sẵn sàng xơi tái hai con cá mỗi 
ngày? Và điều gì sẽ xây ra với một virus tiêu diệt theo tỷ lệ như 
thế này và lan truyền với tốc độ như thế này đối với một mật 
độ quân thể như thế này? Các nhà sinh học lý tưởng hóa các 
tình huống đó để có thể áp dụng cho chúng các công thức 
ngắn gọn. 

Đôi khi cách làm đó đã mang lại hiệu quả. Sinh học về các 
quân thể đã hiểu được nhiều điều về lịch sử của sự sống, về 
sự tác động qua lại của động vật săn môi và các con môi, về 
cách thức tác động của sự thay đối mật độ của quân thể tại 
một vùng lên sự lan truyền bệnh tật. Nếu một mô hình toán 
học cho kết quả là một sự gia tăng, một sự cân bằng hay tuyệt 


100 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


diệt, thì các nhà sinh thái có thể từ đó suy ra một phần các 
hoàn cảnh đã xô đẩy một quân thể hoặc một dịch bệnh trên 
thực tế đến diễn biến như vậy. 

Một trong những phép đơn giản hóa hiệu quả là mô phỏng 
thế giới theo các khoảng thời gian rời rạc, như một kim đồng 
hồ quartz nhảy từng giây một thay vì chuyển động liên tục. 
Các phương trình vi phân mô tả các quá trình thay đổi trơn 
tru theo thời gian, nhưng chúng lại rất khó giải. Đối với các 
quá trình nhảy từ trạng thái này sang trạng thái khác, người 
ta có thể sử dụng các phương trình đơn giản hơn - đó là các 
“phương trình sai phân”. Rất may là nhiều loài động vật phát 
triển theo các khoảng thời gian đều đặn là một năm, và sự biến 
thiên của chúng từ năm này sang năm khác thường lớn hơn 
sự tiến hóa tuần tự của chúng. Trái với con người, rất nhiều 
côn trùng, chẳng hạn, chỉ có duy nhất một mùa tình yêu, nhờ 
đó các thế hệ khác nhau không chồng lấn nhau. Để ước lượng 
một quân thể ngài tằm vào mùa xuân năm sau hay phạm vi 
của dịch sởi vào mùa đông năm tới, một nhà sinh thái học gần 
như chỉ cần biết các con số của năm hiện tại. Nếu bản tổng 
kết thường niên chỉ là một phản ánh nhợt nhạt độ phức tạp 
của một hệ, thì trong nhiều ứng dụng thực tế nó lại chứa đựng 
tất cả thông tin cần thiết cho một nhà khoa học. 

Toán học của sinh thái học chính là toán học của Stephen 
Smale, cũng giống như Mười lời răn đối với kinh Talmud: đó là 
một tập hợp các quy tắc nghiên cứu, nhưng không quá phức 
tạp. Để mô tả sự biến thiên hằng năm của một quần thể nào 
đó, một nhà sinh học có thể sử dụng một hình thức luận dễ 
dàng tiếp cận ngay cả đối với sinh viên năm thứ nhất. Hãy 
giả định rằng số bướm ngài của năm tới chỉ phụ thuộc vào số 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 101 


lượng của năm nay - 31000 con bướm ngài năm nay có nghĩa 
là sẽ có 35000 con bướm ngài năm sau, v.v... -, tức là tìm được 
một quy tắc hay một hàm liên hệ tất cả các con số của năm 
nay với tất cả các con số của năm sau. Quản thể x, của năm 
sau là một hàm Ƒ của quân thể x của năm nay: x = F(x). Người 
ta có thể biểu diễn mọi hàm bằng một đồ thị cho thấy ngay 
chiều hướng chung của nó. 

Trong một mô hình sơ cấp như mô hình trên, theo dõi biến 
động của một quần thể theo thời gian đồng nghĩa với việc lấy 
một con số gốc và áp dụng nhiều lần chính hàm đó: số lượng 
của quân thể ở năm thứ ba thu được đơn giản bằng cách áp 
dụng hàm này cho kết quả của năm thứ hai, và cứ tiếp tục như 
vậy. Toàn bộ lịch sử của một quần thể sẽ được hiện ra nhờ 
quá trình lặp hàm số này - một vòng hồi tiếp (ƒfeed-back), mỗi 
đầu ra của năm trước sẽ được dùng làm đầu vào cho năm sau. 
Vòng hồi tiếp có thể không kiểm soát nổi, như trong trường 
hợp loa phóng thanh phát ra một âm thanh, âm thanh này, 
khi quay ngược trở lại micro, nhanh chóng được khuếch đại 
thành một tiếng chói tai khó chịu. Nhưng hôi tiếp cũng có thể 
sinh ra ốn định, chẳng hạn như một bộ ổn nhiệt điều chỉnh 
nhiệt độ của ngôi nhà bằng cách giảm hoặc tăng nhiệt độ tùy 
theo nhiệt độ trong nhà cao hơn hay thấp hơn một giá trị đã 
xác định từ trước. 

Có rất nhiều loại hàm khả dĩ. Một cách tiếp cận ngây thơ 
của sinh thái học đối với các quần thể là lấy một hàm làm 
tăng số cá thể của quần thể theo một tỷ lệ cố định. Dễ dàng 
mô tả điều này bằng một hàm tuyến tính: x = rx, ứng với sơ 
đô Malthus truyền thống về một dân số tăng vô hạn, không 
có trở ngại về lương thực hay đạo đức. Tham số r biểu diễn 
tỷ lệ tăng dân số. Chẳng hạn, nếu nó bằng 1,1, và nếu dân số 


102 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


của năm nay bằng 10, thì năm sau dân số sẽ là 11. Nếu đưa 
vào giá trị 20000, ta sẽ thu được kết quả là 22000. Số này chỉ 
có thể tăng, như tiền bỏ quên trong một tài khoản tiết kiệm 
với lãi suất lũy kế. 

Cách đây hơn chục năm, các nhà sinh thái học đã nhận 
ra rằng họ phải làm tốt hơn. Một nhà sinh thái học khi nghĩ 
đến các con cá thật trong một cái ao thật phải tìm kiếm một 
hàm tương ứng với thực tế khắc nghiệt của sinh tôn, thí dụ 
như đói, cạnh tranh. Khi những con cá này sinh sôi nảy nở, 
chúng bắt đầu thiếu thức ăn; một quần thể nhỏ sẽ có tốc độ 
tăng nhanh chóng; nhưng một quần thể quá đông sẽ giảm. 
Hãy xét trường hợp bọ hung Nhật Bản. Cứ vào ngày đầu tiên 
của tháng 8, hãy ra vườn và đếm chúng. Để cho đơn giản, chỉ 
tính đến các nguồn thức ăn - bỏ qua chim chóc, bệnh tật có 
thể ảnh hưởng đến chúng. Một số con bọ hung sẽ sinh sôi nảy 
nổ và tạo thành một quân thể đông đúc tới mức chúng tàn 
phá hết khu vườn và rơi vào hoàn cảnh đói kém. 

Trong kịch bản Malthus về tăng trưởng không có giới hạn, 
hàm tăng trưởng là tuyến tính và không ngừng tăng lên. Một 
nhà sinh thái học muốn xây dựng một kịch bản hiện thực hơn 
cần phải tìm một phương trình có chứa các số hạng phụ kìm 
hãm sự phát triển này khi quần thể trở nên quá đông. Sự lựa 
chọn tự nhiên nhất là một hàm tăng như tên bắn khi dân số 
còn ít, rồi giảm dần sự tăng trưởng về xấp xỉ bằng không cho 
các giá trị trung gian, rồi tụt xuống khi quân thể quá đông. 
Bằng cách thực hiện các phép lặp, nhà sinh thái học có thể 
sẽ quan sát được hành trạng trong một thời gian dài của quần 
thể, và có nhiều khả năng nó sẽ đạt đến một trạng thái cân 
bằng. Một áp dụng toán học thành công sẽ cho phép nhà 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 103 


sinh thái nói được một điều gì đó đại loại như thế này: đây là 
phương trình; đây là tham số biểu diễn tỷ lệ sinh sản; đây là 
tham số khác biểu diễn tỷ lệ chết tự nhiên; một tham số khác 
nữa biểu diễn tỷ lệ chết do đói hoặc do bị ăn thịt; hãy nhìn: 
quần thể tăng trưởng với một tốc độ nh rhế để đạt đến một 
trạng thái cân bằng như thế. 

Làm thế nào để tìm được một hàm như thế? Nhiều phương 
trình có thể phù hợp; nhưng phương trình đơn giản nhất có lẽ 
là sửa đổi phiên bản tuyến tính Malthus thành: x, = rx(1 - x). 
Trong phương trình này, tham số r cũng vẫn biểu diễn tỷ lệ 
tăng trưởng mà người ta có thể chọn cao hơn hoặc thấp hơn. 
Thừa số mới, 1 - x, có tác dụng kiềm chế sự tăng trưởng này: 
khi x tăng, 1 - xgiãm?. Chỉ cần một máy tính cầm tay là bất 
cứ một nhà nghiên cứu nào cũng có thể chọn một giá trị xuất 





* Để cho thuận tiện, trong mô hình cực kỳ giản lược này, “dân số” của quần thể được 
biểu diễn bằng một số nằm trong khoảng từ 0 đến 1; 0 biểu diễn sự tiệt chủng và 1 là 
“dân số” lớn nhất có thể tưởng tượng được của quân thể trong ao. 

Hãy chọn một giá trị tùy ý cho r, chẳng hạn như 2,7, và “dân số” ban đầu của 
quần thể, ví dụ là 0,02. 1-0,02 = 0,98. Lấy 0,98 nhân với 0,02 sẽ được 0,0196. Nhân số 
này với 2,7, sẽ thu được 0,0529. Dân số thấp của quân thể ban đầu đã tăng hơn gấp 
hai lần. Hãy lặp lại các phép tính trên nhưng lấy giá trị mới nhận được này làm quần 
thể ban đầu: bạn sẽ thu được kết quả là 0,1353. Sử dụng máy tính có khả năng lập 
trình, phép lặp này được thực hiện một cách hết sức đơn giản bằng cách ở mỗi giai 
đoạn lại ấn vào cùng một phím. Dân số của quần thể tăng lên 0,3159, rồi 0,5835, rồi 
0,6562 - sự tăng trưởng bắt đầu chậm lại. Rồi, 0,6428, rồi 0,6199, rồi 0,6362, rồi 0,6249. 
Các kết quả có vẻ dao động và tiến dần đến một số cố định: 0,6328, 0,6273, 0,6312, 
0,6312, 0,6285, 0,6304, 0,6291, 0,630, 0,6294, 0,6299, 0,6295, 0,6297, 0,6296, 0,6297, 
0,6296, 0,6296, 0,6296, 0,6296, 0,6296, 0,6296, 0,6296. Tuyệt vời! 

Vào thời kỳ tính toán bằng tay và máy tính thô sơ, người ta chẳng bao giờ tiến xa 
ra ngoài các khảo sát bằng số này. 


104 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Adolph E. Brotman 


Quân thê đạt tới trạng thái cân băng sau các pha tăng, 
quá đông đúc và giảm dân số 


phát và thực hiện các phép toán trên là sẽ tìm được số lượng 
của quần thể của năm sau. 

Trong những năm 1950, nhiều nhà sinh thái học đã xem xét 
các biến thể khác nhau của phương trình đặc biệt có tên là 
“phương trình logistic” này. Ở Australia, W.E. Ricker đã ứng 
dụng nó cho nghề nuôi thủy sản. Các nhà sinh thái học đã 
nhận ra rằng tỷ lệ tăng trưởng r là một tính chất quan trọng 
của mô hình. Trong các hệ vật lý mà các phương trình này 
được vay mượn từ đó, tham số r tương ứng với nhiệt, ma sát, 
hay bất cứ đại lượng nào có khả năng gây nhiễu loạn - nói 
ngắn gọn, nó tương ứng với mức độ phi tuyến. Trong một ao 
cá, tham số này có thể là khả năng sinh sản của cá, xu hướng 
của dân số không chỉ là bùng nổ mà còn có thể là suy thoái 
nữa (vì vậy thuật ngữ thích hợp nên dùng ở đây là “tiềm năng 
sinh học”). Vì vậy, một câu hỏi được đặt ra là: các tham số khác 
nhau này tác động như thế nào đến số phận cuối cùng của 
một quân thể. Câu trả lời rõ ràng là: một tham số thấp sẽ gây 
cho quân thể lý tưởng hóa này một kết cục là ở trạng thái dừng 
thấp. Một tham số cao hơn sẽ dẫn tới một trạng thái dừng cao 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 105 


hơn. Điều này hóa ra là đúng đối với nhiều tham số, nhưng 
không phải đúng cho tất cả. Chắn chắn là tình cờ nhiều nhà 
nghiên cứu như Ricker đã thử các tham số với các giá trị thậm 
chí còn cao hơn nữa, và chắc hẳn là họ đã nhìn thấy hỗn độn. 

Thật kỳ lạ là, loạt các con số bắt đầu dẫn tới các hành 
trạng không bình thường lại ương ngạnh đến khó chịu đối 
với những người thực hiện tính toán trên chiếc máy tính cầm 
tay. Tất nhiên, những con số vẫn còn chưa tăng đến vô hạn, 
nhưng chúng không hội tụ về một giá trị ổn định. Hiến nhiên, 
không ai trong số các nhà sinh thái học đầu tiên này có mong 
muốn và nghị lực để tiếp tục tính toán với các con số cứng 
đầu này. Khi dân số của quân thể dao động ở giữa hai giá trị, 
các nhà sinh thái học cho rằng nó luôn dao động xung quanh 
một trạng thái cân bằng ngầm định. Theo họ, quan trọng là 
sự cân bằng. Họ không mẫy may nghĩ rằng sự cân bằng ấy có 
thể không tôn tại. 

Các sách tham khảo và các sách giáo khoa có đề cập đến 
phương trình logistic và các phương trình tương tự phức tạp 
hơn của nó, nói chung, thậm chí không thừa nhận rằng có 
thể xuất hiện một hành trạng hỗn độn. J. Maynard Smith, 
trong cuốn sách giáo khoa Các ý tưởng toán học trong sinh 
học (Mathematical ldeas in Biology), xuất bản năm 1968, đã 
nêu ra chiều hướng chuẩn của các khả năng: dân số quần thể 
thường tương đối ổn định, hoặc là nó thăng giáng “theo một 
chu kỳ khá đều đặn” quanh một trạng thái cân bằng phỏng 
đoán. Không phải là ông quá ngây thơ để tin rằng các quần 
thể không bao giờ có hành trạng ngẫu nhiên. Đơn giản là ông 
nghĩ rằng một hành trạng như thế không có liên quan gì với 
các mô hình toán học mà ông đã mô tả trong cuốn sách của 


106 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


mình. Bất luận thế nào, các nhà sinh học vẫn giữ thái độ “kính 
nhỉ viễn chỉ” đối với các mô hình toán học này. Còn nếu các 
mô hình phản bội lại những hiểu biết của các tác giả những 
mô hình này về hành trạng của các quân thể thật, thì người ta 
luôn luôn tìm một đặc điểm còn thiếu để giải thích sự không 
phù hợp: chẳng hạn, sự phân bố tuổi trong quần thể, một vài 
điều kiện về lãnh thổ hay địa lý, hay sự phức tạp do cần phải 
tính đến hai giới tính. 

Nhưng quan trọng hơn là các nhà sinh thái học lại luôn 
ngầm hiểu rằng một chuỗi ngẫu nhiên các số có nghĩa là 
máy tính giở trò đỏng đảnh, hay đơn giản là do nó thiếu 
chính xác. Chỉ những nghiệm ổn định mới là những nghiệm 
đáng quan tâm. Trật tự vốn là phần thưởng riêng của chính 
nó. Tìm ra các phương trình phù hợp và giải chúng, xét cho 
cùng là một công việc khó khăn. Vì vậy, không ai muốn mất 
thời gian quý giá của đời mình để dấn thân vào một con 
đường chông gai mà chẳng dẫn đến một sự ổn định nào. Vả 
lại, không một nhà sinh thái học giỏi nào lại quên rằng các 
phương trình của mình chỉ là những phiên bản đã được đơn 
giản hóa quá mức của các hiện tượng thực. Toàn bộ lợi ích 
của sự quá đơn giản hóa này chỉ là mô phông được tính đều 
đặn, tính có quy luật. Tại sao lại cứ phải chuốc mệt vào thân 
chỉ cốt là để thấy hỗn độn? 


VỀ SAU, NHIÊU NGƯỜI NÓI RẰNG James Yorke đã phát 
hiện ra Lorenz và đã gán tên của ông cho khoa học về hỗn độn. 
Nhưng thực ra chỉ có nhận định thứ hai là chính xác mà thôi. 

Yorke là một nhà toán học tự coi mình là một triết gia, 
mặc dù thừa nhận điều đó là rất nguy hiểm trên phương diện 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 107 


nghề nghiệp. Đó là một nhân vật xuất sắc, nói năng điềm 
tĩnh, một người hâm mộ đầu xù tóc rối của Stephen Smale, 
người cũng đầu xù tóc rối không kém. Như tất cả mọi người, 
Yorke cũng cảm thấy rất khó mà theo được Smale. Nhưng 
khác với tất cả mọi người, ông hiểu được ứại sao. Mới chỉ hai 
mươi hai tuổi, ông đã ghi danh vào một viện liên ngành của 
Đại học Maryland, đó là Viện Khoa học và Công nghệ Vật lý 
(Institute for Physical Science and Technology), viện mà sau 
này ông trở thành giám đốc. Ông thuộc số các nhà toán học 
cảm thấy bắt buộc phải áp dụng vào thực tiễn các ý tưởng 
của mình về hiện thực. Ông đã viết một báo cáo về sự lây lan 
của bệnh lậu, và báo cáo đã thuyết phục chính phủ liên bang 
phải thay đổi chiến lược quốc gia về kiểm soát căn bệnh này. 
Trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, ông đã 
chính thức đệ trình một báo cáo lên Bang Maryland, khẳng 
định một cách đúng đắn (nhưng không thuyết phục) rằng 
việc bán xăng theo hệ chẵn-lẻ chỉ làm dài thêm các hàng xe 
chờ đến lượt. Vào thời diễn ra các cuộc biểu tình chống chiến 
tranh, khi chính phủ công bố một bức ảnh chụp từ máy bay 
trinh sát vào lúc cao điểm của cuộc biểu tình để chứng tỏ 
rằng chỉ có các đám người thưa thớt tụ tập trước Đài tưởng 
niệm Washington. Ông đã phân tích bóng của Đài tưởng 
niệm này để chứng minh rằng bức ảnh đã được chụp nửa 
giờ sau khi đám đông đang giải tán. 

Ở viện, Yorke được hưởng một quyên tự do khác thường, 
cụ thể là ông được quyên nghiên cứu các vấn đề nằm ngoài 
những lĩnh vực truyền thống, và thường xuyên tiếp xúc với 
các chuyên gia thuộc nhiều chuyên ngành rất khác nhau. 
Năm 1972, một trong số họ, một nhà thủy động lực học, đã 


108 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tình cờ thấy bài báo của Lorenz đăng năm 1963 với nhan đề 
“Dòng cháy tất định phi tuần hoàn”, và đã lập tức thấy thích, 
liền photocopy thành nhiều bản và phát cho những ai muốn 
có. Ông đã đưa một bản cho Yorke. 

Bài báo này của Lorenz là một báu vật mà Yorke đã tìm 
kiếm từ lâu mà không hay biết. Ban đầu, đó là một cú sốc 
toán học - một hệ hỗn độn vi phạm cách phân loại lạc quan 
mà Smale đưa ra lúc đầu. Nhưng đó không chỉ là toán học: đó 
còn là một mô hình vật lý sống động - một bức tranh về chất 
lưu đang chuyển động -, và Yorke biết ngay rằng đó chính là 
cái ông muốn cho các nhà vật lý nhìn thấy. Smale đã lái toán 
học theo hướng tới các bài toán vật lý như thế, nhưng, Yorke 
hiểu quá rõ là ngôn ngữ toán học vẫn là vật cản lớn đối với sự 
liên thông giữa hai khoa học này. May chăng chỉ có trường đại 
học mới chấp nhận sự tôn tại của các nhà nghiên cứu lai, vừa 
là nhà toán học vừa là nhà vật lý này! Nhưng thực tế không 
phải vậy. Ngay cả khi các công trình nghiên cứu của Smale về 
các hệ động lực đã bắt đầu làm hẹp dần cái khe ngăn cách, thì 
các nhà toán học và các nhà vật lý vẫn tiếp tục nói theo ngôn 
ngữ riêng của mình. Như nhà vật lý Murray Gell-Mann có lần 
đã nhận xét: “Các giáo sư đại học biết rõ loại người này: họ 
là nhà toán học giỗi bên cạnh các nhà vật lý, và là nhà vật lý 
giỏi bên cạnh các nhà toán học. Giới đại học không muốn loại 
người đầu gối lên hai ngành này, và họ có lý”. Hai khoa học 
này có các chuẩn mực riêng. Các nhà toán học chứng minh 
các định lý của họ bằng những suy luận, còn chứng minh của 
các nhà vật lý sử dụng các thiết bị nặng nề hơn. Các đối tượng 
cấu thành nên vũ trụ của họ cũng khác nhau. Và những ví dụ 
của họ cũng khác nhau. 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 109 


Smale sẽ rất thú vị với các ví dụ kiểu như: hãy lấy một phân 
số nằm trong khoảng từ 0 đến 1, và nhân nó với hai. Hãy bỏ đi 
phần nguyên của nó, tức là phần bên trái của dấu phảy, rồi lặp 
lại quá trình đó. Vì phần lớn các số là số vô tỷ và không thể dự 
đoán chính xác phần thập phân của chúng, nên quá trình trên sẽ 
tạo ra dãy số không thể dự báo được. Một nhà vật lý chẳng thấy 
gì hay ho ở đây, ngoài một sự kỳ cục về toán học, hoàn toàn vô 
nghĩa, quá đơn giản và cũng quá trừu tượng để có thể sử dụng 
được. Về phần mình, bằng trực giác, Smale biết rằng thủ thuật 
toán học này có thể xuất hiện trong cốt lõi của nhiều hệ vật lý. 

Đối với một nhà vật lý, một ví dụ thỏa đáng phải tương ứng 
với một phương trình vi phân có thể được viết dưới dạng đơn 
giản. Khi Yorke đọc bài báo của Lorenz, mặc dù nó đã bị chôn 
vùi trong một tạp chí khí tượng học, nhưng ông biết ngay rằng 
đó là một ví dụ mà các nhà vật lý hiểu được. Ông đã đưa cho 
Smale một bản copy, có ghi địa chỉ của mình để Smale có thể 
gửi trở lại. Smale đã rất kinh ngạc khi thấy rằng nhà khí tượng 
học này, mười năm trước, đã phát hiện ra một loại hỗn độn mà 
chính ông có lần đã coi là không thể về mặt toán học. Ông đã 
cho chụp lại bài báo “Dòng chảy tất định phi tuần hoàn” này 
thành nhiều bản và vì thế đã tạo ra giai thoại cho là Yorke đã 
phát hiện ra Lorenz. Tất cả các bản photocopy bài báo được 
truyền tay ở Berkeley đều mang địa chỉ của Yorke. 

Yorke có cảm giác rằng các nhà vật lý đã học để không nhìn 
thấy hỗn độn. Trong cuộc sống hàng ngày, sự phụ thuộc nhạy 
cảm vào các điều kiện ban đầu mà Lorenz đưa ra xuất hiện 
khắp nơi: một người đàn ông ra khỏi nhà buổi sáng muộn ba 
mươi giây, vì thế một chậu hoa đã rơi chỉ cách đầu anh trong 
gang tấc, sau đó anh ta bị một chiếc xe tải cán phải. Hay, đỡ 


110 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


bi thảm hơn, anh ta lỡ một chuyến xe bus cứ mười phút mới 
có một chuyến và vì thế mà lỡ tàu, mà cứ mỗi giờ mới có một 
chuyến. Những xáo trộn nhỏ này của cuộc sống hàng ngày có 
thể gây ra những hậu quả nặng nề. Trong môn bóng chày, mà 
độ chính xác tính bằng xentimét, người chơi biết rằng hai cú 
đánh gần giống như nhau sẽ không cho các kết quả gần giống 
nhau. Về phần mình, khoa học lại phản ứng khác. 

Xét về mặt sư phạm, sự phân chia hợp lý các nhiệm vụ giữa vật 
lý và toán học đã - và đang - là viết trên bảng các phương trình 
vi phân và chỉ cho sinh viên cách giải các phương trình đó. Các 
phương trình vi phân biểu diễn hiện thực như một continuum, 
thay đổi trơn tru từ điểm này đến điểm khác và thời điểm này 
sang thời điểm khác, chứ không phải như một mạng lưới các 
điểm hoặc các thời điểm rời rạc. Mọi sinh viên khoa học đều biết 
rằng giải các phương trình vi phân là một việc khó khăn. Nhưng 
trong hai thế kỷ rưỡi, các nhà khoa học đã thu được rất nhiều 
hiểu biết về các phương trình này: hiện nay có rất nhiều cuốn 
sách và những bảng tra cứu về các phương trình vi phân, trong 
đó có trình bày các phương pháp giải khác nhau, hoặc cách tìm 
nghiệm dưới “dạng tích phân” như các nhà khoa học thường 
nói. Thật không hề quá khi nói rằng sự phát triển ghê gớm của 
giải tích là nguồn gốc của phần lớn các thành công cụ thể của 
khoa học thời hậu Trung đại trong lĩnh vực vật lý, và rằng nó là 
một trong những sáng tạo tài tình nhất của con người nhằm mô 
phông thế giới luôn thay đổi xung quanh mình. Và rồi với thời 
gian, nhà khoa học một khi đã thành thạo lối tư duy này về tự 
nhiên, và trở nên thấy thoải mái với lý thuyết và thực tiễn ngày 
một khó nhằn hơn, anh ta sẽ mất khả năng nhìn thấy một sự thật, 
đó là phần lớn các phương trình vi phân đều không giải được. 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 111 


“Nếu người ta có thể viết nghiệm của một phương trình 
vi phân”, Yorke nói, “thì điều đó nhất thiết có nghĩa là nó 
không hỗn độn, bởi vì, để viết nghiệm này, cần phải tìm ra 
các bất biến, tức là những đại lượng có khả năng bảo toàn, 
như mômen động lượng, chẳng hạn. Nếu các bạn tìm được 
đủ các bất biến đó, thì bạn có thể viết ra một nghiệm. Nhưng 
chính làm thế cũng có nghĩa là bạn đã loại trừ mọi khả năng 
của hỗn độn”. 

Các hệ giải được là các hệ đã được giới thiệu trong các sách 
giáo khoa. Chúng hành xứ “đúng mực”. Khi các nhà khoa học 
đối mặt một hệ phi tuyến, họ thường thay thế nó bằng các 
hệ phương trình tuyến tính gần đúng, hoặc tìm một tiếp cận 
khác, quanh co và bất định. Các sách giáo khoa chỉ chứng tỏ 
cho sinh viên thấy rằng rất hiếm các hệ phi tuyến cho phép 
áp dụng các kỹ thuật như vậy. Sách giáo khoa không trình bày 
sự phụ thuộc nhạy cảm vào các điều kiện ban đầu. Các hệ phi 
tuyến thực sự hỗn độn rất hiếm khi được dạy, và rất hiếm khi 
được hiểu. Khi người ta gặp một hệ phi tuyến - mà thường 
xảy ra như thế - thì toàn bộ kiến thức được học sẽ thúc đẩy 
người ta vứt bỏ nó, coi nó như một sự lầm lạc. Chỉ một vài nhà 
nghiên cứu có khả năng nhớ được rằng chính các hệ tuyến 
tính, trật tự, giải được, mới là lầm lạc. Tóm lại, chỉ có một vài 
nhà nghiên cứu là hiểu được tự nhiên là phi tuyến sâu sắc 
tới mức nào. Enrico Fermi có lần đã thốt lên: “Kinh thánh đã 
không nói rằng tất cả các quy luật của tự nhiên đều có thể diễn 
đạt một cách tuyến tính!” Và nhà toán học Stanislaw Ulam 
đã nhận xét rằng coi nghiên cứu về hỗn độn là “khoa học phi 
tuyến” cũng chẳng khác nào coi động vật học là “nghiên cứu 
các động vật không phải là voi”. 


112 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Yorke đã hiểu được điều đó. “Thông điệp đầu tiên là hỗn độn 
tôn tại. Các nhà vật lý và toán học là những người muốn phát 
hiện ra các quy luật. Người ta sẽ hỏi hỗn độn dùng để làm gì. 
Nhưng người ta cần phải biết nếu muốn dùng nó. Người thợ 
sửa xe không biết gì về cặn trong supáp không phải là một thợ 
sửa xe giỏi”. Các nhà khoa học và những người không phải là 
nhà khoa học, Yorke nghĩ, đều có thể dễ dàng lẫn lộn về sự phức 
tạp nếu họ không đủ nhạy cảm với nó. Vì lý do gì mà các nhà 
đầu tư lại nhấn mạnh đến sự tôn tại các chu kỳ trong giá vàng 
và bạc? Bởi vì tính chu kỳ là hành trạng trật tự phức tạp nhất 
mà họ có thể hình dung được. Khi giá cả diễn biến phức tạp, 
họ tìm kiếm một tính chu kỳ bị che lấp bởi một nhiễu tạp nhỏ. 
Những người làm thí nghiệm, dù là trong vật lý, hóa học hay 
sinh học, đều không khác nhau. “Trong quá khứ, mọi người đã 
rất nhiều lần thấy hỗn độn”, Yorke nói. “Họ tiến hành một thí 
nghiệm, và thí nghiệm này diễn ra một cách thất thường. Khi 
đó, hoặc là họ tìm cách sửa chữa nó, hoặc là họ từ bỏ nó. Họ 
giải thích hành trạng này bằng cách nói rằng đó là do nhiễu tạp, 
hoặc rằng thí nghiệm đã được thực hiện không tốt”. 

Yorke đã quả quyết rằng các công trình của Lorenz và của 
Smale chứa một thông điệp mà các nhà vật lý không nhận 
được. Vì thế ông đã viết một bài báo cho tạp chí có số ấn 
bản lớn mà ông cho rằng nó sẽ được đăng, đó là tờ American 
Mathemaftical Monthly. (Với tư cách là một nhà toán học, ông 
cảm thấy không tài nào trình bày các ý tưởng mà các tạp chí 
vật lý có thể chấp nhận được; phải đến vài năm sau ông mới 
cộng tác được với các nhà vật lý). Nếu bài báo này tự bản 
thân nó là quan trọng, thì điểm chủ yếu mang lại cho nó ảnh 
hưởng lại là cái tít bí hiểm và láu cá: “Period Three Implies 
Chaos” (Chu kỳ ba kéo theo hỗn độn). Các đồng nghiệp của 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 113 


Yorke khuyên ông nên chọn một cái gì đó giản dị hơn, nhưng 
ông vẫn trung thành với một từ (hỗn độn) mà sau này đã trở 
thành biểu tượng của những nghiên cứu ngày càng nhiều về 
sự mất trật tự tất định. Ông cũng đã nói điều đó với một người 
bạn của mình là nhà sinh học Robert May. 


CÓ THỂ NÓI MAY ĐẾN VỚI SINH HỌC qua cửa sau. Là 
con trai của một luật sư giỏi, ông khởi đầu là một nhà vật lý 
lý thuyết tại thành phố Sydney quê hương, Australia, và sau 
khi bảo vệ luận án tiến sỹ, ông đã nhảy sang nghiên cứu toán 
học ứng dụng ở Harvard. Năm 1971, ông tới làm việc một năm 
tại Viện Nghiên cứu Cao cấp, ở Princeton; nhưng thay vì thực 
hiện nghiên cứu tại Viện, ông dành ngày càng nhiều thời gian 
ở Đại học Princeton để tranh luận với các nhà sinh học. 

Ngay cả hiện nay, những hiểu biết về toán học của các nhà 
sinh học vẫn chưa vượt qua môn giải tích. Những người yêu 
toán và có những khả năng nhất định về toán thường quan 
tâm nhiều đến toán học hoặc vật lý hơn là đến các khoa học về 
sự sống. May là một ngoại lệ. Một thời gian ông đã quan tâm 
đến các vấn đề trừu tượng về tính ổn định và độ phức tạp, đến 
sự giải thích bằng toán học sự chung sống của các loài cạnh 
tranh nhau, nhưng chẳng bao lâu sau, ông đã đặc biệt quan 
tâm đến các vấn đề sinh thái đơn giản nhất của sự phát triển 
theo thời gian của các quân thể biệt lập. Mô hình của chúng 
tất yếu rất đơn giản nhưng không hề thỏa hiệp. Sau này, khi 
trở lại Đại học Princeton - cuối cùng ông đã trở thành chủ 
nhiệm khoa phụ trách nghiên cứu ở đây, - ông đã dành nhiều 
giờ để nghiên cứu một phiên bản của phương trình logistic, 
bằng cách sử dụng giải tích toán và một máy tính nhỏ. 


114 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Thực tế, một lần ông đã viết phương trình này ở Sydney, 
trên một chiếc bảng treo ở hành lang, như một bài tập dành 
cho nghiên cứu sinh. Nó đã bắt đầu khiến ông trăn trở. “Chúa 
ơi, điều gì sẽ xảy ra khi lamđẩa 0uượt qua điểm tích tụ?” Nghĩa 
là điều gì sẽ xây ra khi tỷ lệ tăng trưởng của một quân thể - 
tức xu hướng tiến tới bùng nổ và suy thoái về “dân số” - vượt 
qua điểm tới hạn. Thử các giá trị khác nhau của tham số phi 
tuyến này, May đã phát hiện ra rằng ông có thể làm thay đổi 
mạnh mẽ hành trạng của hệ. Tăng tham số này có nghĩa là 
tăng mức độ phi tuyến, và điều này làm thay đổi kết cục cả về 
số lượng và chất lượng. Nó quyết định không chỉ sự cân bằng 
cuối cùng của quần thể, mà còn cả việc quần thể này có đạt 
tới cân bằng hay không. 

Với một giá trị nhỏ của tham số phi tuyến, mô hình đơn giản 
của May sẽ an bài ở trạng thái dừng. Khi tham số này tăng cao, 
trạng thái dừng này bị tách ra thành hai, và quần thể dao động 
giữa hai giá trị. Khi tham số có giá trị rất cao, hệ - uẫn chính 
hệ đó - dường như có hành trạng không thể tiên đoán được. 
Tại sao? Và điều gì đã chính xác xây ra ở ranh giới ngăn cách 
hai loại hành trạng này? May không tài nào hiểu nổi. (Và cả 
các nghiên cứu sinh của ông cũng vậy). 

Ông thực hiện một chương trình khám phá mạnh mẽ bằng 
số về hành trạng của phương trình này. Chương trình của ông 
cũng giống với của Smale: tìm cách hiểu phương trình này một 
cách roàn thể uà luôn một lần, không phải từng phần, cục bộ 
mà là toàn bộ. Phương trình này đơn giản hơn rất nhiều so 
với tất cả những gì Smale đã nghiên cứu. Thật khó tin là từ lâu 
người ta chưa hề vét hết tất cả các khả năng sinh ra trật tự và 
hỗn độn của phương trình này. Tuy nhiên, thực tế lại đúng 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 115 


là như vậy. Chương trình của May chỉ mới là bắt đầu. Ông 
đã nghiên cứu hàng trăm giá trị khác nhau của tham số này, 
khi đưa vòng hôi tiếp vào hoạt động, và chờ đợi để xem dãy 
các số có hội tụ về một điểm cố định không, và nếu có, thì ở 
đâu. Ông cũng tập trung nghiên cứu ngày càng kỹ lưỡng hơn 
đường biên tới hạn giữa ổn định và dao động. Cứ như thể là 
ông đã có một cái ao thật, ở đó ông có thể làm chủ một cách 
thành thao “sự bùng nổ và suy thoái dân số” của cá vậy. Vẫn 
sử dụng phương trình logistic x, = rx(1 - x), nhưng May đã tăng 
tham số này lên một cách chậm nhất có thể. Khi tham số có 
giá trị bằng 2,7, thì đân số của quân thể là 0,6292. Khi tham 
số tăng tiếp, thì dân số của quần thể cuối cùng tăng nhẹ, làm 
cho đường cong của đồ thị đi lên chậm từ trái sang phải. 

Rồi khi tham số vượt qua giá trị 3, đột nhiên đường cong 
tách ra làm hai. Số lượng của quần thể cá tưởng tượng không 
chịu nhận một giá trị duy nhất nữa, mà dao động giữa hai điểm 
từ năm này sang năm khác. Xuất phát từ một giá trị thấp, dân 
số bắt đầu tăng, rồi dao động để cuối cùng nhảy đều đặn từ 
giá trị này sang giá trị khác. Tiếp tục tăng tham số, dao động 
này lại phân đôi một lần nữa, cho một dãy bốn số, cứ bốn 
năm”), mỗi số lại trở lại một lần. Điều này có nghĩa là dân số 
tăng lên và giảm xuống theo nhịp bốn năm. Chu kỳ của một 





* Với tham số có giá trị, chẳng hạn, 3,5, và dân số ban đầu là 0,4, May thấy xuất hiện 
một chuỗi giống với chuỗi sau: 

0,4000, 0,8400, 0,4704, 0,8719 

0,3908, 0,8332, 0,4862, 0,8743 

0,3846, 0,8284, 0,4976, 0,8750 

0,3829, 0,8270, 0,4976, 0,8750 

0,3829, 0,8270, 0,5008, 0,8750, 

0,3828, 0,8269, 0,5009, 0,8750, 

0,3828, 0,8269, 0,5009, 0,8750, v.v... 


116 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 





TRẠNG THÁI DỪNG “ vw F 
_ ca 1 
sơ N 
r ` 
ơi _¬ 
c4 
ca 
sở 
=_ Ay„vÃ : No củng 

# TRẠNG THÁI DỰNG VUNG HÒN ĐỌỘN 


_ TUYỆT DIỆT Ỷ 





CHU KỲ HAI CHU KỲ BỐN HỖN ĐỘN 


ïÝ=...... 


SỰ NHÂN ĐÔI CHU KỲ VÀ HỒN ĐỘN. Thay vì dùng các biểu đồ riêng rẽ để làm 
sáng tỏ hành trạng của các quần thể có các mức độ sinh sản khác nhau, Robert 
May và các nhà nghiên cứu khác đã sử dụng một “biểu đồ phân nhánh” để tập 
hợp mọi thông tin vào chỉ một bức tranh duy nhất. 

Biểu đồ này cho thấy sự biến thiên của một tham số - ở đây là tham số “bùng 
nổ và suy thoái của dân số” trong một quần thể động vật - sẽ làm cho hành trạng 
cuối cùng của hệ đơn giản này thay đổi như thế nào. Giá trị của tham số này tăng 
từ trái sang phải; còn dân số cuối cùng của quần thể được biểu diễn trên trục tung. 
Sự tăng giá trị của tham số này có nghĩa là làm cho hệ biến đổi mạnh hơn, tức là 
làm tăng mức độ phi tuyến của nó. 

Khi tham số này thấp (bên trái), quần thể tiến đến tuyệt diệt. Giá trị cân bằng 
của quần thể sau đó bắt đầu tăng cùng với tham số (ở giữa). Sau đó, khi tham số 





UEuI)01g 3 tJd|ODV / pI9IJU2IA2 'd| sourep 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 117 


vòng đã tăng lên gấp đôi - từ một năm chuyển sang hai năm, 
rồi sang bốn năm. Và một lần nữa, hành trạng tuần hoàn lại 
trở nên ổn định: Các quần thể ban đầu có dân số khác nhau 
nhưng đều hội tụ về một chu trình bốn năm. 

Như Lorenz đã phát hiện ra trước đó mười năm, cách duy 
nhất để hiểu được các con số như vậy, và để dễ dàng theo 
dõi là vẽ một đồ thị. Vì vậy May đã vẽ phác một đường cong 
tóm tắt tất cả thông tin về hành trạng của hệ theo các giá trị 
khác nhau của tham số. Ông đã đặt các giá trị của tham số 
theo trục hoành, tăng từ trái sang phải, và biểu diễn dân số 
của quần thể theo trục tung. Sau đó, đối với mỗi giá trị của 
tham số, May vẽ một điểm biểu thị cho dân số cuối cùng của 
quân thể, khi hệ đạt đến cân bằng. Ở phần bên trái của đô 
thị, đối với các giá trị thấp của tham số, ông thu được một 
điểm duy nhất, và ứng với các giá trị khác nhau của tham số 
ông nhận được đường cong tăng chậm từ trái sang phải. Khi 
tham số vượt qua điểm tới hạn đầu tiên, May đã phải vẽ hai 
dân số của quân thể: đường cong tách ra làm hai, tạo thành 
một hình chữ Y hay một cái chạc nằm ngang. Sự phân nhánh 
này tương ứng với một quân thể chuyển từ chu kỳ một năm 
sang chu kỳ hai năm. 





này tiếp tục tăng, sự cân bằng rẽ làm hai, giống hệt như sự tăng nhiệt trong một 
chất lỏng đối lưu sẽ gây ra sự bất ổn định trong nó; vì thế quần thể luân phiên ở 
giữa hai cấp độ khác nhau. Sự tách ra, hay phân nhánh này, xảy ra ngày càng 
nhanh hơn. Sau đó hệ trở thành hỗn độn (bên phải), và dân số của quần thể có 
thể nhận một số vô hạn các giá trị khác nhau (xem Hình phóng đại vùng hỗn độn, 
ở trang 120-121. 


118 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Khi tham số tăng tiếp, số các điểm một lần nữa tăng lên gấp 
đôi, rồi lại nhân đôi một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa. 
Thật kinh ngạc - một hành trạng hết sức phức tạp, nhưng lại 
có quy luật rất hấp dẫn. “Một con rắn ẩn trong đám cổ toán 
học”, May nói. Bản thân mỗi một lần nhân đôi lại là một lần 
phân nhánh, và mỗi một phân nhánh này có nghĩa là cái môtif 
đang lặp lại sẽ bị phá vỡ một lần nữa. Dân số của một quần 
thể vốn đang ổn định, giờ sẽ thay đổi giữa hai mức khác nhau 
sau mỗi năm. Và dân số đang dao động theo chu kỳ hai năm, 
nay lại bắt đầu dao động từ năm thứ ba và thứ tư, và nhảy lên 
một chu kỳ bốn năm. 

Những phân nhánh này xuất hiện ngày càng nhanh hơn - 
4, 8, 16, 32... - rồi đột ngột biến mất. Vượt ra ngoài một điểm 
nào đó, gọi là “điểm tích tụ”, tính tuần hoàn nhường chỗ cho 
hỗn độn, cho những thăng giáng không ổn định được nữa. Đó 
là các vùng được tô đen hoàn toàn của đô thị. Nếu bạn theo 
dõi số lượng của một quân thể động vật được chi phối bởi 
phương trình logistic phi tuyến đơn giản nhất đó, thì bạn chắc 
sẽ nghĩ rằng sự thay đổi từ năm này sang năm khác là hoàn 
toàn ngẫu nhiên, cứ như là bị tác động mạnh của nhiễu tạp 
môi trường. Tuy nhiên, ở bên trong sự phức tạp này, các chu 
kỳ ổn định lại tái xuất hiện. Bất chấp tham số tăng lên - tức là 
độ phi tuyến của hệ tăng lên - một cửa sổ đột ngột mở ra với 
một chu kỳ đều đặn: một chu kỳ lễ, như 3 hoặc 7. Cái môtif 
của dân số thay đổi tự lặp lại theo một chu kỳ ba hoặc bảy 
năm. Rồi sau, những phân nhánh nhân đôi chu kỳ lại xảy ra 
nhưng với nhịp độ nhanh hơn, chúng nhanh chóng lướt qua 
các chu kỳ 3, 6, 12... hay 7, 14, 28..., và lại biến mất một lần 
nữa để chuyển sang pha hỗn độn mới. 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 119 


Thoạt đầu, May không thể thấy được toàn bộ bức tranh. 
Nhưng những mảnh mà ông tính toán được cũng đủ để khiến 
người ta bối rối. Trong một hệ thực, một người quan sát chỉ 
nhìn thấy một lát cắt thẳng đứng tương ứng với một giá trị 
của tham số tại một thời điểm. Điều này có nghĩa là anh ta chỉ 
quan sát được một loại hành trạng - có thể là một trạng thái 
dừng, hay một chu kỳ 7 năm, hay một hỗn độn biểu kiến. Anh 
ta không có cách nào để biết rằng cùng một hệ, khi chịu một 
sự thay đổi nhỏ của một tham số nào đó, lại có thể xuất hiện 
các hành trạng có bản chất hoàn toàn khác nhau. 

James Yorke đã phân tích bằng toán học hành trạng này 
trong bài báo mang tên “Chu kỳ 3 kéo theo hỗn độn” của mình. 
Ông đã chứng tỏ được rằng mọi hệ một chiều, nếu trong đó 
xuất hiện một chu trình đều đặn với chu kỳ ba thì hệ cũng 
sẽ thể hiện cả các chu trình đều đặn với chu kỳ khác, cũng 
như các chu trình hoàn toàn hỗn độn. Chính phát hiện này 
có tác dụng như một cú “điện giật” đối với các nhà vật lý như 
Ereeman Dyson. Nó rất trái với trực giác. Sẽ thật là tầm thường 
nếu như thiết lập một hệ lặp lại chính mình trong một dao 
động chu kỳ ba mà không bao giờ tạo ra hỗn độn. Yorke đã 
chứng tỏ rằng điều đó là không thể. 

Thật ngạc nhiên là Yorke lại tin rằng mối quan tâm chung 
đến bài báo của ông còn lớn hơn cả nội dung toán học của 
nó. Điều này chỉ đúng một phần. Vài năm sau, trong một 
hội thảo quốc tế ở Đông Berlin, ông đã dành thời gian để đi 
thăm thành phố và đi chơi thuyền trên sông Spree. Bỗng có 
một người Nga đến bắt chuyện và tuyên bố rằng ông có một 
điều bức xúc muốn trao đổi. Qua sự giúp đỡ của một người 
bạn Ba Lan, Yorke cuối cùng đã hiểu rằng nhà khoa học Nga 


120 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 





James P. Crutchfield / Nancy Sterngold 








CÁC CỬA SỐ TRẬT TỰ Ở BÊN TRONG HỖN ĐỘN. Ngay cả với một phương 
trình đơn giản nhất, vùng hỗn độn trong giản đồ phân nhánh cũng có một cấu trúc 
phức tạp - nó có trật tự hơn nhiều so với những gì mà Robert May hình dung lúc 
ban đầu. Trước hết, những phân nhánh này tạo ra các chu kỳ 2, 4, 8, 16... Sau đó 
hỗn độn bắt đầu, và không có các chu kỳ đều đặn nào. Nhưng sau đó, khi người 
ta tăng tham số, tức là tăng độ phi tuyến của hệ, thì các cửa sổ với chu kỳ lẻ xuất 
hiện. Có một chu kỳ 3 ổn định (hình phóng đại, ở trên, trang bên phải), rồi sau đó 
sự nhân đôi chu kỳ lại xuất hiện: 6, 12, 24... Cấu trúc này có một độ sâu vô hạn. 
Khi các phần của những vùng này được phóng đại (như mẩu ở giữa của cửa số 
chu kỳ 3, ở dưới, trang bên phải), thì hóa ra chúng lại rất giống với toàn bộ giản đồ. 


121 


ÔNG 


< 


ỰS 


ĂNG TRẦM CỦA S 


NHỮNG TH 


ames P. Crutchfield / Nancy Sterngold 








122 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


này khẳng định ông đã chứng minh được chính kết quả đó. 
Ông ta từ chối đưa ra chỉ tiết, chỉ nói rằng sẽ gửi cho Yorke 
bài bào của mình. Bốn tháng sau Yorke đã nhận được bài báo 
này. Thực tế, A.N. Sarkowski đã đi trước ông trong một bài 
báo nhan đề “Sự cùng tôn tại của các chu trình đối uới ánh 
xạ liên tục của một đường cong lên chính nó”. Nhưng bài báo 
của Yorke không chỉ là một kết quả toán học. Nó còn chứa 
một thông điệp dành cho các nhà vật lý: hỗn độn hiện hữu 
khắp nơi; nó ổn định và có cấu trúc. Bài báo cũng đưa ra các 
lý do để tin rằng các hệ phức tạp, trước kia được biểu diễn 
bằng các phương trình vi phân liên tục rất khó giải, nhưng lại 
có thể được biểu diễn bằng các ánh xạ rời rạc đơn giản hơn. 

Cuộc gặp gỡ trên sông Spree giữa hai nhà toán học bất đồng 
ngôn ngữ và nói chuyện với nhau bằng cử chỉ và điệu bộ là bằng 
chứng cho thấy các nhà khoa học Xô Viết và phương Tây đã 
không có sự trao đổi thường xuyên. Do vấn đề bất đồng ngôn 
ngữ và hạn chế đi lại của phía Liên Xô, các nhà khoa học phương 
Tây ở trình độ cao thường chứng minh lại các kết quả đã tôn tại 
trong các sách báo khoa học của Liên Xô. Sự nở rộ của hỗn độn 
ở Mỹ và châu Âu đã gợi cảm hứng rất nhiều cho các công trình 
nghiên cứu ở Liên Xô; nhưng nó cũng gây một sự ngạc nhiên 
lớn: một phần lớn của khoa học mới này không hề là mới mẻ 
ở Matxcova. Các nhà toán học và vật lý học Xô Viết đã có một 
kinh nghiệm lâu dài trong nghiên cứu về hỗn độn, bắt đầu từ A. 
N. Kolmogorov ngay từ những năm 1950. Hơn nữa, đã tổn tại ở 
Liên Xô một truyền thống hợp tác giữa vật lý và toán học, vượt 
qua các bất đồng vốn vẫn còn tôn tại ở các nước khác. 

Chính vì thế mà các nhà khoa học Xô Viết đã dễ dàng tiếp 
nhận các tư tưởng của Smale - sắt móng ngựa của ông đã gây 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 123 


ấn tượng mạnh trong những năm 1960. Một nhà vật lý toán lỗi 
lạc là Yasha Sinai đã nhanh chóng chuyển dịch các hệ tương 
tự vào nhiệt động học. Tương tự, trong những năm 1970, khi 
các nhà nghiên cứu phương Tây cuối cùng cũng đã biết đến 
các công trình của Lorenz, thì nó cũng đã nhanh chóng được 
phổ biến ở Liên Xô. Và năm 1975, trong khi Yorke và May vất 
vả thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp của mình, thì Sinai 
và các nhà nghiên cứu Xô Viết khác đã nhanh chóng lập nên 
một nhóm nghiên cứu mạnh đặt tại Gorki. Nếu, trong những 
năm gần đây, một số chuyên gia phương Tây về hỗn độn tự 
thấy cần đều đặn đến Liên Xô để cập nhật tình hình, thì một 
phần lớn trong số họ vẫn phải tự hài lòng với khoa học về hỗn 
độn qua phiên bản phương Tây của mình. 

Tại phương Tây, Yorke và May là những người đầu tiên hiểu 
được tầm quan trọng của sự nhân đôi chu kỳ và thuyết phục 
phần còn lại của cộng đồng khoa học công nhận. Một vài nhà 
toán học cũng đã nhận thấy hiện tượng đó, nhưng coi nó chỉ 
thuần tuý là vấn đề kỹ thuật, một sự kỳ cục bằng số - hay gần 
như chỉ là một trò tiêu khiển. Không phải là vì họ coi nó là tầm 
thường. Mà đối với họ, điều đó thuộc về một thế giới khác, 
một thế giới đặc biệt. 

Vì thiếu hiểu biết toán học ở trình độ cao, và cũng cả vì thiếu 
động cơ khám phá hành trạng hỗn độn, nên các nhà sinh học 
đã bỏ qua sự phân nhánh xuất hiện trên con đường dẫn tới 
hỗn độn. Còn các nhà toán học đã quan sát thấy những phân 
nhánh này, nhưng họ lại lướt qua. May, người quan tâm tới cả 
toán học lẫn sinh học, hiểu được rằng ông đã thâm nhập vào 
một thế giới vừa đầy bất ngờ vừa hết sức sâu kín. 


124 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


ĐỀ PHÂN TÍCH CHI TIẾT HƠN hệ đơn giản nhất này, các 
nhà khoa học cần một khả năng tính toán lớn hơn. Frank 
Hoppensteadt, làm việc tại Viện Toán Courant thuộc Đại học 
New York, có một máy tính mạnh đến mức ông đã quyết định 
làm một bộ phim về các kết quả của mình. 

Hoppensteadt là một nhà toán học nhưng về sau đã quan 
tâm rất nhiều đến các vấn đề sinh học. Ông đã thực hiện trên 
máy tính Control Data 6600 của mình hàng trăm triệu phép 
lặp phương trình logistic. Ông đã chụp ảnh màn hình máy tính 
của mình đối với một nghìn giá trị của tham số - tức một nghìn 
bức ảnh. Các phân nhánh đã xuất hiện, sau đó là hỗn độn, rồi 
bên trong hỗn độn này là các điểm nhỏ trật tự, tồn tại rất ngắn 
trong sự bất ổn định của chúng - các ánh chớp vụt qua của 
hành trạng tuần hoàn. Xem bộ phim của mình, Hoppensteadt 
có cảm giác bay bổng trên một không gian mới lạ. Trong chốc 





— 
* " 
...... cm 
0.5 —‹ 
> 
@ 
sS " 
s6 Ƒ Ề 
8 
= 0 
Lái * = 
c¡ 4 “ œ ằœ b4 % 
Gái “. .^. mm “.^ 


Giản đồ phân nhánh như May đã quan sát lần đầu tiên, trước khi các tính toán chỉ 
tiết hơn phát lộ sự phong phú về cấu trúc của nó. 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 125 


lát, không còn gì hỗn độn nữa; nhưng một lúc sau, lại đầy ắp 
sự náo động không thể dự báo được. Hoppensteadt vẫn còn 
giữ kỷ niệm về trạng thái sững sờ ấy của mình. 

May đã xem bộ phim của Hoppensteadt. Ông bắt đầu thu 
thập các bộ phim khác, được thực hiện trong các chuyên 
ngành khoa học khác như di truyền, kinh tế và cơ học chất 
lỏng. Với vai trò là người biện hộ cho hỗn độn, ông có hai lợi 
thế so với các nhà toán học thuần túy. Lợi thế thứ nhất là, theo 
ông, các phương trình đơn giản không thể mô tả thực tế một 
cách hoàn hảo. Ông biết rằng chúng chỉ là các mô hình - và 
ông luôn băn khoăn về phạm vi ứng dụng của chúng. Lợi thế 
thứ hai là ông biết rằng sự phát hiện ra hỗn độn sẽ lập tức gây 
ra một cuộc tranh luận gay gắt trong lĩnh vực mà ông đã chọn. 

Dù sao thì sinh học về dân số các quần thể cũng đã thu hút 
từ lâu các cuộc tranh luận. Trong các khoa sinh học vốn đã 
có sự căng thẳng giữa, chẳng hạn, các nhà sinh học phân tử 
và các nhà sinh thái học. Các nhà sinh học phân tử cho rằng 
họ mới là người nghiên cứu khoa học đích thực, rằng họ tấn 
công các vấn đề cụ thể, khó, trong khi các nhà sinh thái học 
nghiên cứu những vấn đề rất mơ hồ. Về phần mình, các nhà 
sinh thái học lại cho rằng các kiệt tác kỹ thuật của các nhà 
sinh học phân tử chẳng qua chỉ là sự hoàn thiện khôn khéo 
các vấn đề đã được xác định rõ. 

Đầu những năm 1970, sinh thái học, như May đã nhận xét, 
đã biến chính mình thành đối tượng của một cuộc tranh luận 
cơ bản liên quan đến bản chất của những thay đổi về số lượng 
trong một quân thể. Sự chia rẽ giữa các nhà sinh thái học này 
gần như chỉ dựa trên các vấn đề cá nhân. Một số người cho 
rằng thế giới là trật tự: các quân thể tuân theo các quy luật, 


126 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


và tiến hóa một cách đều đặn - tất nhiên có các ngoại lệ. Một 
số khác lại nghĩ ngược lại: các quân thể thay đổi một cách 
ngẫu nhiên - cũng có các ngoại lệ. Vì vậy cũng chẳng hề ngẫu 
nhiên khi hai phe này còn chia rẽ cả về vấn đề ứng dụng toán 
học thuần túy vào các vấn đề phức tạp của sinh học. Những 
người cho rằng các quần thể tiến hóa một cách liên tục khẳng 
định rằng chúng phải tuân theo các cơ chế tất định. Và những 
người cho rằng các quần thể tiến hóa một cách ngẫu nhiên lại 
khẳng định rằng chúng chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi 
trường không thể dự báo được, do đó loại trừ mọi dấu hiệu 
quyết định luận. Hoặc là toán học tất định tạo ra một hành 
trạng chính quy, hoặc là một hỗn tạp ngẫu nhiên từ bên ngoài 
sinh ra một hành trạng ngẫu nhiên. Cần phải lựa chọn. 

Trong hoàn cảnh này, hỗn độn mang đến một thông điệp 
gây sửng sốt: các mô hình quyết định luận đơn giản có thể 
cho ra đời một hành trạng rõ ràng là ngẫu nhiên. Hành trạng 
này trên thực tế có một cấu trúc đặc biệt tinh tế, tuy nhiên 
một mẩu bất kỳ của nó lại dường như lại không thể phân biệt 
được với các nhiễu tạp. Phát hiện này nhằm trúng tâm điểm 
của cuộc tranh luận. 

Trong quá trình nghiên cứu ngày càng nhiều các hệ sinh 
học thông qua lăng kính các mô hình hỗn độn đơn giản, May 
vẫn tiếp tục quan sát thấy các kết quả vi phạm trực giác quen 
thuộc của các nhà thực nghiệm. Chẳng hạn, các nhà dịch 
tễ học đã biết rất rõ rằng dịch bệnh có xu hướng xuất hiện 
theo chu kỳ, đều đặn hoặc không đều đặn. Dịch sởi, viêm 
tủy xám, sốt rubela - tất cả các dịch bệnh này đều tăng phát 
và giảm thiểu theo chu kỳ. May đã nhận thấy rằng có thể tái 
tạo lại các dao động này bằng một mô hình phi tuyến, và ông 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 127 


băn khoăn muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu như hệ chịu một 
tác động đột ngột - một kiểu nhiễu loạn tương ứng với một 
chương trình tiêm vắc xin, chẳng hạn. Trực giác ngây thơ gợi 
ý rằng hệ sẽ thay đổi trơn tru theo hướng mong muốn. Nhưng 
thực tế, May đã phát hiện ra rằng khi đó có nguy cơ sẽ xuất 
hiện những dao động lớn. Ngay cả khi, trong thời gian dài, xu 
hướng chắc chắn là sẽ suy giảm, nhưng con đường tiến đến 
trạng thái cân bằng mới sẽ bị đứt đoạn bởi các đỉnh điểm bất 
ngờ. Thực tế, các bác sỹ đã quan sát được những dao động 
như May dự đoán trong các dữ liệu thu thập từ các chương 
trình thực tế, chẳng hạn như chiến dịch chống sốt rubela tại 
Anh, đúng như các mô hình của May tiên đoán. Tuy nhiên, 
tất cả những nhà lãnh đạo y tế khi thấy sự gia tăng đột biến 
của dịch rubela hay bệnh giang mai thì đều cho rằng chương 
trình tiêm chủng đã thất bại. 

Trong vài năm, nghiên cứu hỗn độn đã truyền một xung lực 
lớn cho sinh học lý thuyết, làm nảy sinh giữa các nhà sinh học 
và vật lý học một sự hợp tác mà vài năm trước người ta khó có 
thể tưởng tượng được. Các nhà sinh thái học và các nhà dịch tễ 
học đã rút ra từ các dữ liệu cũ cái mà các nhà khoa học trước 
kia đã loại bỏ, vì cho rằng chúng quá khó sử dụng. Người ta 
đã phát hiện ra hỗn độn tất định trong các báo cáo về dịch 
sới ở New York, và trong những thay đổi về số lượng của quân 
thể loài linh miêu ở Canada mà những người đánh bẫy của 
Công ty vịnh Hudson đã thống kê được trong hai thế kỷ. Các 
nhà sinh học phân tử đã bắt đầu coi protein như những hệ 
đang vận động. Các nhà sinh lý học nhìn các cơ quan không 
còn như những cấu trúc tĩnh nữa, mà như các cấu trúc phức 
tạp của những dao động lúc thì đều đặn, lúc lại thất thường. 


128 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


May biết rằng, trong tất cả các chuyên ngành khoa học, 
nhiều nhà nghiên cứu đã quan sát thấy và tranh luận về hành 
trạng phức tạp của các hệ. Nhưng mỗi một chuyên ngành 
lại cho rằng nhánh hỗn độn cụ thể của nó là chuyên biệt chỉ 
riêng cho lĩnh vực của ngành mình thôi. Tư tưởng này thật 
đáng thất vọng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra, nếu như hành trạng 
ngẫu nhiên xuất hiện từ các mô hình đơn giản? Và điều gì sẽ 
xảy ra, nếu như các mô hình đơn giản như nhau lại áp dụng 
được cho tính phức tạp trong các lĩnh vực khác nhau? May đã 
nhận thấy rằng các cấu trúc gây ngạc nhiên mà ông vừa mới 
bắt đầu khám phá ra về thực chất không có mối liên hệ nội 
tại gì với sinh học cả. Ông băn khoăn tự hỏi có biết bao nhà 
khoa học thuộc các chuyên ngành khác cùng chia sẻ sự ngạc 
nhiên như ông. Và cuối cùng, ông đã bắt tay viết một bài báo 
mà ông đã coi là “cứu tỉnh”, về những điều mà ông suy nghĩ, 
một bài báo có tính tổng quan đăng trên tờ Nzíure năm 1976. 

Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn, May nói, nếu người ta 
cấp cho mỗi sinh viên năm đầu một máy tính bỏ túi và khuyến 
khích anh ta chơi với các phương trình logistic. Phép tính đơn 
giản này, được ông trình bày khá chỉ tiết trong bài báo đăng 
trên tờ Nzrure, sẽ giúp loại bỏ các định kiến méo mó vốn có 
từ nên giáo dục khoa học chuẩn mực, về các khả năng của tự 
nhiên. Điều này sẽ làm thay đổi lối tư duy của mọi người về 
rất nhiều chủ đề, từ lý thuyết các chu kỳ kinh tế cho đến sự 
lan truyền các tiếng đồn. 

Cần phải giảng dạy hỗn độn, ông khẳng định. Đã đến lúc 
phải thừa nhận rằng việc đào tạo khoa học theo những chuẩn 
mực hiện nay đã gây ra những ấn tượng rất sai lệch. Bất chấp 


NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA SỰ SỐNG 129 


những thành tựu mà toán học tuyến tính đã đạt được, với các 
phép biến đối Fourier, các hàm trực giao, các kỹ thuật hồi quy 
của nó, theo May, những thành tựu này chắc chắn đã đánh 
lừa các nhà khoa học về thế giới hết sức phi tuyến của họ. Ông 
viết: “Trực giác toán học được phát triển như vậy sẽ chuẩn bị 
không tốt cho sinh viên khi phải đương đầu với hành trạng lạ 
được bộc lộ của ngay cả những hệ đơn giản nhất trong số các 
hệ rời rạc phi tuyến”. 

“Mọi thứ sẽ tốt hơn, không chỉ trong nghiên cứu mà còn 
cả trong thế giới hàng ngày của chính trị và kinh tế, nếu như 
có nhiều người hơn nữa nhận thức được rằng các hệ phi 
tuyến đơn giản không nhất thiết phải có các tính chất động 
lực đơn giản”. 


MỘT HÌNH HỌC 
CỦA TỰ NHIÊN 


Ấy thế rôi một mối quan hệ hiện ra, 
Một quan hệ nhỏ lan tỏa như cái bóng 
Cúa một đám mây trên cát, một hình bóng trên sườn đồi 


—WALLACE STEVENS 
“Người am hiểu hỗn độn” 


MỘT BỨC TRANH VỀ HIỆN THỰC hình thành dần trong đầu 
Benoit Mandelbrot suốt nhiều năm ròng. Năm 1960, hình ảnh 
đó mới chỉ chập chờn trong suy nghĩ, một hình dạng mơ hồ, 
bất định. Nhưng Mandelbrot đã nhận ra ngay khi nhìn thấy 
nó: nó ở đó, trên tấm bảng trong phòng làm việc của Hendrick 
Houthakker. 

Mandelbrot nghiên cứu tất cả các môn toán. Ông đã được 
chấp nhận và che chở dưới đôi cánh của bộ phận nghiên cứu 
cơ bản của Tập đoàn máy tính IBM (Infernational Business 
Machines Corporarion). Ông đắm mình trong kinh tế, miệt mài 
nghiên cứu phân bố những thu nhập lớn và nhỏ. Houthakker, 
giáo sư kinh tế của Đại học Harward, đã mời ông tới thuyết 
trình, và khi đặt chân đến đến Littauer Center, một tòa nhà 
bề thế dành cho các khoa học kinh tế nằm ở chính Bắc của 
Harward Yard, nhà toán học trẻ rất ngạc nhiên khi thấy các 
phát hiện của mình đã được viết sẵn trên tấm bảng trong 
phòng của Houthakker. Ông đùa bằng giọng càu nhàu - Làm 
sao mà cái biểu đô của tôi lại có thể được Uẽ ra trước cả buổi 
thuyết trình của tôi thế này? Houthakker không hiểu ông muốn 


134 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


nói gì: biểu đồ này đâu có liên quan gì đến phân bố thu nhập; 
nó biểu diễn sự biến động của giá bông trong 8 năm. 

Đối với Houthakker cũng vậy, biểu đồ này có một điều gì đó 
kỳ lạ. Các nhà kinh tế học thường cho rằng giá của một mặt 
hàng như bông thường biến động theo hai nhịp khác nhau, 
một đều đặn và một bấp bênh. Về dài hạn, gía cả này phải liên 
tục chịu những tác động thực của nên kinh tế như sự thăng 
trầm của ngành công nghiệp dệt ở New-England, hay sự xuất 
hiện thêm các giao thương quốc tế. Về ngắn hạn, nó cũng chịu 
những tác động ít nhiều ngẫu nhiên. Thật không may, những 
dữ liệu của Houthakker lại không phù hợp với mong đợi của 
ông. Chúng chứa quá nhiều những sai lệch lớn. Tất nhiên, đa 
số các biến động giá đều nhỏ, nhưng tỷ số giữa những biến 
động nhỏ với những biến động lớn là không cao như ông nghĩ. 
Phân bố không giảm đủ nhanh, mà nó có một cái đuôi trải dài. 

Mô hình chuẩn để vẽ sự biến thiên này là - và vẫn là - một 
đồ thị hình chuông. Ở giữa, gần đỉnh chuông, hầu hết các số 
liệu tập trung quanh giá trị trung bình này. Ở hai phía, các giá 
trị thấp cũng như cao đều giảm rất nhanh. Đồ thị hình chuông 
này rất quen thuộc đối với các chuyên gia thống kê, cũng giống 
như cái ống nghe gắn liền với bác sĩ: một công cụ thuộc loại 
quan trọng bậc nhất. Nó biểu thị cái mà người ta gọi là phân 
bố Gauss - hay đơn giản hơn là phân bố chuẩn. Nó cho biết về 
bản chất của ngẫu nhiên: khi các đại lượng biến thiên, chúng 
cố gắng vẫn ở loanh quanh một giá trị trung bình, và tự sắp 
xếp để phân tán một cách đều đặn hợp lý xung quanh giá trị 
trung bình đó. Nhưng những khái niệm chuẩn này lại không 
mấy thiết thực đối với một lĩnh vực đầy rẫy những điều bất 
thường như kinh tế. Như Wassily Leontief, người từng được 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 135 


giải Nobel về kinh tế, đã nói: “Chẳng có một lĩnh vực nghiên 
cứu thực nghiệm nào mà kho tàng các kỹ thuật thống kê đồ 
sộ và tỉnh xảo như thế lại được sử dụng để thu được những 
kết quả tầm thường đến thế”. 


Luật 
phân bố chuẩn về 
sai số là một trong những 
khái quát hóa lớn nhất của triết học 
tự nhiên mà nhân loại từng biết đến. 
Nó dẫn đường cho các nhà nghiên cứu 
vật lý, khoa học nhân văn, y học, nông học và 
xây dựng. Nó là một công cụ không thể thiếu cho phân tích 
và giải thích các dữ liệu cơ bản thu được từ quan sát và thực nghiệm. 


uepnoA-f"N 


ĐƯỜNG CONG HÌNH CHUÔNG 


Dù biểu thị giá bông bằng cách nào đi nữa, thì Houthakker 
cũng không thể nhận được một đồ thị hình chuông. Tuy 
nhiên, ông đã nhận được một bức tranh mà hình bóng của 
nó Mandelbrot đã bắt gặp ngày càng thường xuyên hơn ở 
những nơi rất khác nhau. Khác với phần lớn các nhà toán học, 
Mandelbrot tiếp cận vấn đề bằng cách dựa vào trực giác của 
mình đối với các hình và dạng. Ông coi thường phân tích và 
tin vào những hình ảnh trong đầu mình. Và ông đã nghĩ rằng 
các hiện tượng bấp bênh, ngẫu nhiên có thể được chi phối bởi 
nhiều quy luật khác, với một hành trạng khác. Khi trở lại trung 
tâm nghiên cứu IBM, nằm trong khu Yorktown Heights, ở New 
York, ông mang theo một hộp các phiếu đục lỗ” chứa các dữ 





* Trong giai đoạn đầu của máy tính điện tử các chương trình giải các bài toán được 
đưa vào máy tính không phải từ các bàn phím như hiện nay mà bằng các phiếu đục lỗ. 


136 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


liệu của Houthakker về bông. Rồi ông cũng tự tìm thêm các 
tài liệu khác - lần ngược trở lại tận năm 1900 - của Bộ Nông 
nghiệp ở Washington. 

Giống như các nhà khoa học thuộc những chuyên ngành 
khác, các nhà kinh tế học cũng bước vào kỷ nguyên tin học, 
họ dần dân ý thức được khả năng mà nó đem đến cho họ để 
thu thập, tổ chức và xử lý thông tin ở quy mô mà trước đây 
không tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, không phải thông tin nào 
họ cũng có, và thông tin mà họ thu thập được cũng phải ghi 
dưới dạng có thể sử dụng được. Đó cũng là lúc bắt đầu của kỷ 
nguyên của phiếu đục lỗ. Trong các ngành khoa học tự nhiên, 
nhờ có nó các nhà nghiên cứu mới có thể dễ dàng thu thập 
hàng ngàn hoặc hàng triệu dữ liệu. Cũng như các nhà sinh 
học, các nhà kinh tế học quan tâm đến một thế giới những 
sinh vật có ý chí riêng. Nhưng những thứ mà các nhà kinh tế 
học quan tâm thuộc loại khó nắm bắt nhất trên đời. 

Ít ra thì môi trường của các nhà kinh tế lúc nào cũng cung 
cấp cho họ dữ liệu. Đối với Mandelbrot, giá bông là một nguồn 
tài liệu lý tưởng. Các lưu trữ rất đầy đủ và có từ rất lâu, liên tục 
từ khoảng 100 năm về trước, thậm chí còn xa hơn nữa. Bông 
thuộc thế giới của bán và mua, với một thị trường tập trung, và 
vì thế các ghi chép cũng rất tập trung. Đầu thế ký, tất cả lượng 
bông miền Nam nước Mỹ đều được giao dịch tại thị trường 
New York, sau đó xuất sang Anh, và giá bông ở Liverpool có 
liên quan đến giá bông ở New York. 

Mặc dù các nhà kinh tế nhanh chóng đạt đến những giới 
hạn của họ ngay khi phân tích giá của hàng hóa hay của chứng 
khoán, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thiếu một quan 
niệm nên tảng về các cơ chế biến động giá. Ngược lại, họ cũng 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 137 


có một số niềm tin, trong số đó có niềm tin rằng những biến 
động nhỏ, nhất thời không có liên quan gì với những biến động 
lớn, dài hạn. Những biến động nhanh là ngẫu nhiên: những 
sự tăng hoặc giảm nhẹ này trong các giao dịch hàng ngày chỉ 
là nhiễu loạn, không tiên đoán được và chẳng cần phải quan 
tâm. Nhưng những biến động dài hạn lại hoàn toàn khác. Các 
biến động lớn trong nhiều tháng, nhiều năm hay hàng chục 
năm này phụ thuộc vào các tác động ở tầm kinh tế vĩ mô - 
chiến tranh hay suy thoái kinh tế -, những ảnh hưởng mà về lý 
thuyết có thể hiểu được. Một đằng là những thăng giáng ngắn 
hạn, đằng kia là tín hiệu về sự thay đối lâu dài. 

Thực ra, sự lưỡng phân này không có chỗ trong bức tranh 
về hiện thực mà Mandelbrot xây dựng. Thay vì tách các biến 
động lớn và nhỏ ra, bức tranh của ông lại gộp chúng lại với 
nhau. Mandelbrot tìm kiếm các hình mẫu không phải ở thang 
này hay thang khác, mà là xuyên suốt mọi thang bậc. Và mặc 
dù còn xa mới có thể vẽ ra một cách rõ ràng hình ảnh mà ông 
có trong đầu, nhưng ông đã biết rằng nó phải chứa một dạng 
đối xứng, không phải là đối xứng phải - trái, thấp - cao, mà là 
một đối xứng giữa các thang lớn và nhỏ. 

Thực tế, bằng cách chuyển dữ liệu về giá bông cho máy 
tính của IBM sàng lọc, Mandelbrot đã phát hiện ra các kết 
quả đầy ngạc nhiên mà ông tìm kiếm. Những con số này tạo 
ra những sai lệch theo quan điểm của phân bố chuẩn nhưng 
cũng lại sinh ra một đối xứng theo quan điểm bất biến thang. 
Mỗi biến động giá cụ thể đều là ngẫu nhiên và không thể tiên 
đoán được, nhưng chuỗi liên tiếp của chúng lại không phụ 
thuộc vào thang: các đường cong biểu diễn biến động hằng 
ngày và hằng tháng lại hoàn toàn khớp với nhau. Thật là không 


138 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


thể tưởng tượng nổi, theo phân tích của Mandelbrot, độ biến 
động là không thay đối trong một thời kỳ đầy biến động kéo 
dài 60 năm trải qua hai cuộc đại chiến thế giới và một đợt suy 
thoái kinh tế. 

Chính các khối dữ liệu rời rạc nhất lại ẩn chứa một dạng 
trật tự thật bất ngờ. Do các con số mà ông xem xét khá là tùy 
tiện, nên Mandelbrot đã phải tự đặt ra cho mình câu hỏi: tại 
sao chúng lại tuân theo một quy luật đặc biệt như thế? Và tại 
sao quy luật này lại áp dụng được cả cho thu nhập cá nhân 
lẫn giá bông? 

Sự thực là những hiểu biết về kinh tế của Mandelbrot cũng 
hạn chế như khả năng giao tiếp của ông với các nhà kinh tế 
học. Khi gửi đăng một bài báo về những phát hiện của mình, 
ông đã phải để trước nó một bài báo khác do một sinh viên 
của ông viết, nhắc lại nội dung bài báo của ông nhưng bằng 
ngôn từ kinh tế học. Rồi Mandelbrot chuyển sang những mối 
quan tâm khác, nhưng ông ngày càng quyết tâm khám phá 
hiện tượng bất biến thang. Dường như đối với ông đó là một 
phẩm chất có đời sống riêng của nó - một bản sắc riêng. 


NHIỀU NĂM SAU, trong một buổi thuyết trình, khi được 
người ta giới thiệu ông (“... đã dạy kinh tế ở Harvard, vật lý ứng 
dụng ở Yale, sinh lý học ở Trường Y mang tên Einstein...”), ông 
đã kiêu hãnh nhận xét: “Mỗi khi nghe người ta xướng danh 
sách các nghề nghiệp cũ của tôi, tôi không biết mình có thực 
sự tôn tại hay không. Giao của các tập này chắc chắn sẽ là một 
tập rỗng”. Thực tế là từ ngày đầu làm việc ở IBM, Mandelbrot 
chưa bao giờ nhận được sự công nhận của các chuyên ngành 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 139 


mà ông quan tâm. Ông vẫn luôn bị coi là người ngoại đạo, 
người đưa một cách tiếp cận không chính thống vào một góc 
đã lỗi thời của toán học, người khai phá những lĩnh vực mà 
mình hiếm khi được chào đón, người che giấu những ý tưởng 
vĩ đại nhất để các bài báo của mình có thể được đăng, người 
tồn tại chủ yếu nhờ vào niềm tin mà các ông chủ ở Yorktown 
Heights dành cho. Ông đã nhiều lần bất ngờ nghiên cứu một 
lĩnh vực nào đó - như kinh tế, chẳng hạn - rồi sau đó lại rút lui, 
để lại đằng sau những ý tưởng cực kỳ hấp dẫn, nhưng hiếm khi 
để lại những công trình được xây dựng một cách vững chắc. 

Trong lịch sử về hỗn độn, Mandelbrot đã vạch ra con đường 
riêng của mình. Tuy nhiên, bức tranh về hiện thực hình thành 
trong đầu ông vào năm 1960 đã tiến triển từ một ý tưởng khác 
thường, kỳ quặc thành một môn hình học hoàn chỉnh. Và mặc 
dù đối với các nhà vật lý nghiên cứu dựa trên sự phát triển 
những công trình của Lorenz, Smale, Yorke hay May, nhà toán 
học dễ cáu bẵn này là một con người gai góc, nhưng các kỹ 
thuật của ông, tiếng nói của ông đã trở nên không thể tách 
rời khỏi môn khoa học mới của họ. 

Điều mô tả ở trên có thể sẽ làm ngạc nhiên những ai đã 
biết về Mandelbrot trong những năm gần đây, một người có 
vằng trán cao và rộng, với nhiều danh hiệu và vinh dự. Nhưng 
người ta sẽ hiểu rõ ông hơn nếu biết rằng ông đã từng là một 
kẻ lưu vong. Ông sinh ra ở Varsava năm 1924, trong một gia 
đình Do Thái người Litva. Cha ông là người bán buôn quần 
áo còn mẹ là một nha sĩ. Ý thức được về tình hình địa chính 
trị, gia đình ông đã di cư đến Paris năm 1936, một phần cũng 
là vì ở đó đã có một người bác của Mandelbrot, nhà toán học 
Szolem Mandelbrot. Khi chiến tranh nổ ra, gia đình ông lại 


140 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


một lần nữa bị bọn Đức quốc xã truy đuổi, phải bỏ lại tất cả 
trừ mấy chiếc vali, góp phần làm đông thêm dòng người lưu 
vong chen chúc nhau trên các con đường ở phía Nam thú đô 
Paris. Và cuối cùng họ dừng chân ở thị trấn Tulle (Italia). 
Trong một thời gian ngắn, Mandelbrot đã làm thợ học việc 
chế tạo công cụ. Vóc người và văn hóa của ông rất có nguy cơ 
thu hút sự chú ý của bọn Quốc xã. Đó là thời gian của những 
cảnh tượng và những nỗi sợ hãi không thể nào quên, tuy 
nhiên, sau này ông không nhớ nhiều về những điều mà bản 
thân ông đã phải chịu đựng mà lại giữ được nhiều kỷ niệm về 
những tình bạn của ông, ở Tulle và cả những nơi khác nữa, 
với các thầy giáo của ông - một số người là những học giả lỗi 
lạc - vốn cũng bị bỏ rơi bởi chiến tranh. Nhìn chung, thời gian 
học ở trường của ông rất thất thường và hay ngắt quãng. Ông 
khẳng định chưa bao giờ học bảng chữ cái, cũng chưa từng học 
hết bảng cửu chương sau số 5. Nhưng ông có một năng khiếu. 
Khi Paris được giải phóng, dù không chuẩn bị nhưng ông đã 
thi đỗ các môn thi viết và vấn đáp vào trường Sư phạm (École 
Normale)và trường Bách khoa (École Polytechnique) Paris. Kỳ 
thi này bao gồm nhiều môn thi trong đó có một bài thi vẽ, và 
Mandelbrot đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt khi vẽ bức tượng 
Vệ nữ ở Milo. Trong môn thi toán - gồm các bài tập về đại số 
và giải tích - ông đã dùng trực giác hình học để bù lại những 
thiếu hụt về kiến thức của mình. Ông nhận thấy rằng với một 
bài tập giải tích đã cho, gần như lúc nào ông cũng có thể nghĩ 
về nó thông qua một hình ảnh hình học trong đầu. Với một 
hình dạng đã cho, ông luôn tìm ra những phương tiện để biến 
đổi nó, thay đổi các đối xứng của nó, làm cho nó hài hòa hơn. 
Thường thì những biến đổi này giúp ông tìm ra ngay lời giải 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 141 


cho bài toán ban đầu. Trong vật lý và hóa học, những môn mà 
ông không thể áp dụng hình học được, thì kết quả học tập của 
ông không cao. Nhưng trong toán học, những bài toán mà ông 
không thể giải quyết bằng các kỹ năng truyêền thống, đều phải 
chịu khuất phục trước những thao tác hình học trong đầu ông. 

Trường Sư phạm và Bách Khoa là những trường tỉnh hoa 
của nước Pháp. Ở Mỹ không có trường nào tương tự với loại 
trường này. Chỉ riêng hai trường này mỗi năm đã cung cấp 
gần 300 sinh viên tốt nghiệp cho các trường đại học và ngành 
xây dựng. Mandelbrot bắt đầu học ở trường Sư phạm, trường 
nhỏ hơn và nổi tiếng hơn trường Bách Khoa, nhưng sau vài 
ngày ông đã rời trường Sư Phạm để chuyển sang trường Bách 
Khoa. Thực chất là để chạy trốn nhóm Bourbaki. 

Có lẽ Bourbaki chẳng thể ra đời ở đâu khác ngoài nước 
Pháp, nơi người ta thể hiện niềm đam mê đối với các trường 
đại học độc đoán và những quy tắc ngặt nghèo về học tập. 
Ban đầu, đây giống như một câu lạc bộ, được thành lập 
trong những ngày còn bất an sau cuộc Đại chiến thế giới I 
bởi Szolem Mandelbrot và một nhúm các nhà toán học trẻ vô 
tư khác tìm cách xây dựng lại nền toán học của nước Pháp. 
Những tác động nghiệt ngã của chiến tranh đối với dân số đã 
để lại một khoảng trống về tuổi tác giữa các giáo sư đại học và 
sinh viên, cắt đứt sự tiếp nối truyền thống hàn lâm, và những 
người trẻ tuổi xuất sắc này đã bắt tay đặt nền móng mới cho 
nghiên cứu toán học. Bản thân tên của nhóm cũng là một sự 
đùa cọt, vay mượn cái âm lạ tai và hấp dẫn từ tên của một vị 
tướng người Pháp gốc Hy Lạp thế kỷ XIX - ấy là sau này người 
ta đoán thế. Nhưng trò tỉnh nghịch của những ngày sơ khởi 
của Bourbaki đã nhanh chóng biến mất. 


142 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Các thành viên của nhóm gặp nhau bí mật. Và thực tế, mọi 
người cũng không biết hết nhau. Số thành viên được cố định. 
Khi một thành viên trong nhóm về hưu, ở tuổi đề ra là 50, thì 
những người còn lại trong nhóm sẽ chọn bổ sung một người 
khác. Họ là những người giỏi nhất, tài năng nhất trong số các 
nhà toán học, và ảnh hưởng của họ nhanh chóng lan rộng 
toàn Châu Âu. 

Bourbaki được thành lập một phần cũng là để phân ứng lại 
Poincaré, nhà toán học vĩ đại cuối thế kỷ XIX, nhà tư tưởng và 
tác giả của nhiều tác phẩm đến khó tin, nhưng tính chặt chẽ 
toán học lại không phải là mối bận tâm chính. Ông đã từng nói: 
“Tôi biết rằng nó phải đúng, vậy tại sao tôi lại phải chứng minh 
làm gì?”. Nhóm Bourbaki cho rằng các nền móng do Poincaré 
để lại cho toán học đang lung lay, nên đã phản ứng bằng việc 
bắt tay biên soạn một bộ sách đồ sộ bằng một phong cách ngày 
một cuông tín nhằm lập lại trật tự trong môn học đó. Lập luận 
logic đóng vai trò hàng đâu trong bộ sách này. Một nhà toán 
học phải đi từ những tiên đề vững chắc đầu tiên, rồi sau đó suy 
ra tất cả những thứ còn lại. Nhóm này nhấn mạnh cả vị trí cao 
hơn hẳn lẫn sự độc lập của toán học đối với các môn khoa học 
khác. Toán học là toán học - người ta không thể đánh giá nó 
dựa trên những ứng dụng của nó vào các hiện tượng vật lý thực. 
Nhưng trên hết, Bourbaki bác bỏ việc sử dụng các hình ảnh: 
chúng luôn có nguy cơ dẫn tới sai lầm. Hình học không đáng 
để tin. Toán học phải thuần túy, hình thức và không hoa mỹ. 

Thực ra thì xu hướng phát triển này không hẳn chỉ xảy ra ở 
riêng nước Pháp. Ở Mỹ, các nhà toán học cũng đã quyết tâm 
quay lưng lại với những yêu cầu của các nhà vật lý, giống như 
các nghệ sĩ và nhà văn đã quyết không chịu chạy theo sở thích 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 143 


của công chúng. Cảm giác khép kín đã chiến thắng. Những 
chủ đề nghiên cứu của các nhà toán học đã quá đủ đối với 
chính họ; phương pháp của họ đã trở thành phương pháp 
tiên đề thuần túy. Một nhà toán học có thể kiêu hãnh khẳng 
định rằng các công trình của mình không hề giải thích một 
hiện tượng nào của thực tế hoặc của khoa học hết. Thái độ 
này mang lại nhiều lợi thế, và các nhà toán học khăng khăng 
bám riết vào đó. Stephen Smale, ngay cả khi đang hoạt động 
để hòa giải toán học và các khoa học tự nhiên, cũng đã tin - 
cùng với niềm tin đối với những gì ông đã tin - rằng foán học 
phải là một khoa học tự thân. Sự độc lập này dẫn đến sự rõ 
ràng, mạch lạc, không mơ hồ, và từ đó dẫn đến sự chặt chẽ 
của phương pháp tiên đề. Nhà toán học nghiêm túc nào cũng 
biết rằng tính chặt chẽ là sức mạnh quyết định của toán học, 
là bộ khung thép mà nếu không có nó thì toàn bộ tòa nhà toán 
học sẽ sụp đổ. Chính tính chặt chẽ cho phép các nhà toán học 
có thể lấy lại một đường hướng tư duy, mở rộng nó qua nhiều 
thế kỷ và tiếp tục nó với một sự đảm bảo vững chắc. 

Thậm chí có như thế chăng nữa thì những đòi hỏi về tính 
chặt chẽ này cũng có những hậu quả không ngờ đối với toán 
học thế kỷ XX. Toán học đã đi theo một sự tiến hóa đặc biệt. 
Một nhà nghiên cứu lao vào một vấn đề sẽ bắt đầu bằng việc 
quyết định sẽ đi theo con đường nào. Quyết định này thường 
khiến người ta phải lựa chọn giữa con đường khả thi về mặt 
toán học và con đường khác cũng thú vị trên quan điểm tìm 
hiểu tự nhiên. Đối với một nhà toán học, sự lựa chọn là rõ 
ràng: tạm thời từ bỏ tất cả những gì có quan hệ rõ ràng với tự 
nhiên. Và rồi các sinh viên của anh ta cũng đứng trước một sự 
lựa chọn tương tự và cũng đưa ra quyết định tương tự. 


144 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Không ở đâu các giá trị này lại được luật hóa nghiêm ngặt 
như ở Pháp, nơi nhóm Bourbaki đã gặt hái được thành công 
vượt ra ngoài cả sự tưởng tượng của những người sáng lập. 
Các quy tắc của Bourbaki, phong cách Bourbaki, các kí hiệu 
Bourbaki đã trở thành một yêu cầu bắt buộc. Sự thu hút được 
các sinh viên giỏi nhất và dòng đều đặn các công trình toán 
học xuất sắc của nhóm Bourbaki đã đảm bảo cho câu lạc bộ 
này một địa vị chính thống không thể phủ nhận được. Nhóm 
này đã thống trị hoàn toàn trường Sư phạm, điều này đối với 
Mandelbrot là không thể chấp nhận được. Chính vì Bourbaki 
mà ông đã từ bỏ trường Sư Phạm và, khoảng chục năm sau, 
ông bỏ luôn nước Pháp để đến Mỹ cũng vì nguyên nhân đó. 
Trong khoảng chục năm, sự trừu tượng hóa không ngừng của 
Bourbaki đã bắt đầu chết dần do sự xuất hiện của máy tính 
với khả năng tạo ra một toán học mới, toán học của thị giác. 
Nhưng điều đó là quá muộn đối với Mandelbrot, ông không 
thể sống trong chủ nghĩa hình thức của Bourbaki, và quyết 
không chịu từ bỏ trực giác hình học của mình. 


LUÔN TIN RẰNG PHẢI SÁNG TẠO RA huyền thoại riêng 
của mình, Mandelbrot đã thêm câu này vào mục từ viết về ông 
trong cuốn Ai là Ai (Who's Who): “Khoa học tất sẽ đi đến sụp 
đổ nếu (giống như trong thể thao) nó đặt sự thi thố lên trên 
tất cả, và nếu nó phải làm sáng tỏ các luật lệ của cuộc thi này 
bằng cách hoàn toàn rút lui vào bên trong các chuyên ngành 
đã được xác định một cách chật hẹp. Một số hiếm hoi các nhà 
bác học, những người chọn cách du cư, thực sự đã đóng vai trò 
rất quan trọng đối với phúc lợi trí tuệ của các chuyên ngành 
đã được thiết lập”. “Người du cư tự nguyện” này, người tự coi 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 145 


mình là “tiên phong do sự cần thiết”, đã bỏ trường đại học, bỏ 
nước Pháp và chấp nhận chỗ nương náu mình do Trung tâm 
Nghiên cứu Thomas J. Watson của hãng IBM dành cho ông. 
Trong suốt hành trình 30 năm từ bóng tối bước đến đài vinh 
quang, ông chưa bao giờ thấy các nghiên cứu của mình được 
đón nhận bởi nhiều lĩnh vực khoa học mà ông gửi đến. Dù 
không có vẻ gì là ác ý, nhưng ngay cả các nhà toán học cũng 
nói, rằng dù thế nào đi nữa, thì Mandelbrot cũng không phải 
là một người trong số họ. 

Ông đã tìm ra con đường của mình một cách rất chậm chạp, 
nhưng luôn được hỗ trợ bởi sự hiểu biết phi thường của ông về 
những con đường phụ đã bị lịch sử khoa học lãng quên. Ông 
đã phiêu lưu trong ngôn ngữ toán học, làm sáng tỏ luật phân 
bố của các từ. (Ông kể lại rằng ông bắt đầu chú ý tới vấn đề 
này khi đọc một bài điểm sách trong một tạp chí toán học mà 
ông đã nhặt được trong sọt rác của một nhà toán học thuần 
túy để có cái gì đó đọc trên tàu điện ngầm ở Paris). Ông cũng 
nghiên cứu cả lý thuyết trò chơi, và mon men vào cả kinh tế. 
Ông đã viết một bài báo về tính bất biến thang trong phân 
bố các thành phố lớn và nhỏ. Nhưng cái khuôn khổ chung 
để tập hợp các công trình của ông vẫn còn nằm ở hậu cảnh, 
và chưa hoàn chỉnh. 

Giai đoạn đầu của ông ở IBM, ngay sau những nghiên cứu 
về giá hàng hóa, ông đã đối mặt với một bài toán cụ thể mà 
ông chủ công ty của ông rất quan tâm. Các kỹ sư ở đây đang 
vấp phải vấn đề ồn nhiễu xuất hiện trên các đường dây điện 
thoại được dùng để truyền thông tin từ máy tính này sang máy 
tính khác. Dòng điện mang thông tin này dưới dạng các gói 
rời rạc, và các kỹ sư đã nhận thấy rằng họ càng tăng cường 


146 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


độ của dòng điện này, thì càng làm cho nhiễu tạp này yếu đi. 
Nhưng họ cũng lại phát hiện ra rằng không bao giờ loại bỗ 
được một số nhiễu tạp tự phát. Đôi khi những nhiễu tạp này 
xóa đi một phần tín hiệu và gây ra sai sót. 

Mặc dù nhiễu tạp trong quá trình truyền thông tin này về 
bản chất là ngẫu nhiên, nhưng người ta cũng biết rằng nó 
xuất hiện theo từng cụm: có những thời đoạn sự truyền thông 
không hề có sai sót, nhưng sau đó là các thời đoạn có sai sót. 
Trao đổi với các kỹ sư, Mandelbrot nhanh chóng hiểu ra rằng 
có một vấn đề mà người ta đã lưu truyền, nhưng không bao 
giờ dám đề cập đến trong các báo cáo bởi vì nó không phù 
hợp với lối tư duy chuẩn truyền thống: càng quan sát kỹ các 
cụm sai sót này, người ta thấy hình mẫu của chúng dường như 
càng phức tạp. Mandelbrot đã tìm ra một cách mô tả phân 
bố của các sai sót, cho phép tiên đoán được chính xác những 
hình mẫu đã quan sát được. Tuy nhiên, nó vô cùng đặc biệt. 
Trước hết, nó làm cho không thể tính được tốc độ írung bình 
của các sai sót, tức là số sai sót tính trên mỗi giờ, mỗi phút 
hay mỗi giây. Về rung bình, trong sơ đồ của Mandelbrot, các 
sai sót có xu hướng tiến đến một sự phân tán vô hạn. 

Mô tả này thực chất hoạt động bằng cách tách ngày càng 
tỉnh các thời đoạn truyền thông tin sạch (không có sai sót) 
ra khỏi các thời đoạn có sai sót. Giả sử bạn chia một ngày ra 
thành các giờ. Một giờ có thể trôi qua mà hoàn toàn không có 
sai sót nào xảy ra. Rồi sau đó một giờ có thể lại có các sai sót. 
Rồi một giờ sau nữa lại có thể trôi qua mà không có sai sót. 

Nhưng bây giờ hãy chia giờ có chứa sai sót thành các thời 
đoạn hai mươi phút một. Ở đây, bạn vẫn sẽ thu được các thời 
đoạn hoàn toàn không có sai sót, và các thời đoạn khác có rất 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 147 


nhiều sai sót. Trên thực tế, trái với trực giác, Mandelbrot đã 
khẳng định rằng người ta không thể tìm được khoảng thời gian 
trong đó các sai sót được phân bố một cách liên tục. Mọi loạt 
sai sót, dù ngắn đến đâu, cũng đều chứa các thời đoạn truyền 
thông tin hoàn toàn không có sai sót. Hơn nữa, ông đã phát 
hiện ra một mối quan hệ hình học nhất quán giữa các loạt sai 
sót và các khoảng truyền tin sạch. Dù ở thang thời gian nào - 
một giờ hay một giây - thì tỷ số giữa các thời đoạn sạch và các 
thời đoạn có sai sót luôn là một hằng số. (Một lần, Mandelbrot 
đã hoảng hốt: cả một nhóm các dữ liệu dường như mâu thuẫn 
với lý thuyết của ông. Nhưng ông đã phát hiện ra rằng trên 
thực tế các kỹ sư đã không ghi chép các trường hợp cực đoan 
nhất, vì cho rằng chúng hoàn toàn không quan trọng). 

Nếu các kỹ sư không có khuôn khổ lý thuyết nào để hiểu sự 
mô tả của Mandelbrot, thì các nhà toán học lại không như vậy: 
thực ra Mandelbrot chỉ làm mỗi một việc là tái tạo cách xây 
dựng trừu tượng cái gọi là tập hợp Cantor, theo tên của nhà 
toán học thế kỷ XIX George Cantor. Để xây dựng một tập hợp 
Cantor, bạn lấy một đoạn thẳng biểu diễn các số nằm trong 
khoảng từ 0 đến 1. Rồi bạn bỏ đi một phần ba ở giữa của đoạn 
này, bạn sẽ có hai đoạn. Sau đó, ở mỗi đoạn này bạn lại bỏ đi 
một phần ba ở giữa - và cứ như vậy cho đến vô hạn. Vậy cuối 
cùng bạn sẽ còn lại cái gì? Một “đám bụi” các điểm lạ lùng, 
chúng phân bố thành các cụm, vô cùng đông đúc nhưng cũng 
vô cùng thưa thớt. Mandelbrot coi các sai sót trong truyên tin 
là một tập hợp Cantor được sắp xếp theo thời gian. 

Mô tả hết sức trừu tượng này có một tầm quan trọng thực 
tiễn đối với các nhà khoa học khi quyết định phải lựa chọn 
những chiến lược khác nhau trong việc kiểm soát các sai sót. 


148 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Đặc biệt, nó giúp người ta hiểu rằng thay vì tăng cường độ của 
tín hiệu để ngày càng loại bớt được nhiễu tạp, các kỹ sư phải 
bằng lòng với một tín hiệu khiêm tốn, chấp nhận các sai sót 
là không thể tránh khỏi và đưa ra một chiến lược dư thừa để 
phát hiện và sửa những sai sót đó. Mandelbrot cũng đã làm 
thay đổi quan niệm của các kỹ sư của IBM về nguồn gốc của 
nhiễu tạp. Sự bùng phát các sai sót luôn khiến các kỹ sư phải 
tìm kiếm một người với chiếc vặn ốc vít trong tay để hí hoáy 
sửa chữa ở đâu đó. Nhưng bất biến thang của Mandelbrot gợi 
ý rằng người ta không bao giờ có thể giải thích nhiễu tạp từ 
các sự kiện cục bộ cụ thể cả. 

Sau đó Mandelbrot quay sang các dữ liệu khác, lấy từ ngành 
thủy văn. Người Ai Cập đã ghi lại mực nước sông Ñil trong 
nhiều thiên niên kỉ. Đó là một chủ đề luôn luôn mang tính 
thời sự: sông Nil chịu các thăng giáng về thủy chế lớn một cách 
khác thường, có những năm nước rất lớn, gây lụt lội, nhưng 
có những năm mức nước lại rất thấp. Theo Mandelbrot, các 
thăng giáng này tương ứng với hai loại hiệu ứng, thường gặp 
trong kinh tế học, mà ông gọi là “hiệu ứng Noé” và “hiệu ứng 
Joseph”. 

Hiệu ứng Noé có nghĩa là không liên tục: khi một đại lượng 
biến thiên, sự biến thiên của nó có thể nhanh chậm tùy ý. 
Theo truyền thống, các nhà kinh tế học nghĩ rằng giá thay 
đổi liên tục - chậm hoặc nhanh tùy từng trường hợp, nhưng 
liên tục theo nghĩa chúng đi qua tất cả các giá trị trung gian 
từ điểm này đến điểm khác. Hình ảnh chuyển động này được 
vay mượn từ vật lý, cũng như rất nhiều thứ của toán học áp 
dụng cho kinh tế. Nhưng quan niệm đó là sai. Giá cả có thể 
thay đổi theo những bước nhảy tức thời, cũng nhanh như một 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 149 


m 

® 

Pì 

S 

s 

= 

REEEircm—m ]"az2naaag : 
PÌ 

° 

® 

= 

IEEAN — munng : 
— man. 


TẬP HỢP CANTOR. Hãy lấy một đoạn thẳng, bỏ đi một phần ba ở giữa, rồi lại tiếp 
tục lấy đi một phân ba ở giữa của các đoạn còn lại, và cứ tiếp tục mãi như vậy. 
Tập hợp Cantor là đám bụi của các điểm tạo thành. Số lượng của chúng là vô hạn, 
nhưng chiều dài tổng của chúng bằng 0. 

Nếu các tính chất nghịch lý như thế của những cách dựng hình như thế đã làm 
các nhà toán học thế kỷ XIX bối rối, thì Mandelbrot đã nhìn thấy trong tập hợp 
Cantor một mô hình về sự xuất hiện các sai sót trên một đường truyền thông tin. 
Các kỹ sư quan sát thấy các thời đoạn truyền không có sai sót trộn lẫn với các thời 
đoạn xuất hiện rất nhiều sai sót. Xem xét chúng một cách kỹ lưỡng hơn, thì thấy 
các loạt sai sót này cũng chứa các thời đoạn sạch, không có sai số. Và cứ tiếp tục 
như vậy - đó là một ví dụ về thời gian fracial. Mandelbrot đã phát hiện ra rằng, dù 
ở bất kỳ thang thời gian nào, thang giờ hay thang giây, thì mối quan hệ giữa các 
thời đoạn truyền sạch và các thời đoạn truyền có sai sót là không đổi. Ông khẳng 
định, để mô hình hóa sự gián đoạn thì những tập hợp như vậy là không thể thiếu. 


mẩu tin phóng qua đường dây điện báo và thế là hàng nghìn 
nhân viên môi giới chứng khoán có thể thay đổi ý nghĩ của 
họ. Mandelbrot khẳng định rằng mọi chiến lược kinh doanh 
cổ phiếu cho rằng khi một cố phiếu có thể giảm từ 60 đôla 
xuống còn 10 đôla thì phải bán ngay khi giá của nó là 50 đôla, 
đều sẽ thất bại. 


150 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Còn hiệu ứng Joseph tương ứng với sự dai dẳng. Bảy năm 
phôn thịnh ở Ai Cập trôi qua. Và sau đó sẽ là bảy năm đói kém. 
Nếu truyền thuyết trong kinh thánh này có nghĩa là ngụ ý về 
tính chu kỳ, thì chắc chắn nó đã bị giản lược đi rất nhiều: các 
đợt lũ lụt và hạn hán tôn tại dai dẳng. Bất chấp đặc tính ngẫu 
nhiên ẩn ở phía sau, một khu vực chịu hạn hán càng dài, thì 
nó càng có nguy cơ bị hạn hán kéo dài thêm. Hơn nữa, phân 
tích toán học mực nước sông Nil chứng tỏ rằng sự tôn tại dai 
dẳng này có thể xảy ra suốt vài thập kỷ nhưng cũng có thể vài 
thế kỷ. Nếu như các hiệu ứng Noé và Joseph diễn ra theo các 
chiều hướng đối nghịch nhau, thì sự kết hợp của chúng lại dẫn 
đến điều này: các xu hướng trong tự nhiên là có thật, nhưng 
chúng có thể biến mất cũng nhanh như chúng xuất hiện. 

Tính gián đoạn, sự bùng nổ các nhiễu tạp, đám bụi Cantor: các 
hiện tượng giống như thế không có chỗ trong hình học của hai 
nghìn năm trước đây. Các hình dạng của hình học cổ điển là các 
đường thẳng và mặt phẳng, các vòng tròn và khối cầu, các tam 
giác và hình nón. Chúng thể hiện một sự trừu tượng hóa mạnh 
mẽ hiện thực, và khơi gợi một triết lý có ảnh hưởng lớn về sự hài 
hòa của Platon. Chúng đã giúp Euclid xây dựng nên một hình 
học tôn tại suốt hai thiên niên kỷ nay, thứ hình học duy nhất mà 
cho tới nay hầu hết mọi người chúng ta đều vẫn còn học. Các 
nghệ sỹ đã thấy ở chúng một vẻ đẹp lý tưởng, và từ chúng các 
nhà thiên văn thuộc trường phái Ptolemy đã xây dựng nên một 
lý thuyết về vũ trụ. Nhưng để hiểu được sự phức tạp, thì chúng 
hóa ra lại là một sự trừu tượng hóa chưa thỏa đáng. 

Các đám mây không phải là các khối cầu, Mandelbrot thích 
nói như vậy. Các dãy núi không phải là các hình nón. Các tia 
chớp không chạy theo đường thẳng. Hình học mới cho vũ trụ 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 151 


SSOA 'J PIELOIH 





MỘT BỜ BIỂN FRACTAL. Bờ biển này được tạo ra từ máy tính: các chỉ tiết của nó 
là ngẫu nhiên, nhưng chiều fracial của nó là không đổi, sao cho độ xù xì hay mức 
độ không đều đặn được giữ nguyên dù có phóng đại lên đến mức nào. 


phải là một hình ảnh góc cạnh chứ không tròn trịa, xù xì chứ 
không nhẫn nhụi như vậy. Đó là một hình học của những lôi 
lõm, vặn vẹo, đứt vỡ, chằng chịt, quấn quyện vào nhau. Để 
hiểu sự phức tạp của tự nhiên, cần phải ngờ rằng sự phức tạp 
này không chỉ là sự ngẫu nhiên, tình cờ. Cần phải có niềm tin 
rằng đặc điểm thú vị trong quỹ đạo của một tia chớp, chẳng 
hạn, không phải là hướng của nó, mà là sự phân bố các “zig” 
và “zag” của nó. Các nghiên cứu của Mandelbrot đã đưa ra 
một khẳng định về thế giới: các hình dạng lạ lùng này đều có 
một ý nghĩa. Các lỗ chỗ và chằng chịt không phải chỉ là các 
khiếm khuyết làm méo các hình dạng cổ điển của hình học 


152 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Euclid, mà còn có ý nghĩa hơn thế. Chúng thường là chìa khoá 
cho phép khai mở bản chất của các hiện tượng. 

Bản chất thật của một bờ biển là gì? Mandelbrot đặt câu hỏi 
này trong một bài báo đánh dấu bước ngoặt trong suy nghĩ 
của ông: “Bờ biển của nước Anh dài bao nhiêu mét?” 

Mandelbrot đã bắt gặp câu hỏi về bờ biển này khi đọc một 
bài báo di cảo mù mờ khó hiểu của một nhà khoa học người 
Anh tên là Lewis F. Richardson, người đã mây mò nghiên cứu 
rất nhiều vấn đề lạ lùng mà sau này đã trở thành một phần của 
hỗn độn. Richardson đã viết một bài báo về dự báo thời tiết 
bằng tính toán số vào những năm 1920, ông cũng đã nghiên 
cứu sự chảy rối của các chất lỏng bằng cách ném một túi cây 
củ cần trắng xuống kênh Cape Cod, và đặt câu hỏi trong một 
bài báo viết năm 1926 “Gió có không một uận tốc?” (“Câu hỏi 
này, thoạt nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng rất đáng được đặt ra, 
ông viết). Tò mò về các đường bờ biển và các đường biên giới 
ngoằn ngoèo giữa các quốc gia, ông đã tra từ điển bách khoa 
của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hà Lan, và đã phát hiện ra 
sự chênh lệch tới hai mươi phần trăm về chiều dài các đường 
biên giới chung của các nước này. 

Sự phân tích của Mandelbrot về câu hỏi này khiến người nghe 
hoặc là thấy hiển nhiên, hoặc là thấy sai một cách nực cười. 
Ông nhận thấy rằng phần lớn mọi người đều trả lời cho câu hỏi 
này theo hai cách: “Tôi không biết, đó không phải lĩnh vực của 
tôi”, hay “Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tra từ điển bách khoa”. 

Trên thực tế, Mandelbrot khẳng định, mọi bờ biển - theo 
một nghĩa nào đó - đều có một chiều dài vô hạn. Nhưng theo 
một nghĩa khác, thì câu trả lời phụ thuộc vào chiều dài của 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 153 


thước đo. Ta hãy xét phương pháp đo khả thi. Một nhân viên 
trắc đạc lấy một chiếc compa có độ mở 1 mét, và đặt nó liên 
tiếp dọc theo bờ biển. Số mét mà nó đo được chỉ là một giá 
trị xấp xỉ của chiều dài thực của bờ biển, vì chiếc compa nhảy 
qua các góc và các chỗ ngoặt dưới một mét. Rồi người đo cho 
compa một độ mở ngắn hơn - như 50cm, chẳng hạn - và lặp 
lại quá trình trên. Lần này anh ta sẽ đo được một chiều dài 
lớn hơn, vì lúc này compa tính đến nhiều các chỉ tiết của bờ 
biển hơn, và nó phải mất hai bước 50cm để phủ một khoảng 
cách mà nó trước đó đã đo với độ mở dài I mét. Người đo ghi 
lại chiều dài mới đo được này, và cho compa một độ mở nhỏ 
hơn nữa, ví dụ 10cm, và lại lặp lại quá trình trên. Thí nghiệm 
tưởng tượng này, với một chiếc compa tưởng tượng, cung 
cấp cho ta một phương tiện để định lượng sự quan sát một 
vật từ các khoảng cách - các thang - khác nhau. Ước lượng 
chiều dài bờ biển nước Anh bởi một nhà quan sát ngồi trên 
vệ tỉnh sẽ ngắn hơn chiều dài mà một người quan sát đi dọc 
theo suốt bờ biển đó đo được, và đến lượt mình nhà quan 
sát này lại sẽ thu được một kết quả thấp hơn so với kết quả 
thu được bởi một con ốc sên bò lên xuống qua từng viên đá 
cuội trên bờ biển. 

Lẽ phải thông thường gợi ý rằng các ước lượng này, mặc dù 
không ngừng tăng, nhưng sẽ tiến đến một giá trị cuối cùng, đó 
là chiều dài thực của bờ biển. Nói cách khác, các phép đo này 
phải hội tụ về một giá trị. Và trên thực tế, nếu một bờ biển có 
một dạng Euclid nào đó - như một vòng tròn, hẳng hạn, - thì 
phương pháp tính tổng các đoạn ngày càng ngắn này chắc 
chắn sẽ hội tụ. Nhưng Mandelbrot đã phát hiện ra rằng khi 
thang đo giảm, chiều dài của bờ biển đo được sẽ tăng lên vô 


154 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


hạn, các vịnh và các bán đảo lại chứa các vịnh con và các bán 
đảo con luôn nhỏ hơn - chí ít cho tới các thang nguyên tử, ở 
đó thao tác đo cuối cùng sẽ kết thúc. Có thể là như thế lắm. 


VÌ CÁC PHÉP ĐO EUCLID - chiều dài, chiều rộng, chiều 
cao - không thể giúp nắm bắt được bản chất của các hình 
dạng bất thường, không đều đặn, nên Mandelbrot đã quay 
sang một khái niệm khác, khái niệm chiều. Chiều là một khái 
niệm có đời sống phong phú đối với các nhà khoa học hơn là 
đối với những người bình thường. Chúng ta sống trong một 
không gian ba chiều, theo nghĩa chúng ta cần ba con số để 
xác định vị trí của một điểm: chẳng hạn, kinh độ, vĩ độ và cao 
độ. Ba chiều này được biểu diễn bằng ba hướng vuông góc 
với nhau. Đây vẫn còn là di sản của hình học Euclid, trong đó 
không gian, mặt phẳng, đường thẳng và điểm lần lượt có số 
chiều là ba, hai, một và 0. 

Quá trình trừu tượng hóa cho phép Euclid tưởng tượng ra 
các vật một hoặc hai chiều đã dễ dàng tràn vào việc sử dụng 
các vật dụng hàng ngày của chúng ta. Một tấm bản đồ dùng 
cho những mục đích khác nhau trong thực tiễn về cơ bản là 
một vật hai chiều, một mẩu của mặt phẳng. Nó sử dụng hai 
chiều này để mang thông tin thuộc loại chính xác có hai chiều. 
Trên thực tế, tất nhiên các bản đồ cũng là ba chiều như bất 
kỳ vật nào khác, nhưng bề dày nó quá mỏng (và do vậy không 
liên quan với mục đích sử dụng chúng) đến mức người ta có 
thể quên nó đi. Và vì quá mỏng nên người ta vẫn thấy nó là 
hai chiều ngay cả khi được gấp lại. Tương tự, một sợi dây chỉ 
có một chiều, và một hạt gần như chẳng có chiều nào. 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 155 


Vậy chiều của một cuộn dây là gì? Mandelbrot trả lời: Điều 
đó phụ thuộc vào điểm nhìn. Nhìn từ xa, cuộn dây này không 
khác gì một điểm, tức là không có chiều nào. Nhìn gần hơn, 
người ta thấy nó choán một không gian hình cầu, tức ba chiêu. 
Gần hơn nữa, người ta phân biệt được sợi dây, và cuộn dây 
thực sự trở thành vật một chiều, mặc dù nó được cuộn lại bằng 
cách vay mượn ba chiều của không gian. Như vậy, ý tưởng 
sử dụng bao nhiêu con số để xác định một vật vẫn là rất hữu 
ích. Từ xa, chẳng cần một con số nào hết - người ta chỉ thấy 
có một điểm. Gần hơn, cần phải có ba con số. Gần hơn nữa, 
lại chỉ một là đủ - một vị trí bất kỳ đã cho dọc theo sợi dây là 
duy nhất, dù sợi dây đó là thẳng hay được cuộn lại. 

Xuống đến thang vi mô, sợi dây lại trình hiện như các cột 
ba chiều, các cột này, đến lượt chúng, lại được phân giải 
thành các sợi một chiêu, rồi sợi này tan thành các điểm không 
chiều. Mandelbrot viện đến thuyết tương đối, nhưng không 
theo cách toán học: “Quan niệm cho rằng một kết quả bằng 
số phụ thuộc vào mối quan hệ giữa vật và người quan sát đã 
nằm trong tỉnh thần của vật lý thế kỷ XX, và thậm chí còn là 
một minh họa mẫu mực của nó”. 

Không xét trên góc độ triết học, chiều thực tế của một vật 
hóa ra lại khác với ba chiều thông thường của nó. Lập luận 
của Mandelbrot có vẻ có một điểm yếu, đó là nó dựa trên các 
khái niệm khá mơ hồ, như “từ rất xa” và “gần hơn một chút”. 
Vậy điều gì sẽ xây ra ở những khoảng trung gian? Chắc chắn 
không tôn tại cái ranh giới rạch ròi mà vượt qua nó cuộn dây 
ba chiều bỗng trở thành vật một chiều. Nhưng đây hoàn toàn 
không phải là một điểm yếu, chính cái bản chất không được 


156 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


xác định một cách chính xác của những chuyển tiếp này đã 
dẫn đến một ý tưởng mới về vấn đề các chiêu. 

Mandelbrot đã vượt ra ngoài các chiều, 0, 1, 2, 3... để tới 
một điều dường như không thể: đó là các chiều phân số. Khái 
niệm này là kết quả của một khả năng xây dựng khái niệm kỳ 
tài. Đối với những người không phải là các nhà toán học, nó 
đòi hỏi phải tự nguyện từ bỏ tính hoài nghỉ. Tuy nhiên, nó tỏ 
ra vô cùng lợi hại. 

Chiều phân số cho phép đo các đại lượng không có định 
nghĩa rõ ràng: độ xù xì hay đứt gãy, hay mức độ không đều 
của một vật. Một bờ biển ngoằn ngoèo chẳng hạn, bất chấp 
tính không thể đo được chiêu dài của nó, vẫn có một độ xù 
xì, lởớm chởm đặc trưng nhất định. Mandelbrot đã đưa ra các 
phương pháp để tính toán chiều phân số của các vật thực tùy 
theo một số dữ liệu hay một phương pháp dựng hình, và hình 
học của ông đã cho phép ông phát biểu một khẳng định về 
các motif bất thường, không đều đặn mà ông đã nghiên cứu 
trong tự nhiên: mức độ không đều đặn luôn là không đổi ở các 
thang khác nhau. Dù rất đáng ngạc nhiên nhưng khẳng định 
này lại là đúng. Thế giới vẫn thường cho thấy một sự không 
đều đặn lại xảy ra một cách rất đều đặn. 

Một buổi chiều mùa đông năm 1975, ý thức về những dòng 
chảy song song trong vật lý, trong lúc đang viết cuốn sách lớn 
đầu tiên, ông đã quyết định phải tìm cho ra một từ để diễn 
đạt các hình dạng, các chiều, và hình học của ông. Con trai 
ông đi học về, và Mandelbrot tình cờ giở cuốn từ điển tiếng 
latinh của con ra. Ông chợt thấy tính từ ƒacus, từ động từ 
ffangere, nghĩa là đứt vỡ, phá vỡ. Âm của hai từ cùng gốc 
trong tiếng Anh - fracfure và fracfion - xem ra có vẻ phù hợp. 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 157 


Và Mandelbrot đã sáng tạo ra từ ƒracíal (vừa là danh từ vừa là 
tính từ, cả trong tiếng Anh và tiếng Pháp). 


NÓI MỘT CÁCH HÌNH ẢNH, fractal là một phương tiện để 
nhìn cái vô hạn. 

Hãy tưởng tượng một hình tam giác đều có các cạnh 30 cm. 
Tiếp theo hãy tưởng tượng một phép biến đổi - tức một tập 
hợp các quy tắc cụ thể, rất xác định, mà người ta có thể lặp lại 
một cách dễ dàng. Hãy lấy một phần ba ở giữa của mỗi cạnh, 
và dán vào đó một tam giác mới, có dạng y hệt như tam giác 
ban đầu, nhưng các cạnh nhỏ hơn ba lần. 


À *x# 


VỆ TC, 
c 


pVA can ng 


BÔNG TUYẾT KOCH. Theo Mandelbrot, đó là “Một mô hình thô sơ nhưng hoàn 
toàn đủ để mô tả một đường bờ biển”. Để dựng một đường cong Koch, hãy lấy 
một tam giác đều có cạnh bằng 1. Sau đó, ở giữa của mỗi cạnh, hãy dán thêm 
một tam giác đều có cạnh bằng một phần ba và cứ tiếp tục như vậy. Chu vi thu 
được có chiều dài 3 x 4/3 x 4/3 x 4/3... Tuy nhiên, diện tích của hình cuối cùng 
vẫn nhỏ hơn diện tích của vòng tròn ngoại tiếp của tam giác ban đầu. Như vậy ta 
thu được một đường cong có chiều dài vô hạn bao quanh một diện tích hữu hạn. 





101g|9pUEIN 1J0uog 


158 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Ta thu được một ngôi sao David. Thay vì ba đoạn 30 cm, 
chu vi của hình tạo thành gồm mười hai đoạn 10 cm, và gồm 
sáu đỉnh thay vì ba. 

Bây giờ hãy lấy mỗi cạnh trong số mười hai cạnh và lặp lại 
các thao tác trên, tức là dán một tam giác nhỏ hơn lên đoạn 
một phân ba ở giữa của các cạnh đó, và cứ như vậy cho đến 
mãi mãi. Chu vi chứa ngày càng nhiều các chỉ tiết, giống như 
một tập hợp Cantor trở nên ngày càng thưa thót hơn. Nó trông 
giống một bông tuyết lý tưởng hóa: đó là đường cong Koch, 
tên của một nhà toán học người Thụy Điển Helge von Koch, 
người đầu tiên mô tả nó năm 1904. 

Nhìn gần hơn, đường cong Koch cho thấy một số tính chất 
khá thú vị. Một mặt, nó là một vòng liên tục, không bao giờ cắt 
nhau, vì các tam giác mới được thêm vào ở mỗi cạnh luôn luôn 
đủ nhỏ để không bị dính chồng lên nhau. Hơn nữa, mỗi lần 
dựng mới lại có một diện tích nhỏ thêm vào phần bên trong 
đường cong, nhưng tổng diện tích vẫn hữu hạn, và không lớn 
hơn nhiều so với diện tích của tam giác ban đầu. Nếu bạn vẽ 
một vòng tròn ngoại tiếp tam giác ban đầu, thì đường cong 
Koch sẽ không bao giờ vượt ra ngoài vòng tròn đó. 

Tuy nhiên, đường cong này bản thân nó cũng dài vô hạn, 
dài như một đường thẳng Euclid trải ra cho tới mép của một 
vũ trụ vô hạn. Cũng giống như phép biến đối đầu tiên thay 
một đoạn 30 cm bằng bốn đoạn 10 cm, mỗi một phép biến đổi 
sẽ nhân tổng chiêu dài với bốn phần ba. Như vậy, một chiều 
dài vô hạn lại được chứa trong một không gian hữu hạn, kết 
quả có tính nghịch lý này đã làm cho nhiều nhà toán học đầu 
thế kỷ XX phải bối rối. Đường cong Koch là một con quỷ, nó 
hoàn toàn không đếm xỉa gì đến trực giác hợp lý về các hình 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 159 


kí 
k 
ký 
k 
hộ 
` 
"- 
* 
- 





r7. 6.6 .K6..KEB 8 8 £& 


Benoit Mandelbrot 


DỰNG HÌNH BẰNG CÁC LỖ. Đầu thế kỷ XX, một số nhà toán học đã dựng các 
vật có vẻ bề ngoài rất kỳ dị bằng cách thêm vào hoặc lấy đi một số vô hạn các 
thành phần. Một trong số các vật này là tấm thảm Sierpinski, được tạo thành bằng 
cách lấy đi ở giữa một phần chín diện tích của nó, rồi lại cắt đi các phần giữa của 
tám hình vuông còn lại, và cứ tiếp tục như vậy mãi. Một vật tương tự ba chiều khác 
chính là miếng xốp Menger, một mạng không gian có diện tích vô hạn nhưng thể 
tích bằng không. 


160 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


dạng và - điều này gần như là mặc nhiên - nó khác một cách 
bất bình thường với tất cả những gì mà người ta có thể gặp 
trong tự nhiên. 

Trong bối cảnh đó, công trình của các nhà toán học này có 
rất ít ảnh hưởng đến thời đại, nhưng một vài nhà toán học khác, 
cũng “tai ác” không kém, đã tưởng tượng ra các hình dạng khác 
cũng có các tính chất quái lạ như đường cong Koch. Đó là các 
đường cong Peano. Và cũng còn phải kể đến các tấm thảm và 
rây Sierpinski nữa. Để tạo một tấm thảm Sierpinski, hãy vẽ một 
hình vuông, rồi chia nó thành chín hình vuông bằng nhau ba 
nhân ba, và bỏ đi hình vuông ở giữa. Sau đó lặp lại các thao tác 
trên với tám hình vuông còn lại, bằng cách đặt một lỗ vuông 
vào giữa mỗi hình. Rây Sierpinski thu được bằng cách tương 
tự, cụ thể là thay thế các hình vuông bằng các hình tam giác 
đều; nó có một tính chất rất khó hình dung, đó là mỗi một 
điểm bất kỳ của nó đều là một điểm phân nhánh, một cái chạc 
trong cấu trúc của nó. Khó hình dung cho tới khi bạn nghĩ đến 
tháp Eiffel - một hình ba chiều tương tự - với các xà, kèo, rầm, 
phân nhánh thành một mạng lưới các phần tử ngày càng nhỏ 
hơn, một chằng chịt các yếu tố hết sức chỉ tiết. Tất nhiên, Eiffel 
không thể kéo dài các thao tác của ông đến vô tận, nhưng ông 
đã ý thức được một kỹ thuật tinh tế cho phép ông làm nhẹ bớt 
công trình mà không làm giảm độ bền vững của nó. 

Đầu óc con người không thể hình dung một cách đầy đủ sự 
lồng vào nhau vô hạn của cái phức tạp. Nhưng kiểu lặp lại cấu 
trúc ở các thang ngày càng nhỏ hơn này có thể mở ra cả một thế 
giới hoàn toàn mới mẻ đối với những ai quen tư duy các hình 
dạng trên quan điểm hình học. Khám phá các hình dạng này, 
làm biến dạng chúng một cách tưởng tượng tới giới hạn các khả 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 161 


năng của chúng là một loại trò chơi, và với niềm vui thích như trẻ 
thơ, khi Mandelbrot quan sát thấy các biến dạng mà chưa từng 
có ai trước ông đã nhìn thấy hoặc hiểu được. Khi chúng không 
có tên, ông đặt tên cho chúng: các dây và tấm, xốp và bọt,... 

Chiều phân số tỏ ra chính xác là một thước đo đúng. Theo 
một nghĩa nào đó, mức độ không đều đặn tương ứng với hiệu 
quả choán không gian của một vật. Một đường cong Euclid 
đơn giản, một chiều, hoàn toàn không choán một phần không 
gian nào. Nhưng đường cong Koch, với chiều dài vô hạn nằm 
bên trong một diện tích hữu hạn, lại choán không gian. Nó 
hơn là một đường cong, nhưng lại nhỏ hơn một mặt phẳng. 
Chiều của nó lớn hơn một, nhưng nhỏ hơn hai. Với sự hỗ trợ 
của các kỹ thuật do các nhà toán học sáng tạo ở ra đầu thế kỷ 
XX, nhưng gần như đã bị lãng quên kể từ đó, Mandelbrot đã 
xác định được một cách chính xác đặc tính chiều phân số của 
nó. Đối với đường cong Koch, việc nhân với bốn phần ba lặp 
lại đến vô hạn cho ta chiều của nó bằng 1,2618. 

Khi theo đuổi con đường đó, Mandelbrot có hai lợi thế so 
với một số các nhà toán học khác, những người cũng đã từng 
suy nghĩ về các hình dạng này. Lợi thế thứ nhất là, một mặt, 
ông có điều kiện sử dụng các công cụ tin học gắn liền với tên 
tuổi của IBM. Công việc của ông hoàn toàn phù hợp với các 
máy tính tốc độ cực cao. Giống như các nhà khí tượng học phải 
thực hiện cùng một số phép tính, nhưng ở hàng triệu điểm 
ở lân cận nhau của khí quyển, Mandelbrot phải lặp lại hàng 
nghìn nghìn lần cùng một phép biến đối có thể lập trình một 
cách dễ dàng. Đầu óc tài tình nghĩ ra các phép biến đổi; còn 
máy tính thì vẽ chúng ra - đôi khi cho ra các kết quả thật bất 
ngờ. Đầu thế kỷ XX, các nhà toán học đã nhanh chóng vấp phải 


162 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


những trở ngại về tính toán - tựa như các nhà sinh học đầu tiên 
vấp phải những trở ngại khi chưa có kính hiển vi. Khi người ta 
khảo sát một vũ trụ được cấu thành từ các chỉ tiết ngày càng 
tinh vi hơn, thì trí tưởng tượng có các giới hạn của nó. 

Theo Mandelbrot, “đã có một thời kỳ dài khoảng cả trăm năm, 
hình vẽ không đóng một vai trò gì trong toán học, bởi vì tay, bút 
chì và thước kẻ đã trở nên bất lực. Các hình đã được hiểu quá rõ 
và đã lui xuống hàng thứ yếu. Còn máy tính thì chưa xuất hiện”. 

“Khi lao vào trò chơi này, tôi đã nhận thấy rằng ở đó hoàn toàn 
vắng bóng trực giác. Cần phải tạo ra một trực giác ngay từ đầu. 
Trực giác, vốn được tôi luyện từ các công cụ thông thường - như 
tay, thước kẻ và bút chì, - thì cho rằng các hình này là hoàn toàn 
kỳ dị và bệnh hoạn. Trực giác già cũ này đã sai lầm. Các hình đầu 
tiên đối với tôi là một sự kinh ngạc; rồi tôi bắt đầu nhận ra một 
vài hình từ số các hình cũ, và cứ tiếp diễn như vậy.” 

“Trực giác không phải là cái gì đó thiên bẩm. Tôi đã tập 
luyện trực giác của mình để nó chấp nhận coi là hiển nhiên 
các hình ban đầu bị vứt bỏ như một thứ phi lý, và tôi đã phát 
hiện ra rằng tất cả mọi người đều có thể làm như thế.” 

Một lợi thế khác của Mandelbrot là bức tranh về hiện thực 
mà ông đã bắt đầu dựng lên từ những nghiên cứu của ông về 
giá bông, về những nhiễu tạp truyền thông tin và dòng chảy 
của các con sông. Bức tranh này giờ đây đã bắt đầu rõ nét 
hơn. Các nghiên cứu của ông về những hình mẫu, môtif bất 
thường trong các quá trình tự nhiên và sự khám phá ra các 
hình vô cùng phức tạp của ông đã có một giao cắt trí tuệ: đó 
là tính chất f tương tự hay bất biến thang. Mà trên hết, fractal 
có nghĩa là bất biến thang, là tự tương tự. 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 163 


Tính tự tương tự là một đối xứng bắt gặp ở tất cả các thang. 
Nó ngụ ý sự hồi quy, rmôiiƒ ở bên trong môiiƒ. Các biểu đồ giá 
và biểu đồ lưu lượng nước sông của Mandelbrot đều cho thấy 
tính tự tương tự, không chỉ bởi vì chúng tao ra chỉ tiết ở những 
thang ngày càng nhỏ hơn, mà còn bởi vì chúng tạo ra chỉ tiết 
theo một tỷ lệ không đổi. Tính bất biến thang hay tính tự tương 
tự của các hình bất thường như đường cong Koch thể hiện ở 
chỗ chúng nhìn hoàn toàn như nhau cho dù có phóng đai to 
lên bao nhiêu đi nữa. Tính chất này đã được xây dựng thành 
một kỹ thuật dựng các đường cong - cùng một phép biến đổi 
được lặp lại ở các thang ngày càng nhỏ hơn. Bất biến thang là 
một tính chất rất dễ nhận thấy, và người ta có thể dễ dàng bắt 
gặp các hình ảnh về nó ở khắp nơi: trong các phản chiếu vô hạn 
của một người đứng giữa hai chiếc gương đặt song song nhau, 
hoặc trong hình ảnh của con cá nuốt một con cá nhỏ hơn, con 
cá nhỏ hơn này lại nuốt một con cá nhỏ hơn nó, con cá nhỏ hơn 
nó này lại nuốt một con cá nhỏ hơn nữa. Mandelbrot rất thích 
trích dẫn các câu thơ sau của Jonathan Swift (tác giả của cuốn 
Giuliuer du ký nổi tiềng - ÑD): “Các nhà tự nhiên học quan sát 
một con rận/ là con môi của các con rận nhỏ hơn/ bị các con 
rận còn nhỏ hơn nữa cắn/ và cứ như vậy đến vô tận.” 


Ở MIỀN ĐÔNG BẮC NƯỚC MỸ, địa điểm tốt nhất để nghiên 
cứu động đất là Đài vật lý địa cầu Lamont-Doherty, một quần 
thể các ngôi nhà trông không có gì hấp dẫn ẩn trong các đám 
rừng ở phía nam Bang New York, và hơi chếch về phía tây của 
sông Hudson. Chính tại đây Christopher Scholz, giáo sư của 
Đại học Columbia, chuyên gia về hình dạng và cấu trúc của 
vỏ Trái Đất, một ngày nọ đã bắt đầu nghĩ đến các hình fractal. 


164 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Trong khi các nhà toán học và vật lý lý thuyết không dành 
một chút quan tâm nào cho các công trình của Mandelbrot, 
thì Scholz thuộc loại nhà nghiên cứu thực dụng sẵn sàng sử 
dụng các công cụ của hình học fractal. Ông đã phát hiện ra 
cái tên của Benoit Mandelbrot trong những năm sáu mươi 
khi Mandelbrot đang quan tâm đến kinh tế, và khi chính bản 
thân ông, tốt nghiệp MIT, đã dành rất nhiều thời gian cho 
một vấn đề gai góc liên quan đến động đất. Từ khoảng hai 
chục năm nay, người ta biết rất rõ rằng các trận động đất lớn 
và nhỏ theo một phân bố toán học rất đặc biệt, và trên thực 
tế đó cũng chính là phân bố có tính bất biến thang chỉ phối 
thu nhập cá nhân trong nên kinh tế thị trường tự do. Nó được 
quan sát ở tất cả các điểm trên Trái Đất, nơi tiến hành đếm 
và đo các trận động đất. Khi xét đến tính chất bất thường và 
không thể dự báo được của các trận động đất, sẽ thật sự thú vị 
khi tự đặt câu hỏi là các quá trình vật lý nào có thể giải thích 
được tính quy luật này. Đó chí ít là những điều mà Scholz đã 
trăn trở. Phần lớn các nhà động đất học đều chỉ hài lòng với 
việc ghi chép sự kiện. 

Scholz chợt nhớ đến cái tên Mandelbrot. Năm 1978, ông 
đã mua một cuốn sách có rất nhiều hình minh họa, uyên bác 
lạ thường và đây ắp các phương trình có nhan đề là Fracfais: 
Form, Chance and Dimension (Các Uật ƒractal: hình dạng, cơ 
may uà chiều). Như thể là Mandelbrot đã tập hợp vào đó tất 
cả những gì ông biết hoặc nghi ngờ về Vũ trụ. Trong vài năm, 
cuốn sách này, cũng như bản chỉnh sửa và bổ sung, The Fractal 
Geomefry oƒ Nature (Hình học fractal của tự nhiên), bán chạy 
hơn tất cả các cuốn sách toán cao cấp nào khác. Văn phong 
của ông vừa khó hiểu và gây khó chịu, vừa hóm hỉnh, văn vẻ, 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 165 


lại vừa tối tăm. Bản thân Mandelbrot cũng gọi nó là “một tuyên 
ngôn và một cuốn sổ ghi công việc”. 

Giống như một số ít các nhà nghiên cứu trong một số lĩnh 
vực khác, đặc biệt những người nghiên cứu các hiện tượng tự 
nhiên, Scholz đã dành nhiều năm để cố rút ra từ cuốn sách này 
những điều có ích cho mình. Nhưng còn lâu ông mới đạt được 
mục đích. Các Uật fractal, Scholz nói, “không phải là một cuốn 
sách hướng dẫn sử dụng, mà là cuốn sách của những điều bất 
ngờ”. Hóa ra Scholz rất quan tâm đến các bề mặt, mà các bề 
mặt thì xuất hiện khắp nơi trong cuốn sách đó. Bị ám ảnh bởi 
các hứa hẹn ẩn chứa trong các ý tưởng của Mandelbrot, ông 
đã thử sử dụng các fractal để mô tả, phân loại và đo đạc các 
hiện tượng xảy ra trong thế giới khoa học của mình. 

Ông đã sớm nhận thấy rằng ông không phải là người đơn 
độc, dù rằng phải vài năm sau thì các hội thảo và các xêmina 
về fractal mới xuất hiện nhiều. Các ý tưởng thống nhất của 
hình học fractal đã gắn kết các nhà khoa học cho rằng những 
quan sát riêng của họ là chuyên biệt trong chuyên ngành của 
họ, và họ không có bất kỳ một phương pháp có hệ thống nào 
để giải thích những quan sát đó. Những hiểu biết sâu sắc của 
hình học fractal đã giúp cho các nhà khoa học rất nhiều trong 
việc nghiên cứu cách thức mà các đối tượng hòa tan vào nhau, 
phân nhánh ra xa nhau hoặc vỡ tung ra. Nó là một phương 
pháp quan sát các vật liệu - các bề mặt kim loại gỗ ghề rất nhỏ, 
các lỗ và các mạch rỉ li ti trong các đá xốp ngầm chứa dầu mỏ, 
hay các khung cảnh tan hoang của các vùng động đất. 

Theo Scholz, công việc của các nhà địa vật lý là mô tả bề mặt 
Trái Đất, bề mặt tiếp xúc với các đại dương tạo thành các bờ 
biển. Nhưng trong phần đỉnh của vỏ Trái Đất cứng lại là các bề 


166 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


mặt thuộc loại khác, các bề mặt nứt nẻ. Các vết nứt và các nếp 
gãy ở đó có ảnh hưởng lớn chỉ phối cấu trúc của vỏ Trái Đất 
tới mức chúng trở thành những yếu tố then chốt để có một mô 
tả tốt, và xét về tương quan, chúng còn quan trọng hơn cả vật 
liệu tạo nên các bề mặt mà chúng chạy qua. Chúng tạo thành 
một mạng lưới ba chiều và sinh ra cái mà Scholz gọi đùa là “quả 
cầu nứt”. Chúng chỉ phối dòng chảy của các chất lưu trong đất 
- dòng chảy của nước, của dầu và khí tự nhiên. Chúng cũng chỉ 
phối cả hành trạng của các trận động đất. Vì vậy hiểu được các 
bề mặt này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhưng Scholz những 
đã tưởng rằng nghề của ông đang đi vào ngõ cụt. Và thực tế, 
quả là cũng chưa có một khuôn khổ nào tôn tại. 

Các nhà địa vật lý trăm người như một chỉ nhìn thấy các 
hình dạng ở các bề mặt. Một bề mặt có thể là phẳng hoặc có 
các hình dạng đặc biệt. Chẳng hạn, các bạn có thể nhìn các 
đường nét của một chiếc xe Coccinelle Volkswagen và vẽ bề 
mặt của nó như một đường cong. Đường cong này có thể đo 
được bằng các kỹ thuật của hình học Euclid thông thường. Các 
bạn cũng có thể đặt cho nó một phương trình. Nhưng theo 
Scholz, điều đó chẳng khác nào nhìn bề mặt này qua một dải 
quang phổ hẹp, giống như quan sát vũ trụ qua một bộ lọc màu 
đỏ - người ta chỉ nhìn những thấy cái diễn ra ở bước sóng này, 
nhưng mất đi tất cả những gì diễn ra ở các bước sóng thuộc 
các màu sắc khác, đó là chưa nói đến vô số các hiện tượng 
nằm trong các vùng sóng vô tuyến hoặc hồng ngoại. Trong sự 
tương tự này, quang phổ tương ứng với thang. Suy ngẫm về bề 
mặt của một chiếc xe Volkswagen qua hình dạng Euclid của 
nó tức là nhìn nó theo thang của một người quan sát đứng 
cách xa nó hàng chục hoặc hàng trăm mét. Nhưng điều gì sẽ 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 167 


xảy ra nếu người quan sát đứng cách xa nó một nghìn mét, 
hay một trăm kilômét? Hay nếu chỉ cách nó một phần nghìn 
mét? một phần triệu mét? 

Hãy tưởng tượng các bạn vẽ bề mặt của Trái Đất nhìn từ 
khoảng cách một trăm kilômét trong không gian. Đầu bút chì 
lên rồi xuống, bao quanh cây cối và đôi núi, nhà cửa và - đâu đó 
trong một bãi đỗ xe - một chiếc Volkswagen. Ở thang này, bề mặt 
này chỉ là một chuỗi các ụ cạnh nhau, một cách hơi ngẫu nhiên. 

Nhưng hãy tưởng tượng rằng bạn nhìn chiếc xe Volkswagen 
ngày càng gần hơn, bắt đầu bằng kính lúp rồi sau đó là kính 
hiển vi. Ban đầu, dần dần phần tròn trịa của cái giảm sóc và 
mui che ra khỏi tầm nhìn, rồi bề mặt của nó dần dần có vẻ 
đồng nhất hơn. Nhưng sau đó, bề mặt vi mô của thép lại tô ra 
rất gồ ghê theo cách cũng có vẻ rất ngẫu nhiên. 

Scholz đã phát hiện ra trong hình học fractal một công cụ 
sắc bén để mô tả sự méo mó gồ ghê đặc biệt của bề mặt Trái 
Đất; và các nhà luyện kim cũng đã đi đến cùng một kết luận 
như vậy đối với bề mặt của thép. Chiều fractal của một bề mặt 
kim loại, chẳng hạn, thường cho ta biết thông tin về độ bền 
của kim loại. Tương tự, chiều fractal của bề mặt Trái Đất cho 
ta thông tin về các tính chất cơ bản của nó. Scholz đã suy nghĩ 
về một thành tạo địa chất kinh điển, một lở tích trên sườn núi. 
Từ xa, đó là một dạng Euclid hai chiều. Tuy nhiên, khi nhà địa 
chất tiến lại gần, thì anh ta không phải đi trên nó nữa, mà đi 
trong nó - lở tích được phân giải thành các tắng đá có kích 
thước cỡ chiếc xe ôtô. Chiều thực của lở tích này trở thành 
khoảng 2,7, vì bề mặt các tảng đá có các phần chìa ra và bao 
phủ xung quanh, gần như choán đây toàn bộ không gian ba 
chiều, như bề mặt của một bọt biển vậy. 


168 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Các mô tả fractal có nhiều ứng dụng trực tiếp trong rất nhiều 
vấn đề có liên quan với tính chất của các bề mặt tiếp xúc với 
nhau. Chẳng hạn, tiếp xúc giữa lốp xe và mặt đường, tiếp xúc 
của các khớp nối trong các máy, hay một tiếp xúc điện. Tiếp 
xúc giữa các bề mặt có những tính chất hoàn toàn độc lập với 
các vật liệu tiếp xúc. Hóa ra chúng là những tính chất chỉ phụ 
thuộc vào chất lượng fractal của ụ này chồng lên lên ụ kia và 
chồng lên ụ khác nữa. Một trong các hệ quả đơn giản nhưng 
quan trọng của hình học fractal là các bề mặt tiếp xúc không 
chạm vào nhau ở tất cả các điểm: sự mấp mô ở tất cả các thang 
ngăn cần điều đó. Thậm chí là ngay cả một tảng đá chịu một 
áp lực khổng lỗ đi nữa, thì bên trong nó vẫn còn giữ được, ở 
thang đủ nhỏ, các kẽ hở mà qua đó chất lỏng có thể chảy qua. 
Đó là điều mà Scholz gọi là hiệu ứng Humpty-Dumpty°. Chính 
vì lẽ đó người ta không thể gắn lại một cách hoàn hảo một cái 
cốc vỡ, ngay cả khi các mảnh vỡ có vẻ vẫn áp khít vào nhau 
ở một thang lớn. Ở thang nhỏ hơn, luôn luôn có những chỗ 
không đồng đều, không sao ghép khít vào nhau được. 

Trong chuyên ngành của mình, Scholz trở nên nổi tiếng 
vì thuộc một nhóm nhỏ những nhà nghiên cứu sử dụng các 
kỹ thuật fractal. Ông thừa biết rằng một vài đồng nghiệp của 
ông đã coi những người thuộc nhóm nhỏ này là những kẻ kỳ 
quặc. Khi ông sử dụng thuật ngữ “fractal” trong nhan đề của 
một bài báo, ông cảm thấy rằng người ta coi ông, hoặc - với 
sự trầm trồ thán phục - là kẻ thức thời, hoặc - với ít trầm trồ 





* Liên tưởng tới bài đồng dao: “Ngài Humpty Dumpty, ngồi trên bức tường cao / Ngài 
Humpty Dumpty bị ngã rất đau./ Tất cả ngựa và quân lính của nhà Vua/ Cũng không 
đặt được Ngài Humpty Dumpty về chỗ cũ.” trong cuốn Alice trong xứ sở thần kỳ, của 
Lewis Carroll 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 169 


thán phục hơn - là một kẻ điên rồ. Ông phải đứng trước một 
sự lựa chọn đầy khó khăn khi viết báo: viết cho một phạm vi 
hẹp các độc giả hâm mộ hình học fractal, hay viết cho một 
số đông độc giả là các nhà địa vật lý, những người cần sự giải 
thích ngay cả từ các khái niệm cơ bản. Tuy nhiên, Scholz cho 
rằng các công cụ của hình học fractal là không thể thiếu. 

Ông nói: “Đó là một mô hình duy nhất cho phép đối phó 
được với phạm vi thay đổi các chiều kích của Trái Đất. Ñó cung 
cấp cho bạn các công cụ toán học và hình học để mô tả và dự 
báo. Một khi đã vượt qua một ngưỡng nhất định và hiểu được 
hình mẫu của nó, bạn sẽ đo đạc được các hiện tượng và suy 
nghĩ về chúng dưới một góc độ mới. Bạn sẽ nhìn chúng khác 
đi. Đó là một cách nhìn mới, khác hẳn với cách nhìn cũ - nó 
rộng lớn hơn rất nhiều”. 


VẬY KÍCH THƯÓC CỦA VẬT LÀ GÌ? Nó kéo dài được bao lâu? 
Đó là các câu hỏi cơ bản nhất mà một nhà khoa học có thể đặt 
ra đối với một vật. Chúng là cơ bản đối với cách mà con người 
khái niệm hóa thế giới đến nỗi thật không dễ để thấy chúng bao 
hàm một thiên kiến nào đó. Chúng hàm ý rằng kích thước và 
thời gian, hai tính chất phụ thuộc vào thang, có một ý nghĩa, 
rằng chúng có thể giúp mô tả một đối tượng, hoặc phân loại 
nó. Khi một nhà sinh học mô tả một con người, hay một nhà 
vật lý mô tả một hạt quark, thì các câu hỏi về kích thước và thời 
gian sống là thực sự thích hợp. Trong cấu trúc vật lý tổng thể 
của mình, động vật gắn bó rất chặt chẽ với một thang cụ thể. 
Hãy hình dung một con người, có kích thước tăng lên gấp đôi 
và giữ tất cả các tỷ lệ đều như nhau thì bộ xương của anh ta sẽ 
gãy vụn dưới sức nặng của cơ thể. Vì vậy thang là rất quan trọng. 


170 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Còn vật lý của hành vi động đất thì lại gần như không phụ 
thuộc vào thang. Một trận động đất lớn chỉ là một phiên bản 
được khuếch đại lên của một trận động đất nhỏ. Đó chính là 
điều phân biệt động đất với các động vật - một con vật 30cm 
phải có kết cấu rất khác với một con vật 3cm, và một con vật 
3 mét cần được kết cấu một cách khác hơn nữa, nếu như bộ 
xương của nó còn chịu đựng được sức nặng tăng lên của cơ 
thể. Ngược lại, các đám mây, cũng giống như các trận động 
đất: chúng bất biến về thang. Sự bất thường, không đều đặn 
vốn là đặc trưng của chúng - có thể mô tả được bằng chiều 
fractal - là hoàn toàn không thay đổi khi người ta quan sát 
chúng ở các thang khác nhau. Chính vì lẽ đó mà các nhà du 
hành trên không mất hết khái niệm phối cảnh khi phải xác 
định khoảng cách tới một đám mây. Nếu không có một số dấu 
hiệu - như sương mù chẳng hạn - thì anh ta gần như không 
thể khẳng định được một đám mây ở cách xa mình sáu mét 
hay sáu trăm mét. Thực tế, sự phân tích các bức ảnh chụp từ 
vệ tỉnh cũng cho thấy chiều fractal là bất biến trong các đám 
mây quan sát được từ khoảng cách vài trăm kilomét. 

Rất khó có thể đoạn tuyệt với thói quen tư duy về các vật 
thông qua kích thước và thời gian kéo dài của chúng. Nhưng, 
đối với một số hiện tượng tự nhiên, hình học fractal khẳng 
định rằng việc tìm kiếm một kích thước đặc trưng chỉ là ảo 
tưởng. Bão. Theo định nghĩa, đó là một cơn giông tố có kích 
cỡ nhất định. Nhưng đó là định nghĩa mà con người áp đặt 
cho tự nhiên. Thực tế, các nhà khí tượng học hiện nay nhận 
thức rằng, từ các cơn gió xoáy cuốn giấy lên cao ở góc phố cho 
tới các hệ khí xoáy khống lồ nhìn thấy được từ không gian, sự 
hỗn độn mất trật tự làm khuấy động khí quyển tạo thành một 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 171 


confinuum. Sự phân loại ở đây không còn ý nghĩa gì nữa. Các 
đầu mút của confinuum này cùng với phần giữa của nó tạo 
thành một tổng thể. 

Có khi, trong rất nhiều tình huống, các phương trình mô tả 
chuyển động của các chất lưu không có thứ nguyên, điều này 
có nghĩa là chúng được áp dụng cho bất cứ thang nào. Người 
ta đã thứ các mô hình thu nhỏ của cánh máy bay và chân vịt 
của tàu thủy trong các hầm quạt gió hoặc trong các vũng tàu. 
Và trong một chừng mực nhất định, các trận bão nhỏ có hành 
trạng hệt như các trận bão lớn. 

Các mạch máu, từ động mạch chủ cho đến các mao mạch, 
tạo thành một dạng confinuum khác. Chúng tự phân nhánh 
và phân chia rồi lại phân nhánh rất nhiều lần cho tới khi trở 
nên hẹp tới mức các tế bào máu buộc phải di chuyển trong 
đó theo hàng một. Bản chất của sự phân nhánh này là fractal. 
Cấu trúc của chúng giống với một trong các vật tưởng tượng 
và quái dị mà các nhà toán học đầu thế kỷ đã dựng lên và 
Mandelbrot đã phát hiện lại. Do nhu cầu sinh lý, các mạch 
máu đã phải thực hiện một số chiêu thần tình về kích thước. 
Giống như đường cong Koch nén một chiều dài vô hạn vào 
trong một diện tích hữu hạn, bộ máy tuần hoàn cũng nén một 
diện tích khổng lỗ vào trong một thể tích hữu hạn. Nếu, trong 
các nguồn tài nguyên của cơ thể, máu là một tài sản quý giá, 
thì không gian cũng là thứ của hiếm. Tự nhiên, trong cấu trúc 
fractal của mình, đã khéo nhào nặn tới mức, trong phần lớn 
các mô, không một tế bào nào ở cách một mạch máu xa quá 
ba hoặc bốn tế bào. Tuy nhiên, các mạch và máu chiếm rất 
ít không gian, không quá năm phần trăm thể tích cơ thể. Nói 


172 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


theo cách của Mandelbrot, đó là hội chứng người lái buôn 
thành Venise? - dù bạn cắt một nửa kilogam hay một miligam 
thịt, thì cũng sẽ chảy máu. 

Một cấu trúc tinh tế đến thế - hai mạng tĩnh mạch và động 
mạch bện vào nhau - hoàn toàn không phải là một ngoại lệ. 
Loại cấu trúc phức tạp này xuất hiện khắp nơi trong cơ thể 
con người. Trong bộ máy tiêu hóa, các mô được sắp xếp theo 
các lớp lượn sóng bên trong các lớp lượn sóng. Phổi cũng phải 
choán một diện tích lớn nhất bên trong một thể tích nhỏ nhất. 
Khả năng hấp thụ ôxy của một động vật gần như là tỉ lệ với 
diện tích của phổi. Phổi của một người bình thường có diện 
tích lớn hơn cả diện tích của một sân tennis. Và - còn phức 
tạp hơn nữa - mê lộ của những khí quản lại được hòa nhập 
một cách hết sức hiệu quả với các động mạch và tĩnh mạch. 

Mọi sinh viên ngành y đều biết rằng phổi được thiết kế để 
choán một diện tích khổng lồ. Nhưng các nhà giải phẫu học 
lại được đào tạo để quan sát mỗi lần chỉ ở một thang - chẳng 
hạn ở cấp độ hàng nghìn các phế nang, tức các túi nhỏ li tỉ 
nằm ở đầu các phế quản, - và ngôn ngữ của giải phẫu học 
có xu hướng che đi sự thống nhất tôn tại ở fấr cả các thang. 





* Người lái buôn thành Venise là tên của một trong những vớ kịch nổi tiếng nhất 
của William Shakespeare, viết từ 1594-1597, trong đó Shakespeare thể hiện sự đồng 
cảm với người Do Thái: 

“Người Do Thái không có mắt sao? Người Do Thái không có tay, các bộ phận, không 
có cảm giác, tình cảm, mong muốn sao; không sống bằng thức ăn, không bị vũ khí 
gây sát thương, không mắc bệnh, không cần được chăm sóc, không cảm thấy cái nóng 
của mùa hè và cái lạnh của mùa đông như những người Cơ đốc sao? Nếu các người 
châm vào da thịt chúng tôi, chúng tôi không chảy máu sao? Nếu các người cù chúng 
tôi, chúng tôi không cười sao? Nếu các người đầu độc chúng tôi, chúng tôi không chết 
sao? Và nếu các người nhạo báng chúng tôi, chúng tôi không biết trả thù sao?... (ND) 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 173 


Ngược lại, cách tiếp cận fractal xem xét cấu trúc tổng thể của 
phổi so với sự phân nhánh sinh ra nó và kết nối một cách 
chặt chẽ các thang lớn với các thang nhỏ. Các nhà giải phẫu 
học nghiên cứu hệ thống mạch máu bằng cách phân loại các 
mạch máu tùy theo kích thước của chúng - động mạch và tiểu 
động mạch, tĩnh mạch và tiểu tĩnh mạch. Đối với một số mục 
đích thì sự phân loại này tỏ ra hữu ích. Nhưng đối với một số 
múc đích khác thì nó lại dẫn đến nhầm lẫn. Đôi khi cách tiếp 
cận trong sách giáo khoa lại chạy lòng vòng xung quanh chân 
lý, kiểu như: “Trong sự chuyển tiếp dần dân từ một loại động 
mạch này sang một loại động mạch khác, đôi khi rất khó phân 
loại được vùng trung gian. Một số động mạch có đường kính 
trung bình lại có các thành mạch khiến người ta nghĩ đến các 
động mạch lớn hơn, trong khi một số động mạch lớn lại có các 
thành mạch khiến người ta nghĩ đến các động mạch có kích 
thước trung bình. Các vùng chuyển tiếp này... thường được 
gọi là các động mạch loại hỗn hợp.” 

Phải đợi khoảng chục nh lý học của ông thì một số nhà sinh học lý 
thuyết mới bắt đầu phát hiện ra rằng một tổ chức fractal chi 
phối các cấu trúc ở tất cả các cấp độ của cơ thể con người. 
Sự mô tả theo “hàm mũ” chuẩn về sự phân nhánh của phổi 
tỏ ra hoàn toàn sai lầm, trong khi mô tả fractal lại phù hợp 
với các dữ liệu. Hệ tiết niệu, ống mật trong gan, mạng các sợi 
đặc biệt truyền xung điện đến các cơ tim, tất cả những thứ 
này đều tỏ ra là fractal cả. Cấu trúc cuối cùng nói ở trên, mà 
các bác sỹ chuyên khoa tim gọi là mạng His-Purkinje, đã mở 
ra một hướng nghiên cứu đặc biệt quan trọng. Hóa ra phần 
lớn các hoạt động ở tim bình thường và không bình thường 


174 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


lại phụ thuộc vào các chỉ tiết của sự phối hợp về nhịp của các 
tế bào cơ tâm thất trái và phải. Sau khi đã phát hiện ra rằng 
phổ tần số của nhịp tim - cũng giống như động đất và các hiện 
tượng kinh tế - đều tuân theo các quy luật fractal, nhiều bác 
sỹ chuyên khoa tim có hiểu biết về hỗn độn đã khẳng định 
rằng một trong những chìa khoá cho phép hiểu được nhịp 
này chính là tổ chức fractal của mạng His-Purkinje, đó là mê 
lộ những con đường phân nhánh được tổ chức theo kiểu tự 
tương tự, tức bất biến thang, ở các thang ngày càng nhỏ hơn. 

Bằng cách nào mà tự nhiên lại có thể kiến tạo được một cấu 
trúc phức tạp đến thế? Theo Mandelbrot, thì những phức tạp 
này chỉ tôn tại trong bối cảnh hình học Euclid truyền thống. 
Với tư cách là các fractal, những phân nhánh này có thể được 
mô tả một cách rất đơn giản, chỉ cần rất ít thông tin. Có lẽ, 
những phép biến đổi đơn giản tạo ra các hình dáng được 
sáng tạo bởi Koch, Peano và Sierpinski đã có những tương tự 
của chúng trong các lệnh được mã hóa của các gen của một 
cơ thể. Nếu ADN chắc chắn không có khả năng chứa vô số 
các phế quản, các tiểu phế quản, các phế nang, hay cấu trúc 
không gian cụ thể theo dạng cây, thì nó lại có thể ấn định các 
quy tắc của quá trình lặp lại các phân nhánh và tăng trưởng. 
Những quá trình như thế tuân theo mục đích của tự nhiên. Khi 
E. L DuPont thuộc công ty Nemours & Company và quân đội 
Mỹ tiến hành sản xuất một dạng tổng hợp của lông tơ ngỗng, 
thì sau một thời gian dài họ mới nhận ra rằng khả năng giữ 
không khí tuyệt vời của lông tơ ngỗng tự nhiên là do các nút 
và các nhánh fractal tạo ra cấu trúc của protein mẹ của lông 
tơ, gọi là kératine. Mandelbrot chuyển rất tự nhiên từ các dạng 
cây của phổi và mạch máu sang các cây thực vật thật, các cây 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 175 


cần hấp thụ năng lượng của Mặt Trời và chống chịu gió, với 
các cành và lá dạng fractal. Và các nhà sinh học lý thuyết bắt 
đầu ngờ rằng bất biến thang fractal là một đặc tính không chỉ 
thường gặp, mà còn là phổ quát của sự phát sinh hình thái. 
Họ khẳng định rằng hiểu được một hình mẫu như thế được 
mã hóa và xử lý như thế nào giờ đây đã trở thành một thách 
thức lớn đối với ngành sinh học. 


“SỞ DĨ TÔI NHÌN VÀO CÁC THÙNG RÁC của khoa học để 
tìm kiếm các hiện tượng này là bởi vì tôi đã ngờ rằng cái mà 
tôi quan sát không phải là một ngoại lệ, mà có thể là rất phổ 
biến. Tôi đã tham gia các hội thảo, lục lọi rất nhiều các tạp 
chí đã lỗi thời, mà phần lớn chẳng có ích gì hoặc gần như thế, 
nhưng có lần tôi cũng phát hiện được ở đó những điều thú 
vị. Về một số phương diện nào đó, thì đây là cách tiếp cận 
của nhà tự nhiên học chứ không phải của một nhà lý thuyết. 
Nhưng cũng bõ công.” 

Sau khi đã tập hợp vào trong một cuốn sách tất cả các ý 
tưởng sống về tự nhiên và lịch sử của toán học, Mandelbrot 
đã thu được một thành công ngoài sự mong đợi. Với các hộp 
phim dương bản luôn bên mình và bộ tóc trắng mượt, ông 
trở thành một người quen thuộc của các hội thảo khoa học. 
Ông cũng đã bắt đầu nhận được các giải thưởng và vinh danh 
nghề nghiệp, và trở nên nổi tiếng đối với công chúng như bất 
cứ nhà toán học nào khác. Điều này một phân là do sức lôi 
cuốn về mặt thẩm mỹ của các hình fractal của ông, và một 
phần khác là do hàng nghìn nhà tin học nghiệp dư cũng có 
thể khám phá vũ trụ của ông trên máy tính cá nhân của họ 


176 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


- và một phần nữa cũng bởi vì ông đã biết tự lăng xê mình. 
Tên của ông đã xuất hiện trong một danh sách ít ỏi được biên 
soạn bởi I. Bernard Cohen, nhà sử học về các khoa học thuộc 
Đại học Harvard, người đã nghiên cứu tỉ mỉ từ các cuốn biên 
niên về các phát minh cho đến những nghiên cứu của các nhà 
khoa học đã từng tuyên bố rằng công trình họ là một “cuộc 
cách mạng”. Cả thảy, Cohen chỉ tìm được có 16 người. Robert 
Symmer, một người Scotland cùng thời với Benjamin Franklin, 
người đúng là có các ý tưởng thực sự mang tính cách mạng, 
nhưng lại sai lầm; Jean-Paul Marat, người mà ngày hôm nay 
chỉ còn được biết đến những đóng góp đẫm máu của ông vào 
Cách mạng Pháp; rồi Vol Liebig; Hamilton; Charles Darwin, 
tất nhiên rồi; Virchov; Cantor; Enstein; Minkowski; Von Laue; 
Alfred Wegener - người phát hiện ra sự trôi dạt của các lục 
địa; Compton; Just; James Watson - người tìm ra cấu trúc của 
ADN. Và Benoit Mandelbrot. 

Tuy nhiên, đối với các nhà toán học, Mandelbrot vẫn là một 
người ngoại đạo, người đấu tranh một cách gay gắt và kiên trì 
chống lại các luật chơi trong khoa học. Ở đỉnh cao của vinh 
quang, ông bị một số đồng nghiệp căm ghét, họ nghĩ ông bị 
ám ảnh một cách không bình thường bởi vị trí của mình trong 
lịch sử. Họ nói ông đã hà hiếp họ để họ phải khen ngợi ông 
một cách xứng đáng. Điều không phải bàn cãi gì nữa là trong 
những năm tháng làm kẻ dị giáo chuyên nghiệp ông đã mài 
sắc khả năng suy xét của mình cả về chiến thuật lẫn thực chất 
của một thành tựu khoa học. Thi thoảng, khi xuất hiện các 
bài báo có sử dụng các ý tưởng vay mượn từ hình học fractal, 
ông liền gọi điện hoặc viết thư cho các tác giả phàn nàn họ đã 
không có một trích dẫn nào đến tên ông hoặc sách của ông. 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 177 


Tuy nhiên, những người hâm mộ ông thì lại dễ dàng bỏ qua 
cá tính của ông, sự thể tất ấy có được là do họ đã xét đến biết 
bao trở ngại mà ông đã phải vượt qua để những công trình 
nghiên cứu của ông được thừa nhận. Một trong những người 
úng hộ ông nhận xét: “Đúng là ông có hơi hoang tưởng tự 
đại và ích kỷ, nhưng những điều ông đã làm được thật đáng 
khâm phục khiến cho hầu như tất cả mọi người đều bỏ qua 
những cá tính đó”. Theo một người khác: “Ông đã gặp nhiều 
khó khăn với các đồng nghiệp toán học của mình đến nỗi, đơn 
giản chỉ để sống được, ông đã buộc phải tìm cách tự lăng-xê 
mình. Nếu ông không phản ứng như thế, nếu ông không tin 
chắc mình đã nhìn nhận đúng như thế, thì ông đã không bao 
giờ có được thành công”. 

Đối với các nhà khoa học, cống hiến và được thừa nhận 
có thể trở thành một nỗi ám ảnh. Mandelbrot có đủ cả hai. 
Cuốn sách của ông thường được viết ở ngôi thứ nhất: Tôi 
khẳng định... tôi äã xây dựng uà phái triển... uà đã áp dụng... 
tôi đã xác nhận... tôi đã chứng mình... tôi đã sáng tạo ra thuật 
ngữ... Trong các chuyến phiêu lưu của tôi đến các uùng mới 
được khai mở này, tôi uẫn thường phải sử dụng quyên để đặt 
tên cho các điểm mốc. 

Rất nhiều nhà khoa học không hề thích phong cách này, 
họ cũng chẳng thích có quá nhiều trích dẫn tới những người 
đi trước, trong đó một số người hoàn toàn không được biết 
tới (và tất cả, như những người gièm pha ông nhận xét, đều 
đã chết từ lâu lắm rồi). Họ cho rằng, đối với ông, đó là một 
cách để mọi người nhận thấy mình, giống như giáo hoàng ban 
phép lành khắp nơi vậy. Và họ đã chiến đấu chống lại. Nếu 
như khó có thể tránh dùng từ fractal, thì họ có thể tránh cái 


178 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tên Mandelbrot bằng cách nói về chiều Hausdorƒf-Besicouitch 
thay cho chiều phân số. Họ cũng phẫn nộ - đặc biệt là các nhà 
toán học - đối với cách ông chuyển từ chuyên ngành này sang 
chuyên ngành khác, đưa ra các khẳng định và phỏng đoán, 
rồi để cho người khác phải chứng minh chúng. 

Một câu hỏi rất chính đáng là: Nếu một nhà khoa học thông 
báo rằng một điều rất có thể là đúng, và nếu một người khác 
chứng minh nó một cách chặt chẽ, thì ai trong số hai người 
đã đóng góp nhiều hơn vào tiến bộ của khoa học? Liệu một 
phỏng đoán có phải là một phát minh? Hay đó chỉ là một sự 
cá cược tỉnh khô về một tuyên bố? Đúng là các nhà toán học 
từ lâu đã phải đương đầu với loại vấn đề này, nhưng cuộc 
tranh luận trở nên gay gắt hơn khi mà vai trò của máy tính 
ngày càng tăng lên. Những người sử dụng máy tính để tiến 
hành nghiên cứu cũng được coi giống như những nhà nghiên 
cứu trong phòng thí nghiệm, họ chơi theo luật cho phép thực 
hiện các phát minh mà không cần có chứng minh định lý theo 
cách thông thường, tức là chứng minh định lý của một bài báo 
toán học chuẩn. 

Cuốn sách của Mandelbrot đề cập đến các chủ đề rất đa 
dạng, với rất nhiều các chỉ tiết về lịch sử toán học. Ở bất kỳ 
chỗ nào có dẫn đến hỗn độn, Mandelbrot đều luôn tìm được 
lý do để khẳng định rằng ông là người đến đó đầu tiên. Việc 
phần lớn các độc giả cho rằng các lời dẫn chiếu của ông là tối 
nghĩa, thậm chí vô ích, đối với ông không hề quan trọng. Họ 
phải thừa nhận cái trực giác phi thường của ông để thấy được 
phương hướng phát triển trong các lĩnh vực mà trên thực tế 
ông chưa hề nghiên cứu, từ địa chấn học cho đến sinh lý học. 
Lúc thì huyền bí, lúc lại làm cho người đọc phát cáu. Thậm 
chí người ta còn nghe thấy một người hâm mộ ông kêu lên, 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 179 


phẫn nộ: “Mandelbrot không thể có được các tư tưởng của íất 
cả mọi người trước khi họ có”. 

Thế cũng chẳng sao. Một thiên tài không phải lúc nào cũng 
cần phải có gương mặt giống thần thánh của Einstein. Tuy 
nhiên, trong hàng chục năm, Mandelbrot tin rằng ông buộc 
phải hành động như vậy. Ông đã phải diễn tả các ý tưởng của 
mình bằng những lời lẽ sao cho không xúc phạm ai. Ông đã 
phải cắt bỏ những phần mở đầu cao đàm khoát luận để các 
bài báo của mình được đăng. Khi viết phiên bản đầu tiên của 
cuốn sách, xuất bản bằng tiếng Pháp năm 1975, ông đã cảm 
thấy buộc phải làm ra vẻ như là nó không chứa một điều gì 
quá bất ngờ. Đó chính là lý do ông đã viết phiên bản mới 
nhất, phiên bản cuối cùng, một cách công khai như là một 
“bản tuyên ngôn và cuốn số ghi công việc”. Cần phải tuân 
theo luật chơi mà. 

“Luật chơi này đã ảnh hưởng đến phong cách của tôi mà 
về sau tôi phải hối tiếc. Tôi từng nói “Thật tự nhiên là..., Thật 
thú vị khi quan sát thấy... '. Nhưng trên thực tế, đó là bất cứ 
thứ gì nhưng không là tự nhiên, và quan sát thú vị trên thực tế 
là kết quả của những nghiên cứu rất lâu dài, của sự tìm kiếm 
cách chứng minh và phản biện. Thái độ có tính triết lý và hơi 
xa cách này là cần thiết để người ta chấp nhận các nghiên cứu 
của tôi. Luật chơi ở đây là: nếu tôi nói tôi đang đề xuất một 
thay đổi triệt để thì độc giả chắc sẽ không còn quan tâm nữa. 

“Về sau, tôi bắt gặp lại những cấu trúc này: nhiều người nói 
'thật tự nhiên khi quan sát.... Tôi thật không ngờ đến điều đó”. 

Nhìn lại phía sau, Mandelbrot đã nhận ra rằng phản ứng của 
các nhà khoa học thuộc rất nhiều chuyên ngành khác nhau 
đối với cách tiếp cận của ông diễn ra theo các giai đoạn mà 


180 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


thật đáng buôn ai cũng có thể thấy trước được: giai đoạn đầu 
tiên, bao giờ cũng như thế này: “Anh là ai và tại sao anh lại 
quan tâm đến chuyên ngành của chúng tôi?” Và giai đoạn thứ 
hai: “Nó liên hệ như thế nào với những cái mà chúng tôi đang 
làm và tại sao anh lại không giải thích nó trên cơ sở những cái 
mà chúng tôi biết?”. Giai đoạn thứ ba: “Anh có chắc rằng đó 
là toán học chuẩn không? (Có, tôi chắc). Vậy, tại sao chúng tôi 
lại không biết nhỉ? (Bởi vì đó là chuẩn, nhưng rất khó hiểu.)” 

Về phương diện này, toán học khác với vật lý và các khoa học 
ứng dụng khác. Một nhánh của vật lý, một khi đã trở thành lỗi 
thời hoặc không còn đem lại lợi ích gì nữa, sẽ có xu hướng vĩnh 
viễn thuộc về quá khứ. Nó có thể trở thành một thứ của lạ của 
lịch sử, hoặc là nguồn cảm hứng cho một nhà nghiên cứu hiện 
đại, nhưng khi đã chết thì thường chết là vì những lý do xác đáng. 
Ngược lại, trong toán học, người ta gặp rất nhiều các hướng, các 
con đường mòn quanh co một thời đường như chẳng dẫn đến 
đâu, nhưng rồi sau đó, ở một thời khác, nó lại trở thành một lĩnh 
vực nghiên cứu cực kỳ quan trọng. Người ta không bao giờ có thể 
dự báo được các ứng dụng tiềm năng của một ý tưởng thuần túy. 
Chính vì điều đó mà các nhà toán học đánh giá một công trình 
dựa trên quan điểm thẩm mỹ, giống như các nghệ sỹ đi tìm kiếm 
cái tao nhã và cái đẹp vậy. Đó cũng là lý do mà Mandelbrot, bằng 
các phương pháp khảo cổ của mình, đã tìm được khối thứ toán 
học quý giá sẵn sàng chờ để được chiêu tuyết. 

Và khi đó giai đoạn thứ tư thường là: “Vậy những người 
trong lĩnh vực toán học đó, họ nghĩ gì về công trình của anh? 
(Họ không quan tâm, vì nó không bổ sung gì thêm cho toán 
học cả. Thực tế, họ lại rất ngạc nhiên khi thấy rằng những ý 
tưởng của họ lại diễn tả được cả tự nhiên)”. 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 181 


Rốt cuộc, facral đã trở thành một cách mô tả, tính toán 
và tư duy về các hình dạng bất thường và phân mảnh, nham 
nhở và đứt vỡ - từ các đường viên tinh thể của các bông tuyết 
cho đến các đám bụi rời rạc của các thiên hà. Một đường 
cong fractal bao hàm một cấu trúc có tổ chức ngầm nằm ẩn 
giấu giữa sự phức tạp kinh khủng của các hình dạng này. Các 
học sinh trung học có thể hiểu được hình fractal và chơi với 
chúng; chúng cũng cơ bản như các yếu tố của hình học Euclid 
và những người không chuyên về tin học cũng có thể lặp lại 
các chương trình đơn giản vẽ các hình fractal. 

Mandelbrot đã được các nhà nghiên cứu của các ngành 
khoa học ứng dụng nghiên cứu về dầu mỏ, đất đá hay kim loại 
đón nhận một cách nông nhiệt - đặc biệt là tại các trung tâm 
nghiên cứu công nghiệp. Chẳng hạn, vào khoảng giữa những 
năm 1980, rất nhiều kỹ sư của hãng Exxon đã nghiên cứu các 
vấn đề fractal. Tại hãng General Electric, các hình fractal đã trở 
thành một nguyên lý tổ chức trong nghiên cứu polyme và các 
vấn đề an toàn của các lò phân ứng hạt nhân, mặc dù những 
nghiên cứu này được giữ bí mật. Tại Hollywood, chúng thậm 
chí còn được ứng dụng vào sáng tạo nghệ thuật, để tạo ra các 
hiệu ứng đặc biệt của điện ảnh, như các khung cảnh Trái Đất 
và ngoài Trái Đất hết sức chân thật. 

Các hình dạng mà những người như Robert May và James 
Yorke đã phát hiện ra đầu những năm 1960, với các đường biên 
phức tạp giữa các hành trạng trật tự và hỗn độn, lại có những 
sự đều đặn đến không ngờ mà người ta chỉ có thể mô tả bằng 
các mối liên hệ giữa các thang lớn và nhỏ. Các cấu trúc này, 
vốn đã cung cấp chìa khóa cho động lực học phi tuyến, giờ 
lại hóa ra có bản chất fractal. Và ở cấp độ thực hành trực tiếp 


182 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


nhất, hình học fractal cũng cung cấp một tập hợp các công cụ 
cho các nhà vật lý, hóa học, địa chấn học, luyện kim học, các 
nhà lý thuyết xác suất và sinh lý học. Các nhà nghiên cứu này 
đã tin - và cố gắng thuyết phục những người khác tin - rằng 
hình học cúa Mandelbrot là hình học thực sự của tự nhiên. 

Nếu các hình dạng này cũng có một ảnh hưởng không còn 
bàn cãi đến toán học và vật lý chính thống, thì Mandelbrot lại 
không bao giờ được hưởng sự kính trọng đây đủ của hai cộng 
đồng này. Tuy vậy, giới vật lý và toán học không thể hoàn toàn 
không biết đến ông. Một nhà toán học đã kể lại cho các bạn 
mình nghe rằng nửa đêm ông tỉnh dậy, hoảng hốt vì ác mộng. 
Trong giấc mơ của mình, ông chết và bỗng nhiên nghe thấy 
giọng nói chắc như đinh đóng cột của Chúa: “Con biết không, 
điều anh chàng Mandelbrot này nói là sự thật đó.” 


KHÁI NIỆM BẤT BIẾN THANG NÀY đã làm cộng hưởng 
những cung đàn xưa trong nên văn hóa nhân loại. Ý tưởng 
này đã được nhiều thế hệ các nhà tư tưởng phương Tây chào 
đón. Leibnizt đã hình dung rằng một giọt nước chứa cả một 
vũ trụ sôi sục, vũ trụ này đến lượt mình lại chứa các giọt nước 
khác và các vũ trụ mới. Thi sĩ Blake cũng đã viết: “Nhìn thấy 
thế giới trong một hạt cát”. Và các nhà khoa học thường được 
dẫn dắt để nhìn thấy điều đó. Khi lần đầu tiên phát hiện ra 
các tỉnh trùng, người ta đã nghĩ rằng mỗi một trong số chúng 
là một hình nhân, một con người thu nhỏ, nhưng đã được 
hình thành đây đủ. 

Nhưng với tư cách là một nguyên lý khoa học, thì bất biến 
thang hay tính tự tương tự đã bị xếp xó. Và vì một lý do xác 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 183 


đáng: nó không phù hợp với thực tế. Tinh trùng không phải 
đơn giản là con người ở thang thu nhỏ - chúng thú vị hơn thế 
nhiều - và quá trình phát triển một cá thể cũng thú vị hơn 
nhiều sự tăng trưởng giản đơn. Ý nghĩa đầu tiên về bất biến 
thang như một nguyên lý tổ chức bắt nguồn từ những giới 
hạn của kinh nghiệm con người về thang. Làm sao có thể hình 
dung được cái rất lớn và cái rất nhỏ, cái rất nhanh và cái rất 
chậm, nếu đó không phải là sự mở rộng của những cái mà 
người ta đã biết? 

Bí ẩn này có một cuộc sống khá dài cho tới khi kính viễn 
vọng và kính hiển vi mở rộng tầm nhìn của con người. Các 
phát hiện đầu tiên làm người ta ý thức được rằng mỗi sự thay 
đổi thang lại xuất hiện các hiện tượng mới và các loại hành 
trạng mới. Đối với một nhà vật lý hạt hiện đại, thì quá trình 
này không bao giờ dừng lại. Mỗi một máy gia tốc hạt mới, với 
sự gia tăng thêm năng lượng và vận tốc, đã mở rộng tầm nhìn 
của khoa học đến các hạt nhỏ hơn và đến các thang thời gian 
ngắn hơn, và mỗi một lần mở rộng dường như lại bổ sung 
thêm nhiều thông tin mới. 

Thoạt nhìn, ý tưởng về sự nhất quán trên các thang mới có 
vẻ như sẽ dẫn đến ít thông tin hơn. Điều này một phần là do 
trong khoa học luôn tôn tại xu thế hướng tới quy giản luận. 
Các nhà khoa học thường đập vỡ các vật ra và nghiên cứu lần 
lượt từng bộ phận của nó. Nếu họ muốn xem xét sự tương tác 
giữa các hạt dưới nguyên tử, họ đặt hai hoặc ba hạt cùng nhau 
- thế cũng đủ phức tạp lắm rồi. Tuy nhiên, sức mạnh của bất 
biến thang thể hiện ở các cấp độ phức tạp hơn rất nhiều. Vấn 
đề là phải có cái nhìn tổng thể. 


184 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Mặc dù Mandelbrot đã sử dụng bất biến thang rất nhiều 
trong hình học, nhưng sự quan tâm trở lại của giới khoa học 
đối với bất biến thang trong những năm sáu mươi và bảy 
mươi đã trở thành một trào lưu trí tuệ diễn ra đồng thời tại rất 
nhiều nơi. Bất biến thang đã ngầm ẩn trong các nghiên cứu 
của Lorenz. Ñó là một phần trong sự hiểu biết mang tính trực 
giác của ông về cấu trúc tinh tế của các con số được cho bởi hệ 
phương trình của ông, cấu trúc mà ông linh cảm thấy nhưng 
không thể quan sát nhờ các máy tính của năm 1963. Bất biến 
thang cũng đã tham gia vào một trào lưu trong vật lý, trào lưu 
đã cho ra đời, trực tiếp hơn các nghiên cứu của Mandelbrot, 
một chuyên ngành mới mang tên là hỗn độn. Ngay cả trong 
các lĩnh vực xa với vật lý, các nhà khoa học cũng đã bắt đầu tư 
duy thông qua các lý thuyết dựa trên thứ bậc của các thang. 
Chẳng hạn như trong sinh học về tiến hóa, người ta nhận thấy 
một cách rõ ràng rằng, một lý thuyết đầy đủ phải nhận dạng 
được các sơ đồ phát triển trong các gien, các cá thể, các loài 
và họ loài một cách đồng thời. 

Nhưng thật nghịch lý, sự quan tâm trở lại này lại là do chính 
sự mở rộng tầm nhìn của con người mà trước kia đã từng giết 
chết các tư tưởng ngây thơ đầu tiên về bất biến thang. Vào 
khoảng cuối thế kỷ XX, theo những cách mà trước kia không 
ai hình dung được, các hình ảnh nhỏ cực kỳ và to đến không 
thể tưởng tượng nổi đã trở thành một phần của kinh nghiệm 
hàng ngày của con người. Loài người đã được nhìn thấy các 
bức ảnh về nguyên tử và các thiên hà. Không một ai còn phải 
tưởng tượng, như Leibniz, Vũ trụ nhìn như thế nào ở thang vi 
mô hoặc cực vĩ mô. Và với trí tuệ con người luôn khát khao 
phát hiện ra những cái tương tự trong kinh nghiệm, thì các loại 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 185 


so sánh mới giữa cái lớn và cái nhỏ là điều không tránh khỏi 
- và một số trong đó đã mang lại những lợi ích rất thiết thực. 

Các nhà khoa học bị hình học fractal lôi cuốn cũng thường 
cảm thấy những sự tương đồng giữa thẩm mỹ toán học mới 
của họ với những thay đổi trong nghệ thuật ở nửa sau thế 
kỷ XX. Họ có cảm giác rằng phần nào sự hưng phấn nội tại 
của mình được nuôi dưỡng bởi toàn bộ nền văn hóa. Theo 
Mandelbrot thì một ví dụ hoàn hảo về sự tạo cảm giác Euclid 
ở bên ngoài toán học là kiến trúc kiểu Bauhaus. Đó cũng rất 
có thể là phong cách hội họa mà tiêu biểu nhất là các hình 
vuông tô màu của Josef Albert: tối thiểu, tuyến tính, quy giản, 
hình học. Hình học: từ này có nghĩa là cái mà nó đã có nghĩa 
từ hàng nghìn năm. Các tòa nhà được gọi là hình học (kỷ hà) 
được cấu trúc từ các hình dạng đơn giản - các đường thẳng và 
đường tròn - có thể mô tả bằng rất ít các con số. Mốt của kiến 
trúc và hội họa kỷ hà đến rồi lại ra đi. Các kiến trúc sư không 
còn quan tâm xây dựng các tòa nhà chọc trời theo các đơn 
nguyên như Seagram Building tại New York, vốn đã từng rất 
được ưa chuộng và bắt chước. Đối với Mandelbrot và những 
người đi theo ông, lý do của điều đó là hiển nhiên: các hình 
dạng đơn giản không có tính nhân văn. Chúng không cộng 
hưởng với cách thức mà tự nhiên tổ chức nên nó hoặc với 
cách thức mà tri giác con người cảm nhận thế giới. Đó cũng 
là cảm giác của Gert Eilenberger, một nhà vật lý người Đức, 
người đã lao vào khoa học phi tuyến dù trước đó ông chuyên 
nghiên cứu vật lý siêu dẫn: “Lý do nào khiến người ta cảm 
thấy bóng của cái cây trần trụi bị cơn giông uốn cong trên 
nên trời hoàng hôn mùa đông là đẹp, trong khi họ không cảm 
thấy như vậy trước hình bóng tương ứng của bất cứ tòa nhà đa 


186 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


mục đích nào của một trường đại học, bất chấp tất cả mọi cố 
gắng của các kiến trúc sư? Tôi thấy dường như người ta phải 
tìm câu trả lời, ngay cả khi câu trả lời đó mang ít nhiều tính 
tự biện, trong cách nhìn mới mẻ và sâu sắc của chúng ta về 
các hệ động lực. Cảm giác của chúng ta về vẻ đẹp bắt nguồn 
từ sự sắp xếp hài hòa của trật tự và hỗn độn như người ta bắt 
gặp nó trong các đối tượng của tự nhiên - như mây, núi, cây 
cỏ, hoa lá hay các tỉnh thể tuyết. Hình dạng của tất cả các đối 
tượng đó đều tương ứng với các quá trình động lực có một sự 
nhất quán về vật lý, và được đặc trưng bởi những tổ hợp cụ 
thể của trật tự và hỗn độn.” 

Mỗi hình dạng hình học có một hang, một kích thước đặc 
trưng. Theo Mandelbrot, một tác phẩm nghệ thuật quyến 
rũ không có thang, theo một nghĩa nào đó tức là nó đã chứa 
những yếu tố quan trọng ở mọi kích thước. Ông đặt sự đối lập 
của kiến trúc Seagram Building với kiến trúc Mỹ Thuật thể 
hiện qua các họa tiết điêu khắc và các máng nước, các khối 
đá nên và các hàng cột trụ, các khung cửa trang trí hình cuốn, 
các mái đua đầy các ô cửa nhỏ được viền bằng các hình răng 
vuông. Một mô hình kiến trúc Mỹ Thuật như Nhà hát Opera 
ở Paris không có bất kỳ thang nào vì nó có tất cả các thang. 
Ở mỗi khoảng cách nhìn, người ta đều phát hiện thấy các chỉ 
tiết bắt mắt. Khi tiến lại gần, bố cục của nó thay đổi, và các 
thành phần mới của cấu trúc lại xuất hiện. 

Đánh giá cấu trúc hài hòa của một công trình kiến trúc là 
một chuyện, còn khâm phục sự hoang dã của tự nhiên lại là 
một chuyện khác, hoàn toàn khác. Trên bình diện các giá trị 
thẩm mỹ, toán học mới của hình học fractal đưa các ngành 
khoa học tự nhiên hòa nhịp với cảm giác đặc biệt hiện đại 


MỘT HÌNH HỌC CỦA TỰ NHIÂN 187 


đối với tự nhiên hoang dã, thô ráp, chưa được thuần hóa. Một 
thời, các khu rừng nhiệt đới, các sa mạc, các rừng cây bụi và 
các vùng đất cằn cỗi là biểu thị của tất cả những gì mà xã hội 
con người cố gắng chỉnh phục. Để có được sự thỏa mãn thẩm 
mỹ khi ngắm nghía cây cối, con người thường nhìn ngắm các 
khu vườn. Như John Fowles đã từng viết về Anh quốc thế kỷ 
XVII: “Thời kỳ này không có một tí giao cảm nào với tự nhiên 
nguyên thủy, chưa được kiểm soát. Nó là một dạng hoang dại 
đầy khiêu khích, nhắc nhở một cách số sàng khó chịu về tội 
lỗi nguyên thủy của con người, về sự lưu đầy con người vĩnh 
viễn khỏi vườn địa đàng... Ngay cả các khoa học tự nhiên... 
về cơ bản cũng vẫn đối nghịch với thiên nhiên hoang dã, chỉ 
coi nó như một thứ cần phải khuất phục, phân loại, sử dụng, 
khai thác.” Cuối thế kỷ XX, văn hóa đã thay đổi, và giờ khoa 
học cũng đang thay đổi theo. 

Chẳng hạn, cuối cùng thì khoa học cũng đã tìm thấy lợi ích 
ở những người anh em tối tăm khó hiểu và kỳ quái của tập 
hợp Cantor và đường cong Koch. Trước hết, các hình này lẽ 
ra đã có thể sử dụng làm chứng cứ trong thủ tục ly hôn ở đầu 
thế kỷ XX giữa toán học và các khoa học vật lý, sự cáo chung 
của một cuộc hôn phối từng là đặc trưng chủ đạo của khoa 
học từ thời Newton. Các nhà toán học như Cantor và von 
Koch đã vui mừng về sự độc đáo của họ. Họ nghĩ là họ đã 
ma mãnh hơn cả tự nhiên - trong khi trên thực tế họ còn lâu 
mới sánh kịp sức sáng tạo của tự nhiên. Dòng chủ lưu đầy uy 
tín của vật lý cũng quay lưng lại với thế giới của kinh nghiệm 
hằng ngày. Phải đợi đến khi Smale dẫn dắt các nhà toán học 
quay trở lại các hệ động lực thì một nhà vật lý mới có thể nói: 
“Chúng ta phải cảm ơn các nhà thiên văn và toán học đã để 


188 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


lại cho chúng ta, các nhà vật lý, cái lĩnh vực này trong một 
tình trạng tốt hơn nhiều so với khi chúng ta đã bỏ lại nó cho 
họ cách đây bảy mươi năm trước.” 

Tuy nhiên, không phải Smale, cũng không phải Mandelbrot, 
mà chính là các nhà vật lý cuối cùng đã xây dựng nên một khoa 
học mới về hỗn độn. Mandelbrot đã cung cấp một ngôn ngữ 
không thể thiếu và một danh mục bất ngờ các hình ảnh về tự 
nhiên. Như chính ông đã thừa nhận, chương trình của ông 
miêu tả hơn là giải thích. Ông đã lập nên một danh sách các 
yếu tố của tự nhiên cùng với các chiều fractal của chúng - các 
bờ biển, các lưu vực sông, vỏ cây, các thiên hà - và các nhà 
khoa học đã có thể sử dụng các con số này để đưa ra các tiên 
đoán. Nhưng các nhà vật lý lại muốn biết nhiều hơn thế. Họ 
muốn biết tại sao. Tự nhiên còn chứa các hình dạng - không 
nhìn thấy được, bị vùi lấp trong cấu trúc của chuyển động - 
đang chờ được khám phá. 


CÁC NHÂN HÚT LẠ 


Các cuộn lớn chứa các cuộn nhỏ hơn 

Mất dân ổi uận tốc, 

Các cuộn nhỏ lại chứa các cuộn nhó hơn nữa 
Và cú thế cho tới độ nhới. 


—LEWIS F. RICHARDSON 


CHẢY RỐI LÀ MỘT BÀI TOÁN CAO CẤP. Tất cả các nhà vật 
lý lớn đều quan tâm đến nó, dù là chính thức hay không. Một 
dòng chảy đồng nhất bị phá vỡ thành các cuộn và các xoáy. 
Những hình mẫu hoang dại làm đứt đoạn đường biên giữa 
chất lưu và chất rắn. Năng lượng hao tán rất nhanh, từ các 
chuyển động ở thang lớn sang các chuyển động ở thang nhỏ. 
Tại sao? Các ý tưởng hay nhất đều bắt nguồn từ các nhà toán 
học; đối với phần lớn các nhà vật lý, chảy rối là một đề tài quá 
nguy hiểm dễ tiêu phí thời gian cho nó. Dường như nó vượt 
ra ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Có một giai thoại về nhà 
lý thuyết lượng tử Werner Heisenberg, người tuyên bố trên 
giường bệnh lúc lâm chung rằng, khi lên thiên đường, ông sẽ 
đặt cho Chúa hai câu hỏi: tại sao có thuyết tương đối, và tại 
sao có sự chảy rối? Sau đó Heisenberg còn nói: “Tôi tin rằng 
Chúa sẽ chỉ trả lời được câu hỏi thứ nhất.” 

Vật lý lý thuyết đã giữ thái độ “kính nhi viễn chỉ” đối với 
bài toán chảy rối. Khoa học này trên thực tế đã vạch xuống 
đất một đường và nói: “Chúng ta không thể đi vượt ra ngoài 


192 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


đường biên này”. Ở bên trong đường biên ấy, trong cái vùng 
mà ở đó chất lưu xử sự một cách “ngoan ngoãn”, trật tự thì 
cũng đã có khối thứ để nghiên cứu rồi. Rất may, một chất lưu 
chảy một cách trơn tru lại không xử sự như thể nó chứa một 
số gần như vô hạn các phân tử độc lập, mỗi phân tử có thể 
có chuyển động riêng. Mà thay vì thế, các yếu tố chất lưu ở 
cạnh nhau có xu hướng vẫn còn ở cạnh nhau, giống như các 
chú ngựa cùng mắc vào chung một ách vậy. Các kỹ sư đã có 
nhiều kỹ thuật thích hợp để tính toán dòng chảy chừng nào 
nó vẫn còn chảy một cách êm đềm. Họ sử dụng các kiến thức 
có từ thế kỷ XIX, khi mà việc tìm hiểu chuyển động của các 
chất lỏng và khí còn là một bài toán ở tuyến trước của vật lý. 

Nhưng ở thời kỳ hiện đại, nó không còn ở tuyến trước nữa. 
Đối với các nhà lý thuyết uyên thâm, động lực học của các chất 
lưu dường như đã tiết lộ tất cả các bí mật của nó, trừ một bí 
mật mà chính Chúa cũng không thể tiếp cận được. Người ta 
đã làm chủ được các khía cạnh thực tiễn của chúng tới mức 
giờ đó chỉ còn là công việc của các kỹ thuật viên. Nên đối với 
các nhà vật lý, động lực học chất lưu thực sự không còn là một 
bộ phận của vật lý học nữa. Đó chỉ là công việc của các kỹ sư. 
Các nhà vật lý trẻ và xuất sắc có khối thứ hay hơn để nghiên 
cứu. Động lực học chất lưu gần như chỉ được dạy tại các khoa 
kỹ thuật của các trường đại học. Mối quan tâm thực tiễn về 
chảy rối luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng mối quan tâm đó 
thường chỉ là một phía: đó là loại bỏ nó đi. Tất nhiên là trong 
một số hoàn cảnh, chảy rối vẫn cần phải tổn tại - như trong 
động cơ nổ chẳng hạn, ở đó hiệu suất cháy phụ thuộc vào tốc 
độ của việc trộn. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, chảy 
rối đồng nghĩa với tai họa. Một dòng khí chảy rối trên cánh 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 193 


máy bay sẽ làm giảm lực nâng của nó. Một dòng chảy rối sẽ 
tạo ra ma sát lớn bên trong các ống dẫn. Các chính phủ và 
các nhà sản xuất công nghiệp đang dành những khoản tiền 
lớn cho việc chế tạo máy bay, turbine, chân vịt, vỏ tàu ngầm, 
và các phương tiện khác di chuyển trong chất lưu. Các nhà 
khoa học nghiên cứu sự chảy của máu trong các mạch và 
trong các van tim. Họ nghiên cứu hình dạng và diễn biến của 
các vụ nổ, các xoáy nước và các cơn gió xoáy, các ngọn lửa 
và các sóng xung kích. Việc chế tạo bom nguyên tử trong Đại 
chiến thế giới II, về lý thuyết, là bài toán của vật lý nguyên tử. 
Nhưng trên thực tế, phần vật lý nguyên tử gần như đã được 
giải quyết trước khi bắt đầu dự án, và công việc được giao cho 
các nhà khoa học tập trung tại Los Alamos là vấn đề động lực 
học của các chất lưu. 

Vậy chảy rối là gì? Một hỗn độn đáng ghét ở tất cả các thang, 
các xoáy nước nhỏ bên trong các xoáy lớn. Nó không ổn định. 
Nó là kẻ rất hoang phí: nó ngốn năng lượng và tạo ra ma sát. 
Nó là một chuyển động thất thường, ngẫu nhiên. Nhưng một 
dòng chảy êm đềm có thể trở thành rối như thế nào? Hãy 
tưởng tượng một ống hoàn toàn nhẫn, được cấp nước từ một 
nguồn có lưu lượng hoàn toàn ổn định, hoàn toàn không có 
những dao động. Vậy thì làm thế nào một dòng chảy như thế 
lại có thể sinh ra một cái gì đó (hất thường và ngẫu nhiên được? 

Tất cả các định luật dường như đều thất bại. Khi dòng chảy 
là đều đặn - tức là chảy thành lớp - các nhiễu loạn nhỏ sẽ bị 
triệt tiêu. Nhưng khi vượt qua ngưỡng chảy rối, thì các nhiễu 
loạn này tăng vọt một cách thảm họa. Và ngưỡng này - hay sự 
chuyển tiếp này - đã trở thành một trong những thách thức lớn 
của khoa học. Một dòng nước chảy bên dưới một tảng đá nằm 


194 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


trong một dòng suối biến thành một xoáy nước, xoáy này lớn 
lên, tách ra, và xoáy theo dòng chảy. Khói của một điếu thuốc 
bốc lên một cách đồng nhất bên trên cái gạt tàn, rồi được gia 
tốc tới khi vượt qua tốc độ ngưỡng, khói tự tách ra thành các 
cuộn khói hỗn loạn. Ngưỡng chảy rối này có thể được quan sát 
và đo đạc trong các thí nghiệm ở phòng thí nghiệm. Nó cũng 
có thể được kiểm tra trong các vụ thử khí động lực học trên 
các cánh máy bay hay các cánh quạt mới trong các hầm quạt 
gió; nhưng bản chất của nó thì người ta vẫn chưa nắm được. 
Hơn nữa, các hiểu biết thu được chỉ có tính chuyên biệt, nó 
chỉ đúng đối với vật được thí nghiệm, chứ không có tính phổ 
quát. Các nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp thử 
và sai trên cánh máy bay Boeing 707 không mang lại lợi ích 
gì cho những nghiên cứu trên cánh máy bay tiêm kích FE-]16. 
Thậm chí các siêu máy tính cũng gần như bất lực trước chuyển 
động bất thường, không đều đặn này của chất lưu. 

Hãy lắc một chất lỏng làm kích thích nó. Chất lỏng này có 
tính nhớt và do đó sẽ mất năng lượng; nếu bạn thôi không 
lắc nó nữa, lẽ tự nhiên là nó sẽ trở lại trạng thái nghỉ. Khuấy 
động một chất lỏng nghĩa là bạn đã cấp cho nó một năng 
lượng ở các tần số thấp, tức bước sóng lớn, và điều đầu tiên 
cần ghi nhận, đó là các bước sóng lớn sẽ tách thành các bước 
sóng nhỏ. Khi đó các xoáy tạo thành chứa các xoáy nhỏ hơn, 
mỗi một xoáy đều tiêu hao năng lượng của chất lông và tạo 
ra một nhịp (tần số) đặc trưng. Vào những năm 1930, A. N. 
Kolmogorov đã đưa ra một mô tả toán học, cho ta một cảm 
giác về các xoáy này hoạt động như thế nào. Ông đã tưởng 
tượng ra toàn bộ một bậc thác năng lượng chảy xuống theo 
các thang ngày càng nhỏ hơn để cuối cùng đạt đến một giới 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 195 


hạn: các xoáy khi đó nhỏ tới mức chúng bị triệt tiêu bởi tác 
dụng đủ lớn cúa độ nhót. 

Để làm sáng tỏ sự mô tả của mình, Kolmogorov đã tưởng 
tượng rằng các xoáy này choán toàn bộ thể tích của chất lưu, 
làm cho nó ở khắp nơi đều như nhau. Nhưng giả thiết về tính 
đồng nhất này hóa ra lại không đúng. Thực ra Poincaré đã biết 
điều đó bốn mươi năm trước, khi ông đã nhìn thấy trên mặt 
nước lượn sóng của một con sông các xoáy nước xen lẫn với 
các vùng chảy đều đặn. Xoáy nước luôn định xứ. Năng lượng 
thực sự chỉ tiêu tán trong một phần của không gian. Tại mỗi 
thang, càng nhìn gần một xoáy nước hơn, bạn càng phát hiện 
ra ở đó các vùng yên tĩnh mới. Như vậy, giả thiết về sự đồng 
nhất phải nhường chỗ cho giả thiết về sự gián đoạn. Bức tranh 
gián đoạn, khi được lý tưởng hóa bằng cách nào đó, nhìn có 
tính facial rất cao, với sự đan xen nhau của các vùng hỗn độn 
và êm ả theo tất cả các thang từ lớn đến nhỏ. Tuy nhiên, bức 
tranh này cũng không hoàn toàn phù hợp với thực tế. 

Còn một vấn đề khác, hoàn toàn khác biệt, nhưng có quan 
hệ mật thiết với vấn đề trước, đó là câu hỏi: điều gì xảy ra lúc 
sự chảy rối bắt đầu? Sự vượt qua đường biên giữa chảy trơn tru 
và chảy rối của một dòng chảy đã diễn ra như thế nào? Liệu có 
thể tồn tại các pha trung gian nào trước khi sự chảy rối phát 
triển một cách đây đủ? Thực tế đã có một lý thuyết mạnh hơn 
một chút để trả lời cho các câu hỏi này. Đó là lý thuyết của 
Lev D. Landau, một nhà vật lý Xô Viết vĩ đại. Tác phẩm của 
ông về cơ học chất lưu hiện đã trở thành kinh điển. Bức tranh 
của Landau là một chồng các nhịp canh tranh nhau. Khi cấp 
thêm năng lượng cho hệ, ông phỏng đoán, sẽ bắt đầu xuất 
hiện liên tiếp các tần số mới, mỗi tần số một lần, tần số sau 


196 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


không tương thích với tần số trước, như một dây đàn violon 
đáp ứng lại sự cọ xát mạnh hơn bằng cách dao động với tần 
số thứ hai, chói tai hơn, rồi với tần số thứ ba, thứ tư cho tới 
khi âm thanh biến thành một mớ tạp âm hoàn toàn lộn xộn. 

Mọi chất khí hoặc chất lông đều là tập hợp của các phân 
tử riêng rẽ và nhiều đến mức có thể coi như là vô hạn. Nếu 
mỗi một phân tử có một chuyển động độc lập, thì chất lưu sẽ 
có một số vô hạn các hành trạng khả dĩ - hay nói theo thuật 
ngữ của các nhà khoa học, tức là có một số vô hạn các “bậc tự 
đo” - và các phương trình mô tả chuyển động của chất lưu sẽ 
chứa một số vô hạn các biến số. Nhưng trên thực tế, chuyển 
động của một phân tử chất lưu không phải là độc lập, nó phụ 
thuộc rất nhiều vào chuyển động của các phân tử bên cạnh, 
và do đó, trong dòng chảy đều, số bậc tự do sẽ là không lớn 
lắm. Như vậy, các chuyển động phức tạp vẫn còn tiềm tàng 
liên kết với nhau. Các phân tử của chất lỏng ở cạnh nhau thì 
vẫn ở cạnh nhau trong suốt quá trình chuyển động, hoặc trôi 
xa nhau một cách từ từ, tuyến tính, để tạo thành các đường 
dòng đều đặn trong bức tranh ở hầm quạt gió. Các hạt khói 
bốc lên từ đầu cháy của điếu thuốc lá ban đầu cũng có hành 
trạng như vậy. 

Rồi sau đó sự lộn xộn xuất hiện, đó là một sự trộn lộn của 
những chuyển động rối ren và bí hiểm. Các chuyển động này 
đôi khi được đặt tên: khi là dao động, phình giãn lệch, khi là 
cuộn chéo, thắt nút hay zíc zắc. Theo Landau, các chuyển 
động mới không ổn định đơn giản sẽ được tích tụ lại, cái này 
chồng lên cái kia, tạo thành các xoáy có vận tốc và kích thước 
gối lên nhau. Về mặt khái niệm, ý tưởng có tính chính thống 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 197 


này về sự chảy rối có vẻ phù hợp với thực tế, nhưng lại không 
thể sử dụng được về mặt toán học. Nhưng ít ra thì nó cũng cho 
phép giữ được phẩm giá trong khi đành phải giơ tay đầu hàng. 

Nước chảy trong một ống dẫn hoặc quanh một xilanh, tạo 
ra một tiếng rít nhẹ êm ả. Hãy tưởng tượng là ta tăng áp suất 
lên. Bắt đầu nghe thấy một nhịp đều đặn. Giống như có một 
sóng chậm rãi đập vào ống. Tiếp tục tăng áp suất lên nữa. Từ 
đâu đó, một tần số thứ hai xuất hiện, không đồng bộ với với 
tần số thứ nhất. Hai tần số này gối lên nhau, cạnh tranh nhau, 
xung đột với nhau. Chỉ hai tần số này thôi cũng đủ để tạo ra 
một chuyển động phức tạp - các sóng đập vào thành ống, giao 
thoa với nhau - đến mức bạn gần như không thể theo dõi được 
nữa. Tiếp tục tăng thêm áp suất. Một tần số thứ ba xuất hiện, 
rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tất cả đều không thông ước với 
nhau. Dòng chảy trở nên cực kỳ phức tạp. Và có thể đó là sự 
chảy rối. Các nhà vật lý đã chấp nhận bức tranh này, nhưng 
không một ai có mảy may ý tưởng về chuyện làm thế nào tiên 
đoán được khi nào thì sự gia tăng năng lượng sẽ tạo ra một 
tần số mới và giá trị của tần số này bằng bao nhiêu. Và sở dĩ 
không một ai quan sát được bằng thực nghiệm những tần số 
xuất hiện một cách bí hiểm này, chính là bởi vì trên thực tế 
chẳng ai chịu kiểm tra lý thuyết của Landau về ngưỡng của 
sự chảy rối cả. 


CÁC NHÀ LÝ THUYẾT THÌ TIẾN HÀNH các thí nghiệm trong 
đầu; còn các nhà thực nghiệm thì phải dùng cả chân tay nữa. 
Các nhà lý thuyết là các nhà tư tưởng, còn các nhà thực nghiệm 
là các tay thợ thủ công. Nhà lý thuyết không cần người giúp 


198 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


việc; còn các nhà thực nghiệm phải tập hợp các nghiên cứu 
sinh, chiều chuộng các kỹ thuật viên, và nịnh các nhân viên thí 
nghiệm. Nhà lý thuyết làm việc trong một môi trường lý tưởng, 
xa cách mọi tiếng ồn, các chấn động và bụi bặm. Còn nhà thực 
nghiệm sống gắn liền với vật chất như một nhà điêu khắc sống 
với đất sét, đánh vật với nó để nhào nặn nó, làm chủ được nó. 
Nhà lý thuyết sáng tạo ra những người tình riêng của mình, 
giống như một anh chàng Romeo ngây thơ tưởng tượng ra nàng 
Juliette lý tưởng của riêng mình. Còn người yêu của nhà thực 
nghiệm là mồ hôi, là sự phàn nàn và khinh miệt. 

Mặc dù cả hai đều cần đến nhau, nhưng trong quan hệ giữa 
nhà lý thuyết và nhà thực nghiệm vẫn tôn tại một sự bất công 
nhất định đã có từ xa xưa, từ cái thời mà mọi nhà khoa học đều 
vừa là nhà lý thuyết vừa là nhà thực nghiệm. Nếu như những 
nhà thực nghiệm giỏi nhất vẫn có ít nhiều chất của nhà lý thuyết, 
thì điều ngược lại không đúng. Nhưng cuối cùng, sự nổi tiếng 
chỉ dành cho nhà lý thuyết. Điều này đặc biệt đúng đối với vật 
lý năng lượng cao, ở đó mọi vinh quang đều rơi vào tay các nhà 
lý thuyết trong khi các nhà thực nghiệm trở thành các kỹ thuật 
viên có chuyên môn cao, điều khiển các thiết bị phức tạp và đắt 
tiền. Từ cuối Đại chiến thế giới II, trong khi vật lý bị đánh đồng 
với nghiên cứu các hạt cơ bản, thì các thực nghiệm nổi tiếng 
nhất trong mắt công chúng là các thực nghiệm được tiến hành 
trên các máy gia tốc hạt. Spin, đối xứng, màu, mùi là các khái 
niệm trừu tượng đầy mê hoặc. Đối với phần lớn những người 
ngoại đạo, và không ít các nhà vật lý, thì nghiên cứu về các hạt 
nguyên tử mới là vật lý. Nhưng nghiên cứu các hạt ngày càng 
nhỏ và trên các thang thời gian ngày càng ngắn này, có nghĩa là 
các năng lượng ngày phải càng cao. Máy móc cần thiết để thực 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 199 


hiện các thí nghiệm quan trọng vì thế ngày càng lớn hơn theo 
thời gian, và điều này đã làm thay đối hẳn bản chất của việc làm 
thực nghiệm trong vật lý hạt. Lĩnh vực này đã sử dụng rất nhiều 
nhà nghiên cứu và các thí nghiệm lớn khuyến khích làm việc theo 
nhóm. Các bài báo về vật lý hạt thường xuất hiện trong tạp chí 
nổi tiếng Physical Reuieu Lefiers, trong đó danh sách các tác giả 
thường chiếm tới gần một phần tư độ dài của trang. 

Tuy nhiên, một số nhà thực nghiệm lại thích nghiên cứu 
một mình hoặc chỉ với một người khác. Và họ thích làm việc 
với những thứ gần gũi với tay chân hơn. Trong khi các chuyên 
ngành như thủy động lực học đã đánh mất địa vị của mình, 
thì vật lý chất rắn lại có được một địa vị riêng và cuối cùng đã 
mở mang lãnh thổ của mình đủ rộng để đòi hỏi có một cái 
tên bao quát hơn, đó là “vật lý chất ngưng tụ”. Máy móc trong 
lĩnh vực này đơn giản hơn, và cái khe ngăn cách giữa các nhà 
lý thuyết và thực nghiệm cũng hẹp hơn. Các nhà lý thuyết ở 
đây đã bớt đi thói khệnh khạng và các nhà thực nghiệm cũng 
bớt đi sự thế thủ, nghỉ ky. 

Dẫu vậy quan điểm của họ vẫn khác nhau. Nhà lý thuyết 
vẫn thích ngắt lời tham luận của một nhà thực nghiệm để hỏi 
anh ta: “Chẳng phải điều ông nói sẽ thuyết phục hơn nếu có 
thêm nhiều dữ liệu nữa sao? Ông không thấy là cái đồ thị kia 
hơi khó hiểu à? Đối với các số liệu này, liệu có thể mở rộng 
thang lên và xuống một vài bậc độ lớn hay không?”. 

Để đáp lại, hoàn toàn đúng theo tính cách của Harry 
Swinney, ông dướn hết cỡ cả thân hình cao một mét sáu mươi 
lăm lên đáp trả, bằng một giọng khá quyến rũ thừa hưởng từ 
quê hương Lousiane pha lẫn một chút nóng nảy nhiễm phải 
ở New York: “Đúng thế! Đúng, nếu bạn có một số vô hạn các 


200 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


dữ liệu không có nhiễu tạp”. Rồi ông quay ngoắt về phía bằng, 
nói thêm: “Tất nhiên, trên thực tế, bạn chỉ có một lượng hữu 
hạn dữ liệu chứa nhiễu tạp”. 

Swinney làm các thí nghiệm về vật liệu. Nhưng đối với ông, 
bước ngoặt đã xảy ra khi làm nghiên cứu sinh ở Đại học Johns 
Hopkins. Sự hứng thú của ông đối với vật lý hạt là điều không 
thể nghỉ ngờ. Một lần, Murray Gell-Mall, một người rất có tài 
truyền cảm hứng, đến thuyết trình, và Swinney đã bị hút hồn. 
Nhưng khi thấy những gì các nghiên cứu sinh đang làm, ông 
phát hiện ra rằng tất cả bọn họ đều đang viết các chương trình 
hoặc đang hàn các máy dò hạt. Và thế là ông bèn nói chuyện 
với một nhà vật lý nhiều tuổi hơn, người mới bắt đầu nghiên 
cứu về các chuyển pha, tức là sự chuyến từ trạng thái rắn sang 
trạng thái lỏng, từ không có từ tính sang có từ tính, từ dẫn điện 
sang siêu dẫn. Trước đó ít lâu, Swinney có một phòng trống, 
không rộng hơn một cái phòng kho, nhưng là của riêng ông. 
Ông đã xem catalogue về các thiết bị và đặt hàng. Chẳng bao 
lâu ông đã có một chiếc bàn và một máy laser, một thiết bị làm 
lạnh và một vài cái máy dò. Ông cũng đã tự chế một máy để 
đo xem điôxít cácbon dẫn nhiệt tốt như thế nào ở xung quanh 
điểm tới hạn, điểm mà tại đó nó chuyển từ trạng thái hơi sang 
trạng thái lỏng. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng độ dẫn nhiệt 
này chỉ thay đổi rất ít, nhưng Swinney đã phát hiện ra rằng nó 
thay đổi tới 1000 lần. Thật tuyệt vời khi chỉ một mình trong 
một căn phòng nhỏ xíu, ông đã phát hiện ra điều mà không 
một ai khác biết. Ông đã nhìn thấy ánh sáng của một thế giới 
khác phát ra bởi một chất khí, bất kể là khí gì, ở lân cận điểm 
tới hạn, thứ ánh sáng mà người ta gọi là “ánh sữa” bởi vì tán 
xạ mềm của nó có màu trắng nhạt như màu ánh sữa. 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 201 


Cũng rất giống với bản thân hỗn độn, các chuyển pha liên 
quan đến loại hành trạng vĩ mô, thường rất khó tiên đoán 
bằng cách xem xét các chỉ tiết vi mô. Khi người ta nung nóng 
một chất rắn, năng lượng dao động của các phân tử được tăng 
thêm. Chúng đẩy nhau ra xa chống lại lực liên kết và do đó 
buộc chất rắn phải giãn nở. Nhiệt cung cấp càng nhiều thì sự 
giãn nở càng lớn. Tuy nhiên, tại một nhiệt độ và áp suất nhất 
định, sự thay đổi trở nên đột ngột và gián đoạn. Dây bị kéo 
căng; giờ thì nó đứt. Cấu trúc tinh thể bị tan rã và các phân tử 
tách rời khỏi nhau. Giờ đây chúng tuân theo các định luật của 
chất lỏng, các định luật mà người ta không thể suy ra từ một 
khía cạnh nào của chất rắn. Mặc dù năng lượng trung bình 
của các nguyên tử thay đổi không nhiều, nhưng vật liệu - giờ 
là một chất lỏng, hay một nam châm, hay một chất siêu dẫn 
- đã bước vào một địa hạt mới. 

Gũnter Ahlers, ở Phòng thí nghiệm AT&T Bell ở bang New 
Jersey, đã nghiên cứu cái mà người ta gọi là chuyển pha siêu 
chảy trong hêli lỏng. Đây là sự chuyển pha trong đó, khi nhiệt 
độ giảm, vật liệu biến thành một loại chất lông thần kỳ, chảy 
mà hoàn toàn không có độ nhót hay ma sát. Trước đó, một số 
nhà khoa học khác đã nghiên cứu tính siêu dẫn. Còn Swinney 
đã nghiên cứu điểm tới hạn mà ở đó vật chất thay đổi giữa 
trạng thái lỗng và trạng thái hơi. Vào giữa những năm 1970, các 
nhà thực nghiệm Swinney, Ahlers, Pierre Bergé, Jerry Gollub, 
Marzio Giglio và nhiều nhà nghiên cứu khác làm việc tại Mỹ, 
Pháp và Italia, toàn bộ thế hệ trẻ khám phá các chuyển pha, 
đang khao khát tìm kiếm các vấn đề mới. Như một người bưu 
tá biết rất rõ vị trí của các thùng thư trong khu vực mình, các 
nhà thực nghiệm này biết rõ các dấu hiệu đặc biệt của các 


202 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


chất khi chúng thay đổi trạng thái cơ bản của chúng. Họ đã 
nghiên cứu đường biên mà trên đó vật chất được giữ cân bằng. 

Nghiên cứu về các chuyển pha đã đạt được nhiều tiến bộ 
là nhờ dựa trên sự tương tự: chuyển pha từ tính/phi từ tính 
hóa ra lại ương tự với chuyển pha lỏng/khí. Chuyển pha lỏng/ 
siêu lỏng là ương f của chuyển pha dẫn/siêu dẫn. Toán học 
dùng cho một thực nghiệm áp dụng được cho rất nhiều thực 
nghiệm khác. Trong những năm 1970, bài toán này đã được 
giải quyết tương đối thấu đáo. Tuy nhiên, vẫn còn một câu 
hỏi: người ta có thể mở rộng lý thuyết này ra đến đâu? Liệu 
còn những thay đổi nào khác của tự nhiên, mà nếu xem xét 
kỹ lưỡng hơn, sẽ bộc lộ là các chuyển pha? 

Ý tưởng ứng dụng các kỹ thuật chuyển pha cho dòng chảy 
của các chất lưu không phải là độc đáo nhất, và cũng chẳng 
phải là hiển nhiên nhất. Nó không là độc đáo nhất bởi vì vào 
đầu thế kỷ XX, những nhà tiên phong vĩ đại của thủy động 
lực học, như Reynolds, Rayleigh và những người nối nghiệp 
họ, đã nhận ra rằng một thực nghiệm trên các chất lưu được 
kiểm soát cần thận sẽ làm tạo ra một biến đối về chất của 
chuyển động, hay nói theo ngôn ngữ toán học, là tạo ra sự 
“phân nhánh”. Chẳng hạn, một chất lỗng chứa trong một 
bình được đun nóng từ phía dưới sẽ chuyển đột ngột từ tĩnh 
sang động. Các nhà vật lý đã thử giả định rằng đặc tính vật lý 
của sự phân nhánh này rất giống với những thay đổi của một 
chất khi chuyển pha. 

Đó cũng không phải là một ý tưởng hiển nhiên nhất bởi vì, 
không giống với các chuyển pha thật, những phân nhánh này 
của chất lỏng không kéo theo sự thay đổi nào của bản thân 
chất này. Thay vì thế, chúng đưa vào đó một yếu tố mới: đó là 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 203 


chuyển động. Một chất lỏng đứng yên sẽ chuyển thành một 
chất lỏng chảy. Vậy thì lý gì mà toán học của sự biến đổi như 
vậy lại phải tương ứng với toán học của một hơi ngưng tụ? 


NĂM 1973, SWINNEY giảng dạy tại trường City College ở 
New York. Jerrey Gollub, tốt nghiệp Đại học Harvard, nửa chơi 
nửa thật, giảng dạy tại Haverford. Haverford là một trường 
liberal aris”° mang phong cách điền viên, nhẹ nhàng đặt ở gần 
Philadelphia, nó dường như không phải là nơi lý tưởng đối với 
một nhà vật lý. Ở đó không có nghiên cứu sinh để giúp đỡ các 
công việc thí nghiệm và để hưởng sự đáp đền từ mối kết hợp 
quan trọng giữa thầy và trò. Tuy nhiên, Gollub rất thích dạy 
cho sinh viên và ông đã bắt đầu biến khoa vật lý thành một 
trung tâm cực kỳ nổi tiếng vì chất lượng của các công trình 
thực nghiệm ở đây. Năm đó, ông đã nghỉ dạy hẳn sáu tháng 
để nghiên cứu và đến New York công tác với Swinney. 

Sẵn có trong đầu sự tương tự giữa các chuyển pha và tính 
bất ổn định của các chất lưu, hai nhà khoa học đã quyết định 
nghiên cứu một hệ cổ điển gồm một chất lỗng được chứa 
giữa hai xilanh đồng trục, đặt thẳng đứng. Xilanh trong, quay 
quanh trục, kéo chất lỏng chuyển động theo. Do bị giới hạn 
giữa hai mặt trụ nên khả năng chuyển động của chất lông rất 
hạn chế, khác các tia và các gợn sóng trên mặt nước tự do. Các 
xilanh quay tạo ra cái mà người ta gọi là dòng Couette-Taylor. 





* Thuật ngữ liberal arts chỉ chương trình giảng dạy chỉ chú trọng kiến thức đại cương 
(cả khoa học xã hội lẫn khoa học tự nhiên) và phát triển tư duy lý tính và khả năng 
trí tuệ của sinh viên, chứ không chú trọng về chuyên ngành như các chương trình 
chuyên nghiệp, dạy nghề và kỹ thuật. Liberal arts hiện đại bao gồm việc học các môn 
văn học, ngôn ngữ, triết học, lịch sử, toán học và khoa học. 


204 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 





DÒNG CHẢY GIỮA HAI XILANH 
QUAY. Sự chảy của nước giữa 
hai xilanh đã cho phép Harry 
Swinney và Jerry Gollub quan 
sát được ngưỡng của sự chảy 
rối. Khi vận tốc quay tăng, cấu 
trúc trở nên phức tạp hơn. Ban 
đầu, nước tạo nên một hình 
mẫu đặc trưng giống như một 
chồng các xăm ôtô. Rồi sau đó 
các xăm này bắt đầu lượn sóng. 
Các nhà vật lý đã sử dung laser 
để đo các biến thiên vận tốc của 
nước mỗi khi một sự bất ổn định 
xuất hiện. 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 205 


Thường để thuận tiện xi lanh bên trong quay còn vỏ ngoài thì 
đứng yên. Khi chuyển động quay bắt đầu và tăng tốc, sự bất 
ổn định đầu tiên xuất hiện: chất lông tự tổ chức thành một 
cấu trúc thanh nhã giống một chồng các xăm ôtô ở các trạm 
dịch vụ xe hơi: các lớp có hình xăm xe xếp chồng lên nhau bao 
quanh xi lanh quay. Một hạt bụi có trong chất lỏng sẽ không 
chỉ quay từ đông sang tây mà còn lên xuống, ra vào quay các 
cuộn hình xăm này. Hiện tượng này không phải là mới. G. I. 
Taylor đã quan sát và đo đạc nó từ năm 1923. 

Thiết bị mà Gollube và Swinney tự chế để nghiên cứu 
dòng Couette được gắn ngay trên mặt bàn làm việc: một xi 
lanh ngoài bằng thủy tinh giống như hộp bóng tennis cực 
mông cao khoảng 30 cm và đường kính 5cm. Xi lanh ở giữa, 
bằng thép, chuyển động rất sát ở bên trong, chỉ để cho nước 
một khoảng không gian cỡ 3 milimét. “Trông thật thủ công”, 
Freeman Dyson nói. Freeman nằm trong số các vị khách lỗi 
lạc bất ngờ đến thăm họ trong những tháng sau đó. “Người 
ta thấy hai ông này giam mình trong một căn phòng nhỏ xíu, 
gần như không được hỗ trợ kinh phí gì, đang thực hiện một 
thí nghiệm vô cùng tuyệt vời. Đó là sự khởi đầu của một công 
trình định lượng tốt về sự chảy rối”. 

Gollub và Swinney nhận thấy đây là một nhiệm vụ khoa học 
rất đáng quan tâm, nó đã mang lại cho họ một sự thừa nhận 
nhất định, nhưng rồi sau đó đã bị lãng quên. Ý định của họ 
là khẳng định ý tưởng của Landau về ngưỡng của sự chảy rối. 
Hai nhà thực nghiệm này không có bất kỳ lý do nào để nghi 
ngờ điều đó: Họ biết rằng các nhà thủy động lực học cũng tin 
như vậy. Với tư cách là các nhà vật lý, họ cũng rất thích ý tưởng 
đó bởi vì nó phù hợp với bức tranh tổng quát của các chuyển 


206 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


pha, và bởi vì chính Landau đã cung cấp một khuôn khổ đầu 
tiên dễ dùng nhất cho nghiên cứu về các chuyển pha. Khuôn 
khổ này dựa trên một sự hiểu biết sâu sắc cho rằng những hiện 
tượng như thế có thể tuân theo các quy luật phổ quát, độc lập 
với các chất cụ thể. Khi Harry Swinney nghiên cứu điểm tới 
hạn của sự chuyển pha lỏng - hơi đối với điôxit cácbon, ông 
đã có niềm tin thừa hưởng từ Landau rằng các kết luận của 
ông có thể sẽ ứng dụng được cho một nghiên cứu tương tự về 
khí xenon - và trên thực tế quả là đúng như vậy. Tại sao, trong 
các điều kiện này, sự chảy rối lại khác với sự tích tụ liên tục 
các tần số xung đột nhau trong một chất lỏng chuyển động? 

Swinney và Gollub đã chuẩn bị tấn công vào sự rối rắm 
của các chất lưu chuyển động bằng cả một kho kỹ thuật thực 
nghiệm tỉnh xảo, được chế tạo trong những năm trước đó, để 
nghiên cứu các chuyển pha trong những hoàn cảnh nhạy cảm 
nhất. Họ đã có trong tay các phương pháp và các thiết bị đo mà 
một nhà thủy động lực học chưa bao giờ dám mơ tới. Để dò 
các cuộn chất lưu, họ đã sử dụng ánh sáng laser. Chùm sáng 
chiếu qua nước bị lệch hướng - hay còn gọi là bị tán xạ - mà 
người ta có thể đo được nhờ một kỹ thuật gọi là giao thoa kế 
Doppler laser. Tất cả các dữ liệu được lưu trữ và xử lý bằng 
máy tính - một công cụ còn hiếm thấy vào năm 1975 cho một 
thí nghiệm nhỏ của phòng thí nghiệm. 

Landau đã nói rằng các tần số mới sẽ xuất hiện nối tiếp 
nhau tùy thuộc vào sự tăng vận tốc của dòng. “Chúng tôi đã 
đọc được điều đó”, Swinney nhớ lại, “và chúng tôi tự nhủ: tốt, 
chúng ta hãy quan sát các chuyển pha vì chúng mà các tần 
số này xuất hiện. Và trên thực tế, chúng tôi đã nhìn thấy sự 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 207 


chuyển pha rất rõ nét. Chúng tôi đã làm đi làm lại nhiều lần, 
tăng rồi giảm vận tốc quay của xilanh. Và quả thật sự chuyển 
pha ấy rất xác định”. 

Khi bắt đầu báo cáo kết quả, Swinney và Gollub đã vấp phải 
một vấn đề xã hội học của khoa học, đó là vấn đề ranh giới 
giữa vật lý và cơ học chất lưu. Ranh giới này có đặc tính rất 
rõ nét. Chính nó đã vạch ra, ngay trong lòng Quỹ Khoa học 
Quốc gia, một bộ máy quan liêu chuyên lo cấp kinh phí cho 
các nghiên cứu. Nếu, trong những năm tám mươi, thí nghiệm 
Couette-Taylor được coi trở lại là vật lý, thì vào năm 1973, nó 
được coi là thuộc về cơ học chất lưu, và đối với những người 
quen thuộc với môn khoa học này, thì các số liệu thực nghiệm 
đầu tiên của phòng thí nghiệm nhỏ bé này của trường City 
College là rất đáng ngờ. Các nhà động lực học chất lưu đơn 
giản là không tin vào điều đó. Họ không quen với những thí 
nghiệm theo phong cách tỉ mỉ chính xác của vật lý các quá 
trình chuyển pha. Hơn nữa, theo quan điểm của động lực học 
chất lưu, khía cạnh lý thuyết của một thí nghiệm như vậy là rất 
khó năm bắt. Khi Swinney và Gollub xin Quỹ Khoa học Quốc 
gia tiếp tục cấp kinh phí cho họ, Quỹ này đã từ chối. Một số 
chuyên gia phản biện đã không tin vào kết quả của họ, còn 
một số khác thì nói rằng chẳng có điều gì mới mẻ cả. 

Nhưng thí nghiệm này đã không bao giờ dừng lại. “Sự 
chuyển pha này chắc chắn tôn tại, và rất xác định”, Swinney 
nói. “Thật tuyệt vời. Vì thế chúng tôi sẽ bắt tay tìm kiếm sự 
chuyển pha tiếp theo”. 

Nhưng chuỗi Landau được chờ đợi đã bị ngắt. Thực nghiệm 
đã không khẳng định lý thuyết. Ở chuyển pha tiếp theo, dòng 


208 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


chảy nhảy hẳn sang trạng thái hỗn loạn mà người ta không thể 
phát hiện ra ở đó một mảy may tính chu kỳ nào: không còn 
các tần số nữa, và cũng chẳng còn sự tăng dần độ phức tạp. 
“Tất cả những gì mà chúng tôi đã thấy, đó là nó trở thành hỗn 
độn”. Vài tháng sau, một người Bỉ, gầy gò, rất dễ mến, xuất 
hiện trước cửa phòng thí nghiệm của họ. 

David Ruelle thi thoảng vẫn nói rằng có hai loại nhà vật lý, 
loại trưởng thành từ việc lắp ráp các máy thu thanh - trước 
thời kỳ tranzito, khi mà người ta còn có thể nhìn thấy đống 
dây dợ và ánh sáng màu vàng nhạt của các đèn điện tử chân 
không và tưởng tượng một cái gì đó dựa trên sự chuyển động 
của các electron - và loại người chơi với bộ đồ chơi của các 
nhà hóa học trẻ. Ruelle là loại người thứ hai, nhưng những 
thứ mà ông chơi, không phải là các chất vô hại, mà là các sản 
phẩm thật, có thể phát nổ hoặc độc hại, dễ dàng mua được ở 
các hiệu thuốc tại Bỉ quê hương ông, rồi trộn lẫn, quấy, đun 
nóng, cô đặc, và thỉnh thoảng làm cho Ruelle phải nhảy dựng 
người lên. Sinh ở Gand năm 1935, Ruelle là con trai của một 
giáo viên thể dục và một giáo viên ngôn ngữ ở trường đại học. 
Mặc dù đã xây dựng sự nghiệp trong một chuyên ngành khoa 
học trừu tượng, Ruelle vẫn giữ nguyên vẹn niềm đam mê đối 
với cái phần nguy hiểm của tự nhiên, nơi ẩn giấu những bất 
ngờ trong các cây nấm ẩn hoa, trong kali nitrat, lưu huỳnh 
hay than. 

Tuy nhiên, cái quan trọng nhất mà ông đã đóng góp được 
cho sự khám phá hỗn độn là trong lĩnh vực vật lý toán. Năm 
1970, ông đã đến Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp (IHES), 
một trung tâm nghiên cứu nằm ở ngoại ô Paris và được xây 
dựng theo mô hình của Viện Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton. 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 209 


Ông đã mắc một thói quen, mà ông không bao giờ từ bỏ được, 
đó là thói quen định kỳ lại rời Viện và gia đình để đi ngao du 
một mình trong những vùng hẻo lánh ở Aixolen hay các vùng 
nông thôn ở Mêhicô. Phần lớn thời gian, ông không gặp gỡ ai. 
Khi gặp một số người và đón nhận sự hiếu khách của họ - một 
vài cái bánh ngô không có mỡ động vật hay thực vật -, ông có 
cảm giác như mình đang được chứng kiến thế giới như nó đã 
tôn tại cách đây hai nghìn năm. Khi quay lại Viện, ông tiếp tục 
các nghiên cứu của mình, khuôn mặt hõm sâu thêm, làn da 
của vâng trán tròn và cái cằm nhọn như căng hơn một chút. 
Ruelle đã từng nghe các bài thuyết trình của Steve Smale về 
phép biến đổi hình sắt móng ngựa và những khả năng hỗn 
độn của các hệ động lực. Ông cũng đã suy nghĩ về sự chảy 
rối của các chất lưu và mô hình cổ điển của Landau. Ông đã 
nghi ngờ mối quan hệ giữa các ý tưởng này, và ngờ rằng giữa 
chúng có một mâu thuẫn nào đó. 

Ruelle chưa có một kinh nghiệm nào về sự chảy của các 
chất lưu, nhưng lại không nản chí như rất nhiều bậc tiền bối 
không gặp vận. Ông nói: “Vẫn là những người không chuyên 
phát hiện ra các kết quả mới. Vẫn chưa có một lý thuyết tự 
nhiên và sâu sắc về sự chảy rối. Tất cả các câu hỏi mà người 
ta có thể đặt ra về chảy rối đều chung chung, và chính vì vậy 
mà những người không chuyên vẫn còn tiếp cận được.” Thật 
dễ thấy tại sao sự chảy rối vẫn chống cự nổi mọi sự phân tích 
và tìm hiểu nó. Các phương trình mô tả sự chảy của các chất 
lưu là các phương trình đạo hàm riêng phi tuyến, không giải 
được trừ một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, Ruelle đã lập 
một mô hình trừu tượng thay thế cho mô hình của Landau. 
Được phát biểu theo ngôn ngữ của Smale, mô hình này coi 


210 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


không gian như một vật liệu mềm dẻo có thể co, giãn, và gấp 
để thu được các hình dạng giống như kiểu hình sắt móng 
ngựa. Ông đã hợp tác với Floris Takens, một nhà toán học 
người Hà Lan, khách mời tại IHES, viết một bài báo công bố 
năm 1971. Phong cách của bài báo tất nhiên là toán học - các 
nhà vật lý, hãy dè chừng! - theo nghĩa mỗi một đoạn đều bắt 
đầu bằng Định nghĩa hay Mệnh đề hay Chứng minh, sau đó 
bao giờ cũng mở đầu: Giả sứ rằng... 

“Mệnh đề (5.2). Giả sử Xu một họ một-tham số các trường 
Uectơ C* trên không gian Hilbert H sao cho...” 

Tuy nhiên, đầu đề bài báo lại khẳng định một mối quan hệ 
với thế giới thực: “Về bản chất cúa chảy rối”, một liên tưởng 
trực tiếp tới nhan đề nổi tiếng của Landau, “Về bài toán chảy 
rối”. Lập luận của Ruelle và Takens có mục đích rõ ràng là vượt 
ra ngoài toán học: họ mong muốn cung cấp một quan niệm 
thay thế cho quan niệm truyền thống về sự xuất hiện của chảy 
rối. Thay vì một chồng các tần số dẫn đến một số vô hạn các 
chuyển động độc lập gối lên nhau, Ruelle và Takens đưa ra 
chỉ ba chuyển động độc lập, và chỉ ba chuyển động này thôi 
cũng đủ để sinh ra toàn bộ sự phức tạp của chảy rối. Về toán 
học mà nói, một số phần lập luận của Ruelle và Takens tô ra 
tối nghĩa, sai lầm, vay mượn, hay cả ba cùng một lúc. Những 
quan điểm này vẫn còn thay đổi 15 năm sau đó. 

Nhưng sự hiểu biết sâu sắc, những lời bình luận, các nhận 
xét và vật lý đan bện với nhau trong bài báo này đã làm cho 
nó trở thành một món quà tặng có giá trị lâu bền. Trong đó 
cái hấp dẫn nhất là một hình ảnh mà hai tác giả gọi là nhân 
hú¡ lạ. Như Ruelle ngẫm lại sau này thì, về mặt phân tâm học, 
thuật ngữ này rất “gợi”. Vị trí của nó trong nghiên cứu hỗn độn 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 211 


có một tầm quan trọng tới mức ông và Takens đã tranh giành 
nhau, tất nhiên là trong giới hạn của phép lịch sự, vinh dự là 
người đã chọn thuật ngữ đó. Không một ai trong hai người nhớ 
chính xác sự thật là thế nào, nhưng Takens, một người Bắc Âu 
cao lớn, da đỏ, đam mê, chắc là đã nói: “Đã khi nào anh hỏi 
Chúa có phải Người đã tạo ra cái vũ trụ gớm ghiếc này hay 
không?... Còn tôi, tôi không nhớ gì hết... Tôi thường sáng tạo 
mà không nhớ mình đã sáng tạo ra cái gì”, trong khi Ruelle, 
tác giả chính, có lẽ đã nhận xét một cách mềm mồng: “Thực 
tế là Takens đã được mời đến IHES. Những người khác nhau 
có các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Một số người cố 
gắng viết bài báo một mình để gặt hái toàn bộ công trạng.” 

Nhân hút lạ sống trong không gian pha, một trong những 
sáng tạo có sức sinh sôi mạnh nhất của khoa học hiện đại. 
Không gian pha cho phép chuyển các con số thành hình ảnh, 
để rút ra từng bit thông tin cốt yếu về một hệ gồm những cấu 
phần chuyển động - dù đó là hệ cơ học hay hệ chất lưu - và 
để dựng các bản đồ rất chi tiết cho tất cả các khả năng của 
nó. Các nhà vật lý đã biết hai loại “nhân hút” đơn giản hơn, 
đó là các điểm bất động và các chu trình giới hạn, biểu diễn 
một hành vi đạt tới trạng thái dừng hay được lặp đi lặp lại 
một cách liên tục. 

Trong không gian pha, trạng thái hiểu biết đầy đủ về một 
hệ động lực tại một thời điểm nào đó được quy về một điểm. 
Điểm này là hệ động lực - ở thời điểm đó. Tuy nhiên, ở thời 
điểm tiếp sau, hệ sẽ thay đối, dù chỉ là rất nhỏ, và điểm này 
sẽ dịch chuyển. Vì vậy người ta có thể biểu diễn lịch sử của 
hệ bằng điểm chuyển động này, bằng cách vạch ra “quỹ đạo” 
theo thời gian của nó trong không gian pha. 


212 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


—. Ì Vận tốc của con lắc bằng 
shc: 0 khi nó bắt đầu dao động. 
| @®) Vị trí của nó có tọa độ âm ở 
—_ bên trái của điểm gốc. 


Adolph E. Brotman 


Hai số xác định một điểm 


Í( CO duy nhất trong một không 
+ gian pha hai chiều. 


Con lắc đạt vận tốc cực 
(ar . đại khi nó đi qua điểm 


c7 gốc (vị trí cân bằng). 
- 


Lớn: Vận tốc lại giảm về 0 rồi 
: ø trở nên âm để biểu diễn 
—_ chuyển động của con lắc 
về phía bên trái. 




















Ý | kị 
— -—< 


MỘT CÁCH NHÌN KHÁC ĐỐI VỚI CON LẮC. Một điểm của không gian pha (hình 
bên phải) chứa đựng mọi thông tin về trạng thái của hệ động lực (bên trái) ở thời 
điểm bất kỳ. Đối với một con lắc đơn, tất cả những điều bạn cần biết chỉ là hai con 
số: vận tốc và vị trí của con lắc. 





Các điểm nói ở trên vạch ra một quỹ đạo cho 
phép hiển thị hành trạng lâu dài của một hệ động 
lực. Một vòng kín lặp đi lặp lại biểu diễn một hệ 
có hành trạng tự lặp lại mình mãi mãi sau những 
khoảng thời gian đều đặn. 

Nếu hành trạng lặp đi lặp lại này là ổn định (như 
trong trường hợp quả lắc đồng hồ), thì hệ sẽ khôi 
phục lại quỹ đạo của nó ngay cả sau khi chịu 
các nhiễu loạn nhỏ. Trong không gian pha, các 
quỹ đạo ở lân cận của quỹ đạo này đều sẽ bị 
hút vào nó. Quỹ đạo này cũng là một nhân hút. 


Adolph E. Brotman 





CÁC NHÂN HƠT LẠ 213 


Nhưng làm thế nào mà một điểm thôi lại có thể chứa toàn 
bộ thông tin về một hệ phức tạp? Nếu hệ này chỉ chứa hai 
biến, thì câu trả lời thật đơn giản. Nó suy ra trực tiếp từ hình 
học Descartes được dạy ở bậc trung học - đặt một biến trên 
trục hoành, một biến khác trên trục tung. Nếu hệ là con lắc 
dao động không ma sát, thì hai biến này là vị trí (li độ) và vận 
tốc; hai biến này biến thiên liên tục làm cho điểm biểu diễn 
hệ vạch nên một vòng kín tự lặp đi lặp lại mãi mãi. Nếu vẫn hệ 
đó nhưng có năng lượng cao hơn - tức là nó dao động nhanh 
hơn và có biên độ lớn hơn, - thì người ta thu được một vòng 
kín giống với vòng kín ban đầu, nhưng lớn hơn. 

Nếu làm cho hệ hiện thực hơn một chút - như đưa thêm 
ma sát vào, chẳng hạn - thì bức tranh nói ở trên sẽ thay đổi. 
Không cần tới các phương trình chuyển động ta cũng biết 
được số phận của một con lắc chịu ma sát: mọi quỹ đạo rồi 
kết cục cũng đều dẫn đến cùng một vị trí, cụ thể là điểm 
gốc của các trục, tức là vị trí 0 và vận tốc 0. Điểm bất động ở 
trung tâm này “hút” các quỹ đạo, và các quỹ đạo sẽ hội tụ về 
nó theo các đường xoắn ốc chứ không lặp đi lặp lại mãi theo 


Một nhân hút có thể chỉ là một điểm. 
Tất cả các quỹ đạo của một con lắc 
mất dần năng lượng do ma sát sẽ 
theo đường xoắn ốc vào trong hướng 
về một điểm, điểm này biểu diễn một 
trạng thái dừng - trong trường hợp 
này, trạng thái dừng tương ứng với 
trạng thái nghỉ. 


uEuo1g '3 udJopy 


214 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


một vòng khép kín. Ma sát làm tiêu tán năng lượng của hệ và 
trong không gian pha sự tiêu tán này được thể hiện như một 
lực hút về tâm, từ các vùng ngoài có năng lượng cao hơn về 
các vùng trong có năng lượng thấp hơn. Nhân hút này - đơn 
giản nhất trong số các nhân hút - giống như một đầu kim nam 
châm cắm trong một tấm cao su. 

Một trong những ưu điểm của việc coi trạng thái như một 
điểm trong không gian pha là giúp ta quan sát dễ dàng hơn 
những thay đổi của trạng thái. Một hệ có các biến tăng hoặc 
giảm liên tục sẽ trở thành một điểm động, như một con ruồi 
bay trong phòng. Nếu một số giá trị của các biến không bao 
giờ xuất hiện đồng thời, thì nhà khoa học sẽ đơn giản suy ra 
từ đó rằng vùng đó của căn phòng bị cấm: con ruồi sẽ không 
bao giờ bay tới đó. Nếu hệ có một chuyển động tuần hoàn, tức 
là thường xuyên trở đi trở lại cùng một trạng thái, thì con ruồi 
sẽ mô tả một vòng kín, nó sẽ thường xuyên qua lại cùng một 
vị trí trong không gian pha. Giống như một bức ảnh phong 
cảnh được chụp bằng tia hồng ngoại cho thấy các hình mẫu 
và các chỉ tiết chỉ tồn tại bên ngoài tầm với của tri giác, bức 
chân dung của các hệ vật lý trong không gian pha cho phép 
phát hiện ra các hình mẫu của chuyển động vốn không thể 
nhìn thấy bằng cách khác. Khi nhà khoa học nhìn một “bức 
chân dung pha”, anh ta có thể dùng óc tưởng tượng của mình 
để suy nghĩ trở lại về chính bản thân hệ. Cái vòng kín này phải 
ứng với tính tuần hoàn như thế. Sự vặn xoắn nọ phải ứng với 
sự thay đổi kia. Và vùng trống rỗng ấy phải ứng với sự bất khả 
nọ về mặt vật lý. 

Ngay cả trong trường hợp hai chiều, các chân dung pha 
cũng chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Ngay cả một máy vi tính 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 215 


khi biến đổi các phương trình thành những quỹ đạo được tô 
màu cũng có thể dễ dàng minh họa một số điều bất ngờ ấy. 
Một số nhà vật lý đã bắt đầu làm các bộ phim và băng video 
để chiếu cho các đồng nghiệp xem, và ở California, một số 
nhà toán học đã xuất bản những cuốn sách chứa hàng loạt 
các hình vẽ xanh đỗ tím vàng - một thứ “truyện tranh về hỗn 
độn”, nói theo cách dí dỏm của một số đồng nghiệp của họ. 
Nhưng hai chiều không đủ để giải thích các hệ mà các nhà 
vật lý cần nghiên cứu. Họ phải có nhiều biến hơn nữa, nghĩa 
là nhiều chiều hơn nữa. Trong một hệ động lực, mọi yếu tố di 
chuyển một cách độc lập lại tạo thêm một biến mới, một bậc 
tự do khác. Mỗi một bậc tự do mới đòi hỏi phải có một chiều 
mới trong không gian pha, để đảm bảo chắc chắn rằng một 
điểm duy nhất chứa đủ thông tin để xác định trạng thái của hệ 
một cách duy nhất. Các phương trình cơ bản của Robert May 
là một chiều - chỉ cần một con số là đủ để biểu diễn nhiệt độ 
hay số cá thể trong một loài, và con số này xác định vị trí của 
một điểm trên đường thẳng một chiều. Hệ giản lược hóa về sự 
đối lưu của một chất lưu được Lorenz nghiên cứu là ba chiều, 
không phải bởi vì chất lưu chuyển động trong không gian ba 
chiều, mà bởi vì tại mỗi thời điểm cần phải có ba con số khác 
nhau để biểu diễn trạng thái của nó (chất lưu). 

Các không gian bốn, năm hoặc nhiều chiều hơn nữa thách 
thức khả năng hình dung cúa các nhà tôpô học, thậm chí cả 
những người thông minh nhất. Vậy mà các hệ phức tạp lại 
chứa vô số các biến độc lập. Các nhà toán học đã phải chấp 
nhận thực tế là các hệ có vô số bậc tự do - ví dụ các hiện 
tượng tự nhiên như sự chảy rối của một thác nước hay hoạt 
động không thể dự báo của não bộ - đòi hỏi một không gian 
pha vô số chiêu. Ai có thể nghiên cứu một thứ như thế? Đó là 


216 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


một con rắn bảy đầu tàn nhẫn, không thể kiểm soát nổi; và 
đó cũng chính là hình ảnh của Landau về sự chảy rối: một số 
vô hạn các mode dao động, một số vô hạn các bậc tự do, một 
số vô hạn các chiêu. 


CÁC NHÀ VẬT LÝ CÓ LÝ DO XÁC ĐÁNG để không đánh giá 
cao một mô hình chỉ cho một sự giải thích nghèo nàn về tự 
nhiên. Nhờ các phương trình phi tuyến mô tả chuyển động 
của chất lưu, các siêu máy tính nhanh nhất thế giới cũng 
không thể theo dõi một cách chính xác trong vài giây một 
dòng chảy rối bên trong một xentimét khối bé nhỏ của chất 
đó. Lỗi ở đây chắc chắn là của tự nhiên chứ không phải của 
Landau, nhưng cho dù như vậy thì bức tranh của Landau vẫn 
trái với ý muốn. Ngay cả không có kiến thức gì, thì một nhà 
vật lý vẫn có thể được phép ngờ rằng ở đây có một nguyên lý 
đang còn chờ được khám phá. Về chuyện này, nhà lý thuyết 
lượng tử vĩ đại Richard P. Feynman đã diễn đạt cảm giác đó 
như sau: “Tôi cảm thấy rất bực mình là theo các định luật mà 
chúng ta biết ngày nay, thì phải cần một cái máy để tính một 
số vô hạn các phép tính logíc để hình dung ra những gì xảy ra 
trong một vùng không gian và trong một khoảng thời gian bất 
kể là nhỏ bé như thế nào. Làm thế nào mà tất cả những thứ 
đó lại có thể diễn ra trong một vùng không gian bé xíu như 
thế? Và tại sao lại cần phải có một lượng logíc vô hạn để hình 
dung ra những cái sẽ xảy ra trong cái vùng rất nhỏ bé đó của 
không/thời gian?” 

Cũng như rất nhiều nhà khoa học khác lao vào nghiên cứu 
hỗn độn, David Ruelle đã ngờ rằng các hình mẫu mà người 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 217 


ta quan sát được trong một dòng chảy rối - các đường dòng 
quấn bện vào nhau, các xoáy nước, các vòng xoắn nổi lên 
rồi lại tan ra ngay - phải phản ánh những hình mẫu mà chỉ 
những định luật còn chưa được phát minh ra mới giải thích 
nổi. Trong trí óc của ông, sự tiêu tán năng lượng trong một 
dòng chảy rối sẽ phải dẫn tới một sự co lại của không gian 
pha, tức là một lực kéo về một nhân hút nào đó. Nhân hút 
này chắc chắn không phải là một điểm bất động vì chất lưu 
không bao giờ đạt đến trạng thái nghỉ. Năng lượng đi vào trong 
hệ bao nhiêu thì chúng cũng thoát ra bấy nhiêu. Vậy đó có 
thể là nhân hút nào khác? Theo truyền thống, chỉ tồn tại duy 
nhất một loại nhân hút khác, đó là nhân hút tuần hoàn, một 
“chu trình giới hạn”, tức là một quỹ đạo kín hút tất cả các quỹ 
đạo ở lân cận nó. Nếu một con lắc đơn nhận năng lượng từ 
một lò xo và mất đi năng lượng do ma sát - nghĩa là cùng lúc 
dao động của nó vừa được duy trì vừa tắt dân - thì một trong 
những quỹ đạo ổn định của nó trong không gian pha có thể 
có dạng một vòng kín, biểu thị, chẳng hạn, dao động đều đặn 
của một quả lắc đồng hồ. Cho dù điểm xuất phát của con lắc 
có ở đâu chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn an bài ở chính quỹ 
đạo này. Đối với một số điều kiện ban đầu - các điều kiện với 
năng lượng thấp nhất - theo đó, con lắc cuối cùng sẽ dừng lại. 
Như vậy, trên thực tế hệ có hai nhân hút, một vòng kín và một 
điểm bất động, và mỗi một nhân hút có “lưu vực” của mình, 
giống như hai con sông cạnh nhau có các diện tích dẫn nước 
riêng của chúng. 

Về ngắn hạn, mọi điểm của không gian pha đều có thể biểu 
diễn một hành trạng khả dĩ của hệ động lực. Nhưng về dài hạn, 
những hành trạng khả dĩ duy nhất chính là các nhân hút. Các 


218 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


loại chuyển động khác thực ra chỉ là quá độ, tạm thời. Theo 
định nghĩa, nhân hút có một tính chất quan trọng, đó là tính 
ổn định - trong một hệ thực, ở đó các bộ phận chuyển động 
phải chịu các va chạm và dao động nhẹ do tạp nhiễu của thế 
giới thực, nhưng chuyển động luôn có xu hướng quay trở về 
nhân hút. Một va chạm có thể làm lệch quỹ đạo trong một 
khoảng thời gian ngắn, nhưng các chuyển động quá độ, tạm 
thời sinh ra từ đó rồi sẽ biến mất. Ngay cả khi con mèo có gõ 
vào quả lắc, thì quả lắc cũng không gõ sáu mươi hai giây mỗi 
phút. Trong một chất lưu, sự chảy rối có một hành trạng khác: 
nó không bao giờ sinh ra một tần số duy nhất để loại trừ các 
tần số khác. Một trong những đặc tính được biết rõ nhất của 
sự chảy rối là sự tôn tại đồng thời một phổ rất rộng các tần 
số khả dĩ. Nó giống như thứ nhiễu trắng, giống như tiếng ôn. 
Vậy bằng cách nào mà một thứ như thế có thể xuất hiện từ 
một hệ phương trình đơn giản và tất định? 

Ruelle và Takens đã băn khoăn tự hỏi liệu có tồn tại một 
nhân hút loại khác có đủ các tính chất “cần phải có” hay 
không. Ổn định - biểu diễn trạng thái cuối cùng của một hệ 
động lực trong một thế giới nhiễu tạp. Số chiêu thấp - một 
quỹ đạo trong không gian pha hai hoặc ba chiêu, với chỉ vài 
ba bậc tự do. Không tuần hoàn - không bao giờ tự lặp lại, cũng 
không bao giờ đạt đến tính tuần hoàn đều đặn như một quả 
lắc đông hô. Ở cấp độ hình học, đó là một bài toán hóc búa: 
làm sao có thể vẽ được một quỹ đạo trong một không gian hữu 
hạn mà không bao giờ tự lặp lại cũng chẳng bao giờ tự cắt - vì 
một khi hệ trở lại một trạng thái mà nó đã từng ở trước đó, 
thì sau đó nó sẽ phải đi theo con đường cũ. Để tái tạo lại ứất 
cả các tần số, quỹ đạo này phải có một chiều dài vô hạn được 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 219 


chứa trong một diện tích hữu hạn. Nói cách khác, nó phải là 
Jractal, nhưng thuật ngữ này lúc đó còn chưa có ai nghĩ ra. 

Nhiều khảo sát toán học đã dẫn Ruelle và Takens đi tới 
khẳng định rằng một đối tượng như thế nhất thiết phải tồn 
tại. Họ chưa bao giờ nhìn thấy và thậm chí cũng chưa bao 
giờ vẽ ra được dù chỉ là một đối tượng như thế. Nhưng khẳng 
định được cũng đã là đủ rồi. Sau này, tại phiên họp toàn thể 
của Đại hội toán học quốc tế, ở Vacsava (Ba Lan), Ruelle đã 
tuyên bố: “Đề xuất của chúng tôi đã được các nhà khoa học 
đón nhận một cách cực kỳ lạnh nhạt. Đặc biệt, ý tưởng gắn 
một phổ liên tục với vài ba bậc tự do đã bị rất nhiều nhà vật 
lý coi là một tà đạo.” Nhưng cũng chính các nhà vật lý - thực 
ra là một nhóm trong số họ - đã thừa nhận tầm quan trọng 
của bài báo viết năm 1971 này và đã bắt đầu nghiên cứu các 
hệ quả của nó. 


THỰC TẾ, VÀO NĂM 1971, trong sách báo khoa học đã xuất 
hiện bức chân dung nhỏ của con quỷ kỳ quặc mà Ruelle và 
Takens đã cố gắng chỉ ra. Lorenz đã chạm vào nó trong bài báo 
của ông năm 1963 về hỗn độn tất định, một bức tranh đơn giản 
chỉ có hai đường cong ở bên phải, cái nọ ở bên trong cái kia, 
và năm đường cong ở bên trái. Để vẽ bảy vòng kín này, ông 
đã phải thực hiện trên máy tính 500 phép lặp. Điểm chuyển 
động dọc theo quỹ đạo này trong không gian pha, tức là dọc 
theo các vòng này, minh họa chuyển động quay chậm hỗn 
độn của chất lưu như được mô phỏng bởi ba phương trình của 
Lorenz về sự đối lưu. Vì hệ có ba biến độc lập, tức nhân hút 
này nằm trong một không gian pha ba chiều. Mặc dù mới chỉ 
vẽ được một mẩu của nó, nhưng Lorenz vẫn thấy được nhiều 


220 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


hơn những gì ông vẽ được: đó là một loại đường xoắn ốc kép, 
như hai cánh bướm xếp gối lên nhau cực kỳ tinh tế. Khi nhiệt 
của hệ tăng, đẩy chất lưu chảy theo một hướng, quỹ đạo vẫn 
còn ở cánh bên phải; còn khi các các cuộn xoáy dừng lại rồi 
đảo chiêu, nó nhảy sang cánh bên trái. 

Nhân hút này là ổn định, ít chiều, không tuần hoàn và không 
bao giờ tự cắt, bởi vì nếu tự cắt, nó sẽ trở về điểm mà trước 
đó nó đã ở và từ đó trở đi chuyển động sẽ tự lặp lại trên một 
vòng kín tuần hoàn. Và chính sự không bao giờ tự cắt này đã 
làm nên vẻ đẹp của nhân hút. Các vòng và các đường xoắn 





NHÂN HÚT LẠ ĐẦU TIÊN. Năm 
1963, Edward Lorenz mới chỉ 
tính được các vòng đầu tiên 
của nhân hút đối với hệ phương 
trình giản lược của mình. Nhưng 
ông đã có thể nhận thấy rằng 
sự xâm nhập vào nhau của 
hai cánh hình xoắn ốc phải có 
một cấu trúc khác thường trên 
các thang nhỏ không thế nhìn 
thấy được. 





Edward N. Lorenz 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 221 


ốc này bó chặt dân lại đến vô hạn, không bao giờ chạm vào 
nhau, cũng chẳng bao giờ cắt nhau, nhưng lại luôn ở trong một 
không gian hữu hạn, được giới hạn bởi một cái hộp. Tại sao 
điều này lại có thể xảy ra? Bằng cách nào mà một số vô hạn 
các quỹ đạo lại có thể tổn tại trong một không gian hữu hạn? 

Vào thời kỳ mà các hình #acíal của Mandelbrot vẫn còn 
chưa tràn ngập thị trường khoa học, thì rất khó có thể nghĩ 
ra một cách chỉ tiết cách dựng các hình như thế, và Lorenz 
đã thừa nhận một “mâu thuẫn bề ngoài” trong sự mô tả ban 
đầu của ông. Ông viết: “Thật khó mà dung hòa được chuyện 
hòa nhập của hai mặt, mỗi mặt chứa một đường xoắn ốc, thế 
nhưng hai quỹ đạo lại không thể hòa nhập với nhau”. Nhưng 
ông đã tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, nó quá tỉnh tế nên không 
thể xuất hiện trong chỉ một số ít phép tính nằm trong khả năng 
của máy tính lúc bấy giờ. Ông đã nhận ra rằng khi các đường 
xoắn ốc dường như nối với nhau, thì các mặt phải bị phân chia 
tạo thành các lớp rời nhau như các tầng lá của cây dương kì 
thảo. “Ta nhận thấy mỗi mặt trên thực tế là hai mặt, sao cho 
ở những chỗ chúng có vẻ sáp vào nhau thì trên thực tế có tới 
bốn mặt. Nếu lặp lại quá trình này cho vòng sau, sẽ thấy trên 
thực tế có tám mặt, v.v... Từ đó cuối cùng chúng ta kết luận 
rằng tôn tại một số vô hạn các mặt, mỗi mặt cực kỳ gần với 
một trong hai mặt nhập với nhau”. Sẽ không có gì phải ngạc 
nhiên khi mà vào năm 1963 các nhà khí tượng học không mảy 
may quan tâm đến loại tư biện này, và Ruelle, mười năm sau, 
đã ngạc nhiên và sung sướng khi cuối cùng ông đã phát hiện 
ra công trình này của Lorenz. Những năm sau đó ông chỉ tới 
gặp Lorenz có một lần, và chia tay ông với một chút thất vọng 
vì không nói với nhau được nhiều hơn về lãnh vực chung của 


222 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


họ trong khoa học. Do tính rụt rè cố hữu, Lorenz đã biến cuộc 
gặp gỡ này thành một cuộc vui chơi, và họ đã cùng với các bà 
vợ của mình đi thăm một bảo tàng nghệ thuật. 

Những nỗ lực theo đuổi các gợi ý do Ruelle và Takens đưa 
ra đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất là nghiên cứu lý thuyết 
để làm hiển thị các nhân hút lạ. Cái nhân hút của Lorenz liệu 
đã là điển hình chưa? Hay còn có loại nhân hút có hình dạng 
khác? Hướng thứ hai là một chương trình nghiên cứu thực 
nghiệm để khẳng định hoặc bác bỏ các hy vọng mới, hoàn 
toàn phi toán học, gợi ra khả năng áp dụng các nhân hút lạ 
cho hỗn độn trong tự nhiên. 

Ở Nhật Bản, sự nghiên cứu các mạch điện mô phỏng các 
dao động - nhưng nhanh hơn rất nhiều - của các lò xo cơ 
học đã giúp Yoshisuke Ueda phát hiện ra một loạt các nhân 
hút lạ đẹp tuyệt vời. (Ở phương Đông ông cũng đã vấp phải 
sự lạnh nhạt tương tự như Ruelle đã vấp phải ở phương Tây: 
“Kết quả của anh chẳng qua cũng chỉ là một loại dao động 
gần như tuần hoàn. Vậy thì chế ra một khái niệm riêng về các 
trạng thái dừng để làm gì?”). Ở Đức, Otto Rossler, một bác sỹ 
không hành nghề, đến với hỗn độn qua con đường hóa học 
và sinh học lý thuyết, đã bắt đầu với một quan niệm lạ lùng 
là coi các nhân hút lạ như các đối tượng triết học, và đẩy lùi 
các khía cạnh toán học của chúng ra hậu cảnh. Tên tuổi của 
Rossler trở nên gắn liền với một nhân hút đặc biệt đơn giản 
dưới dạng một dải ruy-băng chứa một nếp gấp. Nhân hút này 
đã được nghiên cứu rất nhiều vì nó dễ vẽ. Ngoài ra, Rossler 
cũng đã hình dung được các nhân hút có số chiều lớn hơn” 
- “một cái xúc xích trong một cái xúc xích trong một cái xúc 
xích rồi trong một cái xúc xích nữa,” ông nói, “hãy cầm lấy nó, 
gấp nó, ép nó lại, và đặt nó xuống đó”. Thực tế, việc gấp và ép 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 223 


không gian chính là chìa khóa cho phép dựng được các nhân 
hút lạ, và có lẽ cũng là chìa khoá của động lực học của các hệ 
thực sinh ra chúng. Rossler có cảm giác rằng các hình dạng 
này là hiện thân của một nguyên lý tự tố chức của vũ trụ. Ông 
đã tưởng tượng một cái gì đó giống như một cái túi đo hướng 
và tốc độ tương đối của gió thường dùng ở các sân bay, “một 
cái tất bị đục một lỗ ở đầu, và gió làm cho nó phông lên và bị 
bãy ở đó”, ông nói. “Trái với ý muốn của mình, năng lượng 
tạo ra một cái gì đó hữu ích, giống như con quỷ thời Trung 
Cổ. Nguyên lý ở đây là, tự nhiên làm một điều gì đó trái với 
ý muốn của mình, và bằng cách tự làm vướng víu mình mà 
tạo ra vẻ đẹp”. 

Vẽ các nhân hút lạ không hề dễ dàng. Thường thì các quỹ 
đạo uốn lượn theo những con đường đi ngày càng phức tạp 
hơn qua ba chiều hoặc nhiều hơn, tạo thành một bức tranh 
rối ren tối tăm mà từ bên ngoài không thể nhìn thấy cấu trúc 
bên trong của nó. Để chuyển đổi các mớ chằng chịt ba chiều 
này thành các hình ảnh phẳng, các nhà khoa học ban đầu đã 
sử dụng kỹ thuật chiếu, một kỹ thuật cho phép thu được một 
hình ảnh biểu diễn bóng mà nhân hút hắt lên một mặt phẳng. 
Nhưng đối với các nhân hút phức tạp, sự phóng chiếu này chỉ 
làm nhem nhuốc thêm các chỉ tiết, biến nó thành một mớ rối 
rắm không thể giải mã nổi. Ánh xạ Poincaré là một kỹ thuật 
có khả năng phát lộ được nhiều hơn: nó thực hiện bằng cách 
lấy một lát cắt ở ngay chính tâm của mớ rối rắm của nhân 
hút, như một nhà bệnh học chuẩn bị lấy một lát mô để soi 
kính hiển vi. 

Ánh xạ Pointcaré lấy đi một chiều của nhân hút và biến 
một đường liên tục thành một tập hợp các điểm. Bằng cách 


224 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 





James P. Crutchfield / Adolph E. Brotman 





BIỂU DIỄN CẤU TRÚC CỦA MỘT NHÂN HÚT. Nhân hút lạ được biểu diễn trên 
đây - ban đầu là một quỹ đạo, sau đó là mười, rồi một trăm - mô tả hành trạng hỗn 
độn của một quay tử, một con lắc dao động theo trọn một vòng tròn, được cung cấp 
năng lượng sau mỗi khoảng thời gian đều đặn. Khi đạt đến 1000 quỹ đạo (hình thứ 
tư từ trên xuống), nhân hút đã trở thành một mớ hết sức rối rắm. 

Để quan sát cấu trúc bên trong, một máy tính đã thực hiện một lát cắt ngang 
nhân hút, cái gọi là tiết diện Poincaré. Kỹ thuật này biến một hình ảnh ba chiều 
thành hai chiều. Mỗi khi quỹ đạo chạy qua một mặt phẳng cố định, nó để lại phía 
sau một điểm và dần dần người ta thu được một hình mẫu cực kỳ chỉ tiết. Ví dụ 
này chứa hơn 8000 điểm, mỗi điểm thuộc một quỹ đạo quanh nhân hút. Thực tế 
hệ được “lấy mẫu” ở những khoảng đều đặn. Trên lát cắt này, một số thông tin bị 
mất, nhưng những thông tin khác lại nổi lên rõ nét. 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 225 


quy giản nhân hút về tiết diện Pointcaré của nó theo cách đó, 
các nhà khoa học đã ngầm giả định rằng tiết diện này vẫn 
còn giữ được nhiều phần cốt yếu của chuyển động. Anh ta 
có thể tưởng tượng, chẳng hạn, một nhân hút lạ vo ve trước 
mắt anh ta, với các quỹ đạo lên và xuống, sang phải rồi sang 
trái, tiến rồi lui, xuyên qua màn hình máy tính của anh ta: 
mỗi lần quỹ đạo đi qua màn hình, nó để lại một điểm sáng 
tại giao điểm, và tập hợp các điểm sáng đó hoặc là tạo thành 
một đám mây ngẫu nhiên của các điểm, hoặc vẽ ra một hình 
nào đó lấp lánh sáng. 

Mặc dù thao tác này thực chất là lấy mẫu trạng thái của hệ 
một cách ngắt quãng, chứ không phải là liên tục. Vấn đề khi 
nào lấy mẫu, và lấy lát cắt này ở đâu là tương đối mềm dẻo 
đối với nhà nghiên cứu. Khoảng chứa nhiều thông tin nhất 
có thể ứng với một đặc điểm vật lý nào đó của hệ động lực: 
ví dụ, một ánh xạ Poincaré có thể lấy mẫu vận tốc của quả 
nặng con lắc ở mỗi thời điểm khi nó đi qua điểm thấp nhất 
trong quỹ đạo của nó. Nhà nghiên cứu cũng có thể lựa chọn 
một khoảng thời gian đều đặn, khi cố định các trạng thái liên 
tiếp của hệ trong ánh sáng của một máy hoạt nghiệm tưởng 
tượng. Nhưng dù có lựa chọn thế nào chăng nữa, thì các hình 
ảnh này rốt cuộc cũng đều phát lộ cấu trúc ƒ?acral tỉnh tế mà 
Lorenz đã thoáng nhìn thấy. 


NHÂN HÚT CÓ Ý NGHĨA SOI SÁNG NHIỀU NHẤT, bởi vì 
nó đơn giản nhất, được khám phá bởi một người rất xa lạ với 
những bí mật của sự chảy rối và cơ học chất lưu. Người đó là 
Michel Hénon, một nhà thiên văn làm việc ở Đài thiên văn 


226 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Nice. Về một phương diện nào đó, các hệ động lực chắc chắn 
đã khởi đầu từ chính thiên văn học: chuyển động đều đặn của 
các hành tỉnh đã làm nên thành công cho cơ học Newton, 
và cảm hứng cho Laplace. Nhưng cơ học thiên thể khác với 
phần lớn các hệ trên Trái Đất ở một điểm cốt yếu. Đó là hệ 
trên Trái Đất mất năng lượng do ma sát và là các hệ tiêu tán. 
Nhưng các hệ thiên văn thì không như vậy: chúng là các hệ 
bảo toàn - hay còn gọi là hệ Hamilton. Trên thực tế, ở thang 
vi mô, các hệ thiên văn cũng chịu tác dụng một dạng ma sát: 
các sao bức xạ năng lượng và ma sát do thủy triều có tác dụng 
kìm hãm chuyển động các thiên thể. Nhưng đối với các mục 
đích thực tiễn, các nhà thiên văn đã bỏ qua sự tiêu tán này 
trong những tính toán của mình. Và khi không có sự hao tán, 
không gian pha sẽ không có nếp gấp hay co lại theo cách cần 
thiết để tạo ra sự phân tầng #acial vô hạn. Do đó sẽ không 
có một nhân hút lạ nào có thể hình thành ở đó. Vậy thì liệu 
có thể có hỗn độn không? 

Rất nhiều nhà thiên văn có một sự nghiệp lâu dài và thành 
công mà không hề dành một chút suy nghĩ nào cho các hệ 
động lực. Hénon không nằm trong số họ. Sinh ở Paris năm 
1931, ít hơn Lorenz vài tuổi, nhưng cũng như Lorenz, ông rất 
mê toán học. Nhưng ông thích các vấn đề nhỏ cụ thể có liên 
quan với các tình huống vật lý - “chứ không phải là thứ toán 
học mà người ta làm hiện nay”, ông thường nói như vậy. Khi 
các máy tính có được kích thước phù hợp với các nhà tin học 
nghiệp dư, để giải trí, ông đã mua một bộ linh kiện và tự lắp 
ráp lấy để chơi ở nhà. Nhưng trước đó rất lâu, ông đã lao vào 
nghiên cứu một bài toán động lực học rất phức tạp: đó là bài 
toán về các đám sao cầu - tức tập hợp hình cầu có thể chứa 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 227 


tới cả triệu ngôi sao, những ngôi sao già nhất và chắc chắn 
là lạ lùng nhất trong số các thiên thể của bầu trời đêm. Các 
đám này có một mật độ sao lớn khủng khiếp. Vấn đề làm sao 
chúng có thể tôn tại cùng với nhau và chúng đã tiến hóa như 
thế nào đã làm các nhà thiên văn bối rối trong suốt thế kỷ XX. 

Nói theo ngôn ngữ của động lực học, thì một đám sao cầu 
là một bài toán nhiều vật. Bài toán hai vật thì dễ. Newton đã 
giải được nó một cách trọn vẹn. Mỗi vật - như Trái Đất và 
Mặt Trăng, chẳng hạn, đều vạch ra một quỹ đạo elip hoàn 
hảo quanh khối tâm của hệ. Nhưng ngay khi thêm vào vật thứ 
ba, thì lập tức mọi chuyện đều thay đổi. Bài toán trở nên khó 
giải, thậm chí không thể giải được. Như Poincaré đã phát hiện, 
bài toán ba vật hầu hết đều không giải được. Người ta có thể 
tính được bằng số các quỹ đạo của chúng trong một khoảng 
thời gian nào đó, và nhờ có các máy tính mạnh, có thể theo 
dõi được chúng đủ lâu trước khi các bất định trở nên thắng 
thế. Nhưng người ta không thể giải các phương trình mô tả hệ 
bằng giải tích, nghĩa là những câu hỏi dài hạn về hệ ba vật là 
không thể trả lời được. Hệ Mặt Trời liệu có bền vững, ổn định 
không? Về ngắn hạn mà nói, dường như là có, nhưng ngay cả 
ngày hôm nay, cũng không ai có thể biết một cách chắc chắn 
rằng quỹ đạo của một số hành tinh sẽ không trở nên ngày một 
lệch tâm hơn cho tới khi chúng vĩnh viễn rời khỏi hệ Mặt Trời. 

Nếu một hệ như một đám sao câu là quá phức tạp để có thể 
xử lý trực tiếp như một bài toán nhiều vật, thì dù sao người 
ta vẫn có thể nghiên cứu động lực học của chúng bằng cách 
chấp nhận một số nhượng bộ nào đó. Chẳng hạn, sẽ là hợp lý 
nếu giả định rằng các ngôi sao đơn lẻ của các đám này chuyển 
động trong một trường hấp dẫn trung bình với một tâm hấp 


228 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


dẫn cụ thể nào đó. Nhưng thi thoảng hai ngôi sao sẽ xích lại 
gần nhau tới mức ta cần phải xem xét riêng rẽ sự tương tác 
của chúng. Và khi đó, các nhà thiên văn đã nhận thấy rằng 
các đám sao cầu nói chung là không ổn định, trong đó các 
ngôi sao có xu hướng cụm lại thành từng đôi, theo các quỹ 
đạo sát nhau, và khi hệ sao đôi này chạm trán với một sao 
thứ ba khác, thì một trong ba ngôi sao này sẽ bị lệch hướng 
đột ngột, đôi khi, nhờ tương tác đó, nó nhận được đủ năng 
lượng để đạt đến vận tốc thoát vĩnh viễn ra khỏi đám sao cầu; 
phần còn lại của đám khi đó sẽ hơi bị co lại. Vào năm 1960, 
khi Hénon nhận bài toán này làm đề tài cho luận án tiến sỹ 
của mình tại Paris, ông đã đưa ra một giả thiết có vẻ như khá 
võ đoán: một đám sao cầu là bất biến về thang. Các tính toán 
của ông dựa trên giả thiết đó đã cho một kết quả thật bất ngờ: 
lõi của đám bị co mạnh lại, hay như người ta thường nói là bị 
suy sập, làm tăng động năng của nó và đạt đến một trạng thái 
vô cùng đặc. Thật là một điều khó tưởng tượng và hơn nữa 
nó lại không tương thích với các bằng chứng về đám sao cầu 
đã được quan sát cho tới lúc đó. Nhưng rồi dần dần lý thuyết 
của Hénon - mà sau này người ta gọi là lý thuyết “suy sập hấp 
dẫn-nhiệt” - đã thắng thế. 

Với hiểu biết như vậy cộng với mong muốn áp dụng toán 
học vào các vấn đề đã cũ, đồng thời cũng muốn tiếp tục theo 
đuổi các kết quả bất ngờ của mình tới các kết cục ít có thể 
nhất của chúng, ông đã lao vào nghiên cứu một bài toán đơn 
giản hơn rất nhiều trong động lực học các sao. Năm 1962, 
ông được mời đến Princeton, và ở đây lần đầu tiên ông được 
tiếp cận với máy tính, trong khi ở M.L.T, Lorenz đã bắt đầu sử 
dụng máy tính vào dự báo thời tiết. Ông đã bắt tay mô hình 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 229 


hóa quỹ đạo của các sao quanh tâm thiên hà. Bằng cách giản 
lược hóa một cách hợp lý, người ta có thể coi các quỹ đạo này 
như quỹ đạo của các hành tinh quay quanh một mặt trời, chỉ 
trừ một điều là: nguồn hấp dẫn xuyên tâm không phải là một 
điểm, mà là một đĩa ba chiều (tức là có bề dày). 

Ông đã làm một thỏa hiệp với các phương trình vi phân. 
“Để có nhiều tự do thực nghiệm hơn”, ông nói, “chúng ta sẽ 
phải tạm quên nguồn gốc thiên văn của bài toán”. Mặc dù lúc 
đó ông không nói ra, nhưng “tự do thực nghiệm” ở đây, một 
phần, có nghĩa là tự do xử lý bài toán trên một máy tính thô 
sơ. Máy tính của ông có bộ nhớ không bằng một phần nghìn 
khả năng nhớ của chỉ một chíp trong máy tính cá nhân hai 
mươi năm sau đó; hơn nữa, nó còn chạy rất chậm. Nhưng 
cũng như các nhà thực nghiệm nghiên cứu sau này nghiên 
cứu hỗn độn, Hénon đã nhận thấy sự siêu giản lược hóa của 
mình cũng rất đáng giá. Bằng cách chắt lọc lấy những cái cốt 
yếu của hệ, ông đã có những phát hiện có thể áp dụng được 
cả cho các hệ khác, những hệ còn quan trọng hơn. Nhiều 
năm sau, quỹ đạo của các sao trong thiên hà vẫn còn là một 
trò chơi lý thuyết, nhưng động lực học của các hệ như vậy đã 
trở thành đối tượng của những nghiên cứu hết sức mạnh mẽ 
và tốn kém của những người quan tâm đến quỹ đạo của các 
hạt trong các máy gia tốc năng lượng cao hoặc đến sự nhốt 
plasma bằng từ trường nhằm thực hiện phản ứng tổng hợp 
hạt nhân nguyên tử. 

Trên một thang thời gian khoảng hai trăm triệu năm, quỹ 
đạo các sao trong một thiên hà có đặc tính ba chiều thay vì 
là các elip hoàn hảo. Các quỹ đạo ba chiều này rất khó hình 
dung cả khi chúng là các quỹ đạo thực cũng như khi chúng 


230 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


là những cấu trúc ảo trong không gian pha. Vì thế, Hénon đã 
sử dụng một kỹ thuật giống với các ánh xạ Poincaré. Ông đã 
tướng tượng một tờ giấy phẳng đặt vuông góc với một cạnh 
của thiên hà sao cho tất cả các quỹ đạo đều phải cắt tờ giấy, 
giống như các con ngựa trên một trường đua đều cắt vạch 
đích. Sau đó ông đánh dấu giao điểm của quỹ đạo với mặt 
phẳng này và theo dõi chuyển động của điểm đó ở mỗi một 
vòng quay. 

Nhiều nhà khoa học sau này sử dụng kỹ thuật đó chỉ đơn 
giản ngôi quan sát sự xuất hiện các điểm trên màn hình máy 
tính, như các ngọn đèn đường lần lượt bật sáng lúc chiều tối, 
còn Hénon hồi đó thì phải vẽ bằng tay. Một quỹ đạo điển hình 
có thể bắt đầu từ một điểm ở phía dưới, bên trái của tờ giấy. 
Ở vòng sau, một điểm khác xuất hiện, chệch đi vài xentimet 
về bên phải, rồi một điểm thứ ba, hơi xa hơn và cao hơn một 
chút nữa về bên phải - và cứ tiếp tục như thế. Ban đâu, người 
ta không nhận ra bất kỳ một môtif hay một hình mẫu rõ ràng 
nào; nhưng sau khoảng một chục hoặc vài chục điểm, một 
đường cong hình quả trứng bắt đầu hiện ra. Trên thực tế, các 
điểm nối tiếp nhau vẽ nên một vòng trên đường cong này, 
nhưng vì chúng không xuất hiện ở đúng một chỗ, nên cuối 
cùng, sau khoảng vài trăm hoặc vài nghìn điểm, thì đường 
cong mới được vạch ra một cách hoàn hảo. 

Các quỹ đạo này không tuyệt đối đều đặn - vì chúng không 
bao giờ tự lặp lại một cách chính xác, - nhưng vẫn còn có thể 
tiên đoán được và còn lâu mới là hỗn độn: các điểm không 
bao giờ rơi ra ngoài đường cong, hay rơi vào bên trong của nó. 
Khi chuyển trở lại bức tranh ba chiều đầy đủ, thì các quỹ đạo 
vẽ nên một hình xuyến, giống như một chiếc xăm ôtô, còn 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 231 





Ị CÁC QUỸ ĐẠO QUANH TÂM THIÊN 





¬"” ` HÀ. Để tìm hiểu đường đi của các 
..” 4 | ngôi sao chuyển động trong một thiên 

| „Z \ hà, Michel Hénon đã tính toán giao 
Pị điểm của các đường đi đó với một mặt 
= ; phẳng. Các hình mẫu thu được phụ 

† >> F4 1 thuộc vào năng lượng toàn phần của 
than TT hệ. Các điểm nằm trên một quỹ đạo 

: : ' ' ổn định dần dần vạch ra một đường 


cong liên tục và khép kín (hình thứ 
nhất). Tuy nhiên, các mức năng lượng 
khác tạo ra sự pha trộn phức tạp giữa 
ổn định và hỗn độn, ứng với các vùng 
có các điểm phân tán. 








Michel Hénon 


232 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


ánh xạ Hénon là một tiết diện của hình xuyến đó. Cho tới lúc 
đó, Hénon mới chỉ làm được mỗi việc là minh họa những cái 
mà tất cả những người đi trước ông đã biết: các quỹ đạo có 
tính tuần hoàn. Ở Đài thiên văn Copenhague, từ 1910 - 1913, 
cả một thế hệ các nhà thiên văn đã miệt mài quan sát và tính 
toán hàng trăm quỹ đạo, nhưng họ chỉ quan tâm đến các quỹ 
đạo tỏ ra có tính tuần hoàn. “Như tất cả mọi người thời đó, tôi 
cũng tin rằng tất cả các quỹ đạo đều có tính chất này”, Hénon 
nói. Dẫu vậy, ông vẫn tiếp tục cùng với Carl Heiles, một nghiên 
cứu sinh của ông ở Princetion, đã tính toán các quỹ đạo khác, 
khi tăng liên tục năng lượng cho mô hình của mình. Và chẳng 
bao lâu sau, ông đã thấy một cái gì đó hoàn toàn mới. 

Trước hết, đường cong hình quả trứng biến dạng thành một 
hình phức tạp hơn, khi tự cắt thành các hình số tám và tách 
riêng ra thành các vòng kín rời nhau. Tuy nhiên, mỗi một quỹ 
đạo vẫn nằm trên một vòng kín nào đó. Rồi đối với các năng 
lượng còn lớn hơn nữa, một sự thay đổi khác đã xảy ra, hoàn 
toàn đột ngột. “Ở đây xuất hiện sự bất ngờ”, Hénon và Heiles 
viết. Một số quỹ đạo trở nên mất ổn định tới mức các điểm 
phân tán một cách ngẫu nhiên trên cả trang giấy. Nếu ở một 
vài chỗ người ta còn có thể vẽ được các đường cong, thì ở một 
số chỗ khác điều đó là hoàn toàn không thể. Bức tranh bây giờ 
nhìn thật ấn tượng: đó là bằng chứng của một sự hoàn toàn 
mất trật tự hòa trộn với những tàn dư còn rõ nét của trật tự, 
tạo nên các hình dạng gợi cho các nhà thiên văn này hình 
ảnh về các “hòn đảo” hay các “quần đảo”. Họ đã thử dùng hai 
máy tính khác nhau và hai phương pháp tích phân khác nhau, 
nhưng vẫn đi đến cùng một kết quả. Họ chỉ có thể khai phá và 
tư biện. Chỉ dựa vào thực nghiệm trên các con số, họ đã đưa 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 233 


ra một phỏng đoán về cấu trúc sâu xa của các bức tranh như 
vậy. Với mức độ phóng đại càng lón, thì càng có nhiều các đảo 
khác xuất hiện, ở các thang ngày càng nhỏ hơn, thậm chí có 
thể tới vô cùng. Vấn đề là còn phải chứng minh nó bằng toán 
học - “nhưng cách tiếp cận vấn đề này bằng toán học có vẻ 
như không quá dễ dàng”. 

Rồi Hénon chuyển sang nghiên cứu các vấn đề khác, nhưng 
mười bốn năm sau, cuối cùng, khi nghe nói đến các nhân hút 
lạ của David Ruelle và Edwar Lorenz, ông đã hiểu ra ngay. 
Năm 1976, ông đã đến Đài thiên văn Nice, nằm trên Grande 
Corniche nhô ra Địa Trung Hải, để tham dự một xêmina về 
nhân hút của Lorenz do một nhà vật lý tới trình bày. Nhà vật 
lý này đã thử nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm làm sáng tô 
“vi cấu trúc” tinh tế của nhân hút, nhưng đã không thu được 
thành công lớn. Mặc dù các hệ tiêu tán năng lượng không phải 
là lĩnh vực sở trường của Hénon (“các nhà thiên văn đôi khi 
thấy phát hoảng với các hệ tiêu tán năng lượng”), nhưng ông 
vẫn nghĩ mình có một ý tưởng. 

Lại một lần nữa ông quyết định gạt bỏ mọi tham chiếu 
đến nguồn gốc vật lý của hệ để tập trung vào bản chất hình 
học của nó. Trong khi Lorenz và các nhà nghiên cứu khác 
vẫn trung thành với các phương trình vi phân - các dòng, 
với những biến thiên //ên f„c trong không gian và thời gian 
-, thì Hénon hướng sang các phương trình sai phân, rời rạc 
theo thời gian. Ông tin rằng chìa khóa của vấn đề nằm ở các 
kéo giãn và những nếp gấp lặp đi lặp lại của không gian pha, 
giống như người làm bánh nhào bột, kéo giãn rôi gấp lại, rồi 
lại nhào, lại gấp, lại kéo giãn để cuối cùng dẫn đến một cấu 
trúc có nhiều lớp mỏng. Hénon đã vẽ ra một hình ôvan lên 


234 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


giấy, rồi kéo giãn nó nhờ một hàm số nhỏ, biến đổi mọi điểm 
bên trong nó thành một điểm khác thuộc một hình có điểm 
giữa bị kéo lên cao, như vòng cung. Hàm này là một ánh xạ, 
từng điểm một, biến toàn bộ hình ôvan thành một vòng cung. 
Rồi sau đó ông chọn một ánh xạ thứ hai, lần này là một phép 
co, nó ép vòng cung vào phía trong làm cho nó trở nên mảnh 
hơn. Cuối cùng, một ánh xạ thứ ba quay cái vòng cung hẹp 
này trên một cạnh của nó để lấy lại gần đúng hình ôvan ban 
đầu. Ba ánh xạ này có thể được tổ hợp lại thành một hàm duy 
nhất để tiến hành tính toán. 

Về thực chất, ông đã đi theo ý tưởng sắt móng ngựa của 
Smale. Về mặt tính số mà nói, thì toàn bộ quá trình này đơn 
giản đến mức người ta có thể dễ dàng theo dõi trên một máy 
tính bỏ túi. Mỗi một điểm được xác định bằng một tọa độ x 
(hoành độ) và một tọa độ y (tung độ). Để tìm giá trị mới của 
+, quy tắc ở đây là thêm 1 vào giá trị cũ của y, sau đó trừ đi 
1,4 lần bình phương giá trụ cũ của x. Còn để tìm y mới, ta 
nhân giá trị cũ của x với 0,3. Kết quả là: x,„= y+l—1,4x” và 
y„„ = 0,3x. Hénon chọn một điểm xuất phát khá ngẫu nhiên, 
rồi lấy máy tính bỏ túi tính toán và bắt đầu vẽ các điểm mới, 
lần lượt cho tới khi thu được hàng nghìn điểm mới. Khi ông 
sử dụng một máy tính thực sự, máy IBM 7040, ông đã nhanh 
chóng thu được 5 triệu điểm. Ngày nay, chỉ cần dùng một 
máy vi tính và một màn hình đồ họa là có thể làm được điều 
đó một cách dễ dàng. 

Ban đầu, các điểm có vẻ xuất hiện ngẫu nhiên. Điều này ứng 
với tiết diện Poincaré của nhân hút ba chiều chạy tới chạy lui 
qua màn hình một cách thất thường. Nhưng rồi rất nhanh, 
một hình dạng bắt đầu xuất hiện, hình có dạng giống như một 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 235 


quả chuối. Chương trình chạy càng dài, thì càng có nhiều chỉ 
tiết xuất hiện. Nếu, ở một số vị trí, đường này có vẻ có một độ 
dây nhất định, thì độ dày này trên thực tế tự phân giải thành 
hai đường phân biệt, rồi đến lượt mình, hai đường này lại tách 
ra thành bốn, hai đường ở gần nhau và hai đường ở xa hơn. 
Với sự phóng đại thêm nữa, mỗi trong bốn đường này dường 
như lại được cấu thành từ hai đường cong khác - và cứ như 
vậy đến vô cùng. Cũng như nhân hút Lorenz, nhân hút Hénon 
ứng với một sự hồi quy vô hạn, giống như một chuỗi vô hạn 
các con búp bê Nga, con nọ nằm trong con kia. 

Chỉ tiết lồng nhau - các đường nằm trong các đường - này 
có thể nhìn thấy ở dạng cuối cùng trong một loạt các bức 
tranh với độ phóng đại tăng dần. Tuy nhiên, có một cách 
khác để đánh giá hiệu ứng kỳ quái của nhân hút lạ, khi hình 
dạng được hiện rõ dần theo thời gian, lần lượt từng điểm một, 
như một bóng ma ló ra từ màn sương mù. Các điểm mới xuất 
hiện tân mát trên màn hình một cách ngẫu nhiên tới mức 
dường như không thể tưởng tượng được rằng chúng lại có 
thể ứng với một cấu trúc nào đó, chứ đừng nói gì đến một 
cấu trúc tinh tế và phức tạp. Hai điểm liên tiếp bất kỳ có thể 
nằm cách xa nhau một cách tùy ý, giống như hai điểm ban 
đầu nằm cạnh nhau trong một dòng chảy rối. Với số điểm 
đã cho bất kỳ, ta không thể tiên đoán được điểm tiếp theo 
sẽ xuất hiện ở đâu, chỉ có một điều chắc chắn là nó sẽ nằm 
ở đâu đó trên nhân hút. 

Chuyển động của các điểm này là quá ngẫu nhiên, motif 
mà nó vẽ ra lại quá mông manh tới mức rất khó gợi nhớ rằng 
hình dạng này là một nhân hút. Nó không chỉ là một trong 


236 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÕN ĐỘN 





James P. Crutchfield 


NHÂN HÚT HÉNON. Một sự kết hợp đơn giản các phép gấp và kéo giãn đã tạo ra 
được một nhân hút dễ dàng tính toán được trên máy tính, tuy vậy các nhà toán học 
vẫn chưa hiểu thật rõ. Càng xuất hiện nhiều điểm, hàng nghìn, hàng triệu điểm, 
thì các chỉ tiết của nó càng xuất hiện nhiều hơn. Cái tưởng như là một đường hóa 
ra, khi phóng đại lên, lại là một cặp, rồi hai cặp. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể 
tiên đoán được liệu hai điểm liên tiếp có còn ở cạnh nhau nữa hay không. 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 237 


những quỹ đạo của một hệ động lực; mà nó còn là đường đi 
mà tất các đường đi khác sẽ phải hội tụ vào nó. Chính vì lẽ đó 
mà sự lựa chọn các điều kiện ban đầu là không quan trọng. 
Chừng nào điểm xuất phát còn nằm ở gần nhân hút, thì chừng 
ấy một số ít điểm tiếp sau sẽ hội tụ cực kỳ nhanh chóng về 
nhân hút này. 


MẤY NĂM TRƯỚC, KHI RUELLE đến phòng thí nghiệm của 
Gollub và Swinney, ở City College, ba nhà vật lý này đã phát 
hiện ra một mối quan hệ yếu ớt giữa lý thuyết và thực nghiệm: 
một mặt, một toán học táo bạo về mặt triết lý nhưng lại không 
chắc chắn về kỹ thuật, mặt khác một xilanh chất lỏng chảy rối, 
nhìn chẳng có gì là ghê gớm nhưng rõ ràng lại không có sự hài 
hòa với lý thuyết cũ. Nhiều buổi trưa họ tranh luận với nhau, 
rồi Swinney và Gollub đi nghỉ hè với các bà vợ của họ trong 
một ngôi nhà gỗ nhỏ của Gollub ở Adirondacks. Họ chưa bao 
giờ nhìn thấy nhân hút lạ và họ cũng chưa đo đạc được nhiều 
về những cái thực sự xảy ra ở ngưỡng của sự chảy rối. Nhưng 
họ đã biết rằng Landau sai lầm và ngờ rằng Ruelle có lý. 

Là một yếu tố của tự nhiên được phát lộ nhờ những khám 
phá trên máy tính, nhân hút lạ đã bắt đầu chỉ đơn giãn như 
một khả năng, nó đánh dấu một chỗ mà nhiều bộ óc vĩ đại 
của thế kỷ XX đã không thể đi tới. Chẳng bao lâu sau, khi các 
nhà khoa học đã nhìn thấy cái mà máy vi tính phát lộ, họ cảm 
thấy dường như đó là một khuôn mặt mà họ đã gặp ở rất nhiều 
nơi, trong âm nhạc của các dòng chảy rối, hay trong các đám 
mây nằm rải rác như những cánh buồm ngang qua bầu trời. 
Thì ra tự nhiên chịu các ràng buộc. Dường như hỗn độn đã 


238 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


được khai thông chảy vào các motif, các hình mẫu với một 
chủ đề chung nào đó nằm ẩn sâu bên dưới. 

Sau này, sự thừa nhận các nhân hút lạ đã tiếp sức cho cuộc 
cách mạng về hỗn độn bằng cách cung cấp cho các nhà khảo 
cứu bằng số một chương trình rõ ràng cần phải thực hiện. 
Người ta tìm kiếm các nhân hút lạ ở khắp nơi, những nơi mà 
tự nhiên có vẻ như có một hành trạng ngẫu nhiên. Rất nhiều 
nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng khí quyển của Trái Đất 
cũng nằm trên một nhân hút lạ. Các nhà nghiên cứu khác, 
tập hợp hàng triệu mẩu dữ liệu về thị trường chứng khoán 
và đã bắt đầu tìm kiếm ở đó một nhân hút lạ, bằng cách săm 
soi sự ngẫu nhiên thông qua cái thấu kính có thể điều chỉnh 
được của máy tính. 

Vào giữa những năm 1970, các phát hiện này vẫn chỉ là 
chuyện cúa tương lai. Không một ai đã thực sự quan sát được 
nhân hút lạ bằng thực nghiệm, và người ta còn lâu mới biết 
cách làm thế nào để tìm ra được một nhân hút như thế. Trên 
phương diện lý thuyết, nhân hút lạ cho phép biểu thị bằng 
toán học các tính chất mới cơ bản của hỗn độn. Sự phụ thuộc 
nhạy cẩm vào các điều kiện ban đầu là một trong những tính 
chất này. Sự “trộn” là một tính chất khác, nó có ý nghĩa rất 
quan trọng, chẳng hạn, trong thiết kế các động cơ phản lực 
để thu được một hỗn hợp hiệu quả giữa nhiên liệu và khí ôxy. 
Nhưng không một ai biết làm thế nào để đo được các tính chất 
này, làm thế nào để biểu thị chúng bằng các con số. Các nhân 
hút lạ có vẻ về bản chất là ƒracízl, nghĩa là số chiều thực của 
chúng phải là các phân số, nhưng không một ai biết bằng cách 
nào có thể đo được số chiều này hay làm thế nào ứng dụng 
các phép đo như vậy vào các vấn đề kỹ thuật. 


CÁC NHÂN HƠT LẠ 239 


Điều quan trọng nhất là không một ai biết liệu các nhân hút 
lạ này có nói gì cho ta về vấn đề cực kỳ sâu sắc của các hệ phi 
tuyến hay không. Ngược lại với các hệ tuyến tính mà ta đã dễ 
dàng giải và phân loại được, các hệ phi tuyến dường như vẫn 
hoàn toàn thoát ra khỏi mọi sự phân loại - mỗi một hệ đều 
khác với các hệ khác. Các nhà khoa học đã bắt đầu ngờ rằng 
chúng phải có chung một số tính chất, nhưng khi bắt đầu thực 
hiện các phép đo và tính toán, thì mỗi hệ phi tuyến dường như 
lại là một thế giới riêng. Hiểu được một hệ phi tuyến dường 
như không giúp được gì để hiểu một hệ phi tuyến khác. Nếu 
một nhân hút lạ như nhân hút Lorenz minh họa sự ổn định 
và cấu trúc ẩn giấu của một hệ có vẻ như không có sự ổn định 
và cấu trúc, thì bằng cách nào đường xoắn kép đặc biệt này 
lại có thể giúp các nhà nghiên cứu khám phá các hệ không có 
liên quan? Điều này thì chưa một ai biết. 

Trong khi chờ đợi, sự hứng khởi đã vượt ra ngoài phạm vi 
khoa học thuần túy. Các nhà nghiên cứu từng nhìn thấy các 
hình dạng này đã tự cho phép mình tạm thời quên đi các quy 
tắc của một diễn văn khoa học. Như Ruelle, chẳng hạn: “Tôi 
không muốn nói đến sự cuốn hút về mặt thẩm mĩ của các 
nhân hút lạ. Các hệ đường cong, những đám mây các điểm 
này đôi khi gợi đến những chùm pháo hoa hay các thiên hà, 
nhưng cũng đôi khi gợi đến sự sinh sôi vô độ đầy huyền bí và 
đáng lo ngại của thế giới thực vật. Ở đó có cả một thế giới các 
hình dạng để khám phá và các hài hòa để phát hiện.” 


TÍNH PHỔ QUÁT 


TLặp lại những câu thơ này 
nghĩa là đang tạo ra châu báu 
Và bhi uẽ cái Uuòng tròn này lên mặt đất, 
Nghĩa là ta đang tạo ra các xoáy lốc, 


bão giông uà sốm chớp. 


—CHRISTOPHER MARLOWE 
Bác sỹ Fqustus 


VÀI CHỤC MÉT PHÍA TRÊN THƯỢNG NGUỒN của một thác 
nước, con suối đang chảy hiền hòa dường như đã cảm nhận 
được mình sắp đổ xuống thác. Nó bắt đầu tăng tốc, hối hả. Các 
làn nước nhỏ phông và cuộn lên như các tĩnh mạch khổng lô. 
Mitchell Feigenbaum đứng trên bờ sông, mồ hôi lấm tấm trên 
chiếc áo vét thể thao và chiếc quần nhung. Ông châm một điếu 
thuốc. Những người bạn đi cùng ông tiếp tục tiến lên thượng 
nguồn, về phía các tầng nước êm đềm hơn. Đột nhiên, như thể 
bắt chước một khán giả xem tennis dõi theo trái bóng, đầu ông 
liên tục lắc qua lắc lại hai phía. “Hãy chăm chú nhìn vào một 
chỉ tiết nào đó, một bọt nước, chẳng hạn. Bằng cách cử động 
đầu đủ nhanh, đột nhiên bạn có thể phân định được toàn bộ 
cấu trúc của bề mặt, và cảm nhận được nó rất rõ nét”. Ông rít 
một hơi thuốc. “Nhưng nếu bạn có hiểu biết toán học, và nếu 
bạn quan sát dòng nước này, hay các núi mây chồng lên nhau, 
hoặc bạn đứng trên một con đê trước biển hung dữ, thì tất cả 
những gì bạn biết, đó là bạn hoàn toàn không biết gì hết”. 


244 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Trật tự trong hỗn độn. Đó là lời sáo xưa nhất của khoa học. 
Ý tưởng về một sự thống nhất ẩn giấu và một dạng chung tiềm 
ẩn nằm bên dưới trong tự nhiên, tự bản thân nó rất cuốn hút, 
nhưng đã phải chịu số phận bất hạnh vì đã gây cảm hứng cho 
những kẻ ngụy khoa học và những kẻ lập dị. Khi Feigenbaum 
đến Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, vào năm 1974, lúc 
mới 29 tuổi, ông đã biết rằng nếu các nhà vật lý giờ đây muốn 
làm một cái gì đó đối với ý tưởng này, thì họ cần phải có một 
khuôn khổ thực tiễn, một phương tiện biến nó thành các phép 
tính. Cách tiếp cận đầu tiên vấn đề này còn lâu mới rõ ràng. 

Feigenbaum đã được Peter Carruthers tuyển dụng. Là một 
nhà vật lý điềm tĩnh, thiên tài mà chẳng có vẻ gì là thiên tài 
cả, ông từ Cornell đến Los Alamos năm 1973 để lãnh đạo Ban 
vật lý lý thuyết. Việc đầu tiên của ông là cho nghỉ một loạt 
các nhà vật lý có thâm niên nghiên cứu đáng nể - ngược với 
các trường đại học, sự ổn định biên chế không tôn tại ở Los 
Alamos - và thay họ bằng các nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc theo 
sự lựa chọn của ông. Với tư cách là giám đốc khoa học, ông 
có nhiều tham vọng lớn, và bằng kinh nghiệm ông biết rằng 
không phải lúc nào người ta cũng có thể hoạch định được một 
nghiên cứu có chất lượng. 

“Nếu bạn lập một ủy ban trong phòng thí nghiệm hay ở 
Washington, và bạn tuyên bố “Sự chảy rối đang chặn đường 
của chúng ta, chúng ta nhất thiết phải hiểu nó nếu không sẽ 
chẳng có cơ hội nào để tiến bộ trong rất nhiều lĩnh vực”, và 
chắc chắn sau đó bạn sẽ tuyển mộ một nhóm nghiên cứu. 
Bạn sẽ mua một máy tính khổng lô. Bạn sẽ bắt đầu chạy các 
chương trình lớn. Nhưng rồi bạn vẫn chẳng đi tới đâu. Thay 
vì, chúng ta có người đàn ông thông minh này, thường ngồi 


TÍNH PHỔ QÚT 245 


yên trong góc phòng - dĩ nhiên đôi khi cũng có tranh luận với 
mọi người, nhưng thường là làm việc một mình.” Carruthers và 
Feigenbaum đã nói rất nhiều về chảy rối, nhưng rồi thời gian 
trôi đi, và bản thân Carruthers cũng không biết rõ Feigenbaum 
định hướng đi đến đâu. “Tôi cứ ngỡ rằng anh ấy đã từ bỏ và 
lao vào một vấn đề khác. Tôi không hề nghi ngờ rằng cái vấn 
đề khác này cũng vẫn là vấn đề ấy, vấn đề mà rất nhiều ngành 
khoa học vấp phải - đó là hành trạng phi tuyến của các hệ. 
Vào thời kỳ đó, không một ai nghĩ rằng nền tảng đúng đắn 
để giải quyết vấn đề này là phải hiểu vật lý hạt, phải biết lý 
thuyết trường lượng tử, và cũng cần phải biết rằng trong lý 
thuyết trường lượng tử, có những cấu trúc được gọi là nhóm 
tái chuẩn hóa. Cũng không một ai biết rằng cần phải hiểu lý 
thuyết tổng quát của các quá trình ngẫu nhiên, cũng như các 
cấu trúc ƒracral. 

“Michell có tất cả nền tảng đó. Anh đã làm chính xác cái 
phải làm vào đúng thời điểm, và anh đã làm rất tốt. Không có 
cái gì nửa vời. Anh đã giải quyết được toàn bộ vấn đề”. 

Feigeinbaum đã mang đến Los Alamos niềm tin rằng khoa 
học trước kia đã không thể hiểu được các vấn đề khó - các 
vấn đề phi tuyến. Mặc dù gần như không để lại được gì với tư 
cách là nhà vật lý, nhưng ông đã tích lũy được một nên tảng 
trí tuệ khác thường. Ông đã có một hiểu biết sâu sắc và hiệu 
quả về phép phân tích toán học thuộc loại thách thức nhất, 
đó là những loại kỹ thuật tính toán mới thúc đẩy phần lớn 
các nhà khoa học đi đến hết giới hạn hiểu biết của họ. Ông 
cũng đã quyết định không loại bỏ một số ý tưởng có vẻ không 
khoa học thừa hưởng từ chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ XVIII. Ông 
muốn xây dựng một khoa học mới. Ông đã bắt đầu bằng việc 


246 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tạm gạt sang một bên mọi ý định tìm hiểu tính phức hợp thực, 
và thay vì, ông đã tập trung nghiên cứu các phương trình phi 
tuyến đơn giản nhất mà ông có thể tìm được. 


MITCHELL FEIGENBAUM lần đầu tiên bắt gặp bí mật của 
Vũ trụ dưới dạng chiếc radio nhãn hiệu Silvertone đặt trong 
phòng khách của căn nhà bố mẹ ông ở Flatbush, Brooklyn, 
năm ông mới 4 tuổi. Lúc đó vừa kết thúc Đại chiến thế giới thứ 
II. Tiếng nhạc phát ra không có nguyên nhân vật chất này làm 
ông kinh ngạc. Tuy nhiên, chiếc máy quay đĩa thì ông lại có 
cảm giác hiểu được. Bà nội lúc đó đã dành cho Feigenbaum 
một ưu ái đặc biệt là được đặt đĩa vào máy. 

Cha ông là một nhà hóa học, làm việc ở cẳng New York, rồi 
sau đó làm cho công ty mỹ phẩm Clairol. Mẹ ông dạy học trong 
các trường công của thành phố. Ban đầu Mitchell quyết định 
trở thành kỹ sư điện, một nghề danh giá ở Brooklyn, có thể 
mang lại một cuộc sống sung túc. Nhưng về sau, ông đã nhận 
ra rằng câu trả lời cho những thắc mắc của ông về chiếc đài 
có lẽ nằm trong vật lý nhiều hơn. Ông thuộc thế hệ các nhà 
khoa học lớn lên ở ngoại ô New York, có được một sự nghiệp 
rực rỡ, sau khi đã học qua những trường công danh tiếng, 
trong trường hợp của Mitchell đó là trường Samuel J. Tilden, 
và sau đó là City College. 

Tại Brooklyn, trưởng thành về trí tuệ, trong một chừng mực 
nào, có nghĩa là lèo lái một hành trình không phẳng lặng giữa 
thế giới của trí óc và thế giới của những người khác. Từ khi 
còn rất trẻ Feigenbaum đã rất thích giao du, điều mà ông coi 
là cách để không bị ăn đòn bắt nạt. Tuy nhiên, một cú hích 


TÍNH PHỔ QÚT 247 


tinh thần đã xuất hiện khi Feigenbaum nhận ra rằng mình có 
thể học được nhiều điều. Feigenbaum dần tách khỏi đám bạn. 
Các cuộc nói chuyện phiếm không còn làm cậu thích thú nữa. 
Nhưng trong năm học cuối cấp phổ thông, Feigenbaum cảm 
thấy dường như đã bỏ phí tuổi trẻ, và quyết định giao du trở 
lại với mọi người. Ở quán cà phê của trường, Feigenbaum có 
thói quen ngồi im lặng, nghe các bạn nói chuyện phiếm, và 
dần lấy lại được nghệ thuật giao tiếp. 

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp phổ thông năm 1964, 
Feigenbaum được nhận vào học ở Viện Công nghệ 
Massachusetfs (MTT). Tại đây, năm 1970, ông đã bảo vệ luận 
án tiến sỹ về vật lý hạt. Sau đó Feigenbaum làm việc ở Đại học 
Cornell và Đại học Bách khoa Virginia trong vòng bốn năm 
mà không mang lại kết quả gì, theo nghĩa không thường xuyên 
công bố các công trình khoa học về những vấn đề có thể tiếp 
cận được, một điều tối quan trọng đối với một giảng viên đại 
học trẻ. Nhiệm vụ của thực tập “sau tiến sỹ” (posfdoc) được 
coi là sản xuất các bài báo. Thỉnh thoảng, giáo sư hướng dẫn 
lại hỗi Feigenbaum bài toán này hay khác đã ra sao rồi. Và lúc 
nào ông cũng trả lời: “Ô, em biết rồi”. 

Vừa đặt chân đến Los Alamos, Carruthers, vốn cũng là 
một tài năng khoa học, đã luôn tự hào là người có khả năng 
phát hiện ra các tài năng. Ông không tìm kiếm trí tuệ, mà 
tìm kiếm khả năng sáng tạo, một thứ dường như được tiết ra 
bởi một tuyến huyền bí nào đó. Ông luôn nhớ đến Kenneth 
Wilson, một nhà vật lý khác nói năng rất điềm đạm của Đại 
học Cornell, người tuyệt đối chưa sản xuất được bài báo nào. 
Nhưng nếu một ai đó nói chuyện lâu với Wilson sẽ nhận thấy 
rằng thực tế ông có một trực giác vật lý rất sâu sắc. Việc ông 


248 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tiếp tục được giữ trong biên chế đã trở thành một chủ đề 
tranh luận rất gay gắt. Nhiều nhà vật lý sẵn sàng đánh cược 
về những khả năng tiềm ẩn chưa được chứng minh của ông 
cuối cùng đã thắng thế. Và rồi như thác vỡ, các bài báo ào ạt 
ra đời, trong đó có một bài đã mang lại cho ông giải Nobel về 
vật lý năm 1982. 

Đóng góp to lớn của Wilson cho vật lý, cùng với các công 
trình của hai nhà vật lý khác là Leo Kadanoff và Michael Fisher, 
đã tạo nên một nền móng vững chắc cho lý thuyết hỗn độn. 
Ba nhà khoa học này làm việc độc lập nhau và suy nghĩ theo 
những cách khác nhau về các chuyển pha. Họ đã nghiên cứu 
hành trạng của vật chất ở lân cận điểm nó chuyển từ trạng 
thái này sang trạng thái khác - từ trạng thái lỏng sang trạng 
thái khí, hay từ trạng thái từ tính sang trạng thái phi từ tính. 
Là các đường biên đặc biệt giữa hai trạng thái tồn tại của vật 
chất, các chuyển pha này tuân theo một thứ toán học có tính 
phi tuyến rất cao. Đồng thời hành trạng trơn tru và tiên đoán 
được của vật chất ở một pha nào đó thường giúp đỡ rất ít cho 
sự tìm hiểu các chuyển pha. Một nồi nước đặt trên bếp lò 
nóng lên liên tục cho tới khi đạt tới điểm sôi. Sau đó, sự tăng 
nhiệt độ tạm dừng, trong khi đó lại xuất hiện một hiện tượng 
rất thú vị ở mặt phân cách phân tử giữa pha lỏng và pha hơi. 

Trong những năm 1960, đối với Kadanoff, các chuyển pha 
là một bài toán hóc búa. Hãy xét một khối kim loại đang bị từ 
hóa. Khi nó đi tới một trạng thái trật tự, nó phải đưa ra một 
quyết định: Nam châm có thể có hai định hướng và khối kim 
loại hoàn toàn được tự do lựa chọn. Nhưng mỗi một mầu nhỏ 
của miếng kim loại phải có cùng một sự lựa chọn. Vậy điều 
đó đã được thực hiên bằng cách nào? 


TÍNH PHỔ QÚT 249 


Khi thực hiện lựa chọn này, các nguyên tử của kim loại, bằng 
cách này hay cách khác, đã phải trao đổi thông tin với nhau. 
Cái ý tưởng sâu sắc của Kadanoff là cho rằng sự truyền thông 
tin này có thể được mô tả đơn giản nhất là thông qua bất biến 
thang. Thực vậy, ông tưởng tượng chia khối kim loại thành 
các ô hình lập phương, mỗi một ô có thể thông tin với các ô 
liền kể. Cách mô tả sự truyền thông tin này cũng giống như 
cách truyền thông tin giữa một nguyên tử với các nguyên tử 
ở kề cận nó. Từ đó thấy ngay tính hữu ích của bất biến thang: 
cách tốt nhất để tư duy về kim loại là thông qua mô hình kiểu 
ractal, với các ô có đủ loại kích thước khác nhau. 

Chứng minh sức mạnh của khái niệm bất biến thang đòi 
hỏi rất nhiều phân tích toán học và thực nghiệm về các hệ 
thực. Kadanoff có cảm giác như đang lao vào một công việc 
hết sức khó nhằn và đã tạo ra một thế giới vô cùng đẹp đẽ và 
hoàn toàn độc lập. Một phần của vẻ đẹp này nằm trong tính 
phổ quát của nó. Ý tưởng của Kadanoff bắt nguồn từ một 
thực tế cực kỳ bất ngờ về các hiện tượng tới hạn, cụ thể là các 
chuyển pha mà bề ngoài tưởng như không có quan hệ gì với 
nhau - như sự sôi của các chất lỏng, sự nhiễm từ của các kim 
loại - nhưng tất cả đều tuân theo các quy luật giống nhau. 

Sau đó Wilson đã tiến hành gộp toàn bộ lý thuyết lại dưới 
cái tên lý thuyết nhóm tái chuẩn hóa, cung cấp một phương 
tiện hữu hiệu để thực hiện các phép tính thực trên các hệ 
thực. Tái chuẩn hóa đã xuất hiện trong vật lý học vào những 
năm 1940, như một bộ phận của lý thuyết lượng tử, cho phép 
tính toán các tương tác giữa electron và photon. Vấn đề liên 
quan đến những tính toán này cũng như với những tính toán 
mà Kadanoff và Wilson quan tâm là ở chỗ: chúng đòi hỏi phải 


250 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


xử lý một số đại lượng lớn vô hạn, một công việc rối rắm và 
rất khó chịu. Theo các phương pháp của Richard Feynman, 
Julian Schwinger, Freeman Dyson và các nhà vật lý khác, sự 
tái chuẩn hóa loại trừ được các đại lượng vô hạn đó. 

Phải mãi rất lâu sau, vào những năm 1960, Wilson mới 
phát hiện ra những cơ sở đảm bảo thành công cho sự tái 
chuẩn hóa. Cũng giống như Kadanoff, ông đã nghĩ đến bất 
biến thang. Một số đại lượng, như khối lượng của một hạt, 
vẫn luôn được coi là cố định, vì khối lượng của một vật bình 
thường bất kỳ cũng luôn là một hằng số. Sự thành công của 
tái chuẩn hóa là ở chỗ nó coi một đại lượng, như khối lượng 
chẳng hạn, không có một giá trị cố định. Giá trị này tăng hay 
giảm tùy theo thang mà ta quan sát. Điều này xem ra có vẻ 
phi lý. Tuy nhiên, đó lại là một sự tương tự tuyệt vời với phát 
hiện của Mandelbrot về các hình dạng hình học và bờ biển 
nước Anh. Chiêu dài của bờ biển này không thể đo một cách 
độc lập với thang được. Như vậy có một loại tính tương đối 
trong đó vị trí của người quan sát, ở gần hay ở xa, ở ngay trên 
bờ biến hay ở trên một vệ tinh, đều có ảnh hưởng đến kết 
quả đo. Mandelbrot cũng đã nhận thấy sự biến thiên theo 
thang này không phải là tùy tiện mà nó tuân theo các quy luật 
nhất định. Tính biến thiên trong các số đo chuẩn của khối 
lượng hay chiều dài cũng có nghĩa là có tồn tại một loại đại 
lượng khác vẫn còn là cố định. Trong trường hợp các hình 
racral, đó là số chiều ƒfracral - nó là một hằng số mà người 
ta có thể tính được và sử dụng cho các tính toán tiếp theo. 
Chấp nhận sự biến thiên khối lượng theo thang có nghĩa là 
các nhà toán học đã có thể thừa nhận một sự đồng dạng ở 
các thang khác nhau. 


TÍNH PHỔ QÚT 251 


Như vậy, bằng cách tấn công vào những tính toán cực kỳ 
khó khăn, lý thuyết nhóm tái chuẩn hóa của Wilson đã mở ra 
một con đường mới tiến đến giải quyết các vấn đề vô cùng 
phức tạp. Cho tới lúc đó, cách duy nhất tiếp cận các vấn đề 
có tính phi tuyến cao là sử dụng một kỹ thuật gọi là lý thuyết 
nhiễu loạn. Để tiến hành tính toán, bạn giả thiết rằng bài toán 
phi tuyến rất gần với một bài toán tuyến tính, có thể giải được - 
với phần phi tuyến chỉ như một nhiễu loạn nhỏ. Trước hết, bạn 
giải bài toán tuyến tính, rồi sau đó bạn thực hiện những thủ 
pháp tính toán rất phức tạp trên phần còn lại bằng cách khai 
triển nó thành cái mà người ta gọi là các giản đồ Feynman. 
Càng muốn chính xác hơn, bạn càng cần phải tính đến nhiều 
giản đô rắc rối hơn. Nếu may mắn, các tính toán của bạn sẽ 
hội tụ về một nghiệm. Nhưng oái oăm thay, sự may mắn lại 
thường lủi mất mỗi khi liên quan đến bài toán đặc biệt hấp 
dẫn. Feigenbaum, cũng như tất cả các nhà vật lý hạt trẻ tuổi 
khác trong những năm 1960, đã phải tính toán với rất nhiều 
những giản đồ như vậy. Ông vẫn giữ nguyên niềm xác tín rằng 
lý thuyết nhiễu loạn là một cái gì đó rất mệt mỏi, nghèo nàn 
và ngu ngốc. Vì vậy ông đã rất mê lý thuyết nhóm tái chuẩn 
hóa mới của Wilson. Bằng cách thừa nhận tính bất biến thang 
hay tính tự tương tự, lý thuyết này đã cung cấp một phương 
tiện để bóc dỡ sự phức tạp, lần lượt từng lớp một. 

Thực tế, nhóm tái chuẩn hóa còn lâu mới là sáng rõ hoàn 
toàn. Nó đòi hỏi người thực hiện phải rất khéo léo lựa chọn 
các tính toán đúng mới nắm bắt được bất biến thang. Nhưng 
nó đủ hiệu quả và cũng thường xuyên đủ để gây cảm hứng 
cho một số nhà vật lý, trong đó có Feigenbaum, thử áp dụng 
nó cho sự chảy rối. Xét cho cùng thì bất biến thang hay sự tự 


252 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tương tự dường như đã là dấu hiệu của sự chảy rối, của các 
thăng giáng trên các thăng giáng, của các cuộn xoáy trên các 
cuộn xoáy. Nhưng điều gì xây ra ở ngưỡng của chảy rối - cái 
thời điểm huyền bí khi mà một hệ trật tự trở thành hỗn độn? 
Không có bằng chứng gì cho thấy nhóm tái chuẩn hóa có thể 
giải thích được sự chuyển pha này. Cũng không có bằng chứng 
nào cho thấy, chẳng hạn, rằng sự chuyển pha này có tuân theo 
bất biến thang hay không. 


KHI CÒN LÀ SINH VIÊN ở Viện Công nghệ Massachussets 
(M.LT), Feigenbaum đã trải qua một kinh nghiệm mà nhiều 
năm sau ông vẫn không thể nào quên. Đó là một buổi đi dạo 
quanh hồ Lincoln ở Boston cùng các bạn. Ông có thói quen 
đi dạo bốn đến năm tiếng, sắp xếp lại mớ lộn xộn những cảm 
giác và các ý tưởng vụt qua trong đầu. Ngày hôm đó, ông thấy 
mình tách ra khỏi nhóm và đi bộ một mình. Ông đã đi qua 
chỗ mấy người đi picnic, và khi đã đi xa họ hơn, thỉnh thoảng 
ông vẫn ngoái nhìn lại, lắng nghe thấy tiếng họ nói và quan 
sát những cử chỉ của họ. Rồi bỗng nhiên, ông cảm nhận thấy 
rằng bức tranh này đã vượt qua một ngưỡng nào đó và đi vào 
vùng không sao hiểu được. Các nhân vật quá nhỏ bé, không 
còn nhận ra ai với ai nữa. Những cử động của họ trông rời rạc, 
tùy tiện, ngẫu nhiên. Những âm thanh nhợt nhạt vẵng đến tai 
ông chẳng có ý nghĩa gì. 

Chuyển động uĩnh cửu uà sự náo động khó hiểu của cuộc 
sống. Feigenbaum thích nhắc lại những lời này của Gustav 
Mahler miêu tả một tình cảm mà ông đã cố gắng nắm bắt 
trong chương ba của bản giao hưởng số hai của mình. Cũng 
giống như những củ động của các uũ công trong một phòng 


TÍNH PHỔ QÚT 253 


nhảy được chiếu rất sáng mà bạn đứng nhìn từ bên ngoài, trong 
đêm tối, uà từ một khoảng cách đủ xa khiến tai bạn không còn 
nghe thấy tiếng nhạc nữa... Và cuộc sống dường như trở nên uô 
nghĩa đối ưới bạn. Feigenbaum đã từng nghe Mahler và đọc 
Goethe, đắm chìm trong cuộc sống đây lãng mạn của họ. Dĩ 
nhiên, ông thích Fzusf của Goethe nhất, thấm nhuân sự kết 
hợp những tư tưởng mê say nhất về thế giới với những ý tưởng 
trí tuệ bậc nhất của nhà thơ. Chắc hẳn, nếu không có thiên 
hướng nhất định đối với chủ nghĩa lãng mạn, thì ông đã vứt 
bỏ cảm giác về sự mơ hồ mà ông cảm thấy bên hồ Lincoln. Xét 
cho cùng thì vì lý do gì mà các hiện tượng lại phải giữ nguyên 
ý nghĩa của chúng như khi người ta quan sát chúng mỗi lúc 
một xa? Các định luật vật lý cho ta một giải thích tầm thường 
về sự nhỏ đi của chúng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy mối liên 
hệ giữa sự nhỏ đi và sự mất ý nghĩa là không hề hiển nhiên. 
Vì lý do gì các vật lại trở nên không thể hiểu được khi chúng 
co nhỏ lại? 

Ông đã rất nghiêm túc thử phân tích kinh nghiệm này bằng 
các công cụ của vật lý lý thuyết, tự vấn về các hệ quả của nó 
ở cấp độ các cơ chế tiếp nhận thông tin của não. Bạn quan 
sát một số giao dịch của con người và từ đó rút ra một vài kết 
luận. Lượng thông tin mà các giác quan của bạn thu nhận 
được là rất lớn, vậy làm thế nào mà bộ phận giải mã của bạn 
có thể sắp xếp được các thông tin này? Rõ ràng hay hầu như 
là rõ ràng não không thực hiện các sao chép nguyên xi thế giới 
bên ngoài. Nó không chứa một thư viện các hình dạng và các ý 
tưởng để so sánh với các hình ảnh mà ta tri giác được. Thông 
tin được lưu trữ một cách mềm dẻo cho phép sự xếp đặt liền 
kể tuyệt vời và các bước nhảy của trí tưởng tượng. Cũng một 


254 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


số hỗn độn tôn tại ở đó, nhưng não dường như là mềm dẻo 
hơn vật lý cổ điển trong việc phát hiện ra trật tự ở trong đó. 
Cùng thời gian đó, Feigenbaum còn suy nghĩ về màu sắc. 
Một trong những cuộc chiến nhỏ của khoa học vào những 
năm đầu thế kỷ XIX là cuộc chiến về bản chất của màu sắc 
giữa Goethe ở Đức và các học trò của Newton ở Anh. Theo vật 
lý Newton, thì các ý tưởng của Goethe chỉ là mấy trò vớ vấn 
ngụy khoa học. Goethe từ chối coi màu sắc là một đại lượng 
tĩnh, được xác định bằng một máy quang phổ, rồi được ghim 
như ghim một con bướm lên tờ bìa. Ông khẳng định rằng 
màu sắc là vấn đề của thị giác. “Bằng cách sử dụng các trọng 
lượng và các đối trọng nhẹ, Tự nhiên dao động bên trong các 
giới hạn đã được quy định trước”, ông viết, “và điều đó đã làm 
xuất hiện mọi biến thể và những điều kiện của các hiện tượng 
được trình hiện trước mắt ta trong không gian và thời gian.” 
Hòn đá tảng của lý thuyết Newton là thí nghiệm nổi tiếng 
của ông về lăng kính. Lăng kính tách một chùm ánh sáng trắng 
thành một cầu vồng các màu sắc trải ra toàn bộ quang phố 
nhìn thấy được. Newton cũng đã nhận thấy rằng các màu ở 
trạng thái thuần khiết này là các thành phần cơ bản, mà nếu 
trộn lẫn chúng với nhau ta sẽ thu được ánh sáng trắng. Hơn 
nữa, ông đã cực kỳ sáng suốt vượt trước thời đại khi đưa ra giả 
thiết rằng các màu này tương ứng với các tần số. Ông đã tưởng 
tượng rằng các hạt dao động phải sinh ra các màu tỉ lệ với vận 
tốc dao động. Nếu như biết rằng quan niệm này có rất ít bằng 
chứng hỗ trợ, thì nó thật vừa khó biện minh lại vừa rất xuất sắc. 
Vậy màu đó là gì? Đối với một nhà vật lý, đó là ánh sáng bức xạ 
có bước sóng từ 620 đến 800 phần tỷ mét. Nếu như quang học 
của Newton được khẳng định rất nhiều lần, thì luận về màu 


TÍNH PHỔ QÚT 255 


sắc của Goethe lại chìm trong một bóng tối đầy bao dung. Khi 
Feigenbaum cố công tìm lại cuốn sách đó, ông đã phát hiện ra 
rằng bản duy nhất của thư viện Harvard đã biến mất. 

Cuối cùng, Feigenbaum cũng đã tìm được một cuốn. Ông 
phát hiện thấy rằng khi nghiên cứu về màu sắc, trên thực tế 
Goethe đã thực hiện một loạt các thí nghiệm đặc biệt. Cũng 
giống như Newton, Goethe bắt đầu với một lăng kính. Newton 
đặt lăng kính này trước nguồn sáng và thu chùm sáng bị phân 
tách lên một bề mặt màu trắng. Còn Goethe đặt lăng kính 
trước mắt và nhìn qua nó. Ông hoàn toàn không cảm nhận 
được màu gì, không nhìn thấy cầu vồng, cũng chẳng nhìn thấy 
một màu sắc riêng rẽ nào. Khi nhìn một bề mặt hoàn toàn 
trắng hoặc một bầu trời hoàn toàn xanh lam qua lăng kính, 
người ta chỉ thấy cùng một hiệu ứng: đó là tính đồng nhất. 

Nhưng nếu một vết nhỏ xen vào bề mặt, hoặc nếu một đám 
mây xuất hiện trên bầu trời, thì ông quan sát thấy sự xuất hiện 
đột ngột của màu sắc. Ông kết luận: chính “sự trao đổi lẫn 
nhau giữa ánh sáng và bóng tối” đã sinh ra màu sắc. Ông đã 
tiếp tục các nghiên cứu của mình bằng cách phân tích cách 
mà con người tri giác các bóng được chiếu bởi các nguồn ánh 
sáng màu khác nhau. Trong một phạm vi rộng lớn các thí 
nghiệm tỉ mỉ của mình, ông đã sử dụng nến và bút chì, gương 
và kính tô màu, ánh sáng Mặt Trăng và ánh sáng Mặt Trời, các 
tinh thể, các chất lỏng và các đĩa màu. Ví dụ, vào lúc hoàng 
hôn ông thắp một cây nến đặt trước một tờ giấy trắng, giữa tờ 
giấy và cây nến ông đặt một cây bút chì. Trong ánh sáng của 
cây nến, bóng có màu lam sáng. Tại sao? Giấy trắng đứng một 
mình được nhìn thấy có màu trắng, dù là trong ánh ngày đang 
tàn của hoàng hôn hay có thêm ánh sáng của nến. Vậy bằng 


256 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


cách nào mà bóng lại có thể chia màu trắng thành một vùng 
màu xanh lam và một vùng khác màu vàng đỏ nhạt? Goethe 
khẳng định, màu là “một cấp độ tối liên minh với bóng”. Trên 
hết, nói theo ngôn ngữ hiện đại hơn, thì màu bắt nguồn từ các 
điều kiện biên và các điểm kỳ dị. 

Trong khi Newton là một nhà quy giản luận, thì Goethe lại 
là một nhà tổng thể luận. Newton phân tách ánh sáng và đưa 
ra những giải thích vật lý cơ bản nhất về màu sắc. Còn Goethe 
thì dạo quanh các vườn hoa và nghiên cứu hội họa, nhằm tìm 
ra một sự giải thích tổng quát và bao quát hơn. Newton đã làm 
cho lý thuyết về màu sắc của ông phù hợp với khuôn khổ toán 
học dùng cho toàn bộ vật lý học. Còn Goethe, may thay (hay 
là không may), lại ghét cay ghét đắng toán học. 

Feigenbaum tin rằng Goethe có lý. Các ý tưởng của Goethe 
gợi nhớ đến một ý tưởng khác, hời hợt hơn và phổ biến ở các 
nhà tâm lý học, thiết lập sự phân biệt giữa thực tại vật lý và 
tri giác chủ quan hay thay đổi của con người về cái hiện thực 
ấy. Các màu mà chúng ta nhìn thấy thay đổi tùy theo thời 
điểm và từng người - đó là một điều hiển nhiên. Nhưng khi 
Feigenbaum hiểu được chúng, thì các ý tưởng của Goethe thực 
sự là có tính khoa học nhiều hơn. Những ý tưởng này là rất khó 
và mang tính kinh nghiệm. Goethe đã nhiều lần nhấn mạnh 
đến khả năng lặp lại các thí nghiệm của ông. theo ông, thì 
sự tri giác về các màu sắc là phố quát và khách quan. Nhưng 
đâu là bằng chứng khoa học cho phép khẳng định phẩm chất 
không thể phủ định được của màu đỏ của thế giới thực là độc 
lập với tri giác của chúng ta? 

Feigenbaum đã nhiều lần tự hỏi hình thức luận toán học 
nào có thể tương ứng với tri giác con người, đặc biệt là tri giác 


TÍNH PHỔ QÚT 257 


biết sàng lọc những mớ hỗn độn của kinh nghiệm để chọn ra 
những tính chất phổ quát. Màu đỏ không nhất thiết phải là 
một dải ánh sáng cụ thể như những người theo trường phái 
Newton vẫn thường nói. Đó là một vùng trong một thế giới 
hỗn độn, mà các đường biên của vùng đó không dễ mô tả như 
thế. Tuy nhiên, não của con người nhận ra màu đỏ với một 
sự nhất quán chặt chẽ và kiểm chứng được. Đó là những ý 
tưởng của nhà vật lý trẻ, những ý tưởng mà thoạt nhìn tưởng 
như chẳng có liên quan gì đến sự chảy rối của chất lưu cả. 
Tuy nhiên, để hiểu được đầu óc con người làm thế nào có thể 
sàng lọc, sắp xếp qua sự hỗn độn của tri giác, chắc chắn phải 
hiểu được hỗn độn có thể sinh ra tính phổ quát như thế nào. 


KHI FEIGENBAUM BẮT ĐẦU SUY NGHĨ về tính phi tuyến, 
tại Los Alamos, ông đã nhận ra rằng nền giáo dục đã chẳng 
dạy ông điều gì hưu ích cả. Giải một hệ các phương trình vi 
phân phi tuyến là không thể, mặc dù có thể tìm thấy nhiều 
ví dụ cụ thể trong các sách giáo khoa. Áp dụng phương pháp 
nhiều loạn, với những bổ chính liên tiếp cho một bài toán giải 
được mà người ta hy vọng rất gần với bài toán thực, có vẻ như 
là một việc làm vô nghĩa. Sau khi đọc rất nhiều tài liệu về các 
dòng chảy và dao động phi tuyến, ông quả quyết rằng chúng 
không chứa, hoặc gần như không chứa đựng gì có thể giúp 
cho một nhà vật lý đích thực. Với phương tiện tính toán chỉ 
có tờ giấy và cây bút chì, ông đã quyết định bắt đầu bằng một 
phương trình tương tự với phương trình đơn giản mà Robert 
May đã nghiên cứu trong bối cảnh các quân thể sinh học. 

Thực ra đây là phương trình mà các học sinh trung học vẫn 
dùng trong hình học để vẽ một đường parabol. Nó có thể được 


258 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


viết như sau: y = r(x— xˆ). Mỗi một giá trị của x cho một giá 
trị của y, và đồ thị của nó biểu diễn mối quan hệ giữa x và y 
trong một miền giá trị của x. Nếu x (số cá thể của quần thể ở 
năm nay) nhỏ, thì y (số cá thể của quần thể ở năm sau) cũng 
nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn x; đồ thị đi lên. Nếu x có giá trị ở 
khoảng giữa, thì y lớn. Sau đó parabol đạt đến cực đại rồi đi 
xuống: nếu x lớn, y sẽ trở nên nhỏ. Trong các mô hình sinh 
thái học, kết quả này ứng với sự suy sụp của các quần thể, nó 
ngăn không cho số lượng của quần thể này gia tăng vô độ và 
phi thực tế. 

Cũng giống như May trước đó, Feigenbaum đã có ý tưởng 
thực hiện tính toán này, không phải chỉ một lần duy nhất, mà 
lặp lại nó mãi mãi, như một vòng hồi tiếp: kết quả của tính 
toán trước được dùng làm dữ liệu cho tính toán sau. Parabol 
giúp ta thấy rõ điều này xảy ra như thế nào. Hãy lấy một giá 
trị ban đầu trên trục x. Dựng tại đó đường thẳng vuông góc 
cho tới khi gặp parabol, đọc giá trị tương ứng trên trục y. Rồi 
lại bắt đầu với giá trị mới này. Cụ thể là đặt lại kết quả này 
lên trục x rồi thực hiện lại các bước đã làm ở trên. Thoạt đầu, 
chuỗi các điểm nhảy qua nhảy lại trên parabol, rồi, sau đó, có 
thể tiến đến một điểm cân bằng bên, tại đó x và y bằng nhau 
và giá trị của chúng không còn biến thiên nữa. 

Về tỉnh thần mà nói thì không có gì lệch quá xa các tính toán 
phức tạp của vật lý chuẩn mực. Thay vì một sơ đồ nhằng nhịt 
như mê cung để giải một lần, thì ở đây là tính toán đơn giãn 
nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Các nhà thực nghiệm số 
quan sát cũng chẳng khác gì một nhà hóa học quan sát một 
phản ứng sôi sục trong ống nghiệm. Nhưng ở đây, kết quả chỉ 
là một chuỗi các con số, không phải lúc nào cũng hội tụ đến 


TÍNH PHỔ QÚT 259 


một trạng thái dừng. Nó có thể kết thúc bằng sự dao động giữa 
hai giá trị, hoặc, như May đã giải thích cho các nhà sinh thái 
học về các quần thể, nó biến thiên một cách hỗn độn chừng 
nào mà người ta còn muốn quan sát nó. Sự lựa chọn giữa các 
hành trạng khả dĩ khác nhau này phụ thuộc vào giá trị của 
tham số điều khiến r. 

Song song với việc tiến hành nghiên cứu bằng số có 
hơi hướng thực nghiệm này, Feigenbaum cũng đã thử các 
phương pháp lý thuyết truyền thống hơn để phân tích các 
hàm phi tuyến. Thậm chí như vậy, ông cũng không nhìn thấy 
được toàn bộ bức tranh mà phương trình này vẽ nên, nhưng 
ông lại nhìn thấy rằng các khả năng ở đây là phức tạp đến 
mức ông rất khó có thể phân tích nổi. Ông biết rằng ba nhà 
toán học ở Los Alamos là Nicholas Mestropolis, Paul Stein 
và Myron Stein cũng đã nghiên cứu những “ánh xạ” như thế 
vào năm 1971 và giờ đây Paul Stein đã cảnh báo với ông rằng 
sự phức tạp ở đây quả thực là đáng sợ. Nếu như cái phương 
trình đơn giản nhất này còn không thể chế ngự được, thì đối 
với các phương trình còn phức tạp hơn nhiều mà các nhà 
khoa học viết cho các hệ fhực sẽ ra sao đây? Feigenbaum 
đành để treo vấn đề ở đó. 

Trong lịch sử ngắn ngủi của hỗn độn, phương trình bề ngoài 
đơn giản này lại là một ví dụ điển hình nhất về cách mà các 
nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau nhìn nhận cùng 
một vấn đề. Đối với các nhà sinh học, phương trình này chứa 
một thông điệp: các hệ đơn giản có thể sinh ra các hiện tượng 
rất phức tạp. Đối với Metropolis, Paul Stein và Myron Stein, 
vấn đề là lập danh mục tập hợp các hình mẫu topo mà không 
cần viện đến các giá trị số nào. Họ bắt đầu quá trình hồi tiếp 


260 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tại một điểm cụ thể nào đó, rồi quan sát các giá trị liên tiếp 
nhảy từ một vị trí này sang một vị trí khác trên parabol. Họ 
đã viết chuỗi các chữ ï và L tùy theo các điểm này di chuyển 
sang phải (Righ/) hay sang trái (Lef). Hình mẫu số một: ñR. 
Hình mẫu số hai: RLR. Hình mẫu số 193: RLLLLLRRLL. Đối 
với một nhà toán học, các chuỗi chữ cái này có các tính chất 
thú vị: chúng dường như luôn lặp lại theo cùng một trật tự 
đặc biệt. Nhưng đối với một nhà vật lý, thì chúng nhìn thật 
tối tăm và tê nhạt. 

Ngày đó không một ai nhận ra, nhưng thực tế Lorenz đã 
xem xét chính phương trình này từ năm 1964. Thực ra, phương 
trình này được coi như một ẩn dụ đối với một câu hỏi rất sâu 
sắc về thời tiết, nó sâu sắc tới mức gần như trước đó không 
một ai nghĩ đến việc đặt ra nó: Khí hậu liệu có tôn tại? Nghĩa 
là thời tiết trên Trái Đất có một hành trạng trung bình dài hạn 
hay không? Phân lớn các nhà khí tượng học, hồi đó cũng như 
bây giờ, đều coi chuyện đó là tất nhiên. Hiển nhiên là mọi đại 
lượng đo được, dù có thăng giáng thế nào chăng nữa, cũng 
đều có một giá trị trung bình. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, thì điều 
đó còn lâu mới hiển nhiên. Như Lorenz đã nhấn mạnh, thời 
tiết trung bình của 12000 năm trở lại đây khác biệt rất nhiều 
so với thời tiết trung bình của 12000 năm trước đó, khi phần 
lớn diện tích của Bắc Mỹ bị băng tuyết bao phủ. Liệu một khí 
hậu có thể biến thành một khí hậu khác vì một số lý do vật lý 
hay không? Hay liệu có tồn tại một khí hậu thậm chí dài hạn 
trên một thang còn lớn hơn nữa, mà đối với nó các thời kỳ 
này chỉ là những thăng giáng? Hay liệu có thể có một hệ giống 
như thời tiết không bao giờ có thể hội tụ về một hành trạng 
trung bình hay không? 


TÍNH PHỔ QÚT 261 


Lorenz còn đặt ra câu hỏi thứ hai. Hãy giả định rằng bạn có 
thể thực sự viết ra được hệ phương trình đây đủ chi phối thời 
tiết. Nói cách khác, giả định rằng bạn đã có trong tay bản mật 
mã riêng của Chúa. Khi đó liệu bạn có thể sử dụng các phương 
trình này để tính các giá trị trung bình thống kê của nhiệt độ 
hoặc của lượng mưa không? Nếu các phương trình này là tuyến 
tính, thì câu trả lời rất đơn giản là có. Nhưng khốn nỗi chúng 
lại là các phương trình phi tuyến. Và bởi vì Chúa không cho 
sẵn các phương trình như thế, nên Lorenz đành bằng lòng 
nghiên cứu các phương trình sai phân bậc hai. 

Cũng giống như May, lúc đầu Lorenz xem xét điều gì sẽ 
xảy ra khi lặp phương trình này cho các giá trị khác nhau của 
tham số. Đối với các tham số nhỏ, hệ đạt đến một điểm bất 
động ổn định: khi này ta có một “khí hậu” theo nghĩa nhạt 
nhẽo nhất có thể của từ này - đó là một “thời tiết” không bao 
giờ thay đổi. Với các giá trị cao hơn, Lorenz quan sát thấy khả 
năng dao động giữa hai điểm, và ở đây một lần nữa, hệ hội 
tụ về một giá trị trung bình đơn giản. Nhưng vượt ra ngoài 
một giá trị nào đó của tham số, ông thấy hỗn độn xuất hiện. 
Vì ông suy nghĩ về khí hậu, nên ông đặt câu hỏi không chỉ 
về chuyện sự hồi tiếp liên tục này có còn sinh ra một hành 
trạng tuần hoàn nữa hay không, mà còn đặt câu hỏi về kết 
cục trung bình của nó. Và ông đã nhận ra rằng bản thân kết 
cục trung bình này cũng thăng giáng, không ổn định. Ngay 
cả khi ông chỉ tăng giảm nhẹ tham số thôi thì kết cục trung 
bình này cũng thay đổi rất mạnh. Bằng phương pháp tương 
tự, từ đó ông đã suy ra rằng khí hậu của Trái Đất không bao 
giờ an bài một cách chắc chắn ở một trạng thái cân bằng có 
hành trạng trung bình dài hạn. 


262 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Với tư cách là một bài báo toán học, thì công trình của 
Lorenz về khí hậu là một thất bại - nó chẳng chứng minh gì 
hết theo kiểu tiên đề. Còn với tư cách là một bài báo vật lý, thì 
công trình này cũng phạm một lỗi nghiêm trọng: nó không hề 
biện minh bằng cách nào mà việc sử dụng một phương trình 
đơn giản như thế lại cho phép đưa ra các kết luận về khí hậu 
Trái Đất. Tuy nhiên, Lorenz biết mình nói gì. “Tác giả có cảm 
giác rằng sự giống nhau này không phải đơn giản là chuyện 
tình cờ, mà rằng phương trình sai phân này đã thâu tóm được 
những điểm căn bản của phương diện toán học, nếu không 
muốn nói của cả vật lý, của các sự chuyển tiếp từ chế độ chảy 
này sang chế độ chảy khác, và, thực sự là của tổng thể hiện 
tượng bất ổn định này.” Thậm chí 20 năm sau cũng chưa ai 
hiểu được dựa trên cái trực giác nào mà Lorenz có thể đưa ra 
một khẳng định táo bạo đến thế đăng trên tờ Tells, một tạp 
chí của Thụy Điển về khí tượng học. (“7ellus ư! Ai mà đọc tạp 
chí đó? - một nhà vật lý chắc chắn sẽ thốt lên chua chát như 
thế). Lorenz đã hiểu ngày càng sâu sắc các khả năng đặc biệt 
của các hệ hỗn độn - sâu sắc hơn cả những gì ông có thể thể 
hiện bằng ngôn ngữ của khí tượng học. 

Khi tiếp tục khám phá những chiếc mặt nạ luôn thay đổi của 
các hệ động lực, Lorenz đã nhận ra rằng các hệ phức tạp hơn 
các ánh xạ bậc hai một chút có thể tạo ra những loại hình mẫu 
thật bất ngờ. Ấn giấu bên trong một hệ đặc biệt có thể chứa 
hơn một nghiệm ổn định. Một người quan sát có thể nhìn thấy 
một loại hành trạng bộc lộ trong một khoảng thời gian rất dài, 
trong khi đó một hành trạng khác, hoàn toàn khác cũng vẫn 
có thể là hoàn toàn tự nhiên đối với hệ. Một hệ như thế được 
gọi là hệ phi truyên ứng. Ñó có thể nằm ở trạng thái cân bằng 


TÍNH PHỔ QÚT 263 


này hay khác, nhưng không bao giờ ở cả hai trạng thái đó cùng 
một lúc. Chỉ một nhiễu loạn nhỏ bên ngoài cũng có thể làm 
nó thay đổi trạng thái. Một ví dụ thông thường nhất về hệ phi 
truyền ứng chính là cái đồng hồ quả lắc: một mặt, bằng cơ cấu 
cái hồi, đồng hồ nhận một dòng năng lượng liên tục do dây 
cót hoặc pin cung cấp, và mặt khác, cũng có một dòng năng 
lượng bị mất đi do ma sát. Trạng thái cân bằng hiển nhiên là 
chuyển động đung đưa đều đặn của quả lắc. Tất nhiên quả 
lắc có thể lắc nhanh hơn hoặc chậm đi do tác dụng của một 
va chạm, như đập mạnh vào nó, chẳng hạn, nhưng quả lắc 
sẽ nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng của nó. Đồng hồ 
này cũng còn có một trạng thái cân bằng thứ hai, một nghiệm 
thứ hai của phương trình chuyển động của nó: đó là trạng thái 
trong đó quả lắc đứng yên theo phương thẳng đứng. Một ví 
dụ khác về hệ phi truyền ứng, ít tầm thường hơn ví dụ trên, 
đó có thể là chính bản thân khí hậu, với nhiều vùng có hành 
trạng hoàn toàn khác nhau. 

Các nhà khí hậu học sử dụng các mô hình toàn cầu để mô 
phỏng trên máy tính hành trạng lâu dài của khí quyển và các 
đại dương trên Trái Đất đã biết từ trước rằng các mô hình 
của họ cho phép tôn tại ít nhất là một trạng thái cân bằng rất 
khác. Nếu như trong suốt lịch sử địa chất học của Trái Đất, 
khí hậu khác này chưa bao giờ tôn tại, thì dù sao nó vẫn là 
một nghiệm hoàn toàn chấp nhận được của hệ các phương 
trình chi phối hành tinh chúng ta. Nó tương ứng với cái mà 
một số nhà khí hậu học gọi là khí hậu của “Trái Đất trắng”, 
tức là một Trái Đất mà các lục địa bị tuyết và các đại dương 
bị băng bao phủ. Một Trái Đất băng giá như thế phản xạ bảy 
mươi phần trăm bức xạ mặt trời chiếu tới và do đó vẫn còn 
cực kỳ lạnh lẽo. Lớp thấp nhất trong khí quyển của nó, gọi là 


264 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tầng đối lưu, mỏng hơn nhiều so với hiện nay. Các trận bão 
hoành hành trên bề mặt băng giá này cũng ít dữ dội hơn các 
trận bão ngày nay. Nhìn chung, khí hậu này là khắc nghiệt 
hơn đối với sự sống chúng ta biết. Các mô hình tin học có xu 
hướng khá mạnh dẫn đến một Trái Đất trắng như thế khiến 
các nhà hậu học phải đặt ra câu hỏi: vì lý do gì mà khí hậu ấy 
đã chưa bao giờ được hình thành? Cũng rất có thể đây đơn 
thuần chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi. 

Để đẩy khí hậu Trái Đất vào trạng thái băng giá, thì đòi 
hỏi phải có một tác động rất lớn có nguồn gốc từ bên ngoài. 
Nhưng Lorenz cũng đã phát hiện ra một hành trạng khả dĩ 
khác được gọi là “chuẩn phi truyền ứng”. Một hệ chuẩn phi 
truyền ứng bộc lộ một loại hành trạng trung bình trong một 
khoảng thời gian rất dài, nó thăng giáng bên trong những giới 
hạn nào đó. Rồi sau đó, chẳng vì lý do gì, nó chuyển sang một 
hành trạng khác, vẫn còn thăng giáng, nhưng xung quanh một 
hành trạng trung bình khác. Nếu những người xây dựng các 
mô hình tin học này biết đến phát hiện của Lorenz, thì chắc 
là họ sẽ bằng mọi giá tìm cách tránh tính phi truyền ứng này. 
Nó quả cực khó dự báo. Họ có một thiên hướng tự nhiên là 
xây dựng các mô hình định hướng mạnh mẽ đến trạng cân 
bằng mà chúng ta đo đạc hàng ngày trên hành tinh thật. Sau 
đó, để giải thích các thay đổi lớn về thời tiết, họ đi tìm các 
nguyên nhân từ bên ngoài - như những thay đổi trong quỹ 
đạo của Trái Đất, chẳng hạn. Tuy nhiên, một nhà khí tượng 
học không cần nhiều óc tưởng tượng lắm cũng thấy được rằng 
tính chuẩn phi truyền ứng có thể giải thích được lý do tại sao 
khí hậu của Trái Đất đã trải qua những thời kỳ băng giá kéo 
dài trong các khoảng thời gian đầy huyền bí và chẳng có một 


TÍNH PHỔ QÚT 265 


quy luật nào. Như vậy, có lẽ sẽ không còn cần phải tìm kiếm 
những nguyên nhân vật lý cho nhịp thời tiết này nữa. Các thời 
kỳ băng giá ấy có thể chỉ là một sản phẩm phụ của hỗn độn. 


NHƯ MỘT NHÀ SƯU TẬP SÚNG NGẮN ở thời vũ khí hiện 
đại tự động thèm khát nhớ về khẩu Colt 45 cổ lỗ, nhà khoa học 
hiện đại vẫn đôi khi hoài niệm về chiếc máy tính bỏ túi HP-65. 
Trong những năm còn thịnh hành, chiếc máy tính bỏ túi này 
đã làm thay đổi vĩnh viễn thói quen làm việc của nhiều nhà 
khoa học. Chính nó đã giúp Feigenbaum chuyển từ tính toán 
bằng tay sang các phương pháp nghiên cứu trên máy tính mà 
trước đó chưa hề có. 

Feigenbaum không biết gì về Lorenz, nhưng vào mùa hè 
năm 1975, trong một hội thảo ở Aspen, bang Colorado, ông đã 
nghe Steve Smale nói về một số tính chất toán học của chính 
phương trình sai phân bậc hai mà ông đang nghiên cứu. Có về 
như Smale nghĩ rằng nó chứa một số câu hỏi thú vị còn để mở 
về điểm chính xác mà ở đó ánh xạ thay đổi từ tính tuần hoàn 
sang hỗn độn. Như thường lệ, Smale có một bản năng nhạy 
bén đối với các vấn đề đáng để khảo cứu. Và Feigenbaum đã 
quyết định xem xét lại nó một lần nữa. Nhờ chiếc máy tính bỏ 
túi, ông đã bắt đầu kết hợp đại số giải tích với khảo sát bằng 
số để hiểu được ánh xạ bậc hai này, bằng cách tập trung vào 
vùng nằm ranh giới giữa trật tự và hỗn độn. 

Một cách ẩn dụ - nhưng chỉ là ẩn dụ thôi - Feigenbaum biết 
rằng vùng này rất giống với đường biên bí ẩn giữa dòng chảy 
đều với dòng chảy rối của một chất lưu. Đây chính là vùng mà 
Robert May đã kêu gọi sự chú ý của các nhà sinh học nghiên 


266 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


cứu về các quần thể, những người trước đó đã không nhận ra 
khả năng tôn tại của các chu kỳ nào khác trừ các chu kỳ trật 
tự trong các quân thể động vật có số lượng thay đổi. Trên con 
đường tiến đến hỗn độn trong vùng này là các đợt phân đôi 
chu kỳ: sự tách các chu kỳ hai thành chu kỳ bốn, chu kỳ bốn kỳ 
thành chu kỳ tám, và cứ tiếp diễn như vậy. Những tách đôi này 
tạo ra một hình ảnh đầy mê hoặc. Có những điểm mà ở đó một 
biến thiên nhỏ, chẳng hạn, của khả năng sinh sản, cũng có thể 
dẫn một quân thể bướm ngài thay đổi từ chu kỳ bốn năm thành 
chu kỳ tám năm. Feigenbaum đã quyết định bắt đầu bằng việc 
tính các giá trị chính xác của tham số gây ra các phân đôi này. 

Rốt cục, chính sự chậm chạp của chiếc máy tính bỏ túi, vào 
tháng tám năm ấy, đã đưa ông đến một phát minh. Cũng phải 
mất một khoảng thời gian - trên thực tế là vài phút - để tính 
toán mỗi một giá trị. Càng đi xuống phía cuối của chuỗi, thì 
các tính toán càng chậm. Với một máy tính nhanh và một máy 
in, có lẽ, Feigenbaum đã không quan sát được bất kỳ môtíp 
hay hình mẫu nào. Nhưng ông phải viết ra các số này bằng tay, 
rồi lại ngẫm nghĩ về chúng trong khi chờ đợi, và, để tiết kiệm 
thời gian, ông còn phỏng đoán đáp số tiếp theo sẽ nằm ở đâu. 

Bỗng nhiên, ông chợt hiểu ra rằng ông không cần phải đoán 
nữa. Hệ này ẩn giấu một quy luật thật bất ngờ: các số này hội 
tụ theo cấp số nhân, giống như dãy các cột điện thoại chạy 
hút về phía chân trời trong một bức tranh vẽ theo phối cảnh. 
Nếu bạn biết khoảng cách giữa hai cột bất kỳ trong số các cột 
này, bạn sẽ biết tất cả: mối quan hệ giữa cột thứ hai và cột thứ 
nhất cũng sẽ là mối quan hệ giữa cột thứ ba với cột thứ hai, 
v.v. Các phân đôi chu kỳ không chỉ ngày càng nhanh, mà còn 
ngày càng nhanh với một tốc độ không đổi. 


TÍNH PHỔ QÚT 267 


Tại sao lại như thế? Bình thường, sự hiện diện của hội tụ 
theo cấp số nhân cho phép người ta giả định rằng một cái gì 
đó, một phần nào đó, tự lặp lại ở các thang khác nhau. Nhưng 
chưa có ai nhận thấy rằng phương trình này chứa một môtíp 
bất biến thang. Feigenbaum đã tính toán tốc độ hội tụ với độ 
chính xác nhất mà chiếc máy tính bỏ túi của ông cho phép - cụ 
thể là tới ba chữ số thập phân - và đã tìm ra con số 4,669. Con 
số này liệu có một ý nghĩa đặc biệt nào không? Feigenbaum 
đã làm điều mà tất cả những người yêu các con số sẽ làm. Ông 
đã dành phần còn lại của ngày để cố gắng tìm mối liên hệ của 
nó với tất cả các hằng số chuẩn như số z, e, v.v... Nhưng ông 
đã không tìm được một phương án nào. 

Thật lạ là, sau này, chính Robert May đã thú nhận rằng bản 
thân ông cũng đã quan sát thấy sự hội tụ theo cấp số nhân 
này. Nhưng rồi ông đã quên nó cũng nhanh như ông đã từng 
nhận ra nó. Theo quan điểm của ông về sinh thái học, thì đó 
chẳng qua chỉ là một đặc điểm số học, chứ không là gì khác. 
Các hệ thực mà ông xem xét, như các quần thể động vật, hay 
thậm chí các mô hình kinh tế, đều không tránh khỏi có chứa 
các nhiễu tạp, nó che lấp bất cứ một chỉ tiết chính xác nào. 
Chính sự mất trật tự đã đưa ông đi quá xa nên đã không dừng 
ông lại ở điểm then chốt. May chỉ quan tâm đến hành trạng 
thô của phương trình. Ông chưa bao giờ hình dung rằng các 
chỉ tiết bằng số lại có thể hé lộ những điều quan trọng cả. 

Còn Feigenbaum lại ý thức được những cái mà ông tìm thấy: 
sự hội tụ theo cấp số nhân có nghĩa rằng một cái gì đó trong 
phương trình này là bất biến thang, và ông biết sự bất biến 
thang này là một đặc tính quan trọng. Mọi lý thuyết tái chuẩn 
hóa đều phụ thuộc vào nó. Trong một hệ bề ngoài không có 


268 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


trật tự, bất biến thang có nghĩa là tồn tại một tính chất nào 
đó được bảo toàn trong khi mọi thứ còn lại đều thay đổi. Một 
tính quy luật nào đó ẩn giấu dưới bề mặt rối loạn của phương 
trình. Nhưng mà giấu ở đâu? Rất khó nhìn thấy được điều gì 
sẽ cần phải làm tiếp sau. 

Mùa hè nhanh chóng nhường chỗ cho mùa thu trong bầu 
không khí luễnh loãng của Los Alamos. Lúc gần hết tháng 
mười cũng là lúc Eeigenbaum nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. 
Ông biết rằng Metropolis, Paul Stein và Myron Stein cũng 
đã nghiên cứu các phương trình khác, và họ đã phát hiện ra 
một số môtíp lặp lại trong các phương trình khác nhau. Họ 
cũng bắt gặp những tổ hợp giống nhau của các chữ cái R và 
L, và theo cùng một trật tự. Một trong những hàm này liên 
quan với hàm sin của một số, sự thay đổi này làm cho cách 
tiếp cận đã từng được Feigenbaum tiến hành rất cẩn thận đối 
với phương trình parabol trở nên không còn dùng được nữa. 
Ông phải bắt đầu lại từ đầu. Ông lấy chiếc HP-65 ra và bắt 
đầu tính các nhân đôi chu kỳ cho phương trình x,,, =rsinZ%, 
. Tính toán với một hàm lượng giác làm cho quá trình này 
trở nên chậm chạp hơn nhiều, khiến cho Feigenbaum đã 
băn khoăn tự hỏi, là liệu có thể sử dụng một cách làm tắt 
như ông đã từng làm với một phiên bản giản lược hóa của 
phương trình này hay không. Và trên thực tế, khi quan sát 
các con số hiển thị, ông đã nhận ra một cách khá chắc chắn 
rằng lại có một sự hội tụ theo kiểu cấp số nhân. Việc tính tốc 
độ hội tụ đối với phương trình mới này không có gì là khó 
khăn. Lại một lần nữa, mặc dù độ chính xác của ông khá hạn 
chế, nhưng ông cũng đã thu được một kết quả với ba chữ số 
thập phân: 4,669. 


TÍNH PHỔ QÚT 269 


Lại vẫn là con số đó. Thật không thể tưởng tượng nổi, hàm 
lượng giác này không hề bộc lộ một sự đều đặn kiểu cấp số 
nhân nhất quán nào, thế mà nó lại cho hiển thị một tính 
quy luật mà về mặt con số là đồng nhất với tính quy luật của 
một phương trình đơn giản hơn rất nhiều. Không có bất kỳ lý 
thuyết toán học hay vật lý nào hiện có giải thích được tại sao 
hai phương trình khác nhau đến thế, cả về nội dung và hình 
thức, lại dẫn đến cùng một kết quả. 

Feingenbaum đã gọi điện cho Paul Stein. Stein chưa sẵn 
sàng để tin vào sự trùng hợp này khi mà bằng chứng còn khá 
nghèo nàn như thế. Vì xét cho cùng thì độ chính xác ở đây còn 
khá thấp. Feigenbaum cũng đã gọi điện cho cha mẹ ông sống 
ở bang New Jersey để thông báo rằng ông đã phát hiện ra một 
điều gì đó khá sâu sắc, và nói với mẹ ông rằng phát hiện đó 
sẽ làm cho ông nổi tiếng. Sau đó ông đã liên tiếp thử với các 
hàm khác, bất kỳ hàm nào xuất hiện trong đầu ông mà có đi 
qua một chuỗi các phân nhánh trước khi dẫn tới hỗn độn. Và 
tất cả các hàm này đều cho ra cùng con số đó. 

Feigenbaum đã chơi với các con số trong suốt cuộc đời 
mình. Hồi còn ở tuổi íeen, ông đã biết tính giá trị của hàm 
logarit và hàm sin mà hầu hết mọi người đều phải tra bảng. 
Nhưng ông chưa bao giờ học cách sử dụng máy tính nào lớn 
hơn chiếc máy tính bỏ túi của ông - và vì điều đó, ông là đại 
diện cho các nhà vật lý và toán học có xu hướng coi thường tư 
duy cơ học của máy tính. Nhưng bây giờ thì đã đến lúc phải 
học. Ông nhờ một đồng nghiệp dạy cho ông cách viết chương 
trình bằng ngôn ngữ Fortran, và đến cuối ngày ông đã tính 
được tốc độ hội tụ với tận năm con số thập phân cho các hàm 
khác nhau: 4,66920. Đêm đó, ông đọc về cách tăng gấp đôi độ 


270 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


chính xác trong một cuốn sách hướng dẫn, và ngày hôm sau, 
ông đã nhận được con số 4,6692016090 - một độ chính xác đủ 
để thuyết phục Stein. Nhưng chính Feigenbaum cũng không 
chắc rằng bản thân mình đã bị thuyết phục. Feigenbaum đã 
bắt đầu lên đường săn tìm quy luật - hiểu theo nghĩa toán học 
-, nhưng ông cũng bắt đầu biết rằng một số loại phương trình, 
cũng giống như một số hệ vật lý, xử sự theo những cách rất 
đặc biệt và đặc trưng. Xét cho cùng thì các phương trình này 
thường đơn giản. Feigenbaum đã quá hiểu các hàm parabol, 
sin - trên góc độ toán học, chúng đều là tầm thường. Tuy 
nhiên, ở cốt lõi của các phương trình cực kỳ khác nhau này, 
một cái gì đó lặp đi lặp lại liên tục để cho ra một con số duy 
nhất. Và ông đã buộc phải đi đến kết luận: điều đó có thể chỉ 
đơn giản là một thứ của lạ; mà cũng có thể là một quy luật 
mới của tự nhiên. 

Hãy thử hình dung một nhà động vật học thời tiền sử cho 
rằng có những thứ nặng hơn những thứ khác - tất cả các thứ 
này đều có một tính chất trừu tượng mà anh ta gọi là írọng 
lượng - và muốn khám phá về mặt khoa học ý tưởng này. Anh 
ta chưa bao giờ thực sự đo trọng lượng cả, nhưng anh ta tin 
là mình đã có một hiểu biết nhất định về nó. Anh ta quan sát 
những con rắn to và các con rắn nhỏ, những con gấu to và 
những con gấu nhỏ, và phông đoán rằng trọng lượng của các 
con vật này có một mối quan hệ nào đó với kích thước của 
chúng. Anh ta chế tạo một cái cân và bắt đầu cân các con rắn. 
Thật vô cùng ngạc nhiên, tất cả các con rắn đều có cùng một 
trọng lượng. Và đến lượt các con gấu cũng hết sức bất ngờ, 
tất cả chúng đều có cân nặng như các con rắn. Tất cả đều 
nặng 4,6692016090. Tất nhiên, cái mà anh ta đã giả thiết ở 


TÍNH PHỔ QÚT 271 


trên không phải là /rọng lượng. Cần phải tư duy lại hoàn toàn 
khái niệm này. 

Thác nước, con lắc, các mạch dao động điện - rất nhiều hệ 
vật lý đều trải qua sự chuyển pha trong quá trình tiến đến hỗn 
độn, các chuyển pha này quá ư phức tạp khiến cho người ta 
chưa thể phân tích được. Thật trớ trêu, tất cả đều là những hệ 
mà động lực học của chúng dường như đã được hiểu một cách 
thấu đáo. Các nhà vật lý đều biết rõ tất cả các phương trình 
này, nhưng sự chuyển từ các phương trình này tới sự hiểu biết 
hành trạng tổng thể và dài hạn thì dường như lại là không thể. 
Thật không may, các phương trình của chất lưu, hay thậm chí 
đơn giản như phương trình của con lắc, cũng đã là một thách 
thức lớn hơn rất nhiều so với các ánh xạ iogisfic một chiều. 
Nhưng phát hiện của Feigenbaum ngụ ý rằng các phương trình 
không phải là quan trọng. Chúng không có liên quan nhiều. 
Khi trật tự xuất hiện, nó đột ngột quên ngay phương trình gốc 
là như thế nào. Dù là phương trình bậc hai hay phương trình 
lượng giác, thì kết quả vẫn thế. “Toàn bộ truyền thống của vật 
lý đều nói lên rằng một khi bạn đã tách riêng các cơ cấu ra, 
thì toàn bộ phần còn lại cũng gần như không bị ảnh hưởng”, 
Feigenbaum nói. “Nhưng điều này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ví như 
ở đây, bạn biết các phương trình đúng, nhưng chúng chẳng 
giúp gì cho bạn cả. Bạn cộng vào tất cả các yếu tố vi mô và 
bạn phát hiện ra rằng bạn không thể theo dõi được diễn biến 
của chúng về lâu dài. Chúng không hề quan trọng đối với bài 
toán đang xét. Điều đó làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của 
việc biết một điều gì đó.” 

Mặc dù mối quan hệ giữa các con số của Feigenbaum và 
vật lý vẫn còn khá mơ hồ, nhưng ông đã tìm ra bằng chứng 


272 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


cho thấy cần phải tìm ra một cách mới để giải các bài toán phi 
tuyến phức tạp. Cho tới lúc đó, toàn bộ các kỹ thuật có thể sử 
dụng phụ thuộc vào các tính chất đặc thù của các hàm. Nếu 
đó là hàm sin, thì Feigenbaum thực hiện tỉ mỉ các tính toán 
trên hàm sin. Phát hiện của ông về tính phổ quát có nghĩa là 
cần phải vứt bỏ tất cả các kỹ thuật này. Tính quy luật không 
có liên quan gì đến các hàm sin, cũng chẳng liên quan gì với 
các parabol, hay với bất kỳ một hàm số nào. Nhưng tại sao? 
Thật là thất vọng. Tự nhiên đã có lúc vén bức màn bí mật cho 
thấy thấp thoáng một trật tự bất ngờ. Nhưng còn có những gì 
nữa đằng sau bức màn ấy? 


KHI CẮM HỨNG ĐẾN, nó đến dưới dạng một bức tranh, 
một hình ảnh trong trí óc gồm hai hình nhỏ lượn sóng và một 
hình thứ ba lớn hơn. Chỉ có thế - một hình ảnh sáng, rõ nét, 
khắc sâu vào trí óc ông, và có lẽ nó không hơn cái phần nổi 
nhìn thấy được của tảng băng lớn xử lý trong óc diễn ra bên 
dưới mặt nước của ý thức. Nó liên quan đến bất biến thang, 
và mở ra cho Feigenbaum con đường mà ông hằng tìm kiếm. 

Ông đã nghiên cứu các nhân hút lạ. Sự cân bằng dừng 
thường xuyên đạt được bởi các ánh xạ của ông là một điểm 
bất động, nó hút tất cả các điểm khác - bất kể “số cá thể” ban 
đầu của quân thể có là thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn nhảy về 
nhân hút này. Sau đó, với sự nhân đôi chu kỳ đầu tiên, nhân 
hút này tách đôi, như một tế bào sống vậy. Ban đầu, hai điểm 
này gần như là trùng nhau; sau đó, khi tham số tăng, chúng 
tách ra khỏi nhau. Rồi lại xuất hiện một sự nhân đôi chu kỳ 
nữa: mỗi một điểm của nhân hút lại chia đôi một lần nữa, ở 


TÍNH PHỔ QÚT 273 


cùng một thời điểm. Con số mà Feigenbaum tìm được đã cho 
phép ông tiên đoán được khi nào xảy ra các nhân đôi này. Bây 
giờ, ông đã phát hiện ra rằng ông còn có thể tiên đoán được 
giá trị chính xác của mỗi điểm trên cái nhân hút mỗi lúc một 
phức tạp này - hai điểm, bốn điểm, tám điểm... Ông cũng có 
thể tiên đoán số lượng các cá thế của các quần thể thực đạt 
được trong các dao động hằng năm. Tuy nhiên, ở đây cũng có 
sự hội tụ theo cấp số nhân khác. Và bản thân các con số này 
cũng tuân theo quy luật bất biến thang. 

Feigenbaum khám phá ra một vùng đất trung gian, bị bỏ 
rơi, nằm giữa toán học và vật lý học. Thật khó mà xếp loại 
nghiên cứu của ông. Đó không phải là toán học vì ông không 
chứng minh một điều gì hết. Đúng là ông nghiên cứu các 
con số, nhưng những con số này đối với các nhà toán học 
chẳng khác gì các túi tiền xu đối với các ông chủ nhà băng. 
Trên danh nghĩa, những con số này đúng là vật liệu thuộc 
nghề nghiệp của ông, nhưng ở đây chúng thực sự là quá tầm 
thường và cụ thể, không đáng phải mất thời gian với chúng. 
Các ý tưởng mới mới chính là tiền bạc thực sự của các nhà 
toán học. Feigenbaum thực hiện một nghiên cứu trong lĩnh 
vực vật lý và, dường như lạ lùng thay, nó lại gần như là một 
loại vật lý thực nghiệm. 

Nhưng thay vì là các hạt meson và quark, đối tượng nghiên 
cứu của ông lại là các con số và các hàm. Chúng cũng có các 
đường đi và các quỹ đạo?. Và ông cần phải khám phá hành 
trạng của chúng. Ông cần - nói theo cách sau này đã trở thành 





* Do không có từ tương đương trong tiếng Việt, ở đây tạm quy định dùng từ đường đi 
(trajectory) để chí đường chuyển động nói chung, còn từ quỹ đạo (orbit) để chí các 
đường chuyển động khép kín (thường là tròn hoặc elip như của các hành tinh) - ND 


274 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 





r=0,8 r=2,5 





r=31 





H. Bruce Stewart, J.M. Thompson / Nancy Sterngold 


TÍNH PHỔ QÚT 275 


SỰ HỘI TỤ VỀ HỖN ĐỘN. Một phương trình đơn giản, được lặp nhiều lần: Mitchell 
Feigenbaum tập trung vào các hàm đơn giản, lấy một số làm đầu vào và cho một 
số khác ở đầu ra. Đối với các quần thể động vật, hàm này có thể biểu thị mối 
quan hệ giữa số lượng cá thể của một quần thể của năm nay và số lượng các cá 
thể của năm sau. 

Người ta có thể hiển thị các hàm như vậy bằng một đồ thị khi biểu diễn đầu vào 
trên trục hoành và đầu ra trên trục tung. Ở mỗi đầu vào x ứng với chỉ một đầu ra y, 
và tập hợp hai số này xác định dạng của đường cong được biểu diễn bằng nét đậm. 

Sau đó, để làm sáng tỏ hành trạng lâu dài của hệ, Feigenbaum vẽ một đường đi 
xuất phát từ một giá trị tùy ý của x. Mỗi một giá trị của y vì lại được đưa trở lại làm 
đầu vào cho cùng hàm đó, nên ông có thể sử dụng một lối tắt trên đồ thị: đường 
đi sẽ nảy trên đường thẳng nghiêng một góc 45 độ, ở đó x bằng y. 

Đối với một nhà sinh thái học, loại hàm mô tả rõ ràng nhất sự tăng trưởng ứng 
với một hàm tuyến tính, tức là kịch bản Malthus, trong đó dân số tăng liên tục và 
vô hạn, được xác định hằng năm bởi một tỷ lệ phần trăm cố định (ình trên cùng). 
Các hàm hiện thực hơn tạo thành một hình vòng cung làm cho dân số giảm khi 
nó trở nên quá lớn. “Hàm logistic” được minh họa ở đây là một parabol hoàn hảo 
được xác định bởi hàm y=rx(1 - x), trong đó giá trị r nằm trong khoảng từ 0 đến 4, 
xác định độ dốc của parabol. Nhưng Feigenbaum đã phát hiện ra rằng hình dạng 
cụ thể của đường vòng cung mà ông sử dụng không có gì quan trọng, rằng các chỉ 
tiết của hàm là thứ yếu. Điều quan trọng duy nhất là hàm phải có một cái “bướu”. 

Tuy nhiên, hành trạng của dân số lại phụ thuộc một cách rõ rệt vào độ dốc 
của parabol - tức là vào mức độ phi tuyến, điều mà Robert May gọi là tác nhân 
gây “bùng nổ và suy thoái”. Một hàm quá bẹt dẫn đến một sự tuyệt diệt: dù dân 
số ban đầu có thế nào đi nữa, thì nó cũng vẫn sẽ tiến đến zero. Sự tăng độ dốc 
của parabol làm xuất hiện sự cần bằng tĩnh mà một nhà sinh thái học truyền thống 
mong đợi; điểm này sẽ hút tất cả các quỹ đạo, nên là một “nhân hút” một chiều. 

Vượt ra ngoài một điểm nào đó, sự phân nhánh làm cho dân số dao động với 
chu kỳ hai. Sau đó lại xuất hiện các phân đôi chu kỳ khác, và cuối cùng (hình dưới 
cùng, bên phải) quỹ đạo không đạt tới một trạng thái cân bằng nào. 

Feigenbaum đã xây dựng lý thuyết của ông xuất phát từ chính những đồ thị 
này. Ông bắt đầu tư duy theo lối đệ quy: qua các hàm của các hàm, và các hàm 
của các hàm của các hàm, và cứ tiếp tục như vậy; các ánh xạ của ông có hai 
“bướu”, rồi bốn “bướu”... 


276 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


một cụm từ được ưa dùng của ngành khoa học mới - sáng tạo 
ra trực giác. Máy gia tốc và buồng bọt của ông là các máy tính. 
Song song với lý thuyết, ông đã xây dựng cả một phương pháp 
luận nữa. Thông thường, những người sử dụng máy tính dựng 
một bài toán, rồi nhập nó vào máy, và đợi cho máy tính toán 
và đưa ra nghiệm - một bài toán, một nghiệm số. Feigenbaum 
và những người sau này theo ông khai phá hỗn độn cần nhiều 
hơn thế. Họ cần làm cái mà Lorenz đã làm: đó là sáng tạo ra 
các tiểu vũ trụ và quan sát sự tiến hóa của chúng. Sau đó họ 
có thể thay đổi đặc điểm này hay khác và quan sát các quỹ đạo 
thay đổi từ đó. Nhưng trên hết, họ được trang bị một niềm tin 
mới, theo đó, những thay đổi rất nhỏ của một số đặc tính có 
thể kéo theo những thay đổi lớn trong hành trạng tổng thể. 
Feigenbaum đã nhanh chóng nhận ra rằng các máy tính ở 
Los Alamos không phù hợp với kiểu tính toán mà ông muốn 
thực hiện. Mặc dù được hưởng một ngân sách khống lô, lớn 
hơn rất nhiều ngân sách của phần lớn các trường đại học, 
nhưng Los Alamos vẫn có rất ít các máy tính có khả năng hiển 
thị các đồ thị và hình ảnh. Chỉ Ban khí tài mới có loại máy 
này. Feigenbaum muốn lấy các con số và dựng thành các đồ 
thị. Ông đã phải sử dụng đến phương pháp thô sơ nhất có thể 
tưởng tượng ra được: ông dùng các cuộn giấy dài trên đó in các 
dãy những khoảng trống tiếp theo là một dấu hoa thị hoặc một 
dấu cộng. Chính sách của Los Alamos cho rằng một máy tính 
lớn duy nhất còn tốt hơn nhiều máy tính nhỏ cộng lại - một 
chính sách đi theo đường lối truyền thống một bài toán, một 
nghiệm số. Vì vậy, các máy tính nhỏ không được khuyến khích. 
Hơn nữa, một ban nào đó muốn mua máy tính đều phải tuân 
theo những quy định rất ngặt nghèo của chính quyên và đều 


TÍNH PHỔ QÚT 277 


phải xét đi xét lại một cách phiền phức. Chỉ sau này, với sự 
tiếp tay về tài chính của Ban lý thuyết, thì Feigenbaum mới có 
được một chiếc máy tính để bàn với giá 20 000 USD. Nhờ đó 
ông có thể sửa đổi các phương trình và các đồ thị đang thực 
hiện, làm biến dạng chúng, hiệu chỉnh chúng, như là chơi một 
nhạc cụ vậy. Nhưng ở thời kỳ đó, một số ít các máy tính có 
khả năng vẽ đồ thị một cách thực sự chính xác lại nằm ở các 
khu vực được đảm bảo an nỉnh cao - đằng sau hàng rào, như 
cách nói của một số người. Feigenbaum đành phải sử dụng 
một máy tính được nối bằng đường dây điện thoại với một máy 
tính trung tâm. Các điều kiện làm việc như thế thật khó cho 
phép đánh giá được toàn bộ sức mạnh của máy tính ở bên kia 
đầu dây: một phép tính đơn giản nhất cũng phải mất nhiều 
phút. Để in một dòng chương trình, phải ấn vào phím Refurn, 
rồi chờ đợi, trong tiếng ù ù liên tục của chiếc /erminal (đầu 
cuối), trong khi máy chủ phải xử lý các câu hỏi và đưa ra câu 
trả lời cho những người sử dụng khác của Phòng thí nghiệm. 

Trong khi tính toán, Feigenbaum vẫn triỀn miên suy ngẫm. 
Lĩnh vực toán học mới nào có thể sinh ra vô số các môtíp bất 
biến thang mà ông đã quan sát được? Ông đã nhận ra rằng các 
hàm này phải một phần là đệ quy, f quy chiếu, tức là hành 
trạng của một cái được dẫn dắt bởi một cái khác ẩn giấu ở 
bên trong nó. Hình ảnh lượn sóng xuất hiện trong trí óc ông 
ở khoảnh khắc cảm hứng là biểu hiện một điều gì đó về cách 
thức mà một hàm có thể thay đổi thang để ăn khớp với một 
hàm khác. Ông đã áp dụng toán học của lý thuyết tái chuẩn 
hóa và sử dụng bất biến thang để biến các vô hạn thành các 
đại lượng có thể tính toán được. Mùa xuân năm 1976, ông bắt 
đầu một nhịp sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ông tập trung 


278 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


làm việc như thể bị ma ám, miệt mài lập trình, ghi nguệc ngoạc 
bằng cây bút chì, rồi lại lập trình tiếp. Ông không thể cầu cứu 
trung tâm tính toán giúp đỡ: điều đó sẽ làm gián đoạn sự kết 
nối với máy tính lớn, và việc khôi phục lại kết nối qua đường 
dây điện thoại chẳng có gì là chắc chắn. Ông không được 
phép dừng để nghĩ quá 5 phút, bởi vì nếu không máy tính sẽ 
tự động ngắt mạng. Ấy là còn chưa kể thi thoảng máy tính 
còn bị treo, khiến cho Feigenbaum rất bực mình. Ông đã làm 
việc không ngừng nghỉ trong suốt hai tháng. Thời gian làm 
việc hằng ngày của ông kéo dài tới 22 giờ. Ông cố gắng chợp 
mắt nhưng do quá xáo trộn, nên ông thường chỉ ngủ được 
hai tiếng, và lại tiếp tục các suy nghĩ của mình ở cái điểm mà 
ông đã tạm dừng. Đồ ăn của ông chủ yếu là café. (Ngay cả lúc 
khỏe và tỉnh thần sảng khoái, Feigenbaum cũng chỉ sống với 
các loại thịt đồ nhất có thể, café và rượu vang đỏ. Các bạn của 
ông ngờ rằng ông lấy vitamin từ... thuốc lá!). 

Cuối cùng, một bác sỹ đã buộc ông phải chấm dứt lối sinh 
hoạt đó. Bác sỹ đã kê cho ông một chế độ điều trị nhẹ nhàng 
nhất gồm thuốc an thần Valium và nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc 
đó, thì Feigenbaum đã xây dựng xong một lý thuyết phổ quát. 


TÍNH PHỔ QUÁT LÀM NÊN MỘT SỰ KHÁC BIỆT giữa cái 
đẹp và cái hữu ích. Vượt ra ngoài một điểm nào đó, các nhà 
toán học sẽ ít bận tâm đến chuyện họ có cung cấp một kỹ 
thuật tính toán hay không. Nhưng vượt ra ngoài một điểm nào 
đó, các nhà vật lý học cần các con số. Tính phổ quát mang lại 
niềm hy vọng rằng bằng cách giải một bài toán dễ, các nhà vật 
lý có thể sẽ giải được các bài toán khác khó hơn. Đáp số sẽ là 
như nhau. Hơn nữa, bằng cách đặt lý thuyết của mình trong 


TÍNH PHỔ QÚT 279 


khuôn khổ của nhóm tái chuẩn hóa, Feigenbaum đã biến nó 
thành một công cụ tính toán được các nhà vật lý chấp nhận 
gần như là một công cụ chuẩn. 

Nhưng điều làm cho tính phổ quát trở nên có ích thì cũng 
đồng thời lại làm cho trở nên khó thuyết phục đối với các nhà 
vật lý. Tính phổ quát có nghĩa là các hệ khác nhau hành xử 
một cách giống nhau. Tất nhiên, Feigenbaum mới chỉ nghiên 
cứu các hàm số đơn giản. Nhưng ông tin rằng lý thuyết của 
ông biểu thị một quy luật tự nhiên mà các hệ phải tuân theo 
tại điểm chuyển tiếp từ trật tự sang chảy rối. Tất cả mọi người 
đều biết rằng chảy rối tương ứng với một phổ các tần số liên 
tục, và tất cả mọi người cũng đều đặt câu hỏi về nguồn gốc 
của các tần số này. Và rồi bỗng nhiên, người ta bắt đầu nhàn 
thấy chúng, cái nọ xuất hiện sau cái kia. Hệ quả vật lý của hiện 
tượng này là các hệ của thế giới thực có cùng một hành trạng 
có thể nhận diện được, và hơn nữa hành trạng này còn như 
nhau cả về mặt độ đo. Tính phổ quát của Feigenbaum không 
chỉ là định tính, mà còn là định lượng; nó không chỉ phổ quát 
về cấu trúc mà còn cả về độ đo. Nó không chỉ áp dụng cho 
các hình dạng, mà còn cho cả các con số chính xác. Và điều 
này buộc các nhà vật lý phải tin. 

Nhiều năm sau, Feigenbaum vẫn còn giữ các bức thư từ 
chối trong một ngăn kéo của bàn làm việc, ngay trong tầm 
tay. Vào thời đó, ông đã có được mọi sự thừa nhận mà ông 
cần có. Các công trình của ông ở Los Alamos đã mang lại cho 
ông nhiều giải thưởng và các phần thưởng, danh tiếng và tiền 
bạc. Nhưng ông vẫn còn chưa nguôi nỗi tức giận đối với các 
biên tập viên của những tạp chí khoa học lớn, những tạp chí 
đã từng coi những công trình của ông là không thể đăng trong 


280 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


suốt hai năm sau khi ông gửi chúng đến tòa soạn. Ngày nay 
thật khó có thể hình dung nổi một đột phá độc đáo và bất ngờ 
như thế lại có thể không được công bố. Khoa học hiện đại, với 
các luông thông tin khổng lỗ của nó và hệ thống phản biện 
săm soi không thiên vị, không còn là chuyện sở thích cá nhân 
nữa. Một trong những biên tập viên đã gửi trả lại bản thảo của 
Feigenbaum nhiều năm sau đã phải thừa nhận rằng bài báo 
này đã đánh dấu một bước ngoặt trong lĩnh vực khoa học liên 
quan; tuy nhiên, ông ta vẫn khăng khăng cho rằng nó không 
phù hợp với độc giả của tạp chí của ông, đó là các nhà toán 
học ứng dụng. Trong khoảng thời gian đó, và bất chấp sự im 
lặng của các tạp chí, tin tức về bước đột phá của Feigenbaum 
đã được đón nhận nông nhiệt trong một số giới toán học và 
vật lý học. Điểm căn bản trong lý thuyết của ông về sau đã 
được lan truyền qua các kênh như phần lớn các tư tưởng khoa 
học khác - đó là các hội thảo và các bản thảo trước khi gửi in 
(preprini). Feigenbaum đã trình bày công trình của ông trong 
các cuộc hội thảo, và người ta đã hỏi xin ông bản sao các bài 
báo, ban đầu là một vài người, về sau là hàng trăm người. 


NÊN KINH TẾ HIỆN ĐẠI chủ yếu dựa trên lý thuyết thị 
trường hiệu quả. Trong đó người ta giả định rằng tri thức lan 
truyền tự do từ nơi này sang nơi khác. Những người đưa ra các 
quyết định quan trọng được coi là đều tiếp cận gần như cùng 
một lượng thông tin như nhau. Chắc chắn đây đó họ vẫn vấp 
phải các vùng không biết hoặc sót thông tin, nhưng về tổng 
thể, khi một tài liệu được công bố, thì các nhà kinh tế học giả 
định rằng tất cả mọi người đều biết nó. Những người viết lịch 
sử khoa học cũng thường áp dụng lý thuyết thị trường này vào 


TÍNH PHỔ QÚT 281 


chuyên ngành mà họ nghiên cứu: họ cho rằng mọi phát minh 
được công bố, mọi ý tưởng được đăng tải, đều trở thành tài 
sản chung của thế giới khoa học. Mỗi một khám phá, mỗi một 
ý tưởng mới, đều dựa trên những khám phá và ý tưởng trước 
chúng. Khoa học tiến bộ như một công trình xây dựng, viên 
gạch nọ tiếp nối viên gạch kia, và biên niên sử trí tuệ, trên 
thực tế, có thể coi như là tuyến tính. 

Quan niệm này về khoa học thể hiện rõ nhất khi một chuyên 
ngành đã được xác định rõ chờ lời giải của một bài toán cũng 
đã được xác định rõ. Chẳng hạn, không một ai hiếu sai về phát 
hiện cấu trúc phân tử của ADN. Nhưng lịch sử các tư tưởng 
không phải lúc nào cũng rõ ràng như thế. Khi khoa học phi 
tuyến xuất hiện ở những xó xỉnh của nhiều chuyên ngành 
khác nhau, thì dòng chảy của các ý tưởng không tuân theo 
logic chuẩn của các nhà sử học. Sự xuất hiện hỗn độn với vai 
trò là một thực thể riêng là câu chuyện không chỉ về các học 
thuyết và các phát minh mới, mà còn về cả sự hiểu biết muộn 
mẫn các tư tưởng cũ. Rất nhiều mảnh trong câu đố ghép hình 
đã được nhìn thấy từ lâu trước đó - bởi Poincaré, Maxwell, và 
cả Einstein nữa - nhưng rồi đã bị lãng quên. Ban đầu, chỉ một 
vài người trong cuộc là hiểu được những mảnh ghép mới: các 
nhà toán học hiểu một phát minh trong toán học, các nhà vật 
lý hiểu một phát minh trong vật lý, nhưng không một ai hiểu 
được một phát minh trong khí tượng học. Cách lan truyền ý 
tưởng trở nên cũng quan trọng như cách chúng sinh ra. 

Mỗi nhà khoa học đều có một di sẵn trí tuệ riêng, các quan 
niệm riêng và những hạn chế riêng. Sự hiểu biết không bao 
giờ là đầy đủ. Các nhà khoa học chịu ảnh hưởng của các thói 
quen nghề nghiệp hoặc bởi những ngẫu nhiên trong quá trình 


282 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


học tập của họ. Thế giới khoa học đôi khi lại hữu hạn một cách 
đáng ngạc nhiên. Không một hội đồng các nhà khoa học nào 
thay đổi được dòng chảy lịch sử, nhưng chỉ một nhúm các cá 
nhân, với những trực giác cá nhân cùng với các mục đích cá 
nhân, lại làm được điều đó. 

Sau đó, một sự đồng thuận mới bắt đầu hình thành về 
chuyện những đổi mới nào và những đóng góp nào là có ảnh 
hưởng nhất. Nhưng sự đồng thuận này cũng hàm chứa một 
phần tỉnh thần xem xét lại. Trong cơn cuồng nhiệt khám phá, 
đặc biệt vào cuối những năm 1970, người ta không thấy có hai 
nhà vật lý, hai nhà toán học nào lại có cách hiểu về hỗn độn 
giống nhau một trăm phần trăm. Một nhà khoa học quen với 
các hệ cổ điển không ma sát hoặc không tiêu tán năng lượng 
sẽ coi mình thuộc trường phái của những người Nga như A. N. 
Kolmogorov và V. [. Arnold. Một nhà toán học quen với các hệ 
động lực cổ điển thì lại thuộc trường phái Poincaré, Birkhoff, 
Levinson và Smale. Sau này, một nhà toán học có thể viện dẫn 
tới Smale, Guckenheimer và Ruelle, hay một nhóm các nhà 
tin học tiền bối gắn liền với Los Alamos: Ulam, Metropolis, 
Stein. Một nhà vật lý lý thuyết có thể nghĩ đến Ruelle, Rôssler 
và Yorke. Một nhà sinh học nghĩ đến Smale, Guckenheimer, 
May và Yorke. Các tổ hợp như thế là vô hạn. Một nhà khoa 
học làm việc với các vật liệu của vỏ Trái Đất- như một nhà 
địa chất học hay một nhà địa chấn học, chẳng hạn - sẽ đề cao 
ảnh hưởng trực tiếp của Mandelbrot; nhưng một nhà vật lý lý 
thuyết thì hầu như không biết tới cái tên này. 

Vai trò của Feigenbaum đã trở thành một nguồn cơn đặc 
biệt của các tranh luận. Rất lâu sau, khi ông đã tạo được một 
tiếng tăm nhất định, một số nhà vật lý lại ra sức trích dẫn các 


TÍNH PHỔ QÚT 283 


nhà khoa học khác, những người đã từng nghiên cứu cùng 
một vấn đề vào gần như cùng một thời kỳ. Một số còn lên án 
ông đã quá tập trung vào một vùng nhỏ của một phổ rộng 
lớn các hành trạng hỗn độn. Người ta đã đánh giá quá cao 
“Feigenbaum học”, một nhà vật lý khẳng định, một nghiên cứu 
hay, hẳn thế rồi, nhưng không có ảnh hưởng sâu rộng, chẳng 
hạn như, các công trình của Yorke. Năm 1984, Feigenbaum 
được mời đến phát biểu tại Hội nghị Nobel diễn ra ở Thụy 
Điển. Và một cuộc tranh luận đã nổ ra. Benoit Mandelbrot đã 
làm một bài thuyết trình đầy ẩn ý xấu, mà các thính giả sau đó 
đã miêu tả đây là một “bài thuyết trình chống Feigenbaum”. 
Không hiểu bằng cách nào, ông ta đã “khai quật” được một 
bài báo cũ cách đó hai mươi năm về sự phân đôi chu kỳ của 
một nhà toán học Phần Lan tên là Myrberg, và ông ta đã luôn 
miệng gọi các dãy Feigenbaum là các “dãy Myrberg”. 

Nhưng chính Feigenbaum mới là người phát hiện ra tính 
phổ quát và đã sáng tạo ra một lý thuyết để giải thích nó. Đó 
là trụ cột của khoa học mới này. Trong hoàn cảnh không thể 
đăng một kết quả gây ngạc nhiên và trái với trực giác như thế, 
ông đã truyền bá cái từ này (tức tính phổ quát - ÑD) trong một 
loạt các hội nghị như hội thảo tổ chức tại New Hamsphire 
tháng 8 năm 1976, hội nghị quốc tế của các nhà toán học tại 
Los Alamos vào tháng 9, và trong nhiều bài thuyết trình của 
ông tại Đại học Brown vào tháng 11. Phát minh và lý thuyết 
của ông đã gây nên sự kinh ngạc, nỗi hoài nghi và cả sự hứng 
khởi nữa. Một nhà khoa học càng suy nghĩ về tính phi tuyến, 
sẽ càng cảm thấy sức mạnh của tính phổ quát do Feigenbaum 
phát hiện ra. Một trong số họ đã nói đơn giản thế này: “Thật 
là vừa hạnh phúc vừa rất sốc khi phát hiện thấy trong các hệ 


284 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


phi tuyến sự tôn tại của các cấu trúc luôn luôn là như nhau, 
nếu ta biết nhìn chúng một cách đúng đắn.” Một số nhà vật lý 
đã sử dụng không chỉ các ý tưởng cúa ông, mà cả các kỹ thuật 
của ông nữa. Chơi với các ánh xạ này - chỉ là chơi thôi - họ đã 
thấy sướng run lên. Với chiếc máy tính bỏ túi, họ đã có thể tìm 
lại được sự ngạc nhiên và thích thú từng giúp cho Feigenbaum 
đứng vững ở Los Alamos. Và họ đã hoàn thiện lý thuyết của 
ông. Sau khi nghe bài thuyết trình của ông tại Viện Nghiên 
cứu Cao cấp ở Princeton, Predrag Cvitanovic, một nhà vật lý 
hạt cơ bản, đã giúp Feigenbaum đơn giản hóa lý thuyết và mở 
rộng tính phổ quát của nó. Nhưng đồng thời, ông lại làm ra vẻ 
rằng đó chỉ là một việc làm cho vui thôi; ông không dám thú 
nhận với các đồng nghiệp của mình những việc ông đã làm. 

Các nhà toán học cũng có một thái độ dè dặt, đặc biệt bởi 
vì Feigenbaum không đưa ra các chứng minh chặt chẽ. Thực 
tế phải mãi đến năm 1979 người ta mới thấy xuất hiện một 
chứng minh theo đúng nghĩa toán học của từ đó trong một 
bài báo của Oscar E. Landford IH. Feigenbaum thường nhớ 
lại lần ông giới thiệu lý thuyết của mình trước một cử tọa ưu 
tú ở Los Alamos hồi tháng 9. Khi vừa mới bắt đầu mô tả công 
trình của mình thì nhà toán học lỗi lạc Mark Kac đã đứng dậy 
hỏi: “Thưa ông, ông định chỉ cho chúng tôi những con số hay 
là một chứng minh? 

Cả hai, Feigenbaum đáp lại. 

Liệu một người biết: điều có thể gọi đó là một chứng minh 
hay không?” 

Feigenbaum đã đáp rằng xin mời các thính giả hãy tự phán 
xét. Khi bài thuyết trình kết thúc, ông hỏi ý kiến của Kac và 


TÍNH PHỔ QÚT 285 


ông này đã trả lời mỉa mai: “Phải, đó đúng là chứng minh của 
một người biết điều. Những chỉ tiết của nó có thể để lại cho 
các nhà toán học chặt chẽ làm tiếp”. 

Vậy là một trào lưu đã được khơi mào, nó được khích lệ bởi 
phát hiện về tính phổ quát. Mùa hè năm 1977, hai nhà vật lý là 
Joseph Ford và Giulio Casati đã tổ chức cuộc hội thảo đầu tiên 
về một khoa học mới được đặt tên là hỗn độn. Hội thảo được 
tổ chức tại một biệt thự sang trọng ở Côme (Italia), một thành 
phố nhỏ nằm bên bờ phía nam của cái hồ cùng tên có màu 
xanh thẫm tuyệt vời nhận nước từ các tảng băng tan trên núi 
Alpes. Hàng trăm người đã tham dự hội thảo - chủ yếu là các 
nhà vật lý, và cả các nhà khoa học hiếu kỳ thuộc các chuyên 
ngành khác. Ford nói: “Mitch (tức Feigenbaum - ND) đã nhìn 
thấy tính phổ quát và đã phát hiện ra cách nó thể hiện ở tất cả 
các cấp độ; con đường mà ông khai mở hướng đến hỗn độn về 
trực giác là rất quyến rũ. Lần đầu tiên chúng ta có được một 
mô hình rõ ràng, mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được”. 

“Và thời điểm đã đến. Trong các chuyên ngành, từ thiên văn 
học cho tới địa chất học, người ta đã làm những điều giống 
nhau, công bố trong các tạp chí chuyên ngành rất hẹp của họ, 
mà hoàn toàn không biết rằng những người khác cũng nghiên 
cứu về cùng chủ đề đó. Họ nghĩ mình là những người duy 
nhất, và, trong chuyên môn của họ, người ta coi họ gần như 
là những người kỳ quặc. Họ đã khai thác hết tất cả các vấn đề 
đơn giản mà người ta có thể đặt ra, và bắt đầu quan tâm đến 
các hiện tượng phức tạp hơn một chút. Và họ đã sung sướng 
đến rơi nước mắt khi biết rằng nhiều người khác cũng đã đạt 
tới cùng một điểm như họ”. 


286 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


SAU NÀY, FEIGENBAUM sống trong một căn hộ rất rộng, một 
cái giường trong phòng ngủ, một máy tính trong một phòng 
khác, và một phòng dành cho các các thiết bị nghe nhạc để 
thỉnh thoảng thưởng thức bộ sưu tập đĩa chủ yếu là tiếng Đức 
của mình. Kinh nghiệm duy nhất của ông trong việc bài trí nội 
thất là ông đã mua một cái bàn bằng cẩm thạch đắt tiền trong 
thời gian ở Italia, và kết cục là một thất bại: ông đã nhận được 
một kiện các mảnh vỡ. Các chồng bài báo và sách xếp dọc theo 
các bức tường. Ông nói nhanh, bộ tóc dài của ông, giờ đã muối 
tiêu, hất ngược ra phía sau. “Trong những năm hai mươi đã 
xảy ra một cái gì rất kịch tính. Chẳng rõ vì sao các nhà vật lý 
đã được chứng kiến một cách mô tả, về căn bản là đúng, về thế 
giới xung quanh - bởi vì, theo một nghĩa nào đó, cơ học lượng 
tử về cơ bản /à đúng đắn. Nó nói với bạn lấy đất như thế nào 
và biến chúng thành máy vi tính ra sao. Chính bằng cách đó, 
chúng ta đã học được cách nhào nặn vũ trụ của chúng ta. Cũng 
chính bằng cách này chúng ta đã tạo ra các hóa phẩm, các chất 
dẻo, và trăm thứ bà rằn khác. Người ta cũng biết tính toán với 
lý thuyết này như thế nào. Đó là một lý thuyết tuyệt vời đúng 
- trừ điều là ở một mức độ nào đó, nó không sao hiểu được. 

“Nó chưa được hình dung một cách đầy đủ. Nếu bạn tự 
hỏi các phương trình này thực sự có ý nghĩa gì, và sự mô tả 
thế giới theo lý thuyết này là gì, thì bạn sẽ phát hiện ra rằng 
sự mô tả này là trái với trực giác của bạn. Bạn không thể biểu 
diễn chuyển động của một hạt bằng một quỹ đạo. Bạn không 
được phép hình dung nó theo cách đó. Và nếu bạn bắt đầu tự 
đặt cho mình các câu hỏi ngày càng tỉnh tế hơn - chẳng hạn, 
thế giới theo lý thuyết này sẽ giống cái gì? - thì kết cục bạn 
sẽ xa rời cách hình dung thông thường của bạn về các sự vật 


TÍNH PHỔ QÚT 287 


tới mức bạn sẽ vấp phải đủ loại mâu thuẫn. Bây giờ, thế giới 
có thể là như vậy. Nhưng bạn không thực sự biết rằng liệu có 
tôn tại một cách khác để tập hợp toàn bộ thông tin này mà 
không đòi hỏi phải từ bỏ một cách triệt để cách thức mà bạn 
vốn thường trực cảm các sự vật hay không? 

“Trong vật lý có một giả định rất căn bản nói rằng, để hiểu 
thế giới, ta thường xuyên phải cô lập các cấu phần của nó cho 
tới khi hiểu được cái mà chúng ta cho là thực sự cơ bản. Sau 
đó bạn giả định rằng phần còn lại, mà bạn chưa hiểu, chỉ là 
những chỉ tiết. Giả thiết là tồn tại một số nhỏ các nguyên lý 
mà ta có thể nhận thức được bằng cách nhìn sự vật ở trạng 
thái thuần khiết - đó là khái niệm phân tích đích thực - rồi sau 
đó, bằng cách nào đó, bạn lắp ráp các yếu tố này một cách 
phức tạp hơn để giải các bài toán gai góc hơn. Nếu bạn có fhế. 

“Rồi sau cùng, bạn nhận thấy rằng, để hiểu được, bạn phải thay 
đổi tất cả. Bạn phải tập hợp lại để hình dung xem các sự vật quan 
trọng diễn ra như thế nào. Bạn có thể thử mô phỏng dòng chảy 
của một chất lưu trên máy tính. Điều đó ngày nay là hoàn toàn có 
thể. Nhưng điều đó cũng chỉ tốn công vô ích, bởi vì điều íhực sự xảy 
ra không có gì liên quan với một chất lưu hay một phương trình 
cụ thể. Điều cần phải làm, đó là một mô tả tổng quát về những 
cái xảy ra trong rất nhiều hệ khi các hiện tượng sinh ra lẫn nhau 
đến vô hạn. Điều này đòi hỏi một cách tư duy khác về vấn đề này. 

“Khi bạn nhìn căn phòng này - ở đây có một đống giấy lộn, 
một người ngồi đó và cái cửa ở đằng kia - bạn được yêu cầu 
sử dụng các nguyên lý sơ cấp của vật chất và viết ra các hàm 
sóng mô tả chúng. Nhưng điều đó là không khả thi. Có thể 
Chúa làm được điều đó, nhưng không tôn tại một tư duy phân 
tích nào để hiểu được một vấn đề như thế. 


288 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


“Câu hỏi cái gì sẽ diễn ra đối với một đám mây không còn 
là một vấn đề hàn lâm nữa. Người ta rất muốn biết nhiều - và 
điều này có nghĩa là cần có tiền cho nó. Vấn đề này nằm ở ngay 
tâm điểm của vật lý, và nó cũng rộng như chính vật lý vậy. Đó 
là một cái gì đó phức tạp, và cách giải quyết nó hiện nay là cố 
gắng nhìn ở nhiều điểm nhất có thể, đủ để nói ở đâu có mây, 
ở đâu có khí nóng, vận tốc của nó là bao nhiêu, v.v... Rồi bạn 
nhồi tất cả những thứ đó vào trong cỗ máy tính lớn nhất mà 
bạn có thể mua, và cố gắng thu được một ý tưởng về những 
cái sau đó sẽ xảy ra. Nhưng điều đó không mấy hiện thực.” 

Ông dụi tắt điếu thuốc và châm một điếu khác. “Cần phải tìm 
kiếm các con đường khác. Cần phải tìm kiếm các cấu trúc bất 
biến thang - các chỉ tiết lớn gắn với các chỉ tiết nhỏ như thế nào. 
Hãy xem xét các xoáy nước trong một chất lỏng; đó là các cấu trúc 
phức tạp trong đó độ phức tạp được sinh ra bởi một quá trình 
liên tục. Ở một mức độ nào đó, các xoáy nước này không quá 
bận tâm đến kích thước của quá trình - nó có thể có kích thước 
của một hạt đậu Hà Lan hoặc một quả bóng bàn. Quá trình này 
cũng không bận tâm đến chuyện nó ở đâu, và hơn nữa, nó chẳng 
cần biết mình đã tôn tại từ bao giờ. Theo một nghĩa nào đó, chỉ 
những cái bất biến thang mới luôn luôn là phổ quát. 

“Về một phương diện nào đó, nghệ thuật là một lý thuyết về 
cách thế giới trình hiện trước mắt con người. Hoàn toàn hiến 
nhiên rằng chúng ta không biết hết các chỉ tiết của thế giới xung 
quanh chúng ta. Điều mà các nghệ sĩ đã đạt được, đó là họ đã 
nhận ra rằng chỉ có một số lượng nhỏ các sự vật là quan trọng, 
rồi họ nhìn cái mà chúng vốn thế. Như thế họ có thể thực hiện 
một phần những nghiên cứu của tôi thay cho tôi. Khi bạn nhìn 
những bức tranh đầu tiên của Van Gogh, bạn sẽ phát hiện ra ở 


TÍNH PHỔ QÚT 289 


đó hàng tỉỈ chỉ tiết, luôn luôn có vô số thông tin trong các bức 
tranh của ông. Hiển nhiên là ông đã tự hỏi đâu là lượng thông 
tin không thể giãm bớt mà ông cần phải đưa vào tranh. Bạn 
cũng có thể nghiên cứu phong cảnh trong các bức tranh mực 
của người Hà Lan, vào những năm 1600, với các bụi cây nhỏ, 
và mấy con bò nhìn rất thực. Nếu bạn nhìn gần, cây có các loài 
có tán lá rậm, nhưng sẽ là không ổn nếu chỉ có thế - chúng còn 
chứa, ngoài những thứ đó, các nét nhỏ có hình dạng cành cây. 
Có một sự tương tác chính xác giữa các yếu tố mờ và các môtíp 
với các đường viễn rất xác định. Và chính sự kết hợp hai thứ đó 
đã tạo nên hiệu quả mong muốn. Ở Ruysdael và Turner, khi bạn 
nhìn cách họ vẽ sự phức tạp của nước, bạn sẽ thấy ngay rằng rõ 
ràng là nó đã được làm theo cách lặp. Họ đã vẽ một lớp, rôi lại 
phủ một lớp lên trên, và fiếp fục lên trên nữa, họ đã thêm vào 
một vài chỉnh sửa. Đối với các họa sĩ này, các chất lưu chảy rối 
luôn chứa đựng trong nó một ý niệm về thang. 

“Tôi thực sự muốn biết làm thế nào để mô tả các đám mây. 
Nhưng nói rằng có một mật độ như thế ở đây, và ngay bên cạnh 
là một mật độ khác - tích tụ một thông tin chỉ tiết như thế, theo 
tôi đó là một sai lầm. Cái cách mà con người tri giác các đối 
tương này hoàn toàn không phải như vậy, thậm chí cả các nghệ 
sỹ cũng vậy. Về một phương diện nào đó, viết ra các phương 
trình đạo hàm riêng không phải là cách giải quyết vấn đề. 

“Tóm lại, lời hứa huyền diệu của Trái đất là nó chứa những 
điều tuyệt vời, huyền diệu và hấp dẫn, và nghề nghiệp của 
bạn làm cho bạn muốn tìm hiểu chúng.” Ông đặt điếu thuốc 
xuống. Khói thuốc bay lên từ chiếc gạt tàn, ban đầu là một cột 
khói mỏng, sau đó (như muốn ám chỉ về tính phố quát) nó 
tan tác thành những tua mảnh xoáy lên trần nhà. 


NHÀ THỰC NGHIỆM 


Ý thúc được rằng điều đã xúy ra trong đầu mình 
tương ứng chính xác uới cái xởy ra trong tự nhiên 
là một trải nghiệm bhông gì sánh được, đó là điều 
tuyệt Uuời nhất có thể đến uới một nhà hhoa học. 
Thật xúc động mỗi bhi điều này xủy ra. Người ta 
ngạc nhiên bhi phát hiện ra rằng một cấu trúc hình 
thành trong óc mình lại thực sự được thực hiện ở 
thế giới thực bên ngoài bia. Một cú sốc lớn, nhưng 
cũng là một niềm uui lớn, rất rất lớn. 


—LEO KADANOFE 


Ở TRƯỜNG SƯ PHẠM, một trường cùng với trường Bách khoa 
Paris được coi là danh giá nhất trong các trường đại học của 
nước Pháp, mọi người bắt đầu xì xào: “Albert già mất rồi”. Họ 
tự hỏi không biết Albert Libchaber có phải là nạn nhân của 
tuổi tác hay không. Ông đã trở nên nổi tiếng trong ngành vật 
lý nhiệt độ thấp bởi các công trình nghiên cứu về hành trạng 
lượng tử của hêli siêu chảy ở nhiệt độ vài ba độ trên không 
độ tuyệt đối. Ông đã tạo dựng được một uy tín lớn, một vị trí 
ổn định ở trường đại học. Ấy vậy mà vào năm 1977, ông đã 
lãng phí thời gian, và tiền bạc của nhà trường, để làm một thí 
nghiệm có về như là khá tầm thường. Vả lại chính ông cũng 
sợ sẽ phá hỏng sự nghiệp của một sinh viên nếu lôi kéo anh 
ta vào một đề tài nghiên cứu như thế. Vì thế ông đã chọn một 
kỹ sư chuyên nghiệp làm trợ lý. 

Là con trai của một gia đình người Ba Lan gốc Do Thái, 
cháu của một Giáo trưởng Do Thái, Libchaber sinh ở Paris 5 
năm trước khi quân Đức xâm chiếm thành phố. Cũng giống 


294 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Mandelbrot, Libchaber đã thoát chết trong cuộc chiến tranh 
nhờ sống nương náu ở một tỉnh lẻ, tách khỏi cha mẹ vì họ có 
giọng nói với ngữ điệu quá ư nguy hiểm. Cha mẹ Libchaber 
cũng may mắn sống sót; nhưng những người còn lại của gia 
đình đều bị Đức Quốc xã sát hại. Trong hoàn cảnh thất thường 
của số phận chính trị, Libchaber đã có một cuộc sống an toàn 
nhờ sự bảo trợ của một viên mật thám của Pétain?' tại địa 
phương, một người mà tỉnh thần chống phát xít cũng mãnh liệt 
không kém niềm tin cực hữu của ông ta. Sau chiến tranh, cậu bé 
lên 10 đã trả ơn ông ta. Lờ mờ ý thức được sự nghiêm trọng của 
tình hình, cậu bé đã khai trước một ủy ban về các tội ác chiến 
tranh và sự làm chứng của cậu đã cứu sống viên mật thám đó. 

Trên con đường thăng tiến trong thế giới khoa học hàn lâm 
của nước Pháp, trí tuệ xuất sắc của Libchaber là điều không 
ai dám nghỉ ngờ. Các đồng nghiệp của Libchaber đôi khi thấy 
ông hơi điên điên, cũng là điểu dễ hiểu, vì ông - một người 
Do Thái bí hiểm giữa những người duy lý, một người theo chủ 
nghĩa De Gaulle, trong khi phần lớn các nhà khoa học đều là 
cộng sản. Họ trêu ông về lý thuyết Vĩ Nhân của lịch sử, về sự 
gắn bó của ông với Goethe, về nỗi ám ảnh của ông đối với 
các cuốn sách cũ. Ông có hàng trăm cuốn sách khoa học rất 
độc đáo, một số xuất bản từ những năm 1600. Ông đọc những 
cuốn sách này không phải như những thứ của lạ của lịch sử, 
mà như là suối nguồn của những ý tưởng tỉnh khôi về bản chất 
của thực tại, chính cái thực tại mà ông đang thăm dò bằng 
các tia laser và các cuộn làm lạnh công nghệ cao cực kỳ tỉnh 





* Tổng thống Pháp từ 1940 đến 1944. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, bị kết án 
tử hình vì tội phản bội tổ quốc do cộng tác với phát xít Đức, sau được giảm án thành 
tù chung thân. 


NHĐ THỰC NGHIỆM 295 


xảo. Ông đã tìm thấy một sự đồng điệu về tinh thần trong con 
người của chàng kỹ sư tên là Jean Maurer, một người Pháp chỉ 
làm việc khi anh ta thích. Libchaber cho rằng Maurer sẽ thấy 
dự án mới của ông là uui uẻ - mà điều đó theo cách nói trại đi 
của người Pháp có nghĩa là hấp dẫn, kích thích hay sâu sắc. 
Năm 1977, hai nhà nghiên cứu đã lao vào xây dựng một thí 
nghiệm nhằm làm sáng tỏ ngưỡng của sự chảy rối. 

Với tư cách là nhà thực nghiệm, Libchaber nổi tiếng theo 
kiểu thế kỷ XIX: thông minh, khéo tay, và luôn thích sự khéo 
léo hơn là sức mạnh. Ông không thích công nghệ công kềnh 
và những tính toán khổng lô. Quan niệm của ông về một thí 
nghiệm hay cũng giống như quan niệm về một chứng minh 
hay đối với một nhà toán học. Vẻ đẹp của thí nghiệm cũng 
quan trọng như kết quả của nó. Tuy nhiên, một số đồng 
nghiệp của ông lại cho rằng ông có thái độ hơi thái quá đối với 
thí nghiệm mới về ngưỡng chảy rối: thiết bị nhỏ tới mức người 
ta có thể đặt nó trong một hộp diêm - và đôi khi Libchaber 
mang theo nó, như một tác phẩm nghệ thuật. Ông gọi nó là 
“Hêli trong Hộp Nhỏ”. Lõi của thiết bị còn nhỏ hơn nữa; một 
khoang có kích thước chỉ bằng một tép chanh, được khoét 
trong một mẩu thép không gỉ, có rìa và thành nhẫn nhất có 
thể. Ông đưa vào đó hêli lỏng được làm lạnh tới khoảng 4 độ 
trên không độ tuyệt đối, một nhiệt độ cao so với nhiệt độ trong 
các thí nghiệm trước của ông về các chất siêu chảy. 

Phòng thí nghiệm của ông chiếm hai tầng của tòa nhà vật 
lý của trường Sư phạm, chỉ cách phòng thí nghiệm cũ Pasteur 
vài trăm mét. Cũng giống như mọi phòng thí nghiệm vật lý 
nói chung, phòng thí nghiệm của Libchaber luôn lộn xộn, linh 
kỉnh các hộp sơn và các dụng cụ nằm rải rác trên đất và mặt 


296 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


bàn, và vung vãi khắp nơi là các mẩu kim loại và nhựa có hình 
dạng kỳ dị. Ở giữa mớ lộn xộn này, chỉ có mỗi một dụng cụ 
chứa một ngăn nhỏ chứa chất lỏng của Libchaber là có vẻ có 
một mục đích cụ thể. Cái ngăn làm bằng thép không gỉ này 
đặt trên một tấm đồng rất tinh khiết, rồi đặt lên mặt trên của 
tinh thể saphir. Các vật liệu này đã được chọn dựa theo khả 
năng dẫn nhiệt của chúng. Ngoài ra còn có các cuộn dây đốt 
rất nhỏ và các miếng đệm bằng teflon. Hêli lỏng chảy từ một 
bình chứa dung tích khoảng tám xentimét khối. Toàn bộ hệ 
được đặt trong một bình chân không gần như tuyệt đối. Và 
bản thân bình này lại được đặt trong một bể nitơ lỏng để giữ 
cho nhiệt độ ổn định. 

Mối lo lắng thường xuyên của Libchaber là các chấn động. 
Cũng giống như các hệ phi tuyến, thí nghiệm của ông luôn 
phải đối mặt với nhiễu nền gây khó khăn cho việc đo đạc 
và làm sai lệch các dữ liệu. Trong các dòng chảy nhạy cảm 
với nhiễu tạp - mà thí nghiệm của Libchaber luôn tạo ra các 
dòng chảy như vậy - nhiễu tạp có thể gây rối loạn dòng chảy 
phi tuyến, làm cho nó nhảy từ một loại hành trạng này sang 
một loại hành trạng khác. Nhưng tính phi tuyến có thể làm 
cho hệ ổn định cũng như làm cho nó mất ổn định. Sự hồi 
tiếp phi tuyến điều chỉnh chuyển động và làm cho nó kháng 
cự tốt hơn đối với các nhiễu loạn. Trong một hệ tuyến tính, 
nhiễu loạn luôn có một tác dụng không đổi. Khi có mặt tính 
phi tuyến, nhiễu lọan chỉ có thể sống bằng chính nó và cuối 
cùng sẽ biến mất và hệ sẽ tự động quay trở lại trạng thái ổn 
định. Libchaber nghĩ rằng các hệ sinh học đã sử dụng tính 
phi tuyến của chúng như một sự bảo vệ chống lại các nhiễu 
tạp. Sự truyền năng lượng bởi các protein, chuyển động sóng 


NHĐ THỰC NGHIỆM 297 


của điện tim, rồi hệ thần kinh - tất cả các hệ này đều giữ được 
các đặc tính của chúng trong một môi trường đầy nhiễu tạp. 
Libchaber hy vọng rằng bất kế cấu trúc nền là thế nào thì sự 
chảy của một chất lưu cũng đủ bên để thí nghiệm của ông có 
thể phát hiện được. 

Ý tưởng của ông là tạo ra sự đối lưu trong hêli lỏng bằng cách 
tăng nhiệt độ của tấm bên dưới so với nhiệt độ của tấm bên 
trên. Đó chính xác là mô hình đối lưu đã từng được Edward 
Lorenz mô tả, và hệ cổ điển đó được gọi là đối lưu Rayleigh- 
Bénard. Ngày đó Libchaber vẫn chưa biết đến Lorenz. Ông 
cũng không có một tí ý niệm nào về lý thuyết của Mitchell 
Feigenbaum. Năm 1977, Feigenbaum bắt đầu đi khắp các hội 
thảo khoa học, và các phát hiện của ông chỉ thuyết phục được 
các nhà khoa học biết giải thích chúng. Còn đối với phần lớn 
các nhà vật lý, thì các hình mẫu và các quy luật của “lý thuyết 
Feigenbaum” chẳng có một chút liên hệ rõ ràng nào với các 
hệ thực cả. Các hình mẫu này chỉ là sản phẩm của máy tính, 
và các hệ vật lý thì phức tạp hơn thế rất rất nhiều. Không có 
thêm các bằng chứng mới, điều tốt nhất mà người ta có thể 
nói đó là Feigenbaum đã phát hiện ra một sự tương tự toán 
học nhìn giống với sự bắt đầu của chảy rối. 

Libchaber biết rằng các thí nghiệm của người Pháp và người 
Mỹ đã đặt vấn đề xem xét lại những ý tưởng của Landau về sự 
xuất hiện của chảy rối bằng cách chứng minh rằng nó xảy ra 
trong một sự chuyển pha đột ngột, chứ không phải bởi một sự 
tích tụ liên tục các tần số khác nhau. Các nhà thực nghiệm như 
Jerry Gollub và Harry Swinney, với dòng Couette-Taylor của 
mình, đã chứng tô rằng cần phải có một lý thuyết mới nhưng 
đã không thể quan sát một cách chỉ tiết sự chuyển tiếp sang 


298 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


hỗn độn. Libchaber cũng biết rằng chưa từng xuất hiện một 
hình ảnh rõ nét nào về ngưỡng của sự chảy rối trong phòng 
thí nghiệm cả, và ông đã quyết định rằng khoang hêli có thể 
sẽ cung cấp một hình ảnh rõ ràng nhất có thể. 


MỘT SỰ THU HẸP TÂM NHÌN đã cho phép khoa học tiến 
bộ. Với hiểu biết của mình, các nhà thủy động lực học có lý 
do chính đáng để nghi ngờ về độ chính xác cao mà Swinney 
và Gollub khẳng định đã đạt được với các dòng Couette của 
họ. Và cũng với hiểu biết của mình, các nhà toán học có lý do 
chính đáng để bực bội, như họ đã từng thể hiện trước Ruelle. 
Ông đã phá vỡ các quy tắc và đưa ra một lý thuyết vật lý đầy 
tham vọng dưới chiêu bài một mệnh đề toán học chặt chẽ. 
Thật khó có thể phân định rạch ròi giữa cái mà ông giả định 
và cái mà ông chứng minh. Các nhà toán học từ chối chấp 
nhận một ý tưởng chừng nào nó còn chưa đáp ứng được sơ 
đồ tiêu chuẩn định lý, chứng mình, định lý, chúng minh, theo 
đúng vai trò mà chuyên ngành đã trao cho họ: dù có ý thức 
hay không ý thức, họ có nhiệm vụ đứng gác những kẻ gian 
lận và thần bí. Nếu một biên tập viên của các tạp chí, người 
đã gạt bỏ những ý tưởng mới bởi vì chúng được thể hiện bằng 
một phong cách khác thường, bị các nạn nhân coi như một 
tên mật thám làm tay sai cho các đồng nghiệp đã có uy tín, 
thì bắn thân anh ta cũng có một vai trò chính đáng trong cộng 
đồng, đó là vai trò canh chừng những cái không được kiểm 
chứng. “Khoa học được xây dựng để chống lại những sự ngu 
ngốc ấy”, bản thân Libchaber cũng từng nói như vậy. Khi các 
đồng nghiệp coi ông là kê huyền bí, thì không phải lúc nào 
điều đó cũng có nghĩa là thiện cảm. 


NHĐ THỰC NGHIỆM 299 


Libchaber là một nhà thực nghiệm nghiêm cẩn và có kỷ 
luật, ông nổi tiếng vì độ chính xác trong sự phân tích các 
đối tượng vật chất của ông. Tuy nhiên, ông lại rất thích thú 
một đối tượng trừu tượng, chưa được định nghĩa một cách 
rõ ràng, nó mơ hồ như bóng ma, được gọi là dòng chảy. Một 
dòng chảy, đó là hình dạng cộng với thay đổi, là chuyển động 
cộng với hình dạng. Một nhà vật lý lập một hệ phương trình 
vi phân gọi chuyển động toán học của chúng là một dòng 
chảy. Dòng chảy là một ý niệm kiểu Platon giả định rằng sự 
tiến hóa của hệ phản ánh một thực tại nào đó độc lập với thời 
điểm. Libchaber có chung cảm giác với Platon theo đó các 
hình dạng ẩn giấu choán đầy vũ trụ. “Bạn đã biết quá rõ điều 
này! Bạn đã thấy các lá cây. Khi bạn nhìn tất cả các lá, chẳng 
lẽ bạn không thấy ngạc nhiên trước một thực tế là, số các 
chủng loại hình dạng của chúng là hữu hạn hay sao? Bạn có 
thể dễ dàng vẽ nên một hình dạng chung. Sẽ là tương đối thú 
vị khi hiểu được điều đó. Hoặc các hình dạng khác. Các bạn 
cũng đã thấy, trong một thí nghiệm, một chất lỏng xâm nhập 
vào bên trong một chất lỏng khác.” Phòng làm việc của ông 
đầy các bức ảnh kiểu này, các phần loang rộng dạng ƒfracial 
của chất lỏng. “Và trong bếp của bạn, khi bạn bật bếp ga lên, 
bạn thấy ngọn lửa cũng có hình dạng như thế. Rất rộng. Phổ 
quát. Dù đó là một ngọn lửa, một chất lỏng trong một chất 
lỏng, hay một tinh thể đang được nuôi lớn thì cũng không có 
gì quan trọng- điều thu hút tôi, đó là hình dạng này. 

“Từ thế kỷ XVII, người ta ít nhiều đã nghĩ, rằng khoa học đã 
không quan tâm tới sự tiến triển của hình dạng trong không 
gian và theo thời gian. Khi bạn nghĩ đến một dòng chảy, bạn 
có thể hình dung ra các sự vật khác nhau, chẳng hạn, một dòng 


300 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


chảy trong kinh tế hay một dòng chảy trong lịch sử. Ban đầu 
nó có thể là phân lớp, nhưng sau đó sẽ phân nhánh tới một 
trạng thái phức tạp hơn, và có thể có cả các dao động nữa. 
Rồi sau nữa có thể là hỗn độn”. 

Tính phổ quát của các hình dạng, những đồng dạng hay 
tương tự qua các thang, khả năng đệ quy của các dòng chảy 
bên trong các dòng chảy, tất cả những điều này đều vượt ra 
ngoài tầm với của cách tiếp cận vi tích phân chuẩn đối với 
các phương trình mô tả sự thay đổi. Nhưng điều này không dễ 
nhận thấy. Trong khoa học, các bài toán đều được biểu diễn 
bằng ngôn ngữ khoa học hiện có. Và cho tới thời điểm đó, cách 
thể hiện đạt nhất của thế kỷ XX về trực giác của Libchaber đối 
với một dòng chảy phải cần tới ngôn ngữ của thi ca. Chẳng 
hạn như thơ của Wallace Stevens, người đã có những cảm xúc 
về thế giới đi trước cả những hiểu biết của các nhà vật lý. Điều 
thật huyền bí là thi sĩ này đã ngờ về cách mà một dòng chảy 
tự lặp lại trong quá trình nó thay đổi: 


Dòng sông nhấp nhô 
Cháy mãi, chảy mãi không bao giờ lặp lại 
Cháy qua rất nhiều nơi, mà dường như đứng yên một chỗ. 


Thơ của Stevens thường cho ta một cái nhìn rộn ràng về 
nước và khí quyển. Nó cũng chuyển tải một niềm tin đối với 
các hình dạng ẩn, không nhìn thấy được, làm nên trật tự trong 
tự nhiên, một niềm tin 


rằng, trong khí quyển uô hình 
Tri thức hiện hữu khắp nơi nhưng không được nhận ra. 


NHĐ THỰC NGHIỆM 301 


Vào những năm 1970, khi mà Libchaber và một số nhà thực 
nghiệm khác lao vào nghiên cứu chuyển động của các chất 
lưu, thì họ đã làm điều đó gần với tinh thần của thi ca mang 
tính lật đổ này. Họ đã ngờ rằng có một mối quan hệ giữa 
chuyển động và một hình dạng phổ quát. Họ đã tích lũy các 
dữ liệu chỉ theo một cách khả dĩ, nghĩa là bằng cách ghi lại 
các con số hoặc lưu giữ chúng trong một máy tính số. Sau đó 
họ chỉ tìm cách để bắt các dữ liệu đó phải hé lộ ra các hình 
dạng. Họ hy vọng có thể biểu diễn các hình dạng này qua 
chuyển động. Họ tin rằng hình dạng động như ngọn lửa và 
các hình dạng hữu cơ như những chiếc lá đều vay mượn hình 
dạng của chúng từ mối quan hệ chằng chịt của các lực còn 
chưa được giải thích. Các nhà thực nghiệm này, những người 
duy nhất tìm bắt hỗn độn với một quyết tâm cực kỳ cao, đã 
đạt được mục đích của họ bằng cách từ chối chấp nhận toàn 
bộ thực tại được coi như đóng băng trong bất động. Ngay cả 
Libchaber cũng chưa bao giờ diễn đạt được nó bằng các từ ngữ 
này, nhưng quan niệm của họ rất gần với cái mà Stevens cảm 
nhận như một “sự nổi dậy không rắn của vật rắn”: 


Sức mạnh của uinh quang, một lấp lánh trong các uân đá, 
Khi các sự Uật đột sinh, chuyển động Uà tan rã 

Thành khoảng cách, thay đổi hay hư Uô, 

Các biến đổi hữu hình của đêm hè, 

Một trừu tượng hóa như ánh bạc xích gần hình dạng 

Và bỗng nhiên tự phủ nhận chính mình. 


302 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


LIBCHABER ĐÃ KHƠI CẢM HỨNG huyền bí của mình từ 
Goethe, chứ không phải từ Stevens. Trong khi Feigenbaum 
tìm kiếm trong thư viện Đại học Harvard cuốn Luận uê mâu 
sắc của Goethe, thì Libchaber đã thu xếp để đưa thêm vào bộ 
sưu tập của mình bản gốc của cuốn Về sự biến đối của thực 
uậr, một chuyên khảo của Goethe còn khó hiểu hơn. Trong 
đó Goethe đã khiêu chiến với các nhà vật lý, những người mà 
theo ông chỉ quan tâm đến các hiện tượng tĩnh chứ không 
phải là các sinh lực và các dòng chảy tạo ra các hình dạng mà 
chúng ta vẫn thường nhìn thấy. Một phần di sản của Goethe 
- một phần rất nhỏ nếu xét trên quan điểm của các nhà lịch 
sử văn học - đã được tái hiện ở Đức và Thụy Sỹ trong một trào 
lưu giả-khoa học được các nhà triết học như Rudolf Steiner 
và Theodor Schwenk duy trì. Các nhà triết học này cũng rất 
được Libchaber khâm phục, trong mức độ có thể đối với một 
nhà vật lý. 

“Hỗn độn nhạy cảm” - Das sensible Chaos - đó là cụm từ 
mà Schwenk đã dùng để diễn tả mối quan hệ giữa lực và hình 
dạng. Ông cũng đã dùng nó làm nhan đề cho một cuốn sách 
nhỏ kỳ lạ được xuất bản lần đầu năm 1965 và thỉnh thoảng 
sau đó cũng đã được tái bản. Đó là một cuốn sách trước hết 
nói về nước. Bản dịch tiếng Anh có một lời tựa rất ngợi khen 
của thuyền trưởng Jacques Y. Cousteau và các nhận xét của 
hai tạp chí Warer Resources Bulletin và Journal oƒ the Institute 
0ƒ Water Engineers. Cuốn sách của Schwenk không có nhiều 
kỳ vọng về khoa học, cũng như toán học. Nhưng Schwenk đã 
thể hiện óc quan sát tuyệt vời. Ông đã vẽ ra rất nhiều hình 
dạng của các dòng chảy tự nhiên bằng một con mắt của người 
nghệ sỹ. Ông đã tập hợp các bức ảnh và thực hiện hàng chục 


NHĐ THỰC NGHIỆM 303 


ký họa chính xác, như một nhà sinh vật học vẽ phác các tế 
bào khi nhìn qua chiếc kính hiển vi đầu tiên. Sự rộng mở tâm 
hồn và sự ngây thơ trong trắng của ông có lẽ đã khiến cho 
Goethe phải kiêu hãnh. 

Các hình ảnh về các dòng chảy xuất hiện rất nhiều trong 
cuốn sách của ông. Các dòng sông lớn như Mississippi và 
Basin d'Arcachon ở Pháp chạy ngoằn ngoèo ra biển qua nhiều 
khúc uốn quanh co. Ngay cả ở biển, dòng hải lưu Gulff Stream 
cũng uốn khúc quanh co, tạo thành các vòng lượn xoáy từ 
đông sang tây. Đó là một dòng nước ấm lớn chảy bên trong các 
vùng nước lạnh, một dòng sông, nói theo cách của Schwenk, 
“đã dựng nên hai bờ của nó bằng chính nước lạnh”. Khi dòng 
hải lưu này đi qua hoặc không nhìn thấy, thì sự tồn tại của nó 
vẫn còn cảm nhận được. Các dòng khí cũng để lại dấu vết của 
chúng trong sa mạc, đó là các sóng trên cát. Thủy triều xuống 
cũng để lại trên bãi biển một mạng lưới các vân. Schwenk 
không tin vào sự trùng hợp. Ông tin vào các nguyên lý phổ 
quát, và còn hơn cả tính phổ quát, ông tin vào sự tổn tại trong 
tự nhiên một tinh thần nhất định, điều làm cho giọng văn của 
ông sặc mùi phỏng nhân hình luận? đến khó chịu. “Nguyên 
lý gốc” của ông là thế này: dòng chảy luôn “muốn thực hiện 
mình, bất chấp vật liệu bao quanh nó là như thế nào”. 

Trong các dòng chảy, ông biết, còn có các dòng thứ cấp. 
Nước, ngoài dòng chính chuyển động xuôi theo con sông 
quanh co, còn có dòng phụ chảy quanh trục của sông, cụ 
thể là chảy hướng tới một bờ, rồi đi xuống đáy sông, sau đó 
chuyển động hướng sang phía bờ kia, rồi lại đi lên bề mặt, 





* Quan niệm cho rằng thần, động vật, v.v. đều phỏng theo con người cả về hình 
dạng lẫn tính cách. 


304 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


giống như một hạt chuyển động xoắn ốc quanh trục của một 
cái xăm ôtô. Quỹ đạo của một hạt nước nào đó vẽ nên một 
lò xo quấn quanh các lò xo khác. Đối với các hình mẫu như 
vậy, Schwenk quả là có trí tưởng tượng của một nhà tôpô học. 
“Hình ảnh về các sợi cuộn thành hình xoắn ốc này chỉ thực 
sự chính xác đối với chuyển động thực. Người ta thường nói 
về “các sợi” nước, nhưng chúng không phải là các sợi riêng rẽ 
thực sự mà toàn bộ các mặt, đan bện với nhau về mặt không 
gian và chảy qua nhau”. Ông cũng đã nhận thấy các tần số 
cạnh tranh nhau trong các sóng, còn các sóng vượt qua nhau, 
chia cắt các mặt và các lớp biên. Ông thấy các xoáy nước và 
chuỗi các xoáy nước, và giải thích chúng như là sự “lăn” của 
một bề mặt này trên một bề mặt khác. Ở đây, Schwenk là triết 
gia có quan niệm gần gũi nhất với các nhà vật lý về động lực 
học ở lân cận sự chảy rối. Các niềm xác tín nghệ thuật của 
ông cũng đòi hỏi tính phổ quát. Theo Schwenk, các xoáy đồng 
nghĩa với bất ổn định, mà bất ổn định thì có nghĩa là dòng 
chảy đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng ở ngay bên trong 
nó, và chính sự bất bình đẳng này là “gốc”. Sự lăn của các cuộn 
xoáy, sự đâm chồi của các cây dương xỉ, các nếp uốn của các 
dãy núi, sự trống rỗng bên trong của các cơ thể động vật, tất 
cả, như ông thấy, đều đi theo một con đường. Nó không có 
liên quan gì với một môi trường cụ thể, hay một loại khác biệt 
cụ thể nào. Các bất bình đẳng này có thể là chậm và nhanh, 
nóng và lạnh, đặc và loãng, mặn và ngọt, nhớt và lỏng, axít và 
kiểm. Và sự sống sinh sôi nảy nở chính ở trên đường ranh giới. 

Tuy nhiên, sự sống là lĩnh địa của D'Arcy Wentworth 
Thompson. Nhà tự nhiên học tuyệt vời này đã viết vào năm 
1917 như thế này: “Có thể là tất cả các định luật về năng 


NHĐ THỰC NGHIỆM 305 


lượng, tất cả các tính chất của vật chất, và toàn bộ hóa học 
của tất cả các chất keo đều không thể giải thích được thể xác, 
cũng như không hiểu được tâm hồn. Về phần tôi, tôi nghĩ là 
không.” D'Arcy Thompson đã đưa vào nghiên cứu về sự sống 
cái mà Schwenk còn thiếu một cách nghiêm trọng: đó là toán 
học. Schwenk suy luận bằng loại suy. Các lập luận của ông - 
mang màu sắc duy linh, phong phú và bách khoa - và cuối 
cùng là quy về trình bày các điểm tương đồng. Tinh thần và 
các phương pháp của Schwenk được chia sẻ phần nào trong 
tác phẩm quan trọng của D"Arcy Thompson, On Grouth and 


Theodor Schwenk 





CÁC DÒNG CHẢY UỐN LƯỢN VÀ XOẮN ỐC. Théodor Schwenk miêu tả dòng 
của các dòng chảy tự nhiên như các sợi có các chuyển động thứ cấp phức hợp. 
“Tuy nhiên, không thực sự tồn tại các sợi riêng rẽ”, ông viết, “mà là toàn bộ các 
mặt đan bện với nhau về mặt không gian”. 


306 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Form (Về sự tăng trưởng uà hình dạng). Bạn đọc hiện đại có 
thể băn khoăn tự hỏi có thể dành bao nhiêu niềm tin cho các 
hình ảnh chỉ tiết về sự rơi thành chùm của các giọt chất lồng 
này, chúng lơ lửng thành các sợi uốn lượn, nhìn giống một 
con sứa sống đến kỳ lạ. Phải chăng đây là trường hợp cao cấp 
của một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nếu hai hình dạng giống 
nhau, thì liệu người ta có cần phải tìm kiếm các nguồn gốc 
giống nhau của chúng hay không? 

D'Arcy Thompson chắc chắn là nhà sinh học có tầm ảnh 
hưởng nhất đã bị bỏ lại bên lề của nền khoa học chính thức. 
Cuộc cách mạng sinh học thế kỷ XX, manh nha từ thời ông 
còn sống, đã vượt qua ông hoàn toàn. Ông không hề biết gì về 
hóa học, lại có một quan niệm sai lầm về tế bào, và đã không 
dự báo được sự phát triển bùng nổ của di truyền học. Ngay cả 
ở thời của ông, các bài viết của ông cũng tỏ ra quá kinh điển 
và quá văn chương - quá đẹp nên được coi là thiếu nghiêm 
túc về khoa học. Việc đọc D'Arcy Thompson không phải là 
bắt buộc đối với một nhà sinh học hiện đại. Tuy nhiên, những 
nhà sinh học nổi tiếng nhất lại khá thích cuốn sách của ông. 
Theo Sir Peter Medawar, “chắc chắn đây là tác phẩm tuyệt vời 
nhất chưa từng có trong lịch sử các tài liệu khoa học viết bằng 
tiếng Anh”. Chính cuốn sách này, hơn tất cả các cuốn khác, 
đã làm nảy sinh trong Stephen Jay Gould cảm giác ngày càng 
mạnh mẽ rằng tự nhiên chỉ cho phép một số hình dạng hạn 
chế. Ngoài D'Arcy Thompson, rất ít nhà sinh học hiện đại theo 
đuổi việc tìm kiếm sự thống nhất không thể chối cãi của các 
cơ thể sống. Gould nói: “Rất ít người tự hỏi liệu tất cả những 
môtíp này có thể quy về một hệ duy nhất các lực phát sinh 
hay không. Và cũng rất ít người cảm nhận được một chứng 


NHĐ THỰC NGHIỆM 307 


uosduiIou[ uoA1uAA Á2!y,q 





CÁC GIỌT RƠI. D'Arcy Wentworth Thompson đã cho thấy các sợi và các cột lơ 
lửng được tạo thành bởi các giọt mực rơi trong nước (rái) và bởi một cón sứa (phải). 
“Một kết quả cực kỳ lạ lùng... cho thấy các giọt này nhạy cảm như thế nào đối với 
các điều kiện vật lý. Bằng cách sử dụng cùng một chất keo động vật và đơn giản 
chỉ thay đổi mật độ của chất lỏng ở chữ số thập phân thứ ba, người ta đã thu được 
cả một họ các cấu hình, từ giọt treo lơ lửng bình thường cho tới những giọt treo 
với môtif phân nhánh...” 


minh như vậy của sự thống nhất có tầm quan trọng như thế 
nào đối với khoa học về hình thái hữu cơ”. 

Nhà cổ điển học, nhà toán học, nhà động vật học và người 
biết nhiều ngôn ngữ này đã cố gắng nhìn sự sống trong tống 
thể của nó ngay khi sinh học còn đang nhắm tới các phương 
pháp rất có hiệu quả là quy giản cơ thể về các bộ phận chức 


308 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


năng cấu thành của nó. Quy giản luận đã giành chiến thắng ở 
khắp nơi, từ tiến hóa cho tới y học, nhưng ấn tượng mạnh nhất 
là trong sinh học phân tử. Nhưng làm thế nào để hiểu được 
các tế bào chỉ bằng cách hiểu các màng và nhân, và cuối cùng 
là các protein, enzym, nhiễm sắc thể và các cặp bazo* Khi rốt 
cuộc sinh học phải xét đến các hoạt động nội tại của các xoang, 
các võng mạc, các dây thần kinh, mô não, thì trớ trêu thay nó 
lại phải quan tâm tới hình dạng của sọ não. D”Arcy Thompson 
là người cuối cùng làm điều đó. Ông cũng là nhà sinh học lớn 
cuối cùng trong suốt nhiều năm ròng dành nhiệt huyết của 
mình để thảo luận thấu đáo về khái niệm nguyên nhân, đặc 
biệt là sự phân biệt giữa nguyên nhân cuối cùng và nguyên 
nhân gây hậu quả hay nguyên nhân vật lý. Nguyên nhân cuối 
cùng là nguyên nhân dựa trên mục đích, dự định: một bánh 
xe hình tròn bởi vì hình dạng này cho phép nó vận tải dễ dàng 
hơn. Nguyên nhân vật lý là có tính cơ học: Trái Đất tròn bởi vì 
lực hấp dẫn làm cho một chất lỏng quay có dạng phỏng cầu. 
Sự phân biệt giữa hai khái niệm này không phải lúc nào cũng 
rõ ràng. Một cái cốc có dạng tròn là bởi vì đó là hình dạng tiện 
nhất để cầm và uống nước. Một cái cốc có dạng tròn cũng có 
thể bởi vì đó là hình dạng được chấp nhận một cách tự nhiên 
nhất của đất sét trên bàn quay hoặc của thủy tinh được thối. 
Trong khoa học, về tổng thể mà nói, thì nguyên nhân vật 
lý chiếm ưu thế. Khi thiên văn học và vật lý học tách khỏi các 
ảnh hưởng của tôn giáo, người ta không có bất kỳ khó khăn 
nào trong việc vứt bỏ những lập luận có tính mục đích luận, 
kiểu như Trái đất như thế là để cho nhân loại có thể làm những 
điều mà nó vốn làm. Tuy nhiên, trong sinh học, Darwin đã kiên 
định coi mục đích luận là kiểu tư duy trung tâm về khái niệm 


NHĐ THỰC NGHIỆM 309 


nguyên nhân. Nếu thế giới sinh học có thể không thực hiện ý 
đồ của Chúa, thì nó đã thực hiện một ý đồ được định hình bởi 
chọn lọc tự nhiên. Chọn lọc tự nhiên tác động không phải trên 
các gen hay các phôi, mà là trên sản phẩm cuối cùng. Chẳng 
hạn, cách giải thích của một nhà thích nghi luận về hình dạng 
của một cơ thể hay chức năng của một cơ quan trong cơ thể 
luôn nhìn vào nguyên nhân của nó, không phải nguyên nhân 
vật lý mà là nguyên nhân cuối cùng. Nguyên nhân cuối cùng 
này vẫn sống sót trong khoa học, ở bất cứ chỗ nào mà tư duy 
kiểu Darwin đã trở thành một thói quen. Một nhà nhân chủng 
học hiện đại tư biện về tục ăn thịt người hay tục hiến sinh để tế 
thân luôn có xu hướng, dù đúng hay sai, chỉ đặt câu hỏi về mục 
đích của những nghỉ lễ đó. D'Arcy Thompson đã cảm nhận 
được điều đó. Ông đã đề nghị rằng sinh học cũng phải nhớ 
đến nguyên nhân vật lý, cùng với các cơ chế và mục đích luận. 
Ông đã lao vào giải thích các lực toán học và vật lý vận hành 
trong sự sống. Khi thích nghỉ luận đang đắc thế, thì những lời 
giải thích như vậy dường như là không đúng lúc. Giải thích 
chiếc lá có hình dạng được tạo bởi chọn lọc tự nhiên như thế 
nào đó để nó trở thành một tấm pin mặt trời có hiệu suất cao, 
quả là một vấn đề phong phú và hiệu quả! Phải rất lâu sau đó, 
một vài nhà khoa học mới lại cố gắng tìm hiểu cái khía cạnh 
bị bỏ lại chưa được giải thích này của tự nhiên. Các lá chỉ có 
một số lượng rất hạn chế các hình dạng trong số tất cả các 
hình dạng mà con người có thể tưởng tượng ra; và hình dạng 
của một cái lá không được quyết định bởi chức năng của nó. 

Toán học mà D'Arcy Thompson sử dụng không cho phép 
chứng minh điều ông muốn chứng minh. Điều tốt nhất mà 
ông có thể làm, chẳng hạn, là vẽ trên giấy ô vuông hộp sọ của 


310 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


những loài cùng họ, và chứng minh rằng chỉ bằng một phép 
biến đổi hình học đơn giản là có thể biến hộp sọ này thành 
hộp sọ khác. Đối với các cơ thể đơn giản - với hình dạng gợi 
nhớ một cách trêu ngươi với tia chất lỏng, sự bắn tóe các giọt 
nước, và các biểu hiện khác của sự chảy, thì ông nghi rằng các 
nguyên nhân vật lý như trọng lực và sức căng bề mặt không 
thể thực hiện công việc định hình mà ông đòi hỏi. Vậy thì vì lẽ 
gì mà Albert Libchaber lại nghĩ về cuốn On Grouth and Form 
khi ông bắt đầu các thí nghiệm của mình trên các chất lỏng? 

Trực giác của D'Arcy về các lực tạo dạng sự sống gần gũi 
với viễn cảnh của các hệ động lực hơn là bất cứ thứ gì trong 
dòng chủ lưu của sinh học. Đối với ông, sự sống là sống động, 
luôn luôn chuyển động, luôn luôn đáp ứng lại một cách liên 
tục với các nhịp - các “nhịp nằm rất sâu của sự tăng trưởng”, 
mà ông tin rằng chúng đã tạo nên các hình dạng phổ quát. 
Ông coi các nghiên cứu riêng của mình không chỉ đơn thuần 
về những hình dạng vật chất của các vật, mà còn về động lực 
học của chúng nữa - đó là “sự giải thích thông qua lực và sự 
vận hành của Năng lượng”. Ông đủ khả năng toán học để biết 
rằng lập danh mục các hình dạng còn chưa chứng minh được 
điều gì hết. Ông cũng có đủ khả năng thi ca để tin rằng cả 
ngẫu nhiên lẫn mục đích đều không thể giải thích được tính 
phổ quát đáng kinh ngạc của các hình dạng mà ông đã thu 
thập được trong suốt nhiều năm quan sát tự nhiên. Giải thích 
nó phải là các định luật vật lý, những định luật chi phối lực 
và sự tăng trưởng mà hiện vẫn đang còn nằm ngoài tầm của 
sự hiểu biết. Platon từng nói: đằng sau các hình dạng cụ thể, 
nhìn thấy được của vật chất luôn ẩn giấu các hình dạng ảo làm 
khuôn mẫu vô hình cho chúng. Các hình dạng luôn vận động. 


NHĐ THỰC NGHIỆM 311 


LIBCHABER ĐÃ CHỌN HÊLI LỎNG để thí nghiệm. Hêli lồng 
có độ nhớt cực kỳ thấp và do đó chỉ một kích thích nhẹ là nó 
cũng có thể cuộn lại. Một thí nghiệm tương tự được làm với 
một chất lưu có độ nhớt trung bình, như không khí hoặc nước, 
có lẽ cần một khoang lớn hơn nhiều. Độ nhớt thấp này của 
hêli còn cho phép Libchaber làm cho thí nghiệm nhạy cảm 
hơn nhiều đối với nhiệt: để tạo ra đối lưu trong một khoang 
nhỏ cỡ milimét của mình, ông chỉ cần tạo ra một sự khác 
biệt về nhiệt độ cỡ một phần nghìn độ giữa mặt đáy và đỉnh 
của nó. Đó là lý do tại sao khoang này lại phải nhỏ như vậy. 
Nếu dùng một hộp lớn hơn, hêli có nhiều chỗ để cuộn lại, thì 
chuyển động tương đương sẽ đòi hỏi một chênh lệch nhiệt độ 
nhỏ hơn, nhỏ hơn rất nhiều. Trong một hộp có kính thước lớn 
hơn gấp mười lần, kích thước của một quả nho, tức một thể 
tích lớn hơn một nghìn lần, thì sự đối lưu sẽ xuất hiện khi sự 
chênh lệch nhiệt độ chỉ là một phần triệu độ. Một sự chênh 
lệch quá nhỏ, không thể kiểm soát được. 

Trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế và chế tạo, Libchaber 
và viên kỹ sư của ông đã tìm mọi cách để loại bỏ mọi dấu 
hiệu của sự lộn xộn. Thực vậy, họ đã làm tất cả những gì có 
thể để loại bỏ chuyển động mà họ đang cố gắng nghiên cứu. 
Chuyển động của chất lỏng, từ sự chảy đều cho tới chảy rối, 
đều được coi là chuyển động qua không gian. Sự phức tạp 
của nó trình hiện như một sự phức tạp về không gian, các 
nhiễu động và các xoáy của nó như là một sự hỗn độn không 
gian. Nhưng Libchaber lại tìm kiếm các nhịp điệu là thứ thể 
hiện như một sự thay đổi qua thời gian. Thời gian vừa là sân 
chơi vừa là thước đo trong thí nghiệm của ông. Libchaber nén 
không gian về một điểm gần như 1- chiều. Ông đã đẩy đến 


312 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


cực điểm một kỹ thuật mà những người đi trước ông trong 
động lực học chất lưu cũng đã sử dụng. Tất cả mọi người đều 
biết rằng một dòng chảy khép kín trong hộp như sự đối lưu 
Rayleigh-Bénard hay sự quay Couette- Taylor trong một hình 
trụ- xét trên góc độ đo đạc, đều xử sự tốt hơn một dòng chảy 
hở, như các sóng trong đại dương hay trong khí quyển. Trong 
dòng chảy hở, mặt biên của chất lông vẫn là tự do và sự phức 
tạp được nhân lên. 

Vì sự đối lưu trong một hình hộp chữ nhật tạo ra các cuộn chất 
lỏng có hình dạng giống như cái bánh mì nhân xúc xích - còn 
trong trường hợp đang xét là các hạt vừng-, Libchaber đã chọn 
cẩn thận kích thước của hộp sao cho nó chỉ có đủ chỗ cho hai 
cuộn. Hêli lông đi lên ở giữa, rồi rẽ sang hai phía phải và trái, sau 
đó đi xuống dọc theo thành của khoang. Đó là một hình học bị 
cưỡng ép. Dao động của các cuộn bị hạn chế. Hình dạng và các 
tỷ lệ của khoang được tính toán chỉ tiết tỉ mỉ để loại trừ mọi thăng 
giáng lạ khỏi thí nghiệm. Libchaber đã cho đóng băng không gian 
sao cho ông có thể chơi với chỉ thời gian mà thôi. 

Một khi thí nghiệm bắt đầu được thực hiện, hêli cuộn lại 
bên trong ngăn đặt bên trong bình chân không ở bên trong bể 
nitơ lỏng. Libchaber rất muốn bằng một cách nào đó nhìn thấy 
những điều xảy ra. Ông đã đặt hai dụng cụ đo nhiệt độ rất nhỏ 
vào mặt trên làm bằng saphir của ngăn. Các số chỉ của chúng 
liên tục được ghi lại nhờ một máy ghi đồ thị và nhờ đó ông 
có thể kiểm soát nhiệt độ giữa hai điểm ở đỉnh của chất lỏng. 
Dụng cụ của Libchaber nhạy và thông minh đến mức một nhà 
vật lý phải thốt lên, Libchaber đã đánh lừa được cả tự nhiên. 

Phải mất hai năm thì cái kiệt tác nhỏ xíu và chính xác tuyệt 
vời này mới được khai thác hoàn toàn, nhưng như Libchaber 


NHĐ THỰC NGHIỆM 313 


nói, nó đúng là cây cọ vẽ lý tưởng cho bức tranh cúa ông, 
không quá lớn cũng chẳng quá tinh xảo. Cuối cùng ông đã 
quan sát thấy tất cả. Tiến hành thí nghiệm giờ này qua giờ 
khác, hết ngày lại sang đêm, Libchaber đã phát hiện ra ở 
ngưỡng chảy rối một loại hành trạng phức tạp hơn ông tưởng 
tượng rất nhiều. Chuỗi đây đủ các nhân đôi chu kỳ đã xuất 
hiện. Libchaber đã giam và tỉnh lọc chuyển động của một chất 
lỏng xuất hiện dưới tác dụng của nhiệt. Quá trình bắt đầu bằng 
sự phân đôi đầu tiên, sự xuất hiện của chuyển động diễn ra 
ngay khi tấm đồng có độ tỉnh khiết cao ở đáy đủ nóng để thắng 
xu hướng giữ nguyên trạng thái đứng yên của chất lỏng. Ở vài 
độ trên không độ tuyệt đối, chỉ cần một phần nghìn độ là đủ. 
Chất lỏng ở đáy của ngăn nóng lên, giãn nở, và trở nên nhẹ 
hơn chất lỏng lạnh ở bên trên. Để cho chất lỏng nóng này nổi 
lên, chất lỏng lạnh cần phải chìm xuống. Để hai chuyển động 
này có thể xảy ra, chất lỏng ngay lập tức tự tổ chức thành hai 
cuộn hình trụ. Các cuộn này đạt đến một vận tốc không đổi 
và hệ đạt tới cân bằng - một trạng thái cân bằng động, trong 
đó nhiệt năng liên tục được chuyển hóa thành chuyển động, 
rồi bị tiêu tán thành nhiệt do ma sát, và cuối cùng được tỏa 
ra qua tấm lạnh hơn ở đỉnh của ngăn. 

Cho tới lúc này, Libchaber mới chỉ lặp lại một thí nghiệm 
nổi tiếng trong cơ học chất lưu, một thí nghiệm đã nổi tiếng 
tới mức khiến người ta coi thường. “Nó chẳng qua chỉ là vật 
lý cổ điển thôi”, ông nói, “thật không may điều đó có nghĩa 
là nó quá cũ kỹ, và tức là nó chẳng có gì hay ho cả”. Cũng có 
thể đó chính là dòng chảy mà Lorenz đã mô phông bằng hệ 
ba phương trình cúa ông. Nhưng một thí nghiệm thật - một 
chất lông thật, một hộp được cắt bởi một chuyên gia cơ khí, 


314 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


trong một phòng thí nghiệm chịu các rung động do xe cộ trên 
đường phố Paris gây ra, đã làm cho nhiệm vụ thu thập các dữ 
liệu trở nên khó khăn hơn nhiều so với việc đơn thuần tạo ra 
các con số trên máy tính. 

Các nhà thực nghiệm như Libchaber thường sử dụng một 
máy vẽ đồ thị đơn giản để ghi lại nhiệt độ do một máy dò gắn 
ở mặt trên của ngăn đo được. Trong chuyển động cân bằng, 
sau lần phân nhánh đầu tiên, nhiệt độ ở một điểm bất kỳ ít 
nhiều vẫn ổn định, và đồ thị thu được là một đường thẳng. Khi 
tăng nhiệt, thì sự bất ổn định cũng bắt đầu. Một nút nhỏ bất 
thường xuất hiện trong mỗi cuộn và nút này chuyển động tới 
lui một cách đều đặn. Sự lắc lư này bộc lộ khi nhiệt độ thay 
đổi, tăng lên giảm xuống giữa hai giá trị. Bây giờ đồ thị được 
vẽ trên trang giấy là một đường lượn sóng. 

Từ đồ thị nhiệt độ đơn giản, liên tục thay đối và chập chờn 
do ảnh hưởng của nhiễu tạp thí nghiệm, ta không thể đọc được 
chính xác thời điểm xuất hiện của mỗi phân nhánh mới, hoặc 
suy ra bản chất của chúng. Đồ thị này vẽ nên các đỉnh và các 
hõm thất thường, dường như cũng ngẫu nhiên như đồ thị về 
cơn sốt chứng khoán. Libchaber đã phân tích các dữ liệu như 
vậy bằng cách biến chúng thành một biểu đồ phổ nhằm làm 
phát lộ các tần số chính ẩn giấu trong các biến thiên nhiệt độ. 
Vẽ một biểu đô phổ từ các dữ liệu thực nghiệm cũng giống 
như sự biểu diễn bằng đồ thị các tần số âm thanh tạo nên 
một hợp âm phức tạp trong một bản giao hưởng. Luôn luôn 
có một đường mấp mô, nhòe mờ, chạy ở chân biểu đồ - đó là 
nhiễu tạp của thí nghiệm. Các âm chính được biểu thị bằng 
các đỉnh thẳng đứng: âm càng mạnh thì các đỉnh này càng cao. 
Và tương tự, nếu các dữ liệu chứa một tần số chủ đạo - chẳng 


NHĐ THỰC NGHIỆM 315 


©. l@. l©@. 
LÍ b1 lái 


HAI CÁCH NHÌN MỘT PHÂN NHÁNH. Khi một thí nghiệm như ngăn đối lưu của 
Libchaber sinh ra một dao động ổn định, chân dung pha của nó là một vòng kín 
tự lặp lại sau những khoảng thời gian đều đặn (hình phía trên bên trái. Một nhà 
thực nghiệm đo tần số trong các dữ liệu sẽ quan sát thấy một biểu đồ phổ gồm 
một đỉnh nhọn ứng với một tần số duy nhất. Sau một phân nhánh nhân đôi chu kỳ, 
hệ quay hai vòng trước khi tự lặp lại một cách chính xác (hình ở giữa) và nhà thực 
nghiệm bây giờ sẽ quan sát thấy một nhịp mới với tần số bằng một nửa - còn chu 
kỳ lớn gấp đôi - ban đầu. Các nhân đôi chu kỳ tiếp theo sẽ được thể hiện trong 
biểu đồ phổ với nhiều đỉnh hơn. 


Predrag Cvitanovicẽ / Adolph E. Brotman 


hạn như một nhịp đập mỗi giây -, thì tần số này sẽ được thể 
hiện bằng một đỉnh trên biểu đồ phổ. 

Trong thí nghiệm của Libchaber, bước sóng đầu tiên xuất 
hiện là khoảng hai giây. Sự phân nhánh tiếp sau kéo theo một 
sự thay đổi tinh tế. Cuộn tiếp tục lắc lư và nhiệt độ của bức 
xạ kế tiếp tục tăng lên, giảm xuống theo một nhịp chủ đạo. 
Nhưng ở các chu kỳ lẻ nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ một chút so 
với trước và ở các chu kỳ chẵn, nhiệt độ giảm nhẹ một chút. 
Trên thực tế, nhiệt độ tối đa tách ra thành hai, tạo ra hai cực 
đại và hai cực tiểu khác nhau. Trên đô thị ghi được, mặc dù 
rất khó đọc, nhưng cũng đã cho thấy một dao động ở đỉnh 


316 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


của một dao động - tức một siêu dao động. Điều này được 
thấy rõ hơn trên biểu đồ phổ. Tần số đầu tiên vẫn hiện hữu 
rõ nét, nhiệt độ vẫn còn tăng cứ mỗi hai giây. Nhưng bây giờ 
một tần số mới đã xuất hiện chính xác nhỏ hơn tần số đầu tiên 
hai lần, bởi vì hệ đã phát triển một thành phần được lặp lại cứ 
mỗi bốn giây một lần. Khi các phân nhánh tiếp tục, người ta 
có thể phân biệt được một hình mẫu nhất quán một cách kỳ 
lạ: mỗi một tần số mới xuất hiện lại bằng một nửa của tần số 
trước, và trên biểu đồ phổ xuất hiện rất nhiều các đỉnh nằm 
ở một phần tư, một phần tám, một phần mười sáu của tần 
sóng đầu tiên, bắt đầu nhìn giống như một hàng rào, với các 
cọc rào cao thấp xen kẽ nhau. 

Ngay cả đối với người chuyên tìm kiếm các hình dạng ẩn 
giấu bên trong mớ hỗn độn các dữ liệu, thì cũng phải tiến hành 
hàng chục đến hàng trăm lần thí nghiệm trước khi những thói 
quen của cái ngăn nhỏ xíu này mới bắt đầu hiện rõ ra. Những 
điều đặc biệt luôn có thể xảy ra, khi Libchaber và viên kỹ sư 
của ông tăng chậm nhiệt độ, và hệ được xác lập hết từ trạng 
thái cân bằng này sang một trạng thái cân bằng khác. Đôi khi 
xuất hiện các tần số nhất thời chậm chạp trượt ngang qua biểu 
đồ phố, rồi biến mất. Cũng đôi khi, bất chấp sự chính xác của 
hình học, trong ngăn hình thành ba cuộn thay vì hai - nhưng 
làm thế nào họ biết được điều gì thực sự đã xảy ra bên trong 
cái ngăn bé tí xíu này? 


NẾU VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ LIBCHABER biết được phát 
minh của Feigenbaum, thì ông đã biết chính xác chỗ mà ông 
cần tìm kiếm các phân nhánh và biết gọi tên chúng như thế 
nào. Năm 1979, ngày càng có nhiều các nhà toán học và nhà 


NHĐ THỰC NGHIỆM 317 


16qEU2đ[] 1led|V 





CÁC DỮ LIỆU THỰC KHẲNG ĐỊNH LÝ THUYẾT. Các biểu đồ phổ của Libchaber 
cho thấy rõ ràng bức tranh chính xác của sự nhân đôi chu kỳ đã được lý thuyết 
tiên đoán. Đỉnh ứng với các tần số mới tách ra hiện rõ nét trên nền nhiễu tạp của 
thực nghiệm. Lý thuyết bất biến thang của Feigenbaum tiên đoán không chỉ ở đâu 
và khi nào xuất hiện các tần số này, mà cả cường độ - biên độ của chúng nữa. 


318 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


vật lý có thiên hướng toán học chú ý đến lý thuyết mới của 
Eeigenbaum. Nhưng nhìn chung, phần lớn các nhà khoa học 
đã quen với những bài toán về các hệ vật lý thực nghĩ rằng 
họ có những lý do xác đáng để bảo lưu ý kiến của mình. Sự 
phức tạp của các hệ một chiều, như các ánh xạ của May và 
Feigenbaum, là một chuyện. Còn sự phức tạp của các hệ hai, 
ba hoặc bốn chiều tương ứng với các thiết bị cơ học mà một 
kỹ sư có thể chế tạo ra chắc chắn lại là một chuyện khác. Các 
thiết bị này đòi hỏi các phương trình vi phân nghiêm túc, chứ 
không phải là những phương trình sai phân đơn giản. Một hố 
ngăn cách khác dường như cũng chia rẽ các hệ có số chiều 
thấp với các hệ dòng chảy của các chất lưu, những hệ mà các 
nhà vật lý gán cho một số chiều tiềm tàng là vô hạn. Ngay cả 
một ngăn như của Libchaber được chế tạo rất chính xác cũng 
có thể ẩn chứa một số vô hạn các hạt chất lỏng, và mỗi một 
hạt, ít nhất, cũng tiềm tàng một chuyển động độc lập. Trong 
một số hoàn cảnh, một hạt bất kỳ đều có thể là nơi khởi nguồn 
của một cuộn hay một xoáy mới. 

“Quan niệm cho rằng cái chuyển động cơ bản thực sự có 
liên quan trong một hệ như vậy sẽ quy về các ánh xạ, là điều 
không một ai hiểu được”, Pierre Hohenberg, thuộc Phòng thí 
nghiệm AT&T Bell bang New Jersey, nói. Ông là một trong số 
rất hiếm các nhà vật lý theo đuổi đồng thời cả lý thuyết mới 
lẫn các thí nghiệm mới. “Feigenbaum có thể đã mơ về điều đó, 
nhưng chắc chắn là ông đã không nói ra. Công trình của ông là 
về các ánh xạ. Nhưng tại sao các nhà vật lý lại phải quan tâm 
đến các ánh xạ cơ chứ? - đó là một trò chơi. Thực tế, chừng 
nào họ vẫn còn chơi với các ánh xạ, thì chừng đó điều này vẫn 
còn xa vời với điều mà chúng ta muốn hiểu. 


NHĐ THỰC NGHIỆM 319 


“Nhưng khi người ta đã tận mắt nhìn thấy nó trong các thí 
nghiệm, thì khi đó nó thực sự trở nên hứng khởi. Điều kỳ diệu 
là trong các hệ đáng quan tâm, bạn vẫn còn có thể hiểu được 
một cách chỉ tiết hành trạng của hệ nhờ một mô hình có một 
số nhỏ các bậc tự do”. 

Rốt cuộc, chính Hohenberg là người đã tập hợp các nhà lý 
thuyết và thực nghiệm lại. Ông đã tổ chức một cuộc hội thảo 
ở Aspen mùa hè năm 1979, và Libchaber đã tham dự. (Bốn 
năm trước, cũng ở hội thảo mùa hè này, Feigenbaum đã nghe 
Steve Smale nói về một con số - chỉ một con số thôi - dường 
như xuất hiện khi một nhà toán học nhìn sự chuyển pha sang 
hỗn độn trong một phương trình nào đó.) Khi Libchaber mô tả 
thí nghiệm với hêli lồng, thì Hohenberg ngôi ghi chép rất cẩn 
thận. Trên đường trở về nhà, ông đã dừng lại ở New Mexico 
và gặp Feigenbaum. Ít lâu sau, đáp lại lời mời, Feigenbaum đã 
đến thăm Libchaber ở Paris. Hai người đứng giữa những mớ 
lộn xộn các máy móc và các đồ lỉnh kỉnh khác. Libchaber tự 
hào chỉ cái khoang nhỏ xíu của mình rồi để Feigenbaum giải 
thích lý thuyết mới nhất của ông. Sau đó họ đã đi dạo quanh 
Paris, tìm kiếm các quán café ngon nhất ở đó. Libchaber sau 
này nhớ lại ông đã rất ngạc nhiên khi thấy một nhà lý thuyết 
trẻ đến thế và cũng, ứràn trê sức sống đến thế. 


CHUYỂN TỪ CÁC ÁNH XẠ sang dòng chảy của các chất lưu 
dường như là một bước nhảy quan trọng tới mức mà ngay cả 
các nhà khoa học có trọng trách nhất đôi khi cũng cảm thấy 
giống như một giấc mơ. Bằng cách nào tự nhiên lại có thể 
ràng buộc một sự phức tạp như thế với một sự đơn giản như 
thế là chuyện còn xa mới là hiển nhiên. “Cần phải xem nó 


320 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


như một loại phép mầu; điều đó không giống với mối quan 
hệ thông thường giữa lý thuyết và thực nghiệm”, Jerry Gollub 
nói. Trong vài năm, phép mầu này đã được lặp đi lặp lại nhiều 
lần trong một tập hợp rộng lớn các hệ thực nghiệm: các ngăn 
chứa chất lỏng lớn hơn, chứa nước và thủy ngân, các mạch 
dao động điện, các laser, và cả các phản ứng hóa học nữa. Các 
nhà lý thuyết áp dụng những kỹ thuật của Feigenbaum và đã 
phát hiện ra các con đường toán học khác dẫn tới hỗn độn, 
“chị em” với sự phân đôi chu kỳ: ví như sự ngắt quãng và tính 
chuẩn tuần hoàn. Các con đường này cũng tỏ ra là phổ quát 
trong cả lý thuyết và thí nghiệm. 

Những phát minh của các nhà thực nghiệm cũng cho phép 
khai mở kỷ nguyên thí nghiệm trên máy tính. Các nhà vật lý 
đã phát hiện ra rằng máy tính cũng tạo ra các bức tranh định 
tính như các thí nghiệm thực, nhưng với tốc độ nhanh hơn 
hàng triệu lần và với một độ tin cậy lớn hơn. Đối với nhiều 
người, mô hình chất lỏng do Valter Franceschini, thuộc Đại 
học Modène, Italia, nghĩ ra- một hệ gồm năm phương trình vi 
phân sinh ra các nhân hút và các phân đôi chu kỳ - còn thuyết 
phục hơn các kết quả của Libchaber. Franceschini không hề 
biết gì về Feigenbaum, nhưng mô hình phức tạp, nhiều chiều 
của ông cũng dẫn đến cùng những hằng số mà Feigenbaum 
đã tìm thấy với các ánh xạ một chiều. Năm 1980, một nhóm 
các nhà khoa học châu Âu đã đưa ra một giải thích toán học 
đầy tính thuyết phục: sự tiêu tán làm suy yếu một hệ phức tạp 
chứa nhiều chuyển động cạnh tranh nhau và kết thúc bằng 
việc rút gọn hành trạng đa chiều về một chiều. 

Tìm ra một nhân hút trong một thí nghiệm thực về chất 
lỏng, chứ không phải bằng cách mô phỏng trên máy tính, 


NHĐ THỰC NGHIỆM 321 


là một thách thức rất lớn. Trong những năm 1980, điều này 
đã khiến các nhà thực nghiệm như Harry Swinney hết sức 
bận tâm. Và khi rốt cuộc các nhà thực nghiệm này đã thành 
công, thì những kết quả của họ lại bị các chuyên gia tin học 
mới coi thường, vì họ xem chúng chỉ là sự tái tạo thô thiển 
và dễ phỏng đoán từ các hình ảnh chỉ tiết đến tuyệt vời mà 
các máy đồ họa của họ tạo ra. Khi người ta tạo ra được trên 
máy tính hàng nghìn hay hàng triệu điểm dữ liệu, thì các 
hình ảnh xuất hiện sẽ nhìn như thật. Trong một phòng thí 
nghiệm, cũng như trong thế giới thực, cần phải phân biệt 
giữa thông tin hữu ích và nhiễu tạp. Trong một thí nghiệm 
trên máy tính, các dữ liệu như rượu vang chảy ra từ một cái 
cốc thần. Còn trong một thí nghiệm thực người ta phải vật 
lộn để thu được từng giọt. 

Tuy nhiên, nếu như chỉ có các thí nghiệm trên máy tính, 
thì lý thuyết mới của Feigenbaum và của các nhà nghiên cứu 
khác đã không thể thúc đẩy sự hưởng ứng của một cộng đồng 
các nhà khoa học rộng lớn đến thế. Các sửa đổi, các thỏa hiệp, 
và các phép gần đúng cần thiết để số hóa các hệ phương trình 
vi phân phi tuyến quả là đáng nghi ngờ. Các mô phỏng phá 
vỡ hiện thực thành các thành phần nhiều nhất có thể, nhưng 
bao giờ cũng là quá ít. Một mô hình tin học chỉ là một tập hợp 
các quy tắc võ đoán được những người lập trình lựa chọn. Một 
chất lỏng thực, ngay cả khi bị nhốt trong một ngăn có mỗi 
cạnh bằng một milimét đi nữa, cũng chắc chắn có khả năng 
thực hiện tất cả các chuyển động tự do, không kiểm soát được, 
của hỗn độn tự nhiên. Nó ẩn chứa một tiềm năng bất ngờ. 

Vào thời của những mô phống tin học, trong khi mà dòng 
chảy trong tất cả các vật, từ các bình phản ứng đến các tâm 
thất đều được mô hình hóa trên các siêu máy tính, thì người ta 


322 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


có xu hướng quên mất rằng tự nhiên có thể dễ dàng làm cho 
một nhà thực nghiệm bối rối. Trên thực tế, không một máy 
tính nào hiện nay có thể mô phỏng được hoàn hảo dù chỉ là 
một hệ đơn giản như ngăn hêli lỏng của Libchaber. Bất cứ khi 
nào một nhà vật lý giỏi xem xét một mô phỏng, anh ta đều 
phải tự hỏi người ta đã tước bỏ đi thành phần nào của hiện 
thực, bất ngờ tiềm tàng nào đã bị né tránh. Libchaber thích 
nói rằng ông không muốn bay trên một chiếc máy bay được 
chế tạo trên máy vi tính - vì ông sẽ luôn phải băn khoăn tự 
hỏi liệu người ta có bỏ sót điều gì chăng. Hơn nữa, ông nói, 
cho dù các mô phông này có giúp tạo dựng trực giác hoặc cho 
phép tỉnh lọc các tính toán, thì chúng cũng không thể cho ra 
đời các phát minh thực sự. Dù thế nào chăng nữa thì đó vẫn 
là niềm xác tín của các nhà thực nghiệm. 

Thí nghiệm của ông miễn chê, các mục đích khoa học của 
ông trừu tượng tới mức có các nhà vật lý cho rằng những 
nghiên cứu của ông giống triết học hay toán học hơn là vật 
lý. Libchaber nghĩ rằng thực ra các chuẩn mực đang áp dụng 
trong chuyên ngành của ông mang tính quy giản luận: chúng 
trao vị trí hàng đầu cho các nguyên tử. “Một nhà vật lý hỏi 
tôi: “Bằng cách nào nguyên tử này lại đến đây và bám vào 
kia? Và đâu là độ nhạy của bề mặt này? Và liệu bạn có thể viết 
Hamiltonian cho hệ này không?” 

“Nếu tôi nói với anh ta: “Tôi cóc cần, điều tôi quan tâm đó 
là hình dạng này, toán học của hình dạng đó và sự tiến hóa, 
sự phân nhánh của hình dạng này sang hình dạng kia rồi lại 
sang hình dạng khác nữa, thì anh ta sẽ trả lời tôi: 2ó không 
phải là vật lý, mà là ông đang nghiên cứu toán học”. Ngay cả 
hiện nay, anh ta cũng sẽ vẫn trả lời tôi như thế. Vậy tôi biết nói 


NHĐ THỰC NGHIỆM 323 


gì đây? Vâng, đúng là tôi nghiên cứu toán học. Nhưng chúng 
liên quan tới những gì xung quanh chúng ta. Và đó cũng là 
tự nhiên”. 

Các hình mẫu mà ông đã phát hiện ra thực sự là trừu tượng. 
Chúng là toán học. Chúng chẳng cho biết gì về các tính chất 
của hêli lỏng, của đồng, hay về hành trạng của các nguyên tử 
quanh không độ tuyệt đối. Nhưng chúng là những hình mẫu 
mà những người đi trước Libchaber mơ ước. Chúng làm cho 
việc tiến hành thực nghiệm trở thành chính thống, trong đó 
rất nhiều nhà khoa học, từ các nhà hóa học cho đến các kỹ sư 
điện, nhanh chóng biến thành các nhà khám phá đi tìm các 
yếu tố mới của chuyển động. Người ta đã nhìn thấy những 
hình mẫu lần đầu tiên mà ông thành công khi tăng đủ nhiệt 
độ để tách riêng sự phân đôi chu kỳ đầu tiên, rồi sự phân 
đôi tiếp theo, rồi tiếp theo nữa. Theo lý thuyết mới, các phân 
nhánh này phải sinh ra một hình học với một bất biến thang 
xác định; đó chính là cái mà Libchaber đã nhìn thấy: các hằng 
số phổ quát của Feigenbaum, tại thời điểm đó, đã chuyển từ 
các ý niệm toán học thành một phần của thực tại vật lý, đo 
đạc được, tái tạo được. Rất lâu sau đó, ông vẫn còn nhớ rõ 
cái cảm giác kỳ lạ khi chứng kiến hết sự phân nhánh này đến 
sự phân nhánh khác và sau đó nhận ra rằng mình đang nhìn 
thấy những bậc thác vô hạn, rất phong phú về cấu trúc. Và 
điều đó, như ông nói, thật là thích thú. 


CÁC HÌNH ẢNH 
CỦA HỒN ĐỘN 


Còn gì khác nữa bhi mù hỗn độn hướng tất cả 
các lực uào bên trong để tạo thành một chiếc lá? 


—CONRAD AIKEN 


MICHAEL BARNSLEY đã gặp Mitchell Feigenbaum trong một 
cuộc hội nghị ở đảo Corse năm 1979. Đó là khi, Barnsley, một 
nhà toán học được đào tạo tại Oxford, lần đầu tiên nghe nói 
về tính phổ quát, về sự nhân đôi chu kỳ và chuỗi vô hạn các 
phân nhánh. Một ý tưởng hay, ông nghị, loại ý tưởng mà chắc 
chắn các nhà khoa học sẽ đổ xô vào cắt lấy một miếng cho 
mình. Và về phần mình, Barnsley đã thấy một miếng, mà ông 
nghĩ, chưa một ai khác đã nhận ra. 

Từ đâu mà có các chu kỳ 2, 4, 8, 16, các chuỗi Feigenbaum 
này? Phải chăng chúng bước ra từ một chân không toán học 
nhờ có phép màu, hay là chúng gợi ý về sự tổn tại của một 
điều gì đó ẩn sâu hơn? Trực giác của Barnsley mách bảo rằng 
chúng phải thuộc một đối tượng fractal còn ẩn giấu nào đó 
mà cho tới lúc ấy ta vẫn chưa nhìn thấy. 

Để biểu đạt ý tưởng của mình, Barnsley đã sử dụng một 
địa hạt các con số được gọi là “mặt phẳng phức”. Trong mặt 
phẳng này, các số nằm trong khoảng từ âm vô cực đến dương 


328 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


vô cực - nghĩa là tất cả các số thực - được đặt trên một đường 
thẳng trải dài từ Tây sang Đông, với số 0 ở trung tâm. Nhưng 
đường thẳng này chỉ là xích đạo của một thế giới cũng trải đến 
vô cực về hai hướng Bắc và Nam. Mỗi một số bây giờ gồm hai 
phần, phần /hc ứng với kinh độ đông-tây, và một phần ảo 
ứng với vĩ độ bắc-nam. Theo quy ước, các số phức này được 
viết, chẳng hạn như 2 + 3¡, với ¡ ký hiệu cho phần ảo. Hai thành 
phần này cho mỗi số một vị trí duy nhất trong mặt phẳng 
phức hai chiều. Đường thẳng các số thực khi đó chỉ là một 
trường hợp đặc biệt: đó là tập hợp các số mà phần ảo bằng 
0. Trong mặt phẳng phức, chỉ nhìn các số thực thôi - tức chỉ 
nhìn các điểm của xích đạo - sẽ hạn chế tầm nhìn đối với các 
giao tuyến ngẫu nhiên của các hình dạng, những giao tuyến 
có thể phát lộ những bí mật khác nếu người ta nhìn chúng 
theo hai chiều - đó là điều Barnsley nghi ngờ. 

Những cái tên /zc và ảo bắt nguồn từ thời mà các con số 
thông thường tỏ ra là thực hơn so với loại số lai mới mẻ này; 
nhưng ngày nay, những tên gọi đó được thừa nhận là hoàn 
toàn võ đoán, vì hai loại số này cũng là thực và ảo như nhau 
mà thôi. Xét trên góc độ lịch sử, các số ảo đã được phát minh 
ra để lấp một khoảng trống về khái niệm được tạo ra bởi câu 
hỏi: căn bậc hai của một số âm là gì? Theo quy ước, căn bậc 
hai của -1 là ¡, căn bậc hai của -4 là 2ï, và cứ tiếp tục như vậy. 
Người ta nhanh chóng nhận thấy rằng sự tổ hợp các số thực và 
số ảo cho phép thực hiện các tính toán mới trên các phương 
trình loại đa thức. Người ta có thể cộng, nhân, lấy trung bình, 
phân tích ra thừa số, thậm chí lấy tích phân các số phức. Hầu 
hết các tính toán được thực hiện với các số thực đều có thể 
thực hiện đối với số phức. Khi bắt đầu chuyển dịch các hàm số 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HỖÕN ĐỘN 329 


của Feigenbaum vào mặt phẳng phức, Barnsley đã thấy xuất 
hiện các hình bóng của một họ kỳ lạ các hình dạng, dường 
như có liện quan với các ý tưởng động lực học đây hấp dẫn 
đối với các nhà vật lý thực nghiệm, nhưng đồng thời cũng gây 
ngạc nhiên như là các cấu trúc toán học. 

Hóa ra các chu kỳ không phải xuất hiện từ hư không, 
Barnsley nhận xét. Chúng rơi từ mặt phẳng phức xuống đường 
thẳng thực: nếu nhìn mặt phẳng này, bạn sẽ phát hiện thấy ở 
đó cả một tập hợp đủ loại các chu kỳ. Luôn luôn có chu kỳ đôi, 
chu kỳ ba, chu kỳ bốn, nổi trôi không nhìn thấy được chừng 
nào chúng chưa chạm tới đường thẳng thực. Barnsley bèn vội 
vã rời đảo Corse, trở lại phòng làm việc của ông ở Viện Công 
nghệ Georgia để hoàn thành một bài báo và gửi ngay cho tạp 
chí Commmunications in Mathemaftical Physics. Thật tình cờ, 
tổng biên tập tạp chí này lại là David Ruelle, và Ruelle đã báo 
cho ông một tin xấu: Barnsley đã tình cờ phát hiện lại một 
công trình cũ đã bị chôn vùi từ năm mươi năm nay của một 
nhà toán học Pháp. “Ruelle đã đưa trả lại tôi bài báo cứ như 
thể nó làm bỏng các ngón tay ông và nói: “Michael ạ, anh đã 
nói về các tập hợp Julia”, Barnsley nhớ lại. Và Ruelle còn đưa 
thêm một lời khuyên: “Hãy tiếp xúc với Mandelbrot”. 


BA NĂM TRƯỚC, JOHN HUBBARD, một nhà toán học người 
Mỹ thích mặc áo sơ mi lòe loẹt theo mốt, đang dạy môn giải 
tích cho sinh viên năm thứ nhất của Đại học Orsay (Pháp). 
Ngoài các chủ đề chuẩn theo quy định khác, chương trình còn 
đề cập đến một phương pháp cổ điển của Newton để giải các 
phương trình bằng các phép gần đúng liên tiếp. Hubbard vốn 
không mấy quan tâm đến các chủ đề cổ điển, nhưng một lần, 


330 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


ông đã quyết định trình bày phương pháp Newton theo một 
cách buộc sinh viên phải suy nghĩ. 

Phương pháp Newton là một kỹ thuật cũ, cũ ngay khi 
Newton mới nghĩ ra nó. Người Hy Lạp cổ đại đã sử dụng 
phương pháp này để tìm căn bậc hai. Đầu tiên, người ta xuất 
phát từ một giá trị ước lượng. Giá trị này dẫn đến một giá trị 
gần đúng tốt hơn, và quá trình lặp này sẽ hội tụ về đáp số 
chính xác, giống như một hệ động lực tìm kiếm trạng thái 
dừng của nó vậy. Đây là một phương pháp tính nhanh, số 
các số thập phân chính xác thu được thường tăng gấp đôi 
sau mỗi bước tính. Tất nhiên, ngày nay, việc tìm căn bậc hai, 
cũng như việc tìm nghiệm các phương trình bậc hai - tức các 
phương trình trong đó các biến chỉ có luỹ thừa cao nhất là 
hai, đã trở nên dễ dàng hơn nhờ các phương pháp giải tích. 
Nhưng phương pháp Newton vẫn thường có hiệu quả đối với 
các phương trình đa thức bậc cao hơn mà người ta không thể 
giải được một cách trực tiếp. Nó cũng rất hiệu quả đối với một 
loạt các thuật toán tin học - bởi vì, như thường lệ, quá trình 
lặp vốn là điểm mạnh của máy tính. Tuy nhiên, phương pháp 
này cũng có một nhược điểm nhỏ: các phương trình thường 
có nhiều hơn một nghiệm, đặc biệt khi người ta tính đến cả 
các nghiệm phức, và nghiệm nào trong số đó tìm thấy bằng 
phương pháp này phụ thuộc vào giá trị ước lượng ban đầu của 
bạn. Trong thực tiễn, điều này không đặt ra bất kỳ vấn đề nào 
đối với sinh viên. Họ thường có một ý tưởng tốt về điểm xuất 
phát, và nếu như ước lượng đầu tiên dẫn đến kết quả tôi, họ 
sẽ làm lại với giá trị ước lượng thứ hai. 

Người ta có thể hỏi: phương pháp Newton đã chính xác đi 
theo con đường nào khi nó zíc zắc tiến đến một nghiệm của 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HỖÕN ĐỘN 331 


một đa thức bậc hai trong mặt phẳng phức. Bằng tư duy hình 
học, người ta có thể trả lời rằng, đơn giản là phương pháp này 
sẽ tìm ra nghiệm nào (trong hai nghiệm) ở gần nghiệm ước 
lượng ban đầu hơn. Đó là điều mà Hubbard đã nói với các 
sinh viên ở Orsay khi câu hỏi này được đặt ra. 

“Bây giờ, đối với các phương trình, ví dụ như bậc ba, chẳng 
hạn, tình hình dường như sẽ phức tạp hơn, Hubbard nói một 
cách tự tin. Tôi sẽ suy nghĩ về điều này và sẽ trả lời các em 
vào tuân sau”. 

Thực ra, ông vẫn đỉnh ninh rằng điều khó khăn nhất là dạy 
cho sinh viên biết thực hiện quá trình lặp như thế nào, chứ còn 
việc lựa chọn giá trị ước lượng đầu tiên thì chẳng có gì là khó 
cả. Nhưng càng nghĩ về điều đó, thì ông lại càng thấy tù mù - 
cái gì tạo nên một phỏng đoán thông minh, hay trong trường 
hợp này, phương pháp Newton thực sự đã làm gì? Điều hiển 
nhiên nhất, về mặt hình học mà nói, có lẽ là sự phân chia mặt 
phẳng thành ba vùng bằng nhau mỗi vùng chứa một nghiệm. 
Nhưng Hubbard đã phát hiện thấy điều này không ổn. Xây 
ra các điều lạ lùng ở gần các đường biên. Ngoài ra, Hubbard 
cũng phát hiện ra rằng ông không phải là nhà toán học đầu 
tiên gặp phải vấn đề khó một cách đáng ngạc nhiên này. Năm 
1879 Huân tước Arthur Cayley đã thử chuyển từ trường hợp 
dễ giải bậc hai sang trường hợp khó một cách đáng sợ, là bậc 
ba. Nhưng Hubbard, một thế kỷ sau, đã có trong tay một công 
cụ mà Cayley không có. 

Hubbard thuộc số các nhà toán học ưa sự chặt chẽ, coi 
thường các phông đoán và ước lượng, các phép tính gần 
đúng và các sự thật nửa vời dựa trên trực giác chứ không 
phải dựa trên một chứng minh. Ông thuộc loại các nhà toán 


332 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


học vẫn tiếp tục khẳng định, hai mươi năm sau khi nhân hút 
của Edward Lorenz xuất hiện trong sách báo khoa học, rằng 
không một ai thực sự biế? các phương trình này có sinh ra một 
nhân hút lạ hay không. Đó mới chỉ là một phông đoán chứ 
chưa được chứng minh. Đường xoắn kép quen thuộc, ông nói, 
không phải là một chứng minh, nó đơn giản chỉ là một bằng 
chứng, một thứ mà máy tính vẽ ra. 

Giờ đây, mặc dù không muốn, nhưng Hubbard đã bắt đầu 
sử dụng máy tính để làm những điều mà các kỹ thuật chính 
thống không làm. Máy tính không chứng minh gì hết. Nhưng ít 
nhất thì nó có thể hé lộ chân lý khiến cho nhà toán học có thể 
biết được cái mà anh ta phải tìm cách chứng minh. Và thế là 
Hubbard bắt đầu thực nghiệm. Ông coi phương pháp Newton 
không phải là một cách để giải các bài toán, mà coi bản thân 
nó là một bài toán. Ông đã xét ví dụ đơn giản nhất về đa thức 
bậc ba, tức là phương trình +? - 1 = 0. Cụ thể là tìm căn bậc ba 
của 1. Trong các số thực, chắc chắn chỉ có một nghiệm mà ai 
cũng biết, đó là x = 1. Nhưng đa thức này cũng còn chấp nhận 
hai nghiệm phức nữa, đó là (—1+¡43)/2 và (—1—¡A3)/2. 
Trên mặt phẳng phức, ba nghiệm này tạo thành một tam giác 
đều, một ở vị trí như kim đồng hồ chỉ ba giờ, một ở bảy giờ và 
một ở mười một giờ. Vấn đề đặt ra là: xuất phát từ một số phức 
nào đó, phương pháp Newton sẽ dẫn đến nghiệm nào trong 
số ba nghiệm trên? Thành thử, phương pháp Newton giống 
như một hệ động lực với ba nghiệm là ba nhân hút; hay nói 
một cách hình ảnh, mặt phẳng phức giống như một bề mặt 
nhẫn dốc đố về ba thung lũng sâu. Một viên bi đặt ở một vị 
trí nào đó của mặt này sẽ phải lăn về một trong ba thung lũng 
đó - nhưng cụ thể là thung lũng nào trong ba thung lũng này? 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 333 


Hubbard đã thử tính với rất nhiều điểm tạo nên mặt phẳng. 
Lần lượt từng điểm một, ông dùng máy tính tính theo phương 
pháp Newton và cho tô màu kết quả. Các điểm xuất phát dẫn 
đến một nghiệm được tô cùng một màu xanh lơ, các điểm dẫn 
đến nghiệm thứ hai được tô toàn màu đỏ và các điểm dẫn tới 
nghiệm thứ ba được tô toàn màu xanh lá cây. Ở ngay phép 
gần đúng đầu tiên, Hubbard đã nhận thấy rằng quả thật động 
lực học của phương pháp Newton đã chia mặt phẳng thành 
ba vùng. Về đại thể, các điểm ở gần một nghiệm cụ thể nào 
đó sẽ tiến nhanh đến nghiệm này. Nhưng sự khảo sát một 
cách hệ thống bằng máy tính đã cho thấy ẩn giấu bên dưới tất 
cả là một tổ chức phức tạp mà các nhà toán học trước đó đã 
không quan sát được, họ chỉ có khả năng tính toán được một 
điểm ở chỗ này, một điểm ở chỗ kia mà thôi. Trong khi một 
số ước lượng ban đầu đều nhanh chóng dẫn đến một nghiệm, 
thì một số ước lượng khác lại nhảy nhót lung tung một cách 
có vẻ như là ngẫu nhiên, nhưng rồi cuối cùng cũng hội tụ về 
một nghiệm. Cũng đôi khi, một điểm dường như rơi vào một 
chu trình lặp đi lặp lại một cách vĩnh viễn, tức một chu trình 
tuần hoàn, mà không bao giờ hội tụ đến nghiệm nào. 

Khi Hubbard ra lệnh cho máy tính khám phá không gian 
một cách ngày càng chỉ tiết hơn, cùng với các nghiên cứu sinh 
của mình, ông đã sững sờ trước các hình ảnh xuất hiện. Thay 
vì một đường biên rõ ràng giữa, chẳng hạn, các thung lũng 
xanh lơ và đỏ, ông lại thấy xuất hiện các vết xanh lá cây, xâu 
chuỗi như các viên ngọc trên một vòng đeo cổ. Nó tựa như thể 
một viên bi, bị co kéo dùng dằng bởi hai thung lũng ở gần để 
rồi cuối cùng lại kết thúc ở thung lũng thứ ba, xa hơn. Không 
bao giờ có đường biên rạch ròi giữa hai màu. Quan sát gần 


Hlzine-Cin Frilgi, Pess H. R4rlilrr 





334 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


bức 


r 





CÁC ĐƯỜNG BIÊN VÔ CÙNG PHÚC TẠP. Khi cắt một chiếc bánh thành ba phần, 
các phần gặp nhau ở chỉ một điểm duy nhất và đường biên giữa hai phần bất kỳ đều 
rất đơn giản. Nhưng nhiều quá trình của toán học trừu tượng và của thế giới thực 
dường như lại tạo ra các đường biên phức tạp hầu như không thể tưởng tượng nổi. 

Trong hình trên, phương pháp Newton được áp dụng để tìm căn bậc ba của 
-1 chia mặt phẳng thành ba vùng giống hệt nhau, một trong số chúng được biểu 
diễn ở đây bằng màu trắng. Tất cả các điểm trắng đều bị “hút” về phía giá trị của 
nghiệm nằm ở vùng trắng rộng nhất; tất cả các điểm màu đen bị hút về một trong 
hai nghiệm còn lại. Đường biên có một tính chất đặc biệt: mỗi điểm trên đó đều 
tiếp giáp với cả ba vùng. Và như các phụ bản trên hình cho thấy, sự phóng đại 
các đoạn phát lộ cấu trúc fractal, trong đó các hình mẫu cơ bản được lặp lại trên 
các thang ngày càng nhỏ hơn hơn. 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 335 


hơn nữa ta thấy đường ngăn cách giữa vết màu xanh lá cây và 
thung lũng xanh lơ lại chứa các vết đỏ - và cứ tiếp diễn như 
vậy. Đường biên này cuối cùng tiết lộ cho Hubbard thấy một 
tính chất đặc biệt, quá ư phức tạp ngay cả đối với những người 
đã quen thuộc với các hình ƒracfal quỷ quái của Mandelbrot: 
không có điểm nào đánh dấu đường biên giữa hai màu nào 
đó. Cứ mỗi khi hai màu tiến lại gần nhau, thì một màu thứ ba 
lại len vào giữa chúng và cho ra đời một loạt các đan xen mới 
tự tương tự. Thật hết sức khó tin, mọi điểm biên đều tiếp xúc 
đồng thời với cả ba màu. 

Hubbard đã lao vào nghiên cứu các hình dạng phức tạp này 
và những hệ quả toán học của chúng. Nghiên cứu của ông và 
các đồng nghiệp đã nhanh chóng trở thành một hướng tiếp 
cận mới đối với vấn đề về các hệ động lực. Ông đã nhận thấy 
rằng ánh xạ của phương pháp Newton chỉ là một trong cả một 
họ những hình ảnh khác còn chưa được khám phá, phản ánh 
hành trạng của các lực trong thế giới thực. Michael Barnsley 
cũng tìm kiếm các thành viên khác của họ các hình kiểu nói 
trên, nhưng chẳng bao lâu sau, cả hai đều biết rằng Benoit 
Mandelbrot đã phát hiện ra ông tổ của tất cả các hình đó. 


TẬP HỢP MANDELBROT là đối tượng phức tạp nhất trong 
toán học,- những người hâm mộ nó thường thích nói như vậy. 
Dù có sống mãi cũng không thể thấy hết toàn bộ tập hợp đó, 
với các đĩa tua tủa những gai nhọn, với các đường xoắn ốc và 
các sợi cuộn ra phía ngoài và ra xung quanh, chứa các phân tử 
hình củ hành và treo lơ lửng và vô cùng sặc sỡ như các chùm 
nho trong vườn nho của Chúa Trời. Được quan sát dưới dạng 
tô màu qua một cửa số điều chỉnh được trên màn hình máy 


336 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tính, tập hợp Mandelbrot nhìn còn ƒfacfal hơn tất cả các hình 
racral, sự phức tạp của nó rất phong phú ở tất cả các thang. 
Phân loại các hình ảnh khác nhau trong tập hợp đó, hay mô 
tả số hóa các đường nét đại thể của nó đòi hỏi một lượng 
thông tin vô hạn. Nhưng có một nghịch lý: sự mô tả nó một 
cách đây đủ bằng tin học lại chỉ đòi hỏi vài chục chuỗi ký tự. 
Một chương trình đơn giản cũng chứa đủ thông tin để tái tạo 
toàn bộ tập hợp này. Những người đầu tiên hiểu được cách 
thức mà tập hợp này hòa trộn sự phức tạp với sự đơn giản đã 
rất bất ngờ - kể cả Mandelbrot. Tập hợp Mandelbrot đã trở 
thành một loại biểu tượng công khai đối với hỗn độn, nó xuất 
hiện trên bìa các ấn phẩm của các cuộc hội thảo và tạp chí kỹ 
thuật, tạo thành tác phẩm trung tâm của một triển lãm nghệ 
thuật tin học hành trình xuyên thế giới trong các năm 1985 và 
1986. Nếu như vẻ đẹp của nó được toát ra một cách tự nhiên 
từ các hình ảnh này, thì việc nắm bắt được ý nghĩa của nó đối 
với các nhà toán học lại khó khăn hơn rất nhiều. Họ đã hiểu 
được nó một cách vô cùng vất vả và chậm chạp. 

Rất nhiều hình #acral có thể được tạo nên nhờ các quá 
trình lặp trong mặt phẳng phức, nhưng chỉ tồn tại một tập hợp 
Mandelbrot duy nhất. Nó bắt đầu xuất hiện, một cách mơ hồ và 
ma quái, khi Mandelbrot cố gắng tìm cách tổng quát hóa một 
lớp các hình dạng được gọi là các “tập hợp Julia”. Các tập hợp 
này đã được các nhà toán học người Pháp là Gaston Julia và 
Pierre Fatou phát hiện và nghiên cứu trong thời gian Đại chiến 
thế giới thứ nhất mà không hề có sự trợ giúp của đồ họa vi tính. 
Mandelbrot đã xem các hình vẽ khiêm tốn này và đọc các công 
trình của họ - dù còn rất mù mờ - khi ông mới hai mươi tuổi. 
Các tập hợp Julia, ẩn trong rất nhiều các nguy trang, chính xác 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 337 





1©1U2IH ˆH 1919d 'ueBlJ@d| 011O-ZUI9H 








MỘT VÀI TẬP HỢP JULIA. 


là các đối tượng đã kích thích trí tò mò của Barnsley. Một tập 
hợp Julia giống như các vòng tròn bị kẹp và làm cho biến dạng 
ở nhiều chỗ để cho chúng có một cấu trúc ƒracral. Một số khác 
bị phá vỡ thành nhiều vùng, một số khác nữa lại chỉ là các hạt 
bụi nằm rải rác. Nhưng chẳng có thuật ngữ nào cũng như chẳng 
có khái niệm nào của hình học Euclid mô tả được chúng. Theo 
nhà toán học Pháp Adrien Douady: “Bạn thu được một họ đáng 
kinh ngạc các tập hợp Julia: một số trông như các đám mây béo 
ú, một số khác lại như các bụi cây gầy guộc, một số khác nữa 
lại giống các tàn lửa chập chờn trong không khí ở cuối buổi bắn 
pháo hoa. Có tập hợp có hình dạng giống như con thỏ, và rất 
nhiều tập hợp giống đuôi con cá ngựa.” 

Năm 1979, Mandelbrot phát hiện ra rằng ông đã tạo được 
một hình ảnh trong mặt phẳng phức có thể được dùng như một 


338 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


catalog của các tập hợp Julia, cho phép xác định tất cả các tập 
hợp đó mà không có một ngoại lệ nào. Ông đã khảo sát sự lặp 
của các quá trình phức tạp, như các phương trình với căn bậc 
hai, với các hàm sin và cosin. Ngay cả sau khi đã tạo dựng đời 
sống trí tuệ của mình dựa trên giả thiết rằng cái đơn giản sẽ sinh 
ra cái phức tạp, thì ông cũng không hiểu được ngay bản chất 
khác thường của cái đối tượng lấp ló trên màn hình máy tính 
của ông ở IBM và Harvard. Ông ép các lập trình viên của ông 
phải thu được nhiều chỉ tiết hơn, và họ đã phải đổ mồ hôi sôi 
nước mắt để tìm được chỗ trong một bộ nhớ quá ư hạn hẹp và 
nghĩ ra một phép nội suy mới trên một máy tính lớn của IBM 
với một đèn hình đen trắng thô sơ. Tôi tệ hơn nữa, các lập trình 
viên còn luôn phải canh chừng một cái bẫy thường gặp trong 
những khảo sát trên máy tính, đó là sự tạo ra các “hiện tượng 
giả”, chúng xuất hiện chỉ là do sự trái tính trái nết nào đó của 
máy tính, và sẽ biến mất khi chương trình được viết khác đi. 
Sau đó Mandelbrot đã chuyển sự chú ý của ông đến một 
ánh xạ đơn giản, đặc biệt dễ lập trình. Sau vài vòng lặp, những 
đường viền đầu tiên của các đĩa bắt đầu xuất hiện. Vài dòng 
tính toán bằng tay đã chứng tỏ rằng các đĩa này về toán học là 
thật chứ không phải là sản phẩm của sự trái tính trái nết của 
máy tính. Ở bên trái và bên phải của các đĩa chính đã lờ mờ 
xuất hiện nhiều hình dạng hơn. Như Mandelbrot khẳng định 
sau này, trong đâu ông lúc đó, ông đã nhìn thấy nhiều hơn: 
đó là một thứ bậc các hình dạng, các nguyên tử làm bật ra 
các nguyên tử khác nhỏ hơn, và cứ như thế đến vô cùng. Và ở 
những nơi cắt đường thẳng thực, các đĩa này nhỏ dần về thang 
theo một quy luật hình học mà các nhà động lực học giờ đây 
đã nhận ra: đó chính là chuỗi những phân nhánh Feigenbaum. 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 339 


Điều đó đã khuyến khích Mandelbrot đẩy sự tính toán đi 
xa hơn; ông đã làm cho các hình ảnh thô đầu tiên này trở nên 
tinh tế hơn và đã nhanh chóng phát hiện ra các vết bụi bám 
vào mép của các đĩa và trôi nổi trong không gian lân cận. 
Trong khi cố gắng tính toán các chỉ tiết ngày càng tinh tế hơn, 
ông chợt nhận thấy rằng vận may đã rời bỏ ông. Thay vì trở 
nên sắc nét hơn, các hình ảnh lại hóa ra mờ nhòe hơn. Ông 
đã quay lại trung tâm nghiên cứu IBM, ở quận Westchester, 
để thử tính toán ở một thang tỉnh vi hơn trên một máy tính 
mạnh mà ở Harvard không có. Thật vô cùng ngạc nhiên, sự mờ 
nhòe tăng dân này lại là dấu hiệu của một cái gì đó có thực. 
Các chồi đâm và các tua hình xoắn ốc uể oải lan tỏa ra từ các 
đảo chính. Mandelbrot đã thấy một đường biên tưởng là nhẫn 
nhụi, nhưng giờ đây tự phân giải thành một chuỗi các đường 
xoắn ốc tựa như đuôi của con cá ngựa. Cái vô lý đã làm giàu 
có hơn cho cái hợp lý. 

Tập Mandelbrot là một tập hợp các điểm. Mọi điểm trên mặt 
phẳng phức - nghĩa là mọi số phức - hoặc là ở bên trong hoặc ở 
bên ngoài tập hợp đó. Một trong các cách để xác định tập hợp 
này là kiểm tra mỗi điểm của mặt phẳng phức bằng một phép 
tính số học được lặp một cách đơn giản. Để kiểm tra một điểm, 
hãy lấy số phức xác định điểm đó, rồi bình phương nó lên và 
thêm vào số ban đầu; rồi lại bình phương kết quả và cộng thêm 
vào số ban đầu; rôi lại bình phương kết quả... và cứ tiếp tục như 
vậy. Nếu kết quả tiến đến vô hạn, thì điểm ban đầu không thuộc 
tập hợp Mandelbrot; nếu nó vẫn còn hữu hạn (dù nó có bị bẫy 
trong một vòng tuần hoàn nào đó hay di chuyển một cách thất 
thường), thì điểm ban đầu là thuộc tập hợp Mandelbrot. 


340 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 





`. nR  ƒ—dE————— 


SỰ ĐỘT SINH CỦA TẬP HỢP MANDELBROT. Trên bản in thô đầu tiên từ máy 
tính của Benoit Mandelbrot, một cấu trúc thô đã xuất hiện với các chỉ tiết được hiện 
dần lên khi chất lượng tính toán được hoàn thiện hơn. Các “phân tử” hay những 
đối tượng giống như những con bọ nhỏ xíu trôi nổi này, liệu có phải là các hòn đảo 
biệt lập? hay là chúng được gắn với khối chính bởi các sợi quá mỏng nên không 
quan sát thấy? Không thể nói được. 





341 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 





"iu 


F- be 


' sàn Sun. 





“—— ——-——¬- ~—:. ——————— 








342 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Việc lặp một quá trình một cách vô hạn và đặt câu hỏi liệu 
kết quả có là vô hạn hay không rất giống với các quá trình hồi 
tiếp xảy ra trong thực tế. Hãy hình dung bạn điều chỉnh micro, 
ampli và các loa trong hội trường. Vấn đề mà bạn lo lắng là 
tiếng rít do sự hồi tiếp âm. Nếu micro đủ nhạy, âm thanh được 
khuếch đại sẽ hồi tiếp trở lại micrô theo một vòng vô tận mỗi 
lúc một chói tai hơn. Trái lại, nếu âm thanh này đủ yếu, nó sẽ 
suy giảm dần trước khi trở lại micro. Để mô phông quá trình 
hồi tiếp này bằng các con số, hãy lấy một con số xuất phát, 
rồi nhân số này với chính nó, rồi lại nhân kết quả với chính 
nó, và cứ tiếp tục như vậy. Bạn sẽ phát hiện ra rằng các con 
số lớn sẽ nhanh chóng trở nên vô hạn: 10, 100, 10000..., nhưng 
các số nhỏ sẽ hội tụ về 0: 1/2, 1/4, 1/16... Để tạo ra một bức 
tranh hình học, bạn hãy xác định tập hợp tất cả các điểm 
mà khi nạp vào phương trình này nó không dẫn đến vô hạn. 
Hãy xét các điểm thuộc đường thẳng xuất phát từ 0 hướng 
lên trên. Nếu một điểm tạo ra tiếng rít hôi tiếp, thì hãy tô nó 
bằng màu trắng. Nếu không, hãy tô nó bằng màu đen. Bạn 
sẽ nhanh chóng nhận được một hình gồm đoạn thẳng màu 
đen từ 0 đến 1. 

Trong quá trình một chiều, thực tế, không ai cần sử dụng 
đến sự kiểm tra thực nghiệm này. Khá dễ dàng chứng minh 
được rằng chỉ những số lớn hơn 1 sẽ phân kỳ, tức là dẫn đến 
vô cực, trong khi những số còn lại thì không. Nhưng trong hai 
chiều của mặt phẳng phức, chỉ biết về phương trình thôi, thì 
nhìn chung, sẽ là không đủ để suy ra một hình dạng được xác 
định bởi một quá trình lặp. Không giống với các hình dạng của 
hình học truyễn thống - như vòng tròn, elíp và parabol - tập 
hợp Mandelbrot không cho phép bất kỳ một con đường đi tắt 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 343 


nào. Cách duy nhất để nhìn thấy loại hình dạng gắn với một 
phương trình cụ thể nào đó là tiến hành bằng cách thử và sai, 
và phong cách thử và sai sẽ đưa các nhà thám hiểm miễn đất 
mới này đến gần tỉnh thần của Magellan hơn là của Euclid. 

Sự kết nối thế giới của các hình dạng này với thế giới các 
con số theo cách đó thể hiện một sự đoạn tuyệt với quá khứ. 
Các hình học mới luôn xuất hiện khi một ai đó làm thay đổi 
một quy tắc cơ bản. Giá sử rằng không gian là cong chứ không 
phẳng, một nhà hình học nói, và kết quả sẽ là một phiên bản 
bị uốn cong một cách kỳ lạ của hình học Euclid. Và cái hình 
học uốn cong này đã cung cấp chính xác một khuôn khổ đúng 
cho thuyết tương đối rộng. Rồi giả sử rằng không gian có thể 
có bốn, hoặc năm, hoặc sáu chiêu. Rồi lại giã sử con số biểu 
thị số chiêu có thể là một phân số. Lại giả sử rằng các hình 
dạng có thể xoắn, vặn, kéo dãn, hay thắt nút. Hay bây giờ giả 
sử rằng các hình dạng được xác định không phải bằng cách 
giải một phương trình một lần, mà bằng cách lặp lại nó theo 
một vòng lặp. 

Julia, Fatou, Hubbard, Barnsley, Mandelbrot, tất cả các nhà 
toán học này đều đã thay đối quy tắc để tạo ra các hình dạng 
hình học. Ai đã từng học môn hình học ở bậc phổ thông đều 
quen thuộc với các phương pháp biến các phương trình thành 
đồ thị của Euclid và Descartes hay tìm một điểm trên bản đồ 
theo hai tọa độ. Hình học cổ điển xét một phương trình và tìm 
tập hợp các số thỏa mãn phương trình đó. Nghiệm của một 
phương trình như 3z? + y° = 1 tạo nên một đường cụ thể, trong 
trường hợp này là một vòng tròn. Các phương trình đơn giản 
khác cho ta các hình khác, như elip, parabol, hay hyperbol của 
các tiết diện conic, hay những hình phức tạp hơn được tạo ra 


344 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


bởi các phương trình vi phân trong không gian pha. Nhưng 
khi một nhà hình học lặp một phương trình thay vì giải nó, thì 
phương trình này trở thành một quá trình chứ không phải một 
mô tả, là động chứ không còn là tĩnh nữa. Khi người ta đưa 
vào phương trình một con số, sẽ xuất hiện một con số mới và 
con số này, đến lượt mình, lại được đặt vào phương trình, và 
cứ tiếp tục như vậy, với các điểm nhảy từ chỗ này sang chỗ 
khác. Một điểm được vẽ lên hình không phải khi nó thỏa mãn 
phương trình, mà là khi nó tạo ra một loại hành trạng nào đó. 
Một loại hành trạng có thể là trạng thái dừng, một loại khác 
hội tụ về sự lặp tuần hoàn của các trạng thái, hay loại khác nữa 
là chạy tuốt đến vô cùng một cách không thể kiểm soát nổi. 

Trước kỷ nguyên máy tính, ngay cả Julia và Fatou đều đã 
hiểu được các khả năng của loại tạo ra những hình dạng mới 
này, nhưng họ không có các phương tiện để biến nó thành 
một khoa học. Cần phải đợi đến sự xuất hiện của máy tính 
thì hình học thử và sai mới trở nên có thể. Hubbard đã khảo 
sát phương pháp Newton bằng cách tính toán hành vi của hết 
điểm này đến điểm khác, còn Mandelbrot phát hiện ra tập 
hợp của ông cũng theo cách tương tự, khi ông dùng máy tính 
quét các điểm của mặt phẳng, hết điểm này đến điểm khác. 
Tất nhiên là không phải tất cả các điểm. Vì thời gian và khả 
năng của máy tính không phải là vô hạn, nên những tính toán 
này sử dụng một lưới các điểm. Các ô của lưới càng nhỏ, thì 
hình ảnh càng nét, nhưng tính toán lại càng lâu. Đối với tập 
hợp Mandelbrot, việc tính toán là đơn giản bởi vì bản thân 
quá trình là đơn giản: chỉ cần thực hiện phép lặp đối với ánh 
xạ Z — Z? + c trong mặt phẳng phức. Hãy lấy một số, nhân số 
này với chính nó và cộng với số ban đầu. 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 345 


Khi đã quen dân với phong cách khám phá mới các hình 
dạng trên máy tính, Hubbard cũng đã đưa vào một phong 
cách toán học mới khác bằng cách sử dụng các phương pháp 
của giải tích phức, một nhánh của toán học mà cho tới thời 
điểm đó vẫn còn chưa được áp dụng để nghiên cứu các hệ 
động lực. Ông có cảm giác rằng tất cả đã hội lại với nhau. 
Các chuyên ngành toán học vốn xưa nay là tách biệt đang 
hội tụ về một ngã tư. Hubbard cũng biết rằng nhìn tập hợp 
Mandelbrot thôi là chưa đủ; trước khi làm điều đó, ông muốn 
hiểu tập hợp này, và thực tế, cuối cùng, ông tuyên bố rằng 
mình đã hiểu được nó. 

Nếu đường biên đơn giản là hình ƒzc/al theo nghĩa những 
con quỷ đầu thế kỷ của Mandelbrot, thì mỗi hình ảnh sẽ khá 
giống với hình ảnh trước nó. Nguyên lý bất biến thang (hay 
tính tự tương tự ở các thang khác nhau) có lẽ đã cho phép tiên 
đoán được điều mà kính hiến vi điện tử sẽ nhìn thấy ở mức 
phóng đại tiếp theo. Thay vì thế, mỗi một đột nhập vào cấp 
độ sâu hơn lại tiết lộ những bất ngờ mới. Mandelbrot đã bắt 
đầu tự hỏi phải chăng mình đã cho #acral một định nghĩa quá 
chật hẹp; khỏi phải nói là ông muốn rằng thuật ngữ này cũng 
phải áp dụng được cho cả đối tượng mới này. Khi phóng đại 
đủ lớn, tập hợp của ông cho thấy nó có chứa các bản sao thô 
của chính nó, những đối tượng giống như những con bọ nhỏ 
xíu trôi nổi quanh khối hình chính, nhưng một phóng đại lớn 
hơn nữa cho thấy rằng không một phân tử nào trong số các 
phân tứ này phù hợp chính xác với một phân tử khác. Luôn 
luôn có các loại cá ngựa mới, các loài ngoại lai mới. Trên thực 
tế, bất kể ở cấp độ phóng đại nào cũng không tôn tại một bộ 
phận nào của tập hợp giống hệt với một bộ phận khác. 


346 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Tuy nhiên, sự phát hiện ra các phân tử trôi nổi này ngay lập 
tức làm xuất hiện vấn đề. Tập hợp Mandelbrot liệu có là liên 
thông, một lục địa với các bán đảo nhô rất xa ra biển? Hay đó 
là bụi, một thân chính bao quanh bởi các hòn đảo nhỏ xíu? Câu 
trả lời còn xa mới là hiển nhiên. Thí nghiệm về các tập hợp Julia 
cũng không mang lại một sự trợ giúp nào - những tập hợp này 
xuất hiện dưới cả hai dạng: các hình dạng toàn vẹn và bụi. Do 
bản chất ƒfacral của chúng, nên các bụi này có một tính chất đặc 
biệt: chúng không chứa hai thành phần “dính với nhau” - vì mỗi 
một thành phần lại tách biệt với các thành phần khác bởi một 
vùng không gian trống rỗng -, nhưng lại không có thành phần 
nào là “cô đơn” - vì đối với bất kỳ thành phần nào bao giờ cũng 
tìm được một nhóm các thành phần ở gần nó một cách tùy ý. 
Khi Mandelbrot nhìn các hình ảnh thu được của mình, ông đã 
hiểu ngay rằng thí nghiệm trên máy tính không thể giải quyết 
được vấn đề cơ bản này. Ông đã đặc biệt tập trung vào các hạt 
nhỏ lang thang quanh thân chính. Một số biến mất, nhưng một 
số khác lại phát triển thành các phiên bản rõ ràng là rất gần gũi 
của chúng. Chúng dường như là độc lập. Nhưng cũng có thể là 
chúng được kết nối các đường cong mảnh tới mức chúng vẫn 
thoát khỏi lưới các điểm được tính toán. 

Douady và Hubbard đã chứng minh bằng một chuỗi các lập 
luận toán học xuất sắc rằng mỗi một phân tử trôi nổi này thực 
sự là được treo trên một sợi dây vô cùng mảnh nối với toàn bộ 
phần còn lại của tập hợp, tạo nên một mạng lưới tỉnh vi lan 
tỏa từ các sợi li t¡ đâm ra từ tập hợp chính, một thứ “polime 
quỷ quái” - theo cách nói của Mandelbrot. Hai nhà toán học 
này đã chứng minh được rằng một đoạn bất kỳ - bất kể ở vị 
trí nào và nhỏ đến mức nào -, mỗi khi được máy tính phóng 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HỖÕN ĐỘN 347 


đại lên, đều tiết lộ các phân tử mới, mỗi một phân tử này đều 
giống với tập hợp chính, nhưng lại không hoàn toàn đồng nhất 
với nó. Mỗi phân tử mới lại được bao quanh bởi các đường 
xoắn ốc và các phóng chiếu riêng của nó giống như các ngọn 
lửa, rồi đến lượt mình, những ngọn lửa này, không tránh khỏi, 
lại tiết lộ các phân tử còn nhỏ hơn nữa, vẫn luôn luôn đồng 
dạng, nhưng không bao giờ đồng nhất, dường như thực hiện 
một mệnh lệnh về sự thay đổi vô cùng đa dạng, một sự thần 
kỳ của quá trình tiểu hình hóa trong đó mỗi một chỉ tiết chắc 
chắn phải là một vũ trụ tự thân, khác biệt và toàn vẹn. 


“TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN theo đường 
thẳng, rất hình học”, Heinz-Otto Peitgen nói về nghệ thuật hiện 
đại. “Tác phẩm của Josef Albers, chẳng hạn, khi cố gắng phát 
hiện mối quan hệ giữa các màu sắc, thì đó chủ yếu chỉ là các 
hình vuông có màu sắc khác nhau xếp chồng lên nhau. Những 
bức tranh này đã từng rất phổ biến. Nhưng nếu ngày nay bạn 
xem chúng, thì dường như đã lỗi mốt rồi. Người ta không còn 
thích nó nữa. Ở Đức, người ta đã xây dựng các tòa nhà chung 
cư lớn theo phong cách Bauhaus; nhưng nhiều người đã chuyển 
đi, họ không thích sống trong đó. Theo ý tôi, trong xã hội hiện 
nay có rất nhiều lý do sâu sắc để người ta chán ghét một số 
khía cạnh trong quan niệm của chúng ta về tự nhiên.” Peitgen 
đã giúp một khách thăm chọn hình phóng đại của các vùng 
thuộc tập hợp Mandelbrot, các tập Julia, và các quá trình lặp 
phức tạp khác, tất cả đều được tô màu rất khéo léo. Trong căn 
phòng làm việc nhỏ bé của ông ở California, ông giới thiệu các 
slide, tức các tờ giấy chiếu trong suốt, và cả một cuốn lịch về 
tập Mandelbrot. “Sự hứng thú đặc biệt của chúng ta một phần 


348 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


liên quan với cách nhìn khác và mới mẻ này đối với tự nhiên. 
Đâu là khía cạnh thực của một vật tự nhiên? Như cái cây, chẳng 
hạn, cái gì là quan trọng? Nó là một đường thẳng hay là một đối 
tượng ƒacfal2” Trong thời gian này, ở Cornell, John Hubbard 
đang phải vật lộn với các đơn đặt hàng. Hàng trăm lá thư gửi 
đến khoa toán yêu cầu các bức ảnh về tập hợp Mandelbrot; và 
ông đã quyết định cần phải tạo ra các mẫu và biểu giá tương 
ứng. Với sự giúp đỡ của các nghiên cứu sinh, ông đã có hàng 
chục hình ảnh, đã được tính toán và lưu giữ trong máy tính, sẵn 
sàng trình diễn bất cứ lúc nào. Nhưng các hình ảnh ấn tượng 
nhất, với độ phân giải lớn nhất và màu sắc rực rỡ nhất, là của 
hai người Đức, Peitgen và Peter H. Richter, và nhóm nghiên 
cứu của họ ở đại học Bremen, được một ngân hàng địa phương 
nhiệt tình tài trợ. 

Peitgen và Richard, người đầu tiên là nhà toán học và người 
thứ hai là nhà vật lý, đã đi sâu nghiên cứu tập hợp Mandelbrot. 
Tập hợp này đối với họ ẩn chứa cả một vũ trụ các ý tưởng: một 
triết lý hiện đại của nghệ thuật, một sự biện minh cho vai trò 
mới của thực nghiệm trong toán học, một phương tiện đưa các 
hệ phức hợp đến với công chúng rộng lớn. Họ đã xuất bản sách 
và các catalog, và đem các hình ảnh của họ đi triển lãm trên 
khắp thế giới. Từ vật lý, Richter đã chuyển sang các hệ phức 
hợp thông qua hóa học, rồi sinh hóa học, khi nghiên cứu các 
dao động trong các con đường chuyển hóa. Trong một loạt các 
bài báo về các hiện tượng như hệ miễn dịch và chuyển hóa 
đường thành năng lượng nhờ men, ông phát hiện ra rằng các 
dao động thường chi phối động lực học của các quá trình mà 
bình thường được coi là tĩnh, vì một lý do chính đáng là, các hệ 
sống không thể dễ dàng mở ra để khảo sát trong thời gian thực 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 349 


được. Richter đã gắn lên mép cửa sổ của ông một con lắc kép 
được bôi trơn dầu mỡ, “hệ động lực yêu thích” của ông, được 
xưởng của trường chế tạo riêng cho ông. Thỉnh thoảng, ông lại 
làm cho nó quay một cách hỗn độn không có nhịp điệu gì mà 
ông cũng có thể mô phỏng trên máy tính. Sự phụ thuộc vào 
các điều kiện ban đầu nhạy cảm tới mức lực hấp dẫn dù chỉ 
của một giọt mưa ở cách xa 1,5km cũng làm xáo trộn chuyển 
động trong năm mươi đến sáu mươi vòng quay, tức là khoảng 
hai phút. Các hình ảnh đồ họa nhiều màu trong không gian pha 
về con lắc kép của ông cho thấy một sự hòa trộn các vùng tuần 
hoàn và hỗn độn. Và ông cũng dùng chính các kỹ thuật đồ họa 
này để, chẳng hạn, làm hiển thị các vùng từ hóa lý tưởng trong 
một kim loại, cũng như để nghiên cứu tập hợp Mandelbrot. 

Đối với đồng nghiệp Peitgen của ông, nghiên cứu các hệ 
phức tạp là một cơ hội để tạo nên các truyền thống mới trong 
khoa học thay vì chỉ đơn giản là giải các bài toán. “Trong một 
lĩnh vực hoàn toàn mới như lĩnh vực này, các bạn có thể bắt 
đầu suy nghĩ ngày hôm nay và nếu là một nhà khoa học giỏi 
bạn sẽ đạt được những lời giải thú vị trong vài ngày, một tuần 
hoặc một tháng”, Peitgen nói. “Đó là một chủ đề không có 
cấu trúc”. 

“Trong một chủ đề có cấu trúc, người ta biết cái gì đã biết, cái 
gì còn chưa biết, cái mà người ta đã thử và không đi đến đâu. 
Bạn buộc phải nghiên cứu một vấn đề mà người ta đã biết đó 
là một vấn đề thực sự, nếu không thì bạn sẽ lạc đường. Nhưng 
một vấn đề mà người ta đã biết là một vấn đề thực sự thì hẳn 
phải là một vấn đề khó, nếu không thì nó đã được giải rồi”. 

Peitgen không mấy chia sẻ với sự khó chịu của các nhà toán 
học khi dùng máy tính để làm thí nghiệm. Tất nhiên rồi cuối cùng 


350 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


mọi kết quả đều sẽ phải được làm cho thật chặt chẽ bằng các 
phương pháp chứng minh cổ điển - nếu không thì không còn là 
toán học nữa. Nhìn một hình ảnh trên màn hình đồ họa không 
hề bảo đảm cho sự tổn tại của nó trong ngôn ngữ của các định 
lý và chứng minh. Nhưng chính sự khả dụng của các hình ảnh 
này đã đủ để làm thay đổi sự tiến hóa của toán học. Sự khảo sát 
nhờ máy tính, theo Peitgen, sẽ mang lại cho các nhà toán học sự 
tự do đi theo con đường tự nhiên hơn. Một nhà toán học có thể 
tạm thời gác lại đòi hỏi phải chứng minh chặt chẽ. Anh ta có thể 
đi tới bất kỳ đâu mà các thí nghiệm dẫn dắt tới, giống như một 
nhà vật lý vậy. Sức mạnh tính số của máy tính và các gợi ý thị 
giác cung cấp cho trực giác sẽ hé mở những viễn cảnh đầy hứa 
hẹn và cho phép nhà toán học tránh được các ngõ cụt. Rồi, một 
khi các con đường mới được vạch ra và các đối tượng mới được 
tách riêng, nhà toán học có thể quay trở lại với các chứng minh 
truyền thống. “Sự chặt chẽ là sức mạnh của toán học”, Peitgen 
nói. “Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục lối suy luận phải được đảm bảo 
một cách tuyệt đối, và các nhà toán học sẽ không bao giờ từ bỏ 
điều đó. Nhưng bạn có thể gặp những tình huống mà hôm nay 
chúng ta mới chỉ hiểu một phần, và có lẽ những thế hệ tương lại 
sẽ hiểu được chúng một cách chính xác và chặt chẽ. Chặt chẽ 
thì đúng rồi, nhưng không tới mức để tôi phải vứt bỏ một điều 
gì đó chỉ bởi vì hiện thời tôi chưa hiểu được nó.” 

Trong những năm 1980, một máy tính cá nhân có thể thực 
hiện các phép tính số học đủ chính xác để cho hiển thị các hình 
ảnh sặc sỡ sắc màu của tập hợp Mandelbrot. Các nhà tin học 
nghiệp dư đã nhanh chóng phát hiện ra rằng sự khám phá các 
hình ảnh này ở các độ phóng đại ngày một tăng sẽ tạo ra cảm 
giác rất mạnh về sự mở rộng thang. Nếu người ta coi tập hợp này 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HỖÕN ĐỘN 351 


như một đối tượng có kích thước bằng một hành tỉnh, thì một 
máy tính cá nhân cũng có thể cho thấy trọn vẹn đối tượng đó, 
hay những đặc trưng có kích thước cỡ các thành phố, các tòa nhà, 
các căn phòng, các cuốn sách, các lá thư, vi khuẩn, các nguyên 
tử. Những ai đã từng quan sát những hình ảnh như thế đều thấy 
rằng tất cả các thang đều phô bày những hình mẫu đồng dạng 
nhưng vẫn khác biệt. Và toàn bộ những phong cảnh vi mô này 
đều được sinh ra bởi cùng một vài dòng chương trình máy tính.” 

Đường biên của tập hợp Mandelbrot là những điểm tại đó 
chương trình chạy tốn nhiều thời gian nhất và có nhiều thỏa 





* Chương trình cho phép dựng tập hợp Mandelbrot chỉ bao gồm vài lệnh chủ yếu. 
Phần chính của nó là vòng lặp các lệnh: lấy một số phức ban đầu và áp dụng cho nó 
một quy tắc số học nào đó. Đối với tập Mandelbrot, quy tắc đó là: z —> z2 + c, trong 
đó z bắt đầu từ 0 và c là số phức ban đầu ứng với điểm cần kiểm tra. Như vậy, hãy 
lấy số 0, nhân nó với chính nó rồi cộng với số ban đầu; sau đó lấy kết quả - chính là 
số xuất phát -, nhân với chính nó rồi lại cộng với số ban đầu; rồi lại lấy kết quả mới 
này, nhân với chính nó và cộng với số ban đầu. Số học của các số phức cũng khá đơn 
giản. Một số phức được viết thành hai phần: chẳng hạn, 2+3i (đó là vị trí của điểm 
nằm ở 2 về phía đông và 3 về phía bắc trong mặt phẳng phức). Để cộng hai số phức, 
chỉ cần cộng các phần thực và phần ảo của chúng lại với nhau: 
2+4i 
+9-2i 
l1+2i 


Để nhân hai số phức, bạn nhân mỗi phần của một số này với mỗi phần của số 
kia rồi cộng bốn kết quả thu được lại với nhau. Vì, theo định nghĩa, ¡ nhân với chính 
nó bằng -1, nên ta có. 

2+3i 
x2+3i 
6i + 9i? 
4+6i 
4+ 12i + 9i? 
=4+12i-9 
=-5+12i 


352 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


hiệp nhất. Ở đây, ngay cả sau 100, 1000 hay 10000 lần lặp, một 
chương trình cũng vẫn không thể xác định một cách hoàn toàn 
chắc chắn rằng điểm ban đầu có rơi vào tập hợp Mandelbrot 
hay không. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra sau lần lặp thứ 
một triệu? Vì vậy các chương trình đưa ra được những hình 
ảnh bất ngờ nhất, phóng đại tới mức chỉ tiết nhất của tập hợp 
Mandelbrot, phải chạy trên các máy chủ lớn, hay trên các máy 
tính chuyên xử lý song song, với hàng nghìn bộ não riêng rẽ 
thực hiện cùng một số phép tính theo kiểu dây chuyền. Như 
vậy đường biên là nơi các điểm chậm được giải thoát khỏi sức 
hút của tập hợp này nhất, cứ như thể chúng dùng dằng giữa 
hai nhân hút cạnh tranh nhau, một ở điểm zero, một vẫy gọi 
chúng từ xa vô cùng. 


Để thoát khỏi vòng lặp này, chương trình cần kiểm tra kết quả của mỗi lần lặp: 
nếu nó tiến đến vô cùng, ngày càng xa gốc của mặt phẳng, thì điểm ban đầu không 
thuộc tập hợp, chẳng hạn như nếu phần thực hay phần ảo của một kết quả trung 
gian lớn hơn 2 hoặc nhỏ hơn -2, thì chắc chắn nó sẽ chạy ra xa vô cùng. Nếu ngược 
lại chương trình thực hiện phép lặp nhiều lần mà kết quả trung gian không lớn hơn 
2, thì điểm ban đầu thuộc tập hợp Mandelbrot. Số của các phép lặp lại này phụ thuộc 
vào độ phóng đại. Đối với một thang mà máy tính cá nhân tiếp cận được, thì lặp 100 
hay 200 lần thường là đủ, và 1000 lần là đảm bảo chắc chắn. 

Chương trình phải lặp quá trình này đối với từng điểm trong số hàng nghìn điểm 
trên lưới, với một thang có thể điều chính được tùy theo độ phóng đại. Và chương 
trình cần phải cho hiển thị kết quả trên màn hình. Người ta có thể tô màu đen cho 
các điểm thuộc tập hợp và màu trắng cho các điểm còn lại. Để làm cho hình ảnh hấp 
dẫn hơn, các điểm trắng có thể được thay bằng các cấp độ màu. Nếu quá trình lặp 
ngắt, chẳng hạn, sau mười lần lặp, thì chương trình hiển thị một điểm màu đỏ; sau 
hai mươi lần, màn hình hiển thị một điểm màu cam; sau bốn mươi lần, một điểm 
màu vàng, và cứ tiếp tục như vậy. Sự lựa chọn các màu và số tối đa các lần lặp có 
thể phụ thuộc vào sở thích của người lập trình. Các màu này cho thấy rõ đường biên 
của vùng ngay sát bên ngoài tập hợp. 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 353 


Các tính chất của đường biên sẽ được bộc lộ đầy đủ khi các 
nhà khoa học chuyển từ tập hợp Mandelbrot sang các vấn 
đề mới liên quan với các hiện tượng vật lý thực. Đường biên 
giữa hai hay nhiều nhân hút của một hệ động lực được dùng 
như một loại ngưỡng dường như chỉ phối rất nhiều các quá 
trình thông thường, từ sự phá hỏng các vật liệu cho tới sự ra 
quyết định. Mỗi nhân hút trong một hệ như vậy đều có một 
chỗ trũng riêng của nó - cũng như mỗi dòng sông có một lưu 
vực riêng - và mỗi một lưu vực đều có đường biên của nó. 
Đối với một nhóm có ảnh hưởng vào đầu những năm 1980 
thì lĩnh vực mới có nhiều hứa hẹn nhất trong toán học và vật 
lý chính là sự nghiên cứu các đường biên ƒracíal giữa lưu vực 
của các nhân hút. 

Nhánh này của động lực học không quan tâm đến sự mô tả 
trạng thái cuối cùng, ổn định của một hệ, mà là đến cách thức 
hệ lựa chọn giữa nhiều khả năng cạnh tranh nhau. Mô hình giờ 
đã trở thành cổ điển của Lorenz chỉ chấp nhận một nhân hút 
duy nhất, một hành trạng duy nhất lấn át tất cả các nhân hút 
và hành trạng khác khi hệ được an bài và đó là nhân hút hỗn 
độn. Các hệ khác có thể an bài ở một trạng thái dừng, không 
hỗn độn - nhưng với nhiều trạng thái dừng khả dĩ. Nghiên 
cứu các đường biên ƒ?ac/aÏ của lưu vực các nhân hút là nghiên 
cứu các hệ đạt đến một trong số nhiều trạng thái cuối cùng 
không hỗn độn và một câu hỏi đặt ra khi này là làm thế nào 
tiên đoán được đó là írạng thái nào. Mười năm sau khi cho 
hỗn độn cái tên của nó, James Yorke lại trở thành một trong 
những người tiên phong nghiên cứu các đường biên ƒracial 
này. Ông đã đề xuất một máy bắn bi tưởng tượng. Cũng như 
phần lớn các máy bắn bi khác, máy bắn bi tưởng tượng này 


354 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


cũng có một bệ phóng dùng lò xo. Bạn kéo lò xo xuống rồi 
buông ra để nó đưa viên bi lên sân chơi. Chiếc máy này cũng 
có diện mạo như thông thường: một mặt phẳng nghiêng, các 
dây cao su và các máy chặn điện tử có tác dụng cung cấp các 
xung năng lượng cho viên bi khi va chạm vào nó. Các xung 
năng lượng này đóng một vai trò quan trọng: chúng đảm bảo 
cho năng lượng của viên bi không giảm đi một cách đều đặn. 
Để cho đơn giản, chiếc máy này chỉ có hai rãnh thoát ở hai 
bên và viên bi phải chạy qua một trong hai rãnh đó để rời 
khỏi sân chơi. 

Đó là một máy bắn bi có tính tất định, miễn là đừng có lắc 
lư nó. Chỉ có một thông số điều khiển điểm đến của viên bị, 
đó là vị trí ban đầu của bệ phóng. Hãy tưởng tượng rằng chiếc 
máy được chế tạo sao cho khi kéo lò xo xuống một khoảng 
ngắn thì viên bi sẽ kết thúc bằng cách đi ra theo rãnh thoát 
bên phải, trong khi nếu kéo nó một khoảng dài, thì viên bi sẽ 
thoát ra theo rãnh bên trái. Trước khi chọn một trong hai lối 
ra này, viên bi đã đi theo một quỹ đạo khá phức tạp, khi nảy 
từ máy chặn này đến máy chặn khác một cách mạnh mẽ, ồn 
ào, theo các khoảng thời gian không đều. 

Bây giờ hãy tưởng tượng ta biểu diễn bằng đồ thị kết quả 
bắn bi theo mỗi vị trí khả dĩ của bệ phóng. Đồ thị nhận được 
chỉ là một đường. Ở vị trí có kết cục là viên bi đi ra bên phải 
được đánh dấu bằng một điểm màu đỏ, còn ở vị trí có kết cục 
là viên bi đi ra bên trái được đánh dấu bằng một điểm màu 
xanh. Bạn kỳ vọng có thể phát hiện ra điều gì về các nhân hút 
được coi là hàm của vị trí ban đầu này? 

Đường biên hóa ra là một tập hợp ƒacral, không hẳn là bất 
biến thang, nhưng vô cùng chỉ tiết. Một số vùng của đường 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HỖÕN ĐỘN 355 


sẽ thuần tuý chỉ là màu đỗ hoặc xanh, trong khi một số vùng 
khác, khi được phóng đại lên, sẽ cho thấy các vùng mới màu đỏ 
bên trong vùng màu xanh, hoặc màu xanh bên trong vùng màu 
đỏ. Nói một cách khác, đối với một số vị trí bệ phóng, một số 
thay đổi nhỏ không tạo ra một sự khác biệt nào. Nhưng trong 
một số trường hợp khác, thậm chí một sự thay đổi, dù là rất 
nhỏ, của vị trí này, cũng sẽ tạo ra sự khác biệt giữa đỏ và xanh. 

Thêm một chiều thứ hai vào có nghĩa là thêm một thông số 
thứ hai, một bậc tự do thứ hai. Với máy bắn bi, người ta có thể 
thay đổi độ nghiêng của sân chơi, chẳng hạn. Khi đó người ta 
sẽ phát hiện ra một loại phức tạp cực kỳ đa dạng gây ác mộng 
cho các kỹ sư phụ trách việc kiểm soát tính ổn định của các 
hệ thực hoạt động mãnh liệt, nhạy cảm, chứa nhiều hơn một 
thông số - chẳng hạn như các mạng lưới phân phối điện và 
các nhà máy điện hạt nhân. Chính vì vậy mà trong những năm 
1980, cả hai hệ này đã trở thành đối tượng của những nghiên 
cứu ráo riết được lấy cảm hứng từ hỗn độn. Đối với một giá trị 
của thông số A, thông số B có thể tạo ra một loại hành trạng 
trật tự, chắc chắn, với các vùng ổn định chặt chẽ. Các kỹ sư 
có thể tiến hành các nghiên cứu, vẽ các đô thị đúng với loại 
mà sự đào tạo định hướng tuyến tính của họ gợi ý. Tuy nhiên, 
cũng có thể có một giá trị khác của thông số A, tiềm ẩn ở gần 
đó, làm thay đổi tầm quan trọng của thông số B. 

Trong các cuộc hội thảo, Yorke đều đứng lên trưng bày các 
bức ảnh về đường biên ƒ?acral của các lưu vực. Một số bức 
ảnh biểu thị hành trạng của các con lắc cưỡng bức có thể kết 
thúc ở một trong hai trạng thái cuối cùng (nhiều người trong 
cử tọa đều biết rõ con lắc cưỡng bức là một dao động tử cơ 
bản mà người ta thấy được ngụy trang dưới nhiều dạng khác 


356 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


James A. Yorke 


ẳ 
ì 
'# 


( 
ề 





CÁC ĐƯỜNG BIÊN FRACTAL CỦA LƯU VỰC NHÂN HÚT. Ngay cả khi hành trạng 
lâu dài của một hệ động lực không là hỗn độn, thì hỗn độn vẫn có thể xuất hiện ở 
đường biên giữa loại hành trạng dừng này và loại hàng trạng dừng khác. Thường 
thì một hệ động lực có nhiều hơn một trạng thái cân bằng - chẳng hạn như một con 
lắc kết thúc hành trình của nó trên một trong hai nam châm đặt ở chân của nó. Mỗi 
một trạng thái cân bằng là một nhân hút, và đường biên giữa hai nhân hút có thể là 
phức tạp nhưng trơn (hình bên trái và cũng có thể là phức tạp và không trơn. Sự 
lông ghép rất fractal các màu trắng và đen (hình bên phải) là giản đồ không gian 
pha của con lắc. Hệ chắc chắn đạt tới một trong hai trạng thái dừng khả dĩ. Đối 
với một số điều kiện ban đầu, kết cục là hoàn toàn có thể tiên đoán được - đen là 
đen và trắng là trắng. Nhưng ở gần biên, sự tiên đoán trở nên hoàn toàn không thể. 


nhau trong cuộc sống hàng ngày). “Không một ai có thể nói 
rằng tôi đã cố tình giả mạo hệ này bằng cách chọn một con 
lắc”, Yorke nói một cách vui vẻ. “Đó là loại dụng cụ mà các 
bạn bắt gặp khắp nơi trong tự nhiên. Nhưng hành trạng của 
nó thì khác với tất cả những gì các bạn đọc được trong sách 
báo. Đó là một hành trạng ƒracíal thuộc loại hoang dã”. Các 
bức ảnh của ông cho thấy các xoáy trắng và đen huyền hoặc, 
tựa như một trục trặc gì đó làm cho chiếc máy khuấy không 
thể trộn đều một cốc kem vani-chocolat. Để thu được các bức 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 357 


ảnh này, máy tính của ông đã quét một lưới ô vuông 1000x1000 
điểm, mỗi điểm biểu thị một vị trí ban đầu của con lắc, và 
kết quả được đánh dấu bằng màu đen hoặc trắng. Đó là các 
lưu vực hút, được hòa trộn và cuộn lại bởi các phương trình 
chuyển động Newton quen thuộc, và kết quả là các điểm biên 
lại nhiều hơn các điểm khác: hơn ba phần tư số điểm được vẽ 
nằm trên đường biên này. 

Đối với các nhà nghiên cứu và các kỹ sư, các bức ảnh này 
chứa đựng một bài học - một bài học và một sự cảnh báo. Rất 
thường khi, phạm vi tiềm tàng các hành trạng của những hệ 
phức tạp cần phải được phông đoán từ một tập hợp nhỏ các 
dữ liệu. Khi một hệ vận hành bình thường, ở trong một phạm 
vi hẹp của các thông số, các kỹ sư tiến hành quan sát và hy 
vọng từ đó có thể ngoại suy theo cách gần như tuyến tính tới 
một hành trạng ít quen thuộc hơn. Nhưng các nhà khoa học 
nghiên cứu những đường biên ƒracíal của lưu vực các nhân 
hút đã chứng minh một cách chặt chẽ rằng ranh giới giữa tĩnh 
lặng và tai biến có thể phức tạp hơn những gì người ta tưởng. 
“Toàn bộ mạng lưới phân phối điện ở bờ Đông (nước Mỹ - ND) 
là một hệ dao động, trong phần lớn thời gian nó là ổn định, 
nhưng người ta muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó phải chịu 
một nhiễu loạn nào đó”, Yorke nói. Để làm điều này, cần phải 
biết đường biên của nó. Nhưng thực tế là chẳng ai biết mặt 
mũi cái đường biên ấy nó như thế nào.” 

Các đường biên ƒacral này có liên quan tới nhiều vấn đề sâu 
sắc của vật lý lý thuyết. Các chuyển pha thực chất là các vấn 
đề về ngưỡng. Peitgen và Richter đã xem xét một trong những 
chuyển pha đã được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất, đó là sự từ hóa 
và không từ hóa trong các vật liệu. Các bức ảnh của họ về các 


358 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


đường biên này cho thấy một sự phức tạp cực kỳ đẹp, xuất hiện 
dường như rất tự nhiên: một hình dạng giống như cây súp lơ, 
với các bắp và các khe hở liên tiếp chồng chập lên nhau. Khi 
họ thay đổi các thông số và làm tăng độ phóng đại các chỉ tiết, 
thì một bức tranh mỗi lúc một dường như có tính ngẫu nhiên 
hơn, cho tới khi đột nhiên, hoàn toàn bất ngờ, ở sâu ngay giữa 
trung tâm của một vùng vô cùng lộn xộn, lại xuất hiện một hình 
dạng quen thuộc, dẹt, tua tủa các chi: đó chính là tập hợp 
Mandelbrot, với các xoắn ốc và các nguyên tử, ở đúng chỗ của 
chúng. Đây là một dấu hiệu khác của tính phổ quát. “Có lẽ rồi 
chúng ta sẽ phải tin vào ma thuật mất”, họ viết. 


MICHAEL BARNSLEY lại đi theo một con đường khác. Ông 
suy nghĩ về chính các hình ảnh của tự nhiên, đặc biệt là các 
hình mẫu do các cơ thể sống sinh ra. Ông đã thử nghiệm trên 
các tập Julia và đã thử cả các quá trình khác nhằm tìm kiếm 
các con đường phát sinh ra khả năng biến hóa thậm chí còn 
lớn hơn nữa. Và cuối cùng ông đã quay về tính ngẫu nhiên, 
coi nó là cơ sở cho một kỹ thuật mới để mô hình hóa các hình 
dạng tự nhiên. Khi viết về kỹ thuật này, ông gọi nó là “sự xây 
dựng tổng thể các hình ƒacral bằng các hệ hàm lặp.” Nhưng 
khi nói về nó, ông lại gọi nó là “trò chơi hỗn độn”. 

Để chơi trò hỗn độn này được nhanh, bạn phải có một máy 
tính cấu hình mạnh với màn hình đồ họa và một chương trình 
tạo các số ngẫu nhiên, nhưng, về nguyên tắc, cũng có thể chơi 
trò này với một tờ giấy và một đồng xu. Bạn hãy chọn một 
điểm xuất phát trên giấy, ở bất cứ chỗ nào, và nghĩ ra hai luật, 
một đối với mặt sấp và một đối với mặt ngửa. Các luật này sẽ 
nói cho bạn biết bằng cách nào để chuyển từ một điểm này 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 359 


sang một điểm khác: chẳng hạn như “dịch 5cm theo hướng 
đông-bắc” hay “dịch 25 phần trăm tới gần tâm hơn”. Bây giờ 
bạn hãy tung đồng xu và đánh dấu lại các điểm bằng cách áp 
dụng luật “ngửa” khi đồng xu rơi ngửa và luật “sấp” khi đồng 
xu rơi sấp. Nếu bạn loại đi năm mươi điểm đầu tiên, bạn sẽ 
phát hiện ra rằng trò chơi hỗn độn sẽ tạo ra không phải một 
tập hợp ngẫu nhiên các điểm, mà là một hình được vẽ ra ngày 
càng sắc nét khi trò chơi còn tiếp diễn. 

Ý tưởng chủ đạo của Barnsley là thế này: các tập hợp Julia 
và các hình ƒracral khác, mặc dù được coi một cách đúng đắn 
như là kết cục của một quá trình tất định, nhưng còn có một 
cách tôn tại thứ hai, cũng hoàn toàn có cơ sở: chúng là giới hạn 
của một quá trình ngẫu nhiên. Tương tự, ông gợi ý, người ta 
có thể tưởng tượng một bản đồ nước Anh được vẽ bằng phấn 
trên nền nhà. Một nhân viên trắc đạc được trang bị các dụng 
cụ truyền thống chắc sẽ cảm thấy khó khăn trong việc đo diện 
tích của các hình kỳ dị với các đường bờ biển thực sự là hình 
ffacral này. Nhưng hãy giả sử rằng bạn tung các hạt gạo, từng 
hạt một, để chúng rơi một cách ngẫu nhiên xuống sàn nhà và 
đếm số hạt gạo rơi vào trong bản đồ. Trong khoảng thời gian 
dài, kết quả sẽ tiến gần đến diện tích của hình này, như giới 
hạn của một quá trình ngẫu nhiên. Theo ngôn ngữ động lực 
học, thì các hình dạng Barnsley tỏ ra là các nhân hút. 

Trò chơi hỗn độn sử dụng đến một tính chất ƒacía! của một 
số hình ảnh, đó là tính chất dựng lại các bản sao nhỏ hơn của 
hình ảnh chính. Hành động viết ra một tập hợp các quy tắc 
được lặp một cách ngẫu nhiên đã nắm bắt được một thông tin 
tổng thể nào đó về một hình dạng và quá trình lặp các quy tắc 
này sẽ lại cho ra đúng thông tin đó độc lập với thang. Theo nghĩa 


360 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


này, một hình dạng càng #acral, thì các quy tắc định nghĩa nó 
càng đơn giản. Barnsley đã nhanh chóng phát hiện ra rằng ông 
có thể tạo ra tất cả các hình ƒracral (giờ đã thành cổ điển) trong 
cuốn sách của Mandelbrot. Kỹ thuật của Mandelbrot là một 
chuỗi dựng và chỉnh sửa kéo dài vô hạn. Đối với bông tuyết 
của Koch hay cái rây của Sierpinski, cần phải lấy đi các đoạn và 
thay chúng bằng các hình xác định. Thay vì thế, nhờ sử dụng 
trò chơi hỗn độn, Barnsley đã dựng được các hình ảnh bằng 
cách ban đầu dùng các hình nhại mờ nhạt, nhưng sau mỗi lần 
lặp chúng sẽ lại dần sắc nét thêm. Không cần phải có quá trình 
chỉnh sửa: chỉ một tập hợp các quy tắc bằng cách nào đó đã 
thể hiện nên hình dạng cuối cùng. 

Barnsley và các cộng sự của ông đã cuồng nhiệt lao vào 
dựng hình - các cây cải, mốc và bùn. Vấn đề then chốt là làm 
thế nào đảo ngược lại quy trình: với một hình cụ thể đã cho 
làm thế nào chọn được tập hợp các quy tắc tương ứng? Câu 
trả lời, mà Barnsley gọi là “ định lý cắt dán”, đơn giản đến mức 
các thính giả đôi khi nghĩ rằng chắc là có một trò ma mãnh 
nào đây. Bạn có thể bắt đầu bằng cách vẽ hình dạng mà mình 
muốn tái tạo. Từ lâu không hiểu sao người ta đã rất thích thú 
lá cây dương xỉ, nên Barnsley đã chọn một cây dương xỉ đen 
cho một trong những thí nghiệm đầu tiên của mình. Sau đó, 
dùng một máy tính và một con chuột làm thiết bị con trỏ, bạn 
có thể đặt các bản sao nhỏ lên hình gốc, nếu cần có thể để 
chúng gối lên nhau. Một hình dạng càng ƒ#acíal thì nó càng 
dễ được lát bằng các bản sao của chính nó, còn hình ít facial 
hơn thì cũng ít dễ dàng hơn, và ở một cấp gần đúng nào đó, 
tất cả các hình đều có thể lát được. 

“Nếu hình ảnh phức tạp, thì các quy tắc cũng sẽ phức tạp”, 
Barnsley nói. “Mặt khác, nếu đối tượng chứa một kiểu facial 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 361 


> 
Ð 
E7 
e 
E 
(ŒØ 
m 
Kì 
Øø 
C 
R= 
= 





TRÒ CHƠI HỖN ĐỘN. Mặc dù mỗi một điểm rơi một cách ngẫu nhiên, nhưng tập 
hợp của chúng vẫn dần dần vẽ nên hình ảnh của một lá dương xỉ. Mọi thông tin 
cần thiết đã được mã hóa trong một vài quy tắc đơn giản. 


ẩn giấu nào đó - mà Benoit đã đưa ra một nhận xét rất quan 
trọng rằng rất nhiều thứ trong tự nhiên đều có cái kiểu ẩn giấu 
này -, thì chỉ cần vài quy tắc là có thể giải mã được nó. Do đó, 
mô hình này sẽ là thú vị hơn mô hình được làm từ hình học 
Euclid, bởi vì người ta biết rằng khi nhìn vào mép lá, người ta 


362 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


không thấy các đường thẳng”. Chiếc lá dương xỉ đầu tiên mà 
Barnsley thu được nhờ một máy tính để bàn trùng hợp khít 
với hình ảnh trong cuốn sách về các lá dương xỉ mà ông đã 
đọc trong thời thơ ấu. “Đó là một hình ảnh gây kinh ngạc, nó 
chính xác trên mọi phương diện. Bất kỳ nhà sinh vật học nào 
cũng có thể dễ dàng nhận ngay ra nó”. 

Theo một ý nghĩa nào đó, Barnsley khẳng định, tự nhiên 
phải chơi trò chơi hỗn độn theo một phiên bản riêng của nó. 
“Bào tử mã hóa một cây dương xỉ chỉ chứa bấy nhiêu thông 
tin”, ông nói. “Do vậy phải có một giới hạn đối với mức độ tỉ 
mỉ chỉ tiết mà theo đó một cây dương xỉ lớn lên. Vì vậy không 
có gì phải ngạc nhiên khi chúng ta thấy một thông tin tương 
đương rất ngắn gọn để miêu tả các cây dương xỉ này. Nếu 
không là như thế mới là đáng ngạc nhiên”. 

Nhưng sự may rủi liệu có cần thiết không? Hubbard cũng đã 
suy nghĩ đến sự tương đồng giữa tập hợp Mandelbrot và sự mã 
hóa thông tin trong sinh học, nhưng ông vẫn nổi đoá lên khi 
người ta nói rằng những quá trình này có thể phụ thuộc vào 
xác suất. “Không có ngẫu nhiên trong tập hợp Mandelbrot”, 
Hubbard nói. “Không có ngẫu nhiên trong tất cả những gì 
tôi làm. Và tôi hoàn toàn không nghĩ rằng ngẫu nhiên lại có 
một mối quan hệ trực tiếp với sinh học. Trong sinh học, ngẫu 
nhiên là chết, hỗn độn là chết. Mọi thứ đều có tính cấu trúc 
cao. Khi bạn thực hiện một sinh sản vô tính đối với cây cối, 
trật tự mà theo đó các cành xuất hiện là hoàn toàn như nhau. 
Tập hợp Mandelbrot tuân theo một sơ đồ cực kỳ chính xác, 
không để bất kỳ chút gì cho ngẫu nhiên cả. Tôi rất ngờ rằng 
một này nào đó, một ai đấy thực sự hiểu được tổ chức của 
não, anh ta sẽ rất ngạc nhiên phát hiện ra rằng có tổn tại một 


CÁC HÌNH ẢNH CỦA HÕN ĐỘN 363 


sơ đồ mã hóa cho sự tạo dựng bộ não với một độ chính xác 
phi thường. Ý tưởng về sự tôn tại của ngẫu nhiên trong sinh 
học chỉ là một phần xạ”. 

Trong kỹ thuật của Barnsley, ngẫu nhiên chỉ tham gia như 
một công cụ. Các kết quả đều là tất định và tiên đoán được. 
Khi các điểm sáng trên màn hình máy tính, thì không một ai 
có thể đoán được điểm tiếp sau sẽ xuất hiện ở đâu; vị trí này 
phụ thuộc vào mặt sấp hay ngửa của đồng xu được tung trong 
máy tính. Tuy nhiên, luồng sáng này vẫn luôn luôn nằm bên 
trong các ranh giới cần thiết để xác định một hình dạng phát 
sáng. Trong chừng mực này, vai trò của ngẫu nhiên chỉ là một 
ảo giác. “Ngẫu nhiên đánh lạc hướng”, Barnsley nói. “Nó có 
vai trò cốt yếu trong việc thu được các hình ảnh của một bất 
biến thang nào đó tùy thuộc vào đối tượng fac/zi. Nhưng bản 
thân đối tượng không phụ thuộc vào ngẫu nhiên. Bạn sẽ luôn 
luôn thu được cùng một hình ảnh, với xác suất bằng 1. 

“Sự thăm dò các đối tượng f4c/al bằng một thuật toán ngẫu 
nhiên sẽ mang lại cho chúng ta một thông tin sâu sắc. Tựa 
như khi chúng ta bước vào một căn phòng mới; mắt chúng 
ta đão quanh nó một lượt theo một trật tự có thể coi gần như 
là ngẫu nhiên, và chúng ta có được một ý niệm khá đầy đủ 
về căn phòng. Nhưng căn phòng thì vẫn là nó. Nó tôn tại độc 
lập với những cái mà tôi có thể làm.” 

Tương tự như vậy, tập hợp Mandelbrot vốn đã tôn tại. Tôn 
tại trước cả khi Peitgen và Richter bắt đầu biến nó thành một 
đối tượng nghệ thuật, trước khi Hubbard và Douady hiểu 
bản chất toán học thực sự của nó, và thậm chí trước cả khi 
Mandelbrot phát hiện ra nó. Nó đã tôn tại ngay khi khoa học 
tạo ra một bối cảnh - một khuôn khổ của các số phức và khái 


364 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


niệm về các hàm được lặp. Sau đó nó chỉ còn chờ để người 
ta khám phá ra nó. Nhưng cũng có thể nó đã tổn tại còn sớm 
hơn nữa, ngay khi tự nhiên bắt đầu tự tố chức nhờ các định 
luật vật lý đơn giản, được lặp đi lặp lại ở khắp mọi nơi với một 
sự kiên nhẫn vô hạn. 


TẬP THỂ NGHIÊN CỨU 
CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 


Mọi giao tiếp xuyên qua đường ranh giới mang tính 
cách mạng dều bhông tránh bhỏi phiến diện. 


—THOMAS S5. KUHN 


SANTA CRUZ LÀ KHU ĐẠI HỌC MỚI NHẤT trong hệ thống 
của Đại học California, được xây dựng trong một khung cảnh 
thơ mộng, nằm ở phía nam San Francisco khoảng một giờ Ôtô; 
đôi khi người ta nói rằng nó giống với một công viên quốc gia 
hơn là một trường đại học. Các tòa nhà nằm dưới các tán cây 
cù tùng và, theo mốt của thời đó, các kiến trúc sư đã cố gắng 
giữ lại cây cối ở nguyên vị trí của chúng. Những con đường 
nhỏ nối nơi này với nơi khác. Toàn bộ khu đại học nằm trên 
đỉnh một quả đôi, và thi thoảng, người ta vẫn thấy, khi nhìn 
về phía nam, những con sóng lấp lánh của vịnh Monterey. 
Được khai trương năm 1966, nhưng rất nhanh, chỉ sau vài năm, 
Santa Cruz đã trở thành nơi được lựa chọn nhiều nhất trong 
số các khu đại học ở California. Sinh viên thường gắn tên của 
trường với một số nhân vật tiên phong về trí tuệ: Ñorman O. 
Brown, Gregory Bateson và Herbert Marcuse đã dạy ở đó, và 
Tom Lehrer đã hát ở đó. Các khoa đào tạo sau đại học được 
xây dựng từ số không, lúc đầu với những dự án cũng chưa thật 
rõ ràng lắm, và vật lý không phải là một ngoại lệ. Khoa năng 


368 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


động này gồm khoảng 15 nhà vật lý, phần lớn đều là những 
người trễ tuổi xuất sắc và không chịu tuân theo một khuôn 
khổ có sẵn nào được Santa Cruz kéo về. Nhưng mặc dù bị ảnh 
hưởng bởi hệ tư tưởng tư duy tự do của thời đó, các nhà vật lý 
này vẫn ngưỡng vọng về phía nam, phía Caltech (Viện Công 
nghệ California), và nhận ra cần phải thiết lập các chuẩn mực 
và chứng minh sự nghiêm túc của mình. 

Một trong những nghiên cứu sinh mà không một ai có thể 
nghi ngờ độ nghiêm túc của anh, đó là Robert Stetson Shaw, 
một người râu ria xồm xoàm, sinh ở Boston, từng tốt nghiệp 
Đại học Harvard, anh cả của sáu đứa em trong một gia đình 
có bố là bác sỹ và mẹ là y tá, và vào năm 1977, anh vừa bước 
sang tuổi 31. Shaw hơi già hơn so với phần lớn các nghiên 
cứu sinh ở đây, vì thời gian học ở Harvard của anh bị gián 
đoạn một vài lần do nghĩa vụ quân sự, do cuộc sống hippy và 
những trải nghiệm tùy hứng khác nằm ở đâu đó giữa hai thái 
cực này. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại đến Santa Cruz. 
Anh cũng chưa bao giờ thấy tận mắt khu đại học này, mà chỉ 
qua một tờ quảng cáo trong đó có các bức ảnh chụp những 
cây cù tùng lẫn với vài dòng giới thiệu về ý định áp dụng các 
triết lý giáo dục mới. Shaw là một người điềm đạm - một kiểu 
sức mạnh lặng lẽ. Là một nghiên cứu sinh giỏi, chỉ vài tháng 
nữa là anh sẽ hoàn tất luận án tiến sỹ về siêu dẫn. Không một 
ai để ý đặc biệt đến việc Shaw dành thời gian dưới tầng hầm 
của tòa nhà vật lý để chơi với một chiếc máy tính tương tự.” 





* Một loại máy tính dùng các tính chất có thể thay đổi một cách liên tục của các hiện 
tượng vật lý như các đại lượng điện, cơ, thủy lực để lập mô hình bài toán cẩn giải. 
Trái lại, các máy tính số hóa biểu diễn các đại lượng biến thiên một cách gián đoạn 
khi giá trị bằng số của chúng thay đổi. 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 369 


Quá trình đào tạo một nhà vật lý học phụ thuộc vào hệ 
thống thầy và trò. Các giáo sư đã thành danh nhận nghiên 
cứu sinh để làm trợ lý nghiên cứu, giúp mình làm các ông 
việc trong phòng thí nghiệm hoặc thực hiện những tính toán 
nhàm chán. Đổi lại, họ nhận được trợ cấp của thầy và một 
phần uy tín gắn với các công bố của thây. Một người thây giỏi 
sẽ giúp nghiên cứu sinh chọn các bài toán vừa có khả năng 
giải được vừa có khả năng phát triển. Nếu mối quan hệ phát 
triển thuận lợi thì sự ảnh hưởng của thầy sẽ giúp nghiên cứu 
sinh của mình tìm được một công việc. Tên của họ thường 
gắn liền với nhau mãi mãi. Nhưng khi một môn khoa học 
còn chưa tôn tại, thì ít giáo viên sẵn sàng dạy nó. Năm 1977, 
hỗn độn vẫn chưa có thầy. Vẫn chưa có các lớp dạy về hỗn 
độn, cũng chẳng có các trung tâm chuyên nghiên cứu về phi 
tuyến và các hệ phức tạp, cũng chẳng có sách, chẳng có tạp 
chí nào về hỗn độn hết. 


LÚC 1 GIỜ SÁNG, WILLIAM BURKE, một nhà vũ trụ học 
và chuyên gia về thuyết tương đối của Santa Cruz, đã chạy tới 
gặp bạn ông là Edward A. Spiegel, một nhà vật lý thiên văn, 
tại sảnh của một khách sạn ở Boston nơi họ đang tham dự 
một hội thảo về thuyết tương đối rộng. “Này, mình vừa nghe 
nói về nhân hút của Lorenz đấy”, Spiegel nói. Spiegel đã sử 
dụng một mạch điện tùy hứng mắc với một dàn hi-fi để làm 
thay đổi biểu tượng này về hỗn độn thành những tiếng rú rít 
chói tai. Ông đã kéo Burke vào quây bar nhâm nhi và kể cho 
Burke biết các chỉ tiết. 

Spiegel đã quen biết Lorenz và cũng đã nghe nói về hỗn độn 
từ những năm 1960. Ông cũng đã vận dụng nó để tìm kiếm 


370 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


những đầu mối về khả năng tôn tại hành trạng thất thường 
trong các mô hình về sự chuyển động của sao và đã tiếp xúc 
với nhiều nhà toán học Pháp. Cuối cùng, khi đã trở thành giáo 
sư của Đại học Columbia, trọng tâm nghiên cứu thiên văn của 
ông là sự chảy rối trong không gian - hay nói một cách hình 
ảnh là sự “loạn nhịp vũ trụ”. Ông biết cách thu hút sự chú 
ý của các đồng nghiệp đối với các ý tưởng mới, và đêm nay 
Burke cũng đã bị ông thuyết phục. Burke là người cởi mở đối 
với loại vấn đề như vậy. Ông đã trở nên nổi tiếng nhờ nghiên 
cứu một trong những món quà nghịch lý nhất mà Einstein 
đã để lại cho vật lý, đó là khái niệm về các sóng hấp dẫn uốn 
lượn qua cấu trúc của không-thời gian. Đây là một vấn đề có 
tính phi tuyến cao, với một hành trạng khó chịu gắn liền với 
những phi tuyến rắc rối của động lực học chất lưu, một vấn đề 
hoàn toàn trừu tượng và lý thuyết. Nhưng Burke cũng thích cả 
thứ vật lý trần tục nữa, có lần ông đã cho công bố một bài báo 
về quang học của các cốc bia: Chiếc cốc phải có độ dày bằng 
bao nhiêu để tạo ra ảo giác là nó luôn luôn đây? Ông thích 
nói rằng mình đã hơi lỗi thời vì coi vật lý đồng nghĩa với thực 
tại. Hơn nữa, ông cũng đã đọc một bài báo của Robert May 
đăng trên tờ Nzíure, kêu gọi tăng cường giảng dạy về các hệ 
phi tuyến cơ bản, và bản thân ông cũng đã dành vài giờ để 
chơi với các phương trình của May trên chiếc máy tính cầm 
tay. Vì thế ông thấy nhân hút của Lorenz là khá thú vị. Nhưng 
ông không có ý định chỉ nghe về nó. Mà ông muốn nhìn thấy 
nó. Khi quay trở lại Santa Cruz, ông đã đưa cho Rob Shaw một 
mẩu giấy trên đó có viết vội một hệ ba phương trình vi phân 
và hỏi Shaw liệu có thể đưa chúng vào chiếc máy tính tương 
tự của mình hay không? 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 371 


Các máy tính tương tự là một ngõ cụt trong quá trình phát 
triển của máy tính. Người ta không thấy loại máy tính này ở 
các khoa vật lý, và sự hiện diện của chúng ở Santa Cruz là 
hoàn toàn ngẫu nhiên: trong các dự án ban đầu, khu đại học 
này có cả một trường đào tạo kỹ sư; nhưng vào thời gian dự 
án về trường kỹ sư bị hủy bỏ, người phụ trách trang thiết bị do 
quá năng nổ đã vội vàng đã mua sắm một số máy móc. Các 
máy tính kỹ thuật số, được lắp ráp từ các mạch điện mở hoặc 
đóng, 0 và 1, có và không, đã đưa ra các câu trả lời chính xác 
cho những câu hỏi của các lập trình viên, và chúng tỏ ra thích 
hợp hơn đối với sự tiểu hình hóa và sự tăng tốc của công nghệ 
dẫn tới cuộc cách mạng về máy tính. Tất cả những gì một máy 
tính kỹ thuật số làm một lần có thể được làm lại, và cho chính 
xác cùng một kết quả, và về nguyên tắc có thể được thực hiện 
trên bất kỳ một máy tính kỹ thuật số nào khác. Các máy tính 
tương tự, về nguyên tắc chế tạo, đã là gần đúng. Các khối cấu 
thành của nó không phải là các chuyển mạch có-không, mà là 
các mạch điện tử bao gồm các điện trở và tụ điện - những thứ 
rất quen thuộc với tất cả những ai, như Shaw, đã từng mày mò 
với các máy thu thanh ở thời trước khi xuất hiện các tranzito. 
Chiếc máy ở Santa Cruz mang nhãn hiệu Systron-Donner, là 
một chiếc máy nặng nề, phủ đầy bụi bặm, với mặt trước có 
một panel các ổ nối giống như trong các tổng đài điện thoại 
cũ kỹ. Lập trình trên một máy tương tự đồng nghĩa với việc lựa 
chọn các linh kiện điện tử và cắm dây nối vào các ổ cắm này. 

Bằng cách tạo những tổ hợp mạch điện khác nhau, người 
lập trình có thể mô phỏng của các hệ phương trình vi phân 
hoàn toàn phù hợp với các bài toán kỹ thuật. Hãy tưởng tượng 
bạn muốn mô phỏng hệ thống treo của xe ôtô, với các lò xo, 


372 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


các giảm xóc và khối lượng của nó, để tạo ra một sự thoải mái 
tối đa trên đường. Người ta có thể tạo ra các dao động của một 
mạch điện tương ứng với các dao động của một hệ cơ học. 
Một tụ điện ứng với các giảm xóc, một cuộn cảm thay cho 
khối lượng, và cứ tiếp tục như vậy. Nhưng kết quả thu được 
là không thật chính xác. Việc tính toán bằng số được gạt sang 
một bên. Thay vì, người ta thu được một mô hình tạo thành 
từ kim loại và các electron, rất nhanh, và hay nhất là rất dễ 
điều chỉnh. Chỉ cần vặn nút là có thể điều chỉnh được các biến 
số, tăng độ cứng của lò xo hay làm giảm ma sát. Và người ta 
có thể quan sát những thay đổi này ngay tức thì, theo những 
hình ảnh được vẽ trên màn hình của máy hiện sóng. 

Ở trên gác, trong phòng thí nghiệm về siêu dẫn, thỉnh 
thoảng Shaw mới làm việc về luận án tiến sỹ của mình và 
dành ngày càng nhiều thời gian để chơi với chiếc máy Systron- 
Donner. Anh đã tiến đủ xa để quan sát được chân dung trong 
không gian pha của một vài hệ đơn giản - các quỹ đạo tuần 
hoàn hay các chu trình giới hạn. Giá như Shaw có nhìn thấy 
hỗn độn, dưới dạng các nhân hút lạ, thì chắc anh cũng không 
nhận ra. Các phương trình Lorenz mà Burke đã đưa cho Shaw 
trên một mảnh giấy không phức tạp hơn các hệ mà Shaw đã 
mày mò. Shaw chỉ mất vài giờ để nối cáp và điều chỉnh các 
nút. Và chỉ vài phút sau, Shaw biết rằng mình sẽ không bao 
giờ hoàn thành được luận án tiến sĩ về siêu dẫn nữa. 

Shaw đã dành nhiều đêm ở dưới tầng hầm, quan sát chấm 
sáng xanh chạy trên màn hình của máy hiện sóng, vẽ đi vẽ lại 
mặt con chim cú đặc trưng của nhân hút Lorenz. Sự phong 
phú của hình dạng lưu lại trên võng mạc của anh, một cái gì 
đó loé sáng và vỗ cánh, không có gì giống với các đối tượng mà 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 373 


anh đã từng nhìn thấy trong quá trình nghiên cứu của mình. 
Nó dường như có một cuộc sống riêng. Nó thôi miên anh như 
một ngọn lửa, và trình hiện các môtip không bao giờ lặp lại. 
Sự không chính xác và tính không lặp lại một cách hoàn hảo 
của máy tính tương tự lại là một ưu thế đối với Shaw. Anh đã 
nhanh chóng nhận ra sự phụ thuộc rõ rệt vào các điều kiện 
ban đầu, điều đã từng thuyết phục Lorenz tin rằng mọi dự báo 
thời tiết dài hạn đều là hão huyền cả. Anh đưa vào các điều 
kiện ban đâu, ấn nút chạy, và nhân hút bắt đầu xuất hiện ngay 
lập tức. Rồi anh lại nhập vào chính những điều kiện ban đầu 
ấy - gần nhất có thể về mặt vật lý với các điều kiện đưa vào 
lần đầu - và quỹ đạo nhí nhãnh rời xa đường đi trước đây của 
nó, nhưng rồi cuối cùng vẫn dẫn đến cái nhân hút ấy. 

Hồi còn trẻ, Shaw đã có những ảo tưởng về khoa học - đó 
là sự dấn thân đầy lãng mạn vào cái chưa biết. Loại nghiên 
cứu mà anh thực hiện trên chiếc máy Systron-Donner cuối 
cùng cũng đã phù hợp với các ảo tưởng của anh. Vật lý nhiệt 
độ thấp chắc chắn là thú vị đối với những người ưa mày mò 
tháo lắp, với hệ thống các ống dẫn, hêli lỗng và các mặt chia 
độ, nhưng đối với Shaw, nó chẳng dẫn đến đâu. Chẳng bao 
lâu sau, chiếc máy tính tương tự đã được chuyển lên gác, và 
căn phòng này không bao giờ còn được sử dụng cho nghiên 
cứu về siêu dẫn nữa. 


“CHỈ CÂN ĐẶT TAY LÊN NHỮNG CHIẾC NÚT NÀY là bạn 
sẽ ngay lập tức được khám phá một thế giới khác, nơi mà bạn 
là một trong những lữ khách đầu tiên và bạn sẽ không muốn 
ngoi lên để lấy hơi nữa”, Ralph Abraham nói. Ông là giáo sư 
toán học đã tới ngay để nhìn cái nhân hút Lorenz đang vận 


374 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


động. Ông chính là người đã cùng với Steve Smale trong những 
ngày đầu vinh quang nhất của Berkeley, và là một trong vài ba 
thành viên của Santa Cruz có đủ hiểu biết để nắm bắt được 
tầm quan trọng của trò chơi của Shaw. Phản ứng đầu tiên của 
ông là ngạc nhiên trước vận tốc hiển thị của nhân hút - Shaw 
giải thích rằng anh đã phải sử dụng thêm mấy tụ điện phụ để 
làm cho nó không chạy quá nhanh. Cái nhân hút này quá bền 
vững. Sự không chính xác của mạch tương tự chứng tỏ điều ấy 
- dù người ta có vặn nhẹ nhàng hay vặn đột ngột các nút, thì 
nhân hút vẫn không biến mất, không bao giờ biến thành một 
cái gì đó ngẫu nhiên; mà trái lại, nó được biến đổi hoặc biến 
dạng thành một hình ảnh chậm chạp hé mở sự gắn kết chặt 
chẽ của nó. “Rob đã cảm nhận được ngay rằng một khám phá 
nhỏ cũng đủ để phát lộ tất cả các bí mật”, Abraham nói. “Tất 
cả các khái niệm quan trọng - như số mũ Lyapounoy, chiều 
fractal - đều xuất hiện trước mắt bạn một cách tự nhiên. Bạn 
nhìn thấy chúng là lập tức muốn tự mình khám phá”. 

Nhưng liệu đó có phải là khoa học không? Chắc chắn đó 
không phải là toán học, chiếc máy tính hoạt động không hề có 
các hình thức luận hay các chứng minh, và không một sự ủng 
hộ nào về tình cảm của những người như Abraham có thể làm 
thay đối được điều đó. Khoa vật lý cũng không thấy có bất cứ 
lý do gì để cho rằng đó là vật lý. Nhưng dù thế nào đi nữa thì 
nó cũng thu hút được nhiều người đến xem. Khi đi ra ngoài, 
Shaw thường để cửa mở, mà lối vào khoa vật lý lại nằm ngay 
bên cạnh hội trường. Lượng người qua đây là rất lớn, và trước 
đó rất lâu, Shaw đã có nhiều người đi theo. 

Nhóm người này sau đó đã tự gọi mình là Tập thể Nghiên 
cứu các Hệ động lực - một số người khác đôi khi lại gọi nó là 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 375 


Nhóm truyền bá hỗn độn - họ xoay quanh cái tâm điểm là 
anh chàng Shaw, một con người kín đáo. Shaw tỏ ra thiếu tự 
tin khi trình bày các ý tưởng của mình trước đông đảo giới 
hàn lâm; nhưng rất may cho anh, những người cộng sự mới 
của anh lại không vấp phải vấn đề này. Trong khi chờ đợi, họ 
thường nhắc lại các quan điểm của cá nhân anh về cách tiến 
hành một chương trình khảo sát còn chưa thật xác định đối 
với một khoa học còn chưa được thừa nhận. 

Doyne Farmer, một anh chàng cao kêu, khuôn mặt góc 
cạnh, tóc vàng hung người gốc Texas, là người phát ngôn lưu 
loát nhất của nhóm. Năm 1977, anh mới hai mươi tư tuổi, 
đầy nghị lực và nhiệt huyết, một cỗ máy chuyên sản sinh ra 
các ý tưởng. Những người gặp Farmer thoạt nhìn đôi khi nghĩ 
rằng anh chỉ là một gã hoạt ngôn. Mùa thu năm đó, Norman 
Parkard, trẻ hơn anh ba tuổi, một người bạn từ thời thơ ấu, đã 
cùng lớn lên với anh ở Silver City, một thành phố thuộc bang 
New Mexico, đã đến Santa Cruz, vào đúng thời kỳ mà Farmer 
bắt đầu một năm nghỉ dạy để dành toàn bộ nghị lực của mình 
cho dự án áp dụng các định luật chuyển động cho trò chơi 
roulette (cò quay). Dự án này nghe có về vừa nghiêm túc vừa 
kỳ cục. Trong hơn một chục năm, Farmer và một nhóm các 
nhà vật lý với thành phần luôn luôn thay đổi, những tay cờ 
bạc chuyên nghiệp và những kẻ theo đóm ăn tàn khác, đã 
theo đuổi giấc mơ cò quay. Ngay cả khi đến làm việc ở Ban lý 
thuyết thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, anh cũng 
không hề từ bỏ giấc mơ đó. Họ đã tính toán các độ nghiêng và 
quỹ đạo, viết đi viết lại các phần mềm chuyên dụng, giấu máy 
tính vào trong giầy và mạo hiểm đột nhập vào các sòng bạc 
- nhưng chẳng có gì diễn ra như dự kiến của họ. Thi thoảng, 


376 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tất cả các thành viên của Tập thể, ngoại trừ Shaw, cũng dành 
một ít sức lực cho dự án cò quay, và phải thừa nhận rằng nếu 
như dự án này đã rèn giũa cho họ một khả năng khác thường 
để phân tích nhanh các hệ động lực, thì nó lại làm được rất ít 
để cho khoa vật lý của Santa Cruz yên tâm rằng Farmer vẫn 
đang làm khoa học một cách nghiêm túc. 


Thành viên thứ tư của nhóm là James Crutchfield, người 
trẻ nhất và cũng là người gốc California duy nhất. Bé nhỏ và 
gầy gò, đó là một tay lướt ván sành điệu và, điều quan trọng 
nhất đối với nhóm, anh là một tài năng bẩm sinh về tin học. 
Crutchfield đến Santa Cruz với tư cách đơn giản là sinh viên, 
đã từng làm trợ lý phòng thí nghiệm về siêu dẫn của Shaw 
trước khi Shaw lao vào hỗn độn, anh cũng đã trải qua một 
năm như con thoi đi qua “phía bên kia đổi”, như người ta vẫn 
nói ở Santa Cruz, để làm việc tại một trung tâm nghiên cứu 
của IBM ở San Jose, và mãi đến năm 1980, anh mới thực sự 
là thành viên của Khoa Vật lý với tư cách là nghiên cứu sinh. 
Trong hai năm quanh quẩn ở phòng thí nghiệm của Shaw, anh 
đã ngốn đủ các thứ toán mà anh cần biết để tìm hiểu các hệ 
động lực. Và cũng như những người khác trong nhóm, anh đã 
không đi theo con đường truyền thống mà khoa đã vạch ra. 

Phải đợi đến mùa xuân năm 1978 thì khoa vật lý mới hoàn 
toàn tin rằng Shaw đã từ bỏ luận án của mình về siêu dẫn, 
mặc dù mọi thứ gần như đã xong xuôi. Khoa đã khuyên anh 
rằng, dù có chán thế nào đi nữa, thì hãy cứ làm nhanh chóng 
các thủ tục để bảo vệ luận án và kiếm lấy việc làm cái đã. Còn 
chuyện hỗn độn thì có vấn đề về chuyên môn. Không một ai 
ở Santa Cruz có đủ trình độ để dạy một giáo trình về cái môn 
học còn chưa có tên này. Cũng chưa có ai được nhận học vị 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 377 


tiến sỹ về chủ đề này. Mà cũng chẳng có vị trí công tác nào 
dành cho những người tốt nghiệp loại chuyên môn này. Ngoài 
ra, còn có vấn đề tiền bạc. Ở Santa Cruz cũng như trong tất cả 
các trường đại học ở Mỹ, vật lý được cấp kinh phí chủ yếu bởi 
Quỹ Khoa học Quốc gia và các cơ quan khác của chính phủ 
liên bang thông qua các hợp đồng nghiên cứu của các thành 
viên trong khoa. Hải quân, Không quân, Bộ năng lượng và CIA, 
tất cả đều chỉ các khoản tiền khổng lỗ cho các nghiên cứu cơ 
bản, mà không cần quan tâm tới các ứng dụng trực tiếp của 
nó vào thủy động lực học, khí động lực học, năng lượng hay 
tình báo. Một nhà vật lý trong khoa sẽ nhận được đủ tiền để 
trang bị cho phòng thí nghiệm của mình và trả lương cho các 
trợ lý - như vậy các nghiên cứu sinh cũng được hưởng trợ cấp 
từ các hợp đồng đó. Ông ta cũng trả tiền in sao tài liệu cho 
họ, chỉ phí đi lại cho các hội thảo, và thậm chí còn cho họ 
tiền sống trong mùa hè. Nếu không có sự giúp đỡ này, nghiên 
cứu sinh sẽ không có đủ tiền để tiếp tục học tập. Nhưng giờ 
đây Shaw, Farmer, Packard và Crutchfield đã mất nguồn tài 
trợ từ hệ thống đó. 

Khi một số loại thiết bị điện tử bắt đầu bị biến mất trong 
đêm, thì nên thận trọng tìm kiếm chúng trong phòng thí 
nghiệm nhiệt độ thấp trước kia của Shaw. Thi thoảng, một 
thành viên của nhóm lại xin được khoảng một trăm đôla 
của hiệp hội nghiên cứu sinh, hoặc khoa vật lý tìm cách để 
cho họ số tiền này. Các máy vẽ, các máy đổi điện, các bộ lọc 
điện bắt đầu được tích lũy dần. Một nhóm nghiên cứu vật 
lý hạt, ở cuối hành lang, có một máy tính kỹ thuật số nhỏ 
bị bỏ không; và thế là nó cũng tìm được đường về phòng 
thí nghiệm của Shaw. Farmer đã tự biến mình thành một 


378 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


chuyên gia đánh cắp thời gian tính toán. Một mùa hè, anh 
được mời đến Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia ở 
Boulder, bang Colorado, ở đó có rất nhiều máy tính lớn dùng 
để nghiên cứu mô phỏng thời tiết toàn câu, và khả năng lấy 
trộm thời gian quý giá trên các máy tính này của anh đã làm 
kinh ngạc các nhà khí hậu học. 

Tính thích mày mò cũng đã giúp ích rất nhiều cho nhóm 
các nghiên cứu sinh này của Santa Cruz. Shaw lớn lên đã có 
thiên hướng sáng chế các thiết bị. Là một cậu bé tỉnh nghịch, 
Packard đã biết sửa chữa TV từ hồi còn ở Silver City. Còn 
Crutchfield thuộc thế hệ đầu tiên các nhà toán học mà đối 
với họ lôgíc của các bộ vi xử lý là một ngôn ngữ tự nhiên. Bản 
thân tòa nhà vật lý, dưới bóng của các cây cù tùng, cũng giống 
như mọi tòa nhà vật lý ở những nơi khác, cũng với những sàn 
nhà bằng bê tông và các bức tường luôn luôn trong tình trạng 
chờ được sơn lại; nhưng phòng của nhóm nghiên cứu hỗn độn 
có một không khí riêng, với các chồng báo và ảnh những cư 
dân của đảo Tahiti trên tường và cả những hình ảnh về các 
nhân hút được in ra. Hầu như bất cứ giờ nào, nhưng vào ban 
đêm thì chắc chắn hơn, người ta đều thấy các thành viên của 
nhóm đang sắp xếp lại một mạch tích hợp, tháo các cáp nối, 
tranh luận về ý thức và tiến hóa, xử lý màn hình của máy hiện 
sóng, hay đơn giản là trố mắt nhìn khi điểm xanh sáng trên 
màn hình vạch một đường cong sáng, với quỹ đạo của nó rung 
rinh và động đậy như một cái gì đó sống động. 


“TẤT CẢ CHÚNG TÔI đều rút ra cùng một điều: quan niệm 
cho rằng chúng ta có quyết định luận, nhưng không thực sự 
như vậy”, Farmer nói. “Ý tưởng cho rằng tất cả các hệ cổ điển 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 379 


tất định mà chúng ta đã biết có thể sinh ra ngẫu nhiên là điều 
rất hấp dẫn. Điều đó đã thúc đẩy chúng tôi tìm hiểu cái gì đã 
làm nên điều khó chịu đó. 

“Bạn không thể đánh giá hết tầm vóc của loại phát hiện 
này chừng nào bạn chưa bị tẩy não bởi sáu hoặc bẩy năm 
học chương trình vật lý chuẩn ở nhà trường. Người ta dạy bạn 
rằng tôn tại các mô hình cổ điển trong đó tất cả được quyết 
định bởi các điều kiện ban đầu, rồi có các mô hình lượng tử 
ở đó các thứ cũng được quyết định, nhưng bạn phải hài lòng 
với một hạn chế về bao nhiêu thông tin ban đầu mà bạn có 
thể thu thập được. Phi fuyến là một thuật ngữ chỉ gặp ở cuối 
sách. Khi một nghiên cứu sinh vật lý cầm một giáo trình toán 
học, anh ta sẽ thấy các phương trình phi tuyến thường nằm ở 
chương cuối. Thông thường thì người ta bỏ qua nó; nhưng nếu 
có đọc, thì bạn sẽ thấy rằng tất cả những gì người ta làm là lấy 
các phương trình phi tuyến này và quy chúng về các phương 
trình tuyến tính, và trong mọi trường hợp bạn chỉ nhận được 
các nghiệm gần đúng. Đó là một bài tập gây thất vọng. 

“Chúng ta không có khái niệm về sự khác biệt thực sự mà 
tính phi tuyến đã tạo ra trong mô hình. Nếu nghiệm một 
phương trình có thể nhảy lung tung một cách dường như là 
ngẫu nhiên - như thế đã là đủ kích thích lắm rồi. Bạn sẽ hỏi: 
“Cái chuyển động ngẫu nhiên đó tới từ đâu nhỉ? Có thấy nó ở 
trong các phương trình đâu”. Điều này giống như một cái gì 
đó cho không, hay một cái gì đó xuất hiện chẳng từ cái gì cả”. 

Crutchfield nói thêm: “Chúng tôi đã nhận thấy tôn tại cả 
một lĩnh vực thực nghiệm vật lý không tương hợp với khuôn 
khổ hiện có. Tại sao điều đó lại không nằm trong những cái 
mà người ta đã dạy chúng ta? Chúng tôi đã có cơ hội quan sát 


380 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


thế giới thực quanh ta - một thế giới bình thường nhưng cũng 
hết sức kì diệu - và đã hiểu được một cái gì đó”. 

Họ tự lấy làm vui sướng, và làm rụng rời các giáo sư bằng 
cách tấn công họ với những câu hỏi về quyết định luận, về bản 
chất của trí tuệ và hướng tiến hóa của sinh học. 

“Điều gắn kết chúng tôi, đó là một tầm nhìn dài hạn”, 
Packard nói. “Điều khiến chúng tôi phải sửng sốt, đó là nếu 
chúng ta lấy các hệ vật lý chính tắc đã từng được vật lý cổ điển 
phân tích cặn kẽ, thì chỉ cần làm trệch đi một ly thôi trong 
không gian các tham số là cuối cùng sẽ thu được một cái gì đó 
mà toàn bộ kho vũ khí phân tích hùng hậu nói trên sẽ không 
còn áp dụng được nữa. 

“Lẽ ra hiện tượng hỗn độn đã được phát hiện từ lâu, rất lâu 
rồi. Nhưng thực tế lại không như vậy, một phần là do toàn 
bộ các công trình khống lô về động lực học các chuyển động 
chuẩn tắc lại không dẫn dắt theo hướng này. Nhưng hãy nhìn 
và bạn sẽ thấy nó ở đó. Hỗn độn đã cho phép chúng ta hiểu 
được rằng phải để cho vật lý và các quan sát dẫn dắt, để thấy 
những bức tranh lý thuyết nào mà ta có thể phát triển. Trong 
cuộc chạy đường dài này, chúng ta đã thấy sự nghiên cứu các 
động lực học phức tạp như một điểm tiếp cận có thể sẽ dẫn 
chúng ta tới hiểu được các hệ động lực thực rất rất phức tạp”. 

Farmer nói: “Ở một cấp độ triết học, tôi thấy điều đó như 
một phương tiện thao tác để định nghĩa ý chí tự do, theo cách 
cho phép bạn dung hòa được ý chí tự do và quyết định luận. 
Hệ là tất định, nhưng bạn lại không thể biết điều gì sẽ diễn ra 
sau đó. Đồng thời, tôi luôn có cảm giác rằng các vấn đề quan 
trọng, ở bên ngoài thế giới kia, đều có liên quan với sự sáng 
tạo ra tổ chức, trong sự sống hoặc trí tuệ. Nhưng nghiên cứu 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 381 


điều đó như thế nào? Điều mà các nhà sinh học đã làm dường 
như chỉ là ứng dụng và mang tính chuyên biệt; các nhà hóa 
học chắc chắn không nghiên cứu nó, các nhà toán học lại càng 
không, và các nhà vật lý học cũng chưa hề chạm tới. Tôi luôn 
có cảm giác rằng sự đột sinh tự phát của sự tự tổ chức phải là 
một phần của vật lý. 

“Đây là đồng xu có hai mặt. Một mặt là trật tự, với sự đột 
sinh của ngẫu nhiên, rồi, một bước tiếp sau nữa là ngẫu nhiên, 
với một trật tự riêng ẩn giấu bên dưới nó”. 


SHAW VÀ CÁC ĐỒNG NGHIỆP của anh đã phải biến nhiệt 
huyết ban đầu của mình thành một chương trình khoa học. 
Họ phải đặt ra các câu hỏi có thể trả lời và đáng được trả lời. 
Họ đã tìm cách kết nối lý thuyết và thực nghiệm - họ cảm thấy 
ở đó có một hố ngăn cách cần phải lấp đầy. Nhưng trước khi 
có thể bắt đầu, họ phải tìm hiểu về những điều mà người ta 
đã biết và những điều mà người ta chưa biết, và chính bản 
thân điều này đã là một thách thức lớn. 

Dự án của họ đã bị chậm lại do xu hướng truyền bá thông 
tin trong khoa học quá ư rời rạc, nhất là khi đề tài mới có liên 
quan đến nhiều chuyên ngành đã được xác lập. Họ thường 
không biết mình đang nằm trong vùng đã biết hay chưa biết. 
Sự thiếu thông tin của họ đã được Joseph Ford, một người 
bênh vực nhiệt thành cho hỗn độn ở Viện Công nghệ Georgia, 
tặng cho một phương thuốc vô giá. Ford đã quyết định rằng 
tương lai - toàn bộ tương lai - của vật lý học nằm trong động 
lực học phi tuyến và đã biến mình thành một trung tâm thông 
tin về các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực này. Chuyên ngành 
của ông là hỗn độn không tiêu tán, đó là hỗn độn của các hệ 


382 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


thiên văn hay trong vật lý hạt. Ông có những hiểu biết đặc 
biệt sâu sắc về các nghiên cứu của trường phái Xô Viết và tìm 
cách tiếp xúc với tất cả những ai chia sẻ, dù chỉ rất ít, triết 
lý chủ đạo trong kế hoạch mới này của ông. Ông có những 
người bạn ở khắp nơi. Một nhà khoa học công bố một bài 
báo, và thế là công trình của anh ta làm dài thêm danh sách 
các bài báo được Ford tóm tắt. Khi biết sự tồn tại của danh 
sách này, nhóm các nghiên cứu sinh ở Santa Cruz đã làm ra 
một phiếu có dạng như một tấm bưu thiếp để xin bản trước 
khi in (preprint) của các bài báo đó. Và chẳng bao lâu sau các 
bản preprint này ô ạt chảy đến. 

Họ đã nhận ra rằng có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi về các 
nhân hút lạ. Hình dạng đặc trưng của chúng là gì? Cấu trúc tôpô 
của chúng ra sao? Hình học của chúng có thể hé lộ điều gì về 
vật lý của các hệ động lực có liên quan? Phương pháp tiếp cận 
đầu tiên là khám phá bằng tay, mà chính Shaw cũng đã bắt đầu 
bằng phương pháp này. Phần lớn các tài liệu toán học đều tiếp 
cận trực tiếp với chính cấu trúc, nhưng theo Shaw, đó là một 
cách tiếp cận quá chỉ tiết - có quá nhiều cây mà lại không đủ 
là rừng. Khi tìm hiểu kỹ lưỡng qua các tài liệu đó, Shaw nhận 
thấy dường như các nhà toán học, do truyền thống của mình, 
không biết sử dụng các công cụ mới của tin học, họ khép mình 
trong tính toán những chỗ phức tạp đặc biệt của các cấu trúc 
quỹ đạo, chỗ này là những vô hạn, chỗ kia là những gián đoạn. 
Họ không bận tâm một cách đặc biệt đến sự mờ nhòe (của máy 
tính) tương tự - cái mờ nhòe, mà xét trên quan điểm của nhà 
vật lý, chắc chắn phải chi phối các hệ thực. Điều mà Shaw thấy 
trên máy hiện sóng của mình không phải là các quỹ đạo riêng 
lẻ, mà là một bao hình chứa tất cả các quỹ đạo: chính cái bao 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 383 


hình này thay đổi khi anh quay nhẹ các nút của máy. Và mặc 
dù còn chưa thể đưa ra một giải thích chặt chẽ bằng ngôn ngữ 
tôpô cho các nếp gấp và các xoắn này, nhưng anh đã bắt đầu 
cảm nhận thấy anh đã hiểu chúng. 

Điều quan trọng đối với một nhà vật lý, đó là thực hiện các 
phép đo. Nhưng phải đo cái gì trong các hình ảnh chuyển 
động loang loáng này? Shaw và các bạn của anh đã cố gắng 
tìm cách cô lập các tính chất đặc biệt làm cho các nhân hút lạ 
trở nên rất quyến rũ như thế. Sự phụ thuộc nhạy cảm uào các 
điều kiện ban đâu - xu hướng của các quỹ đạo ở cạnh nhau 
trở nên dần xa cách nhau. Chính tính chất này đã cho phép 
Lorenz ý thức được rằng dự báo thời tiết mang tính quyết định 
luận dài hạn là một điều không thể. Nhưng đặt thước ở đâu 
để đo một tính chất như thế? Liệu bản thân tính không thể 
tiên đoán có đo đạc được không? 

Câu trả lời cho câu hỏi này nằm trong một khái niệm của 
một người Nga, đó là số mũ Lyapunov. Con số này đã cung 
cấp một thước đo cho chính các tính chất tôpô tương ứng 
với các khái niệm như tính không thể tiên đoán được. Các 
số mũ Lyapunov của một hệ cung cấp một cách đo các hiệu 
ứng đối kháng của sự kéo giãn, co rút và gấp trong không gian 
pha của một nhân hút. Chúng cho một hình ảnh về tất cả các 
tính chất của một hệ dẫn đến ổn định hay bất ổn định. Một số 
mũ lớn hơn không ứng với một sự kéo giãn- ở gần các điểm 
sắp bị tách rời. Một số mũ nhỏ hơn không có nghĩa là co lại. 
Đối với một điểm bất động, tất cả các số mũ Lyapunov đều 
âm, vì hướng kéo là vào trong, hướng tới trạng thái cân bằng 
cuối cùng. Một nhân hút có dạng một quỹ đạo tuần hoàn có 
một số mũ chính xác bằng không và tất cả các số mũ khác 


384 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


dulio M. Ottino, University of Massachusetts at Amherst 





Trộn hỗn độn: Một giọt trộn rất nhanh, trong khi một giọt khác, ở gần tâm hơn một 
chút thì hầu như lại chẳng trộn gì hết. Trong các thí nghiệm của Julio M. Ottino và 
những người khác với các chất lưu thực, quá trình trộn - có mặt ở khắp nơi, trong 
tự nhiên cũng như trong công nghiệp và vẫn còn được hiểu khá sơ sài - đã tỏ ra 
có mối liên hệ vô cùng khăng khít với toán học của hỗn độn. Các hình mẫu này 
đã hé lộ sự kéo giãn và cuộn gấp dẫn ngược trở lại hình ảnh cái ánh xạ móng sắt 
ngựa của Smale. 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 385 


đều âm. Đối với một nhân hút lạ, hóa ra phải có ít nhất một 
số mũ Lyapunov dương. 

Nếu như nhóm nghiên cứu sinh ở Santa Cruz thất vọng vì 
đã không phát minh ra khái niệm này, thì họ cũng đã phát 
triển được những ứng dụng thực tiễn nhất có thể, họ biết 
cách tính toán các số mũ này và gắn kết chúng với các tính 
chất quan trọng khác. Họ đã sử dụng cách biếu diễn bằng tin 
học để thực hiện các bộ phim minh họa sự pha trộn lẫn nhau 
giữa trật tự và hỗn độn trong các hệ động lực. Sự phân tích 
của họ đã cho thấy một cách rõ ràng bằng cách nào mà một 
số hệ có thể sinh ra hỗn độn theo một hướng này, nhưng lại 
vẫn còn là hiền hòa ngoan ngoãn theo các hướng khác. Một 
trong những bộ phim của họ đã cho thấy điều gì sẽ xảy ra đối 
với một đám rất nhỏ các điểm - biểu diễn các điều kiện ban 
đầu - nằm trên một nhân hút lạ khi hệ tiến hóa theo thời gian. 
Đám này bắt đầu lan rộng và trở nên thưa thớt dần. Nó biến 
thành một điểm rồi thành một giọt. Đối với một số loại nhân 
hút, giọt này khuếch tán rất nhanh trên toàn bộ màn hình. 
Những nhân hút như thế có một khả năng hòa trộn (mixing) 
rất hiệu quả. Tuy nhiên, đối với các nhân hút khác, sự khuếch 
tán này chỉ xảy ra theo một số hướng. Giọt biến thành một dải 
thẳng, hỗn độn theo trục này nhưng lại trật tự theo một trục 
khác, cứ như thể hệ trình hiện cùng lúc hai xu hướng, một 
trật tự và một hỗn độn, và các xu hướng này độc lập với nhau. 
Trong khi một hướng dẫn đến tính không thể tiên đoán được 
một cách ngẫu nhiên, thì xu hướng kia lại đi theo thời gian 
với một sự chính xác như một chiếc đồng hồ. Hai xu hướng 
này đều có thể xác định và đo được. 


386 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


DẤU ẤN MANG ĐẬM TÍNH Santa Cruz nhất để lại trong 
nghiên cứu về hỗn độn liên quan đến một tác phẩm triết 
học-toán học do một nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm 
Bell Telephone, tên là Claude Shannon đưa ra vào khoảng 
cuối những năm 1940. Shannon đặt tên cho cuốn sách là The 
Mathematical Theory 0ƒ Comnunication (“Lý thuyết toán học 
của truyền thông), nhưng nó liên quan đến một đại lượng khá 
đặc biệt gọi là “thông tin” (/nƒformafion), nên cũng thường 
được gọi là “lý thuyết thông tin”. Lý thuyết này là một sản 
phẩm của kỷ nguyên điện tử. Các đường truyền thông cũng 
như phát thanh và truyền hình đều vận tải một cái gì đó mà 
sau này, chúng được các máy tính lưu giữ nó trên các phiếu 
đục lỗ hay trên các trống từ, và đó không phải là kiến thức 
cũng không phải là ý nghĩa. Đơn vị cơ bản của nó không phải 
là những ý tưởng hay các khái niệm, cũng không nhất thiết 
phải là các từ hay các số. Cái này có thể là có nghĩa hoặc vô 
nghĩa - nhưng các kỹ sư và các nhà toán học lại có thể đo 
đếm được nó, truyền nó và kiểm tra được độ chính xác của sự 
truyền này. Từ /hông rin là một từ cũng bình thường như bất 
kỳ một từ nào khác, nhưng mọi người phải nhớ rằng họ đang 
sử dụng một từ chuyên môn không có một giá trị cụ thể nào, 
không có các hàm nghĩa thông thường về sự kiện, hiểu biết, 
thông thái, hiểu hay giải thích. 

Chính cái phần cứng của máy tính đã quyết định hình hài 
của lý thuyết này. Vì thông tin được lưu giữ trong các chuyển 
mạch nhị phân tắt-mở gọi là các “bit”, nên các bit này đã trở 
thành thước đo cơ bản của thông tin. Xét trên quan điểm kỹ 
thuật, lý thuyết thông tin đã trở thành một công cụ cho phép 
nắm bắt được bằng cách nào mà một nhiễu tạp dưới dạng 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 387 


các sai số ngẫu nhiên đã giao thoa với dòng các bit. Nó cho 
ta một phương tiện để tiên đoán khả năng truyền tải cần thiết 
của các đường truyên thông, của các đĩa compact hay mọi 
công nghệ mã hóa ngôn ngữ, âm thanh hay hình ảnh khác. 
Nó cung cấp một phương tiện lý thuyết để xác định tính hiệu 
quả của các sơ đô sửa lỗi khác nhau - chẳng hạn bằng cách 
sử dụng một số bit để kiểm soát một số bít khác. Nó đã đưa 
ra một khái niệm rất quan trọng là độ dôi dư (redundanc)). 
Theo lý thuyết của Shannon, ngôn ngữ thông thường có đến 
hơn năm mươi phần trăm sự dư thừa dưới dạng các âm hay 
các chữ vốn không thực sự cần thiết cho sự chuyển tải một 
thông điệp. Đó là một ý tưởng khá quen thuộc, sự truyền 
thông thông thường trong một thế giới của những tiếng nói 
lý nhí và các lỗi in ấn phụ thuộc nhiều vào độ dôi dư. Hiện 
tượng này đã được minh họa trong một quảng cáo nổi tiếng 
cho các khóa học tốc ký - iu cn rd ths msg? - và lý thuyết 
thông tin cho phép đo được độ đôi dư đó. Độ dôi dư là sự sai 
lệch có thể tiên đoán được đối với ngẫu nhiên. Trong ngôn 
ngữ thông thường, một phần của sự dôi dư này nằm trong ý 
nghĩa của nó, và phần này rất khó định lượng: nó phụ thuộc 
vào sự hiểu biết của mọi người về ngôn ngữ và thế giới của họ. 
Chính phần này đã cho phép người ta giải các ô chữ hay điền 
từ còn thiếu. Tuy nhiên, cũng tôn tại các loại dôi dư khác dễ 
đo đếm bằng số hơn. Xét về mặt thống kê, tần suất của chữ 
cái “e” trong tiếng Anh cao hơn nhiều so với bất kỳ chữ nào 
khác trong số 26 chữ của bảng chữ cái. Hơn nữa, các chữ cái 
không nên được đếm như các đơn vị riêng lẻ. Trong một văn 





* Phiên âm của iƒyou can read this message (có nghĩa là nếu bạn có thể đọc thông 
điệp này). 


388 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


bản tiếng Anh, khi biết một chữ cái là “t” sẽ giúp ta tiên đoán 
được chữ cái theo sau nó rất có thể là chữ “h” hoặc “o”; và 
nếu biết hai chữ cái sẽ cho phép tiên đoán được nhiều hơn 
nữa, v.v.... Xu hướng có tính chất thống kê của các tổ hợp hai 
và ba chữ cái khác nhau xảy ra trong một ngôn ngữ giúp ích 
rất nhiều cho việc tìm hiểu đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ 
này. Một máy tính chỉ được dẫn dắt bởi xác suất tương đối 
của các chuỗi khả dĩ gồm ba chữ cái sẽ sinh ra một lô các từ 
tiếng Anh vô nghĩa. Các nhà mật mã từ lâu đã sử dụng các 
hình mẫu thống kê như vậy để giải các mật mã đơn giản. Các 
kỹ sư truyền thông ngày nay sử dụng chúng để xây dựng các 
kỹ thuật nén dữ liệu bằng cách loại bỏ đi các dôi dư để tiết 
kiệm chỗ trên đường truyền hay trên các đĩa lưu trữ thông tin. 
Theo Shannon, cách tốt nhất để xem xét các sơ đồ này là thế 
này: dòng dữ liệu trong ngôn ngữ thông thường còn xa mới 
là ngẫu nhiên; mỗi bit mới bị ràng buộc một phần bởi các bit 
trước nó và do đó chuyển tải ít hơn một chút thông tin bình 
thường được chứa trong một bit. Công thức này ẩn chứa một 
nghịch lý nhỏ: đoạn dữ liệu càng ngẫu nhiên, thì mỗi bit mới 
càng chuyển tải nhiều thông tin. 

Ngoài sự thích ứng về mặt kỹ thuật cho sự khởi đầu của kỷ 
nguyên tin học, lý thuyết thông tin của Shannon còn có một 
chiều kích triết học khiêm tốn, và người ta cho rằng, đối với 
những người không cùng lĩnh vực chuyên môn với Shannon, 
phần đáng ngạc nhiên trong sự hấp dẫn của lý thuyết này là do 
sự lựa chọn một từ, đó là từ enropy. Như Warren Weaver từng 
viết trong một bản thuyết trình kinh điển về lý thuyết thông tin: 
“Khi một người gặp khái niệm entropy trong lý thuyết thông 
tin, người đó có quyền cảm thấy được phấn khích - quyền được 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 389 


ngờ rằng mình đang nắm trong tay một cái gì đó căn bản và 
quan trọng”. Khái niệm entropy bắt nguồn từ nhiệt động lực 
học, như một bổ trợ của Nguyên lý hai, nó khẳng định rằng 
vũ trụ và mọi hệ riêng lẻ chứa trong đó đều có một xu hướng 
không øì cưỡng nổi là tiến đến một trạng thái có mức độ hỗn 
loạn ngày càng gia tăng. Hãy chia một bể nước thành hai phần 
bằng một vách ngăn; đổ nước vào một ngăn và mực vào ngăn 
kia, rồi đợi cho đến khi hai ngăn yên lặng thì nhấc vách ngăn ra; 
sau một thời gian, chỉ do chuyển động hỗn loạn của các phân 
tử, mực và nước hòa trộn với nhau một cách đồng nhất. Sự hòa 
trộn này không bao giờ tự đảo ngược lại, cho dù bạn có kiên 
nhẫn chờ đến ngày tận thế của vũ trụ; vì lý do này mà người 
ta thường nói rằng Nguyên lý hai là phần của vật lý học biến 
thời gian thành con đường một chiều. Entropy là tên chỉ tính 
chất của các hệ luôn làm tăng sự hòa trộn, hỗn loạn và ngẫu 
nhiên dưới tác dụng của Nguyên lý hai. Đó là một khái niệm 
dễ nắm bắt bằng trực giác hơn là bằng đo đạc trong hoàn cảnh 
thực tế. Vậy làm thế nào để kiểm tra được một cách đáng tin 
cậy mức độ hòa trộn của hai chất? Người ta có thể nghĩ là bằng 
cách đếm các phân tử của hai chất này trong một mẫu của hỗn 
hợp. Nhưng điều gì sẽ xây ra nếu các phân tử này được sắp xếp 
theo trật tự có-không-có-không-có-không-có-không? Sẽ rất khó 
khẳng định là entropy của hệ này tăng lên. Người ta có thể chỉ 
đếm các phân tử chẵn; nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng sắp 
xếp theo trật tự có-không-không-có-có-không-không-có? Cái 
cách mà trật tự len vào thách thức mọi thuật toán đếm một 
cách trực tiếp. Hơn nữa, trong lý thuyết thông tin, các vấn đề 
về ý nghĩa và biểu diễn làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. 
Dãy số 01 0100 0100 0010 111 010 11 00 000 0010 111 010 11 


390 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


0100 0 000 000... chỉ có thể coi là có trật tự đối với người quan 
sát đã quá quen thuộc với mã Morse và Shakespeare Nhưng sẽ 
nói thế nào đây về các môtíp đây ương ngạnh về mặt tôpô của 
một nhân hút lạ? 

Theo Robert Shaw, các nhân hút lạ là các cỗ máy thông 
tin. Trong quan niệm ban đầu và cũng là vĩ đại nhất của anh, 
hỗn độn đã cung cấp một phương tiện tự nhiên để trả lại cho 
các khoa học vật lý, dưới một dạng mới, các ý tưởng cho rằng 
lý thuyết thông tin đã được bắt nguồn từ nhiệt động lực học. 
Bằng cách kết hợp trật tự và phi trật tự, các nhân hút lạ đã cho 
ta một khúc quanh đầy thách thức đối với vấn đề đo entropy 
của một hệ. Chúng là các máy trộn rất hiệu quả. Chúng tạo 
ra tính không thể tiên đoán được. Chúng làm tăng entropi. Và 
như Shaw từng phát hiện, chúng tạo ra thông tin ở những nơi 
không tôn tại thông tin. 

Một hôm, Norman Packard thấy trên tờ Scienfific American 
có đăng thông báo về cuộc thi Louis Jacot. Giải thưởng được 
một nhà tài phiệt Pháp hào phóng tài trợ. Chính ông này cũng 
đã xây dựng một lý thuyết riêng của mình về cấu trúc của Vũ 
trụ, về các thiên hà bên trong các thiên hà. Yêu cầu của cuộc 
thi là viết một tiểu luận về cái gì cũng được miễn là về chủ 
đề Jacot. (Theo lời của Farmer thì “Đó là một trò chơi ngông 
của nhà tài phiệt”). Nhưng ban giám khảo của cuộc thi gồm 
các nhân vật đây ấn tượng thuộc các cơ quan khoa học của 
Pháp, và tiền thưởng của cuộc thi cũng ấn tượng không kém. 
Packard đã đưa thông báo này cho Shaw xem. Hạn chót là 
ngày 1 tháng 1 năm 1978. 

Vào thời kỳ đó, Tập thể nghiên cứu các hệ động lực thường 
xuyên tụ tập với nhau trong một ngôi nhà cũ nhưng rộng rãi 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 391 


ở Santa Cruz, cách bãi biển không xa. Họ chất trong nhà các 
vật tư mua ở chợ trời và các thiết bị tin học, chủ yếu dành cho 
vấn đề trò chơi cò quay. Shaw có một chiếc piano để chơi nhạc 
baroc hoặc phóng tác các bản nhạc pha trộn cổ điển và hiện 
đại. Trong những cuộc gặp mặt của họ, các nhà vật lý này đã 
cùng nhau tạo dựng ra một phong cách làm việc, một quy 
chế tung ra các ý tưởng, rồi sàng lọc chúng qua cái rây của 
tính thực tiễn, đọc tài liệu chuyên ngành và thai nghén các 
bài báo của riêng mình. Nếu như cuối cùng họ đã học được 
cách cùng nhau viết các bài báo này theo một tinh thần hết 
sức bình đẳng, thì bài báo đầu tiên lại là bài báo của Shaw, và 
như thường lệ, anh không nói cho những người khác biết. Và 
cũng như thường lệ, bài báo này đã bị chậm. 

Tháng 12 năm 1977, Shaw rời Santa Cruz để tham dự hội 
thảo đầu tiên về hỗn độn do Viện Hàn lâm Khoa học New York 
tổ chức. Giáo sư hướng dẫn luận án tiến sỹ của ông về siêu 
dẫn đã cấp cho tiền đi lại và, dù không được mời, nhưng Shaw 
đã có cơ hội nhìn thấy tận mắt các nhà khoa học mà ông chỉ 
mới biết qua các bài báo của họ - David Ruelle, Robert May, 
James Yorke. Anh đã rất ấn tượng bởi những con người này và 
cũng bởi giá phòng ở khách Barbizon quá cao - những 35 đô 
la. Khi nghe họ thuyết trình, Shaw bị dao động giữa cảm giác 
mình đã tái phát hiện lại các ý tưởng mà những người này đã 
phát triển một cách cực kỳ chỉ tiết mà không biết, và mặt khác 
là cảm giác mình cũng đã đóng góp được một quan điểm mới 
và quan trọng. Shaw có mang theo một bản nháp chưa hoàn 
chỉnh của bài báo về lý thuyết thông tin, viết nguệch ngoạc 
trên các mẩu giấy và cố gắng tìm kiếm một chiếc máy chữ, 
ban đầu là ở khách sạn rồi sau đó ở các cửa hàng sửa chữa ở 


392 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


gần đó, nhưng không thành công. Cuối hội thảo, Shaw đành 
mang nguyên bài báo của mình trở về. Về sau, khi các bạn hỏi 
anh về các chỉ tiết, anh đã kể cho họ nghe rằng thời gian tuyệt 
vời là được ăn tối chào mừng Edward Lorenz, một người rốt 
cuộc cũng đã giành được sự trân trọng mà ông đã không được 
hưởng trong rất nhiều năm. Khi Lorenz đi vào phòng, ngượng 
nghịu cầm tay vợ, các nhà khoa học đã đứng lên hoan hô. 
Shaw đã sững sờ trước sự hoảng hốt của nhà khí tượng học già. 

Vài tuần sau, trong một chuyến đi đến Maine, nơi cha mẹ 
anh có một ngôi nhà nghỉ dưỡng, cuối cùng anh đã gửi bài 
viết của mình cho Ban tổ chức cuộc thi Jacot. Ngày Năm Mới 
đã qua nhưng phong bì đã được nhân viên bưu điện khu vực 
hào hiệp đóng lùi ngày. Bài báo này - một sự hòa trộn của toán 
học khó hiểu và triết học tư biện được minh họa bằng các bức 
họa theo phong cách truyện tranh của Chris, em trai Shaw - đã 
giành được bằng khen. Shaw đã nhận được một phần thưởng 
bằng tiền mặt đủ cho chuyến đi đến Paris để nhận giải. Đó là 
một kết quả khiêm tốn, nhưng nó lại đến vào thời điểm đầy 
khó khăn trong quan hệ giữa tập thể của họ và khoa vật lý. Họ 
đã tuyệt vọng tìm kiếm ở bên ngoài tất cả những gì có thể đảm 
bảo cho họ một sự tin cậy. Farmer đã từ bỏ vật lý thiên văn, 
Packard đã bỏ cơ học thống kê, và Crutchfield không còn sẵn 
sàng đăng ký làm nghiên cứu sinh nữa. Khoa vật lý cảm thấy 
tình hình đã thoát khỏi sự kiểm soát của mình. 


“CÁC NHÂN HÚT LẠ, hành trạng hỗn độn và luồng thông 
tin” được lan truyền năm đó dưới dạng một bài báo nội bộ, cuối 
cùng được in tới 1000 bản, đã trở thành một nỗ lực nghiêm túc 
đầu tiên nhằm kết nối lý thuyết thông tin và hỗn độn. 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 393 


Shaw đã lôi ra từ bóng tối một số giả thiết của cơ học cổ 
điển. Trong các hệ tự nhiên, năng lượng tôn tại ở hai cấp độ: 
ở các thang vĩ mô - thang mà ở đó các vật có thể được đo đếm 
hằng ngày, và ở các thang vi mô - thang ở đó vô số các nguyên 
tử trôi nổi trong một chuyển động ngẫu nhiên, không đo đếm 
được trừ khi là một thực thể trung bình, như nhiệt độ chẳng 
hạn. Như Shaw đã nhận thấy, tổng năng lượng ở các thang vi 
mô có thể vượt quá năng lượng của các thang vĩ mô, nhưng 
trong các hệ cổ điển, chuyển động nhiệt này là không có liên 
quan, nó bị biệt lập và không sử dụng được. Các thang này 
không thông với nhau. “Để giải một bài toán cơ học, người ta 
không cần phải biết nhiệt độ”, Shaw nói. Nhưng ý tưởng của 
anh là các hệ hỗn độn và cận hỗn độn đã thiết lập một cầu 
nối giữa các thang vĩ mô và vi mô. Hỗn độn là sự sáng tạo ra 
thông tin. 

Chúng ta hãy hình dung sự chảy của nước qua một vật cản. 
Như tất cả các nhà thủy động lực học và những người chèo 
xuông xuống thác đều biết, nếu nước chảy đủ nhanh, thì nó 
sinh ra dòng chảy có xoáy. Đối với một vận tốc nhất định, 
các xoáy này đứng yên; đối với một vận tốc lớn hơn, các xoáy 
sẽ dịch chuyển. Một nhà thực nghiệm có rất nhiều phương 
pháp để rút ra các dữ liệu từ một hệ như thế - bằng các máy 
đò vận tốc, v.v... -, nhưng người ta có thể tiến hành một cách 
đơn giản hơn: hãy lấy một điểm ở ngay hạ lưu của vật cản và 
nhìn, ở các khoảng thời gian đều nhau, xem xoáy nước quay 
sang phải hay sang trái. 

Nếu các xoáy là tĩnh, thì chuỗi dữ liệu sẽ như thế này: trái- 
trái-trái-trái-trái-trái-trái-trái-trái-trái-trái-trái-trái-trái-trái- 
trái-trái-trái-trái-trái. Sau một lúc, người quan sát bắt đầu 


394 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


có cảm giác rằng những bit dữ liệu mới không còn cung cấp 
thông tin gì mới về hệ nữa. 

Cũng có thể là các xoáy chuyển động tới lui một cách tuần 
hoàn: trái-phải-trái-phải-trái-phải-trái-phải-trái-phải-trái- 
phả¡-trái-phải-trái-phải-trái-phải-trái-phải. Cả ở đây cũng 
vậy, dù thoạt nhìn hệ dường như thú vị hơn một bậc, nhưng 
nó cũng nhanh chóng mất đi các bất ngờ. 

Nhưng khi hệ trở nên hỗn độn, mà chủ yếu là do tính không 
tiên đoán được của nó, hỗn độn sẽ phát sinh một dòng liên 
tục các thông tin. Mỗi một quan sát mới lại là một bit mới. 
Và đây là một vấn đề đối với nhà thực nghiệm, những người 
muốn làm rõ đặc tính của hệ một cách đầy đủ. “Anh ta không 
bao giờ được dừng quan sát, - Shaw nói. Dòng này sẽ là một 
nguồn thông tin liên tục”. 

Vậy thông tin này đến từ đâu? Từ bồn nhiệt của các thang 
vĩ mô, với hàng tỈ các phân tử trong vũ điệu nhiệt động lực 
đầy tính ngẫu nhiên của chúng. Cũng giống như sự chảy rối 
truyền năng lượng từ thang lớn đến những thang nhỏ tiêu tán 
do độ nhớt thông qua các xoáy, nhưng thông tin thì truyền 
theo chiều ngược lại, từ các thang nhỏ sang các thang lớn 
hơn - chí ít đó là cách mà Shaw và các đồng nghiệp của anh 
đã bắt đầu mô tả nó. Và kênh truyền thông tin hướng lên này 
là nhân hút lạ, nó khuếch đại tính ngẫu nhiên ban đầu giống 
như Hiệu ứng Con bướm khuếch đại những bất định nhỏ 
thành các bức tranh khí tượng ở thang lớn. 

Vấn đề là khuếch đại lên bao nhiêu. Một lần nữa, sau khi 
đã tình cờ lặp lại một số công trình của họ, Shaw đã phát hiện 
ra rằng các nhà khoa học Xô Viết lại là những người đầu tiên 
có mặt ở đây. A. N. Kolmogorov và Yasha Sinai đã giải quyết 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 395 


được một số vấn đề toán học làm sáng tỏ cách mà “entropi 
trên đơn vị thời gian” của một hệ áp dụng cho bức tranh hình 
học về sự kéo giãn và gấp của các bề mặt trong không gian 
pha. Trong nguyên lý của nó, kỹ thuật này thực chất là vẽ một 
cái hộp, nhỏ tùy ý, bao quanh một tập hợp các điều kiện ban 
đầu - như người ta vẽ một hình vuông nhỏ trên bề mặt của 
một quả bóng - rồi sau đó tính các hiệu ứng mà các giãn nở 
hay vặn xoắn khác nhau gây ra cho nó. Hộp có thể, chẳng hạn, 
bị kéo theo một hướng, nhưng đồng thời vẫn giữ kích thước 
của nó theo các hướng khác. Sự thay đổi diện tích khi đó sẽ 
tương ứng với việc đưa vào một độ bất định về quá khứ của 
hệ, một sự thu hay mất thông tin. 

Trong chừng mực “thông tin” chỉ là một từ đặt biệt để chỉ 
“tính không thể tiên đoán được”, thì khái niệm này đơn giản 
là ăn khớp với các ý tưởng mà các nhà khoa học như Ruelle đã 
phát triển. Nhưng khuôn khổ của lý thuyết thông tin đã cho 
phép nhóm của Santa Cruz sử dụng tập hợp các lập luận toán 
học đã từng được các nhà lý thuyết về truyền thông nghiên cứu 
rất kỹ. Chẳng hạn, vấn đề cộng một nhiễu tạp bên ngoài vào 
một hệ tất định là một vấn đề mới trong động lực học, nhưng 
lại quá quen thuộc trong truyền thông. Nhưng sự cuốn hút 
thực sự mà lý thuyết trên tác động đến các nhà khoa học trẻ 
này chỉ một phân là toán học. Khi nói đến các hệ phát sinh ra 
thông tin, họ đã nghĩ đến sự phát sinh tự phát các hình mẫu 
trong thế giới. “Ở đỉnh điểm của các hệ động lực phức tạp là 
các quá trình tiến hóa sinh học, hay các quá trình tư duy, - 
Packard nói. Theo trực giác, thì dường như có một hướng rõ 
ràng theo đó các hệ cực kỳ phức tạp này phát sinh ra thông 
tin. Hàng tỉ năm trước chỉ tôn tại các giọt nguyên sinh chất, 


396 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


thế mà ngày nay, hàng tỈ năm sau, chúng ta đang hiện diện 
ở đây. Như vậy, thông tin đã được tạo ra và lưu trữ trong cấu 
trúc của chúng ta. Trong sự phát triển trí tuệ của một con 
người, từ thời thơ ấu, thông tin không chỉ được tích lũy, mà 
hiển nhiên nó còn được sinh ra - được tạo ra từ các kết nối 
chưa từng tôn tại trước đó”. Loại bàn thảo này có thể làm cho 
một nhà vật lý học bình thường phải chóng mặt. 


NHƯNG TRƯỚC HẾT HỌ LÀ những người thích mày mò, 
rồi sau đó họ mới là các triết gia. Liệu họ có thể bắc được 
chiếc cầu nối giữa các nhân hút lạ mà họ đã biết quá rõ và 
những thí nghiệm của vật lý cổ điển không? Nói rằng phải- 
trái-phải-phải-trái-phải-trái-trái-trái-phải là không thể tiên 
đoán được và sinh ra thông tin là một chuyện. Còn lấy một 
luồng các dữ liệu thực rồi đo số mũ Lyapunoy, entropy và số 
chiều của nó lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, các nhà vật 
lý ở Santa Cruz quen với các ý tưởng này hơn bất kỳ ai trong 
số các đồng nghiệp lớn tuổi hơn họ. Ngày đêm sống với các 
nhân hút lạ, họ tin rằng họ có thể nhận ra chúng trong các 
hiện tượng võ, lắc, đập và dao động mà họ thường gặp trong 
cuộc sống hàng ngày. 

Có một trò mà họ rất thích chơi trong một quán cà phê. Họ 
hỏi nhau: nhân hút lạ gần nhất nằm cách họ bao xa? Liệu đó 
có phải là cái cản sốc lung lay của chiếc xe ôtô đậu kia không? 
hay là lá cờ đang bay phần phật trong gió? hay là một chiếc lá 
đang run rấy? “Bạn sẽ không thấy gì hết chừng nào bạn chưa 
có một ẩn dụ đúng cho phép bạn tri giác điều đó”, - Shaw nói 
một cách đồng điệu với Thomas S. Kuhn. Trước đó rất lâu, Bil 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 397 


Burke, một người bạn của nhóm, chuyên nghiên cứu về thuyết 
tương đối, đã hoàn toàn tin rằng đồng hồ vận tốc trong ôtô 
của mình rung theo cách phi tuyến của một nhân hút lạ. Và 
khi Shaw phải xây dựng một dự án nghiên cứu khiến anh sẽ 
phải tất bật với nó trong nhiều năm tới, anh đã chọn hệ bình 
thường nhất trong các hệ động lực mà bất cứ một nhà vật lý 
nào cũng có thể tưởng tượng được: một vòi nước chảy nhỏ 
giọt. Phần lớn mọi người đều hình dung cái vòi nước cổ điển 
này chảy nhỏ giọt một cách tuyệt đối tuần hoàn; chỉ cần vài 
giây thí nghiệm là có thể thấy rằng thực tế hoàn toàn không 
phải thế. “Đó là một ví dụ cơ bản về một hệ chuyển từ một 
hành trạng tiên đoán được sang một hành trạng không thể 
tiên đoán được”, Shaw nói. “Nếu bạn mở nhỏ vòi nước, bạn 
có thể quan sát thấy một dòng chảy tí tách nhỏ giọt không 
đều. Hóa ra là, sau một thời gian ngắn, nó trở thành một hình 
mẫu không thể tiên đoán được. Như vậy, ngay cả một cái gì 
đó đơn giản như một vòi nước cũng có thể sinh ra một hình 
mẫu liên tục sáng tạo”. 

Với tư cách là cỗ máy sinh ra sự tổ chức, thì loại vòi nước này 
mang lại rất ít lợi ích. Nó chỉ sinh ra các giọt, và mỗi giọt lại 
gần như đồng nhất với giọt trước đó. Nhưng đối với một nhà 
khoa học mới bắt đầu nghiên cứu hỗn độn thì nó có một số 
ưu điểm. Tất cả mọi người đều đã có sẵn trong đầu một hình 
ảnh về nó. Dòng dữ liệu cũng chỉ là một chiêu: tiếng rơi đều 
đều của những điểm rời rạc được đo theo thời gian. Trong các 
hệ mà nhóm Santa Cruz khám phá sau này đều không có bất 
kỳ tính chất nào trong số các tính chất này - hệ miễn dịch của 
con người, chẳng hạn, hay hiệu ứng khá rắc rối về các chùm 
đã làm giảm hiệu năng của các chùm hạt va chạm trong máy 


398 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


gia tốc tuyến tính ở Stanford một cách không giải thích nổi. 
Để thu được một chuỗi các dữ liệu một chiều, các nhà thực 
nghiệm như Libchaber và Swinney đã phải đặt một máy dò 
ở một điểm bất kỳ trong một hệ phức tạp hơn một chút. Với 
vòi nước, chỉ có một dòng dữ liệu duy nhất. Ở đây thậm chí 
không có vận tốc hay nhiệt độ thăng giáng liên tục, mà chỉ 
có một danh sách các thời điểm ứng với sự rơi của các giọt. 
Nếu được đề nghị tổ chức khảo sát một hệ như thế, thì một 
nhà vật lý truyền thống chắc hẳn sẽ bắt đầu bằng việc dựng 
một mô hình phức tạp nhất có thể. Các quá trình chỉ phối sự 
hình thành và bứt ra của các giọt nước đều có thể hiểu được, 
mặc dù cũng không hề đơn giản như mới thoạt nhìn. Một 
trong những biến số quan trọng ở đây là lưu lượng. (Nó phải 
là chậm so với lưu lượng của đa số các hệ thủy động lực học. 
Những hệ mà Shaw thường nghiên cứu khoảng từ 1 đến 10 giọt 
mỗi giây, tức khoảng 240 đến 2400 lít mỗi tháng). Các biến số 
khác là độ nhớt của chất lỏng và sức căng bề mặt. Trước khi 
bứt ra khỏi vòi, giọt nước treo lơ lứng ở vòi có hình dạng ba 
chiều phức tạp, và chỉ riêng việc xác định hình dạng này, theo 
cách nói của Shaw, cũng đã là “một kiệt tác tính toán trên máy 
tính”. Hơn nữa, hình dạng này hoàn toàn không phải là tĩnh. 
Một giọt đầy nước giống với một túi nhỏ đàn hồi có sức căng 
bề mặt, dao động ở đây đó, có khối lượng tăng dần và kéo giãn 
các thành của nó để cuối cùng đạt đến một điểm tới hạn mà 
nếu vượt qua thì nó sẽ bứt ra. Nếu là một nhà vật lý thì anh 
ta sẽ cố gắng mô hình hóa một cách đầy đủ chuyển động của 
giọt này - đầu tiên là viết ra hệ phương trình đạo hàm riêng 
phi tuyến liên kết, với các điều kiện biên thích hợp, rồi tìm 
cách giải hệ phương trình đó - và anh ta sẽ nhanh chóng bị 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 399 


mất hút trong cánh rừng rậm các tính toán hết sức rối rắm. 

Một cách tiếp cận khác là hãy quên đi vật lý và chỉ tập trung 
xem xét các dữ liệu, như thể chúng đi ra từ một hộp đen. 
Nhưng với một danh sách đã cho các con số biểu diễn những 
khoảng thời gian giữa các lần rơi của các giọt nước, thì liệu 
một chuyên gia về động lực học hỗn độn có thể tìm ra điều 
gì đó thú vị để nói hay không? Thực tế, người ta hoàn toàn có 
thể xây dựng được các phương pháp để xử lý những dữ liệu 
như vậy và sau đó sẽ quay lại vấn đề vật lý. Các phương pháp 
này tỏ ra thiết yếu đối với khả năng áp dụng hỗn độn cho các 
vấn đề của thế giới thực. 

Trên thực tế, Shaw đã bắt đầu ở giữa hai thái cực đó, bằng 
cách tạo ra một kiểu biếm họa của một mô hình vật lý đầy 
đủ. Không cần đếm xỉa đến hình dạng của các giọt, cũng như 
chuyển động phức tạp ba chiều của chúng, anh đã đơn giản 
hóa một cách thô bạo hiện tượng rơi của các giọt nước. Anh 
tưởng tượng một vật nặng treo trên lò xo và vật nặng này có 
khối lượng tăng dân theo thời gian. Vật càng nặng thì lò xo 
càng giãn dài ra và vật càng hạ xuống thấp hơn. Khi đạt đến 
một điểm nào đó, một phần của vật nặng này sẽ bị bứt ra. 
Shaw giả định một cách võ đoán rằng lượng vật chất bứt ra 
phụ thuộc mạnh vào vận tốc mà vật thu được ở thời điểm đó. 

Và, tất nhiên, phần vật còn lại nảy lên, như lò xo, rồi dao 
động như các nghiên cứu sinh vẫn thường học cách mô hình 
hóa các dao động đó khi dùng các phương trình cổ điển. Đặc 
điểm thú vị của mô hình này - và cũng là đặc điểm thú vị duy 
nhất, đồng thời cũng là sự nhiễu động phi tuyến làm cho hành 
trạng hỗn độn trở nên khả dĩ - đó là sự rơi tiếp sau phụ thuộc 
vào tương tác như thế nào giữa độ cứng của lò xo với sự gia 


400 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tăng đều đặn của trọng lượng. Một chuyển động đi xuống phía 
dưới sẽ cho phép đạt tới điểm rơi nhanh hơn, trong khi một 
chuyển động đi lên phía trên sẽ làm chậm quá trình đó lại. Với 
một vòi nước thật, tất cả các giọt nước không hoàn toàn có 
cùng kích thước. Kích thước của giọt phụ thuộc đồng thời vào 
lưu lượng và hướng của chuyển động. Nếu một giọt bắt đầu 
hình thành và chuyển động đi xuống thì nó sẽ tách ra nhanh 
hơn. Còn nếu khi đó nó lại chuyển động đi lên, thì trọng lượng 
của nó có thể tăng lên nhiều hơn trước khi rơi. Mô hình của 
Shaw là vừa đủ đơn sơ để quy giản thành ba phương trình vi 
phân, một số lượng phương trình tối thiểu cần thiết để sinh 
ra hỗn độn như Poincaré và Lorenz đã chứng tỏ. Nhưng liệu 
nó có sinh ra nhiều phức tạp như một vòi nước thật không? 
Và các phức tạp này liệu có cùng loại với nhau không? 
Chính vì thế mà Shaw đã ngồi lỳ ở phòng thí nghiệm của 
tòa nhà vật lý, với một chậu nhựa to đầy nước ở phía trên 
đầu và một ống dẫn xuống tới một vòi bằng đồng hảo hạng. 
Mỗi khi giọt nước rơi, nó đi cắt ngang qua một chùm sáng, và 
trong phòng bên cạnh, một máy vi tính nhỏ ghi lại thời điểm 
cắt ngang đó. Trong thời gian đó, Shaw đưa ba phương trình 
giản lược của mình vào và cho chạy trên chiếc máy tính tương 
tự, kết quả là anh nhận được một chuỗi các dữ liệu ảo. Một 
hôm, anh làm một bài thuyết trình nhỏ trước Khoa - một dạng 
“tựa - xêmina”, như Crutchfield nói, vì các nghiên cứu sinh 
không được phép tổ chức các xêmina chính thức. Shaw đã cho 
chiếu một băng video về một vòi nước chảy từng giọt xuống 
một tấm thiếc. Rồi anh cho chạy máy tính, tạo ra những tiếng 
tí tách không đều, tạo nên một hình mẫu âm thanh đối với tai 
người nghe. Shaw đã giải quyết được vấn đề đồng thời cả từ 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 401 


mặt trước lẫn mặt sau, và các thính giả của anh có thể nhận 
ra một cấu trúc sâu xa trong cái hệ mà dường như là phi trật 
tự này. Nhưng để đi xa hơn, nhóm của anh phải tìm ra một 
cách, từ các dữ liệu thô rút ra từ thí nghiệm để lần ngược trở 
lại các phương trình và các nhân hút lạ đặc trưng cho hỗn độn. 
Với một hệ phức tạp hơn, người ta có thể hình dung biểu 
diễn một biến theo một biến khác, liên hệ những thay đổi của 
nhiệt độ hay vận tốc theo thời gian. Nhưng vòi nước nhỏ giọt 
chỉ cung cấp một chuỗi các thời điểm. Vì thế Shaw đã thử một 
kỹ thuật mà người ta coi là một đóng góp tài tình nhất và lâu 
bền nhất của nhóm Santa Cruz cho nghiên cứu về hỗn độn. 
Đó là phương pháp tái dựng không gian pha của một nhân hút 
không nhìn thấy, và phương pháp này có thể áp dụng được cho 
bất kỳ chuỗi dữ liệu nào. Đối với vòi nước, Shaw đã vẽ một đồ 
thị hai chiều trong đó trục x biểu diễn khoảng thời gian giữa 
hai giọt và trục y biểu diễn khoảng thời gian tiếp theo. Nếu 
150 miligiây là khoảng thời gian ngăn cách giọt 1 với giọt 2 và 
giọt 2 với giọt 3, thì Shaw vẽ một điểm có tọa độ (150; 150). 
Tất cả chỉ có vậy. Nếu sự rơi của các giọt nước là đều, mà 
điều này sẽ xảy ra khi nước chảy chậm và hệ nằm trong “chế 
độ đồng hồ nước”, thì đồ thị nhận được sẽ vô cùng tẻ nhạt. 
Nó chỉ là một điểm duy nhất. Hay gần như vậy. Trên thực tế, 
sự khác biệt đầu tiên giữa vòi nước trên máy tính và vòi nước 
thật là vòi nước thật chịu những nhiễu loạn và cực kỳ nhạy 
cảm. “Hóa ra nó là một địa chấn kế tuyệt vời”, Shaw hài hước 
nói, “rất hiệu quả để thu hút nhiễu từ các thang nhỏ tới các 
thang lớn”. Vì vậy, Shaw phải làm việc chủ yếu vào ban đêm, 
khi mà những bước chân trong hành lang của khoa vật lý chỉ 
còn rất thưa vắng. Nhiễu tạp này có nghĩa là thay vì một điểm 


402 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


duy nhất được lý thuyết tiên đoán, ông đã nhìn thấy một vết 
hơi nhoè. 

Khi lưu lượng tăng, hệ sẽ trải qua một sự phân nhánh nhân 
đôi chu kỳ. Các giọt rơi theo cặp. Chẳng hạn, một khoảng là 
150 mili giây, và khoảng tiếp sau là 80 mili giây. Đồ thị khi đó 
cho hai vết, một vết có tâm tại điểm có tọa độ (150; 80), và một 
vết có tâm tại điểm (80;150). Sự kiểm tra thực sự phương pháp 
của Shaw là khi quá trình trở nên hỗn độn. Nếu nó thực sự là 
ngẫu nhiên, thì các điểm sẽ phân tán trên mặt phẳng tọa độ. 
Sẽ không tìm được bất kỳ mối quan hệ nào giữa khoảng thời 
gian trước và khoảng thời gian tiếp sau. Nhưng ví thử có một 
nhân hút lạ ẩn giấu bên trong các dữ liệu, thì nó sẽ tự bộc lộ 
mình bằng sự hợp dính các vết nhoè mờ này thành các cấu 
trúc có thể nhận thấy được. 

Thường cần tới ba chiều để nhìn thấy cấu trúc này, nhưng 
điều đó không thành vấn đề. Kỹ thuật này có thể dễ dàng được 
tổng quát hóa để dựng các đồ thị nhiều chiều hơn. Thay vì biểu 
diễn khoảng thời gian ø theo khoảng thời gian nñ+1, người ta biểu 
diễn khoảng thời gian ø theo khoảng thời gian ø+1 và khoảng 
thời gian +2. Đó là một mẹo rất khôn khéo. Thông thường, một 
đồ thị ba chiều đòi hỏi phải biết ba biến độc lập của hệ. Nhưng 
mẹo nói trên cho ba biến này với giá chỉ của một. Nó phản ánh 
niềm tin của các nhà khoa học này theo đó trật tự bắt rễ quá 
sâu trong sự phi trật tự biểu kiến tới mức nó luôn tìm được cách 
bộc lộ mình ra ngay cả với các nhà thực nghiệm, những người 
không hề biết các biến vật lý phải đo hoặc không thể đo chúng 
một cách trực tiếp. Theo Farmer: “Khi bạn nghĩ về một biến nào 
đó thì diễn tiến của nó đều chịu ảnh hưởng của tất cả các biến 
tương tác với nó. Giá trị của chúng phải bằng cách nào đó được 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 403 


chứa đựng trong lịch sử của biến của bạn. Bằng cách nào đó, dấu 
mốc của chúng phải có mặt ở đó”. Các hình mà Shaw thu được 
đối với vòi nước nhỏ giọt đã minh họa cho điểm này. Đặc biệt 
là ở ba chiều, chúng giống các đám khói cuộn vào nhau mà một 
máy bay quảng cáo điên rồ nhả ra. Shaw đã làm khớp đồ thị vẽ 
từ các dữ liệu thực nghiệm này với đô thị bắt nguồn từ các dữ 
liệu do chiếc máy tính tương tự của ông cung cấp, sự khác biệt 
cơ bản là các dữ liệu thí nghiệm luôn luôn mờ nhòe hơn do bị 
nhiễu. Nhưng bất chấp điều đó, người ta không thể không nhận 
ra cấu trúc. Nhóm Santa Cruz đã bắt đầu hợp tác với các nhà thực 
nghiệm lão luyện như Harry Swinney người đã chuyển đến Đại 
học Texas ở Austin, và họ đã tìm cách truy xuất các nhân hút lạ 
từ tất cả các loại hệ. Đó là vấn đề nhúng các dữ liệu vào trong 
một không gian pha với một số đủ các chiều. Chẳng bao lâu sau, 
Floris Takens, người đã phát minh ra các nhân hút lạ cùng với 
David Ruelle, đã độc lập đưa ra các cơ sở toán học của kỹ thuật 
rất mạnh này, kỹ thuật tái dựng không gian pha của một nhân 
hút từ các dữ liệu thực. Như rất nhiều các nhà nghiên cứu đã 
nhanh chóng phát hiện ra, kỹ thuật này phân biệt được nhiễu 
tạp đơn thuần và hỗn độn theo một ý nghĩa mới: hỗn độn là sự 
phi trật tự một cách có trật tự được phát sinh bởi các quá trình 
sơ cấp. Các dữ liệu thực sự ngẫu nhiên vẫn bị vung vãi trong 
một mớ lộn xộn không xác định, trong khi hỗn độn - tất định và 
có cấu trúc - lại tập trung các dữ liệu thành các hình dạng nhìn 
thấy được. Tự nhiên chỉ ưa thích một số ít trong số tất cả các con 
đường dẫn đến hỗn độn. 


SỰ CHUYỂN TIẾP TỪ KẺ NỔI LOẠN sang nhà vật lý diễn 
ra một cách chậm chạp. Thỉnh thoảng, ngôi trong một quán 
cafe hay làm việc trong phòng thí nghiệm, một ai đó trong 


404 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


nhóm nghiên cứu sinh này không thể nào tin được rằng trí 
tưởng tượng khoa học bay bổng của họ vẫn chưa kết thúc. Lạy 
Chúa, chúng tôi uẫn đang làm điều đó uà nó cũng uẫn còn có 
ý nghĩa, Crutchfield nói. Chúng tôi uẫn luôn ở đây. Nhưng rôi 
không hiểu sẽ đi được bao xa?. 

Ở khoa, những người ủng hộ chính cho họ là Ralph Abraham 
ở khoa toán, người được Smale bảo trợ, và Bill Burke ở khoa 
vật lý, người đã từng tuyên bố mình là “Sa hoàng của máy tính 
tương tự”, để chí ít là bảo vệ yêu sách của nhóm về chiếc máy 
này. Phần còn lại của khoa có quan điểm tế nhị hơn. Vài năm 
sau, một số giáo sư đã kịch liệt phủ nhận chuyện tập thể này 
đã buộc phải đương đầu với sự thờ ơ, thậm chí đối lập của 
khoa. Những người trong nhóm cũng đã phân ứng kịch liệt 
không kém đối với cái mà nhóm coi là chủ nghĩa xét lại lịch sử 
từ phía những người ngả sang hỗn độn một cách muộn màng. 
“Chúng tôi không có bất kỳ một giáo sư hướng dẫn nào, không 
một ai chỉ cho chúng tôi biết phải làm gì”, Shaw nói. “Trong 
suốt nhiều năm, người ta đã coi chúng tôi là đối thủ; và điều 
này vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi chưa 
bao giờ nhận được kinh phí của Santa Cruz. Tất cả chúng tôi 
đều làm việc trong thời gian dài mà không được trả lương, 
luôn phải thắt lưng buộc bụng, và không nhận được bất kỳ sự 
hướng dẫn trí tuệ hay hướng dẫn nào khác”. 

Tuy nhiên, theo khả năng của mình, khoa vật lý cũng đã dung 
thứ và thậm chí còn khuyến khích trong một thời gian dài một 
nghiên cứu có vẻ không được chính thống lắm. Mặc dù sau khi 
Shaw đã từ bỏ vật lý nhiệt độ thấp, nhưng người hướng dẫn 
luận án của ông về siêu dẫn vẫn duy trì trợ cấp cho ông trong 
khoảng một năm. Không một ai ra lệnh ngừng nghiên cứu về 
hỗn độn. Cùng lắm thì khoa chỉ có ý định, với thiện chí, làm 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 405 


chọ họ nản lòng. Thỉnh thoảng, mỗi thành viên của nhóm lại 
được mời đến nói chuyện một cách cởi mở. Họ được cảnh báo 
rằng ngay cả khi tìm được cách biện minh luận án tiến sỹ của 
họ đi nữa, thì cũng không một ai có thể giúp họ tìm được việc 
làm trong một chuyên ngành chưa từng tôn tại này. Rất có thể 
hỗn độn chỉ là thời thượng thôi, khoa nói, và sau đó, các anh 
sẽ đi đâu? Tuy nhiên, ở bên ngoài những tán cây trên các ngọn 
đôi ở Santa Cruz, hỗn độn đã xác lập được địa vị khoa học riêng 
của nó; và Tập thể nghiên cứu các hệ động lực này không có 
một lối thoát nào khác là phải nhập vào đó. 

Một năm, Mitchell Feigenbaum đã tới Santa Cruz trong 
khuôn khổ của chuyến lưu giảng nhằm giải thích đột phát của 
ông về tính phổ quát. Như thường lệ, các bài thuyết trình của 
ông đều rất trừu tượng về toán học: lý thuyết nhóm tái chuẩn 
hóa là một công cụ bí hiểm của vật lý các môi trường đông đặc 
mà các nghiên cứu sinh ở đây còn chưa được học. Ngoài ra, tập 
thể nghiên cứu các hệ động lực ở đây quan tâm tới các hệ thực 
nhiều hơn là các ánh xạ tinh tế một chiều. Cùng thời gian này, 
Doyne Farmer cũng nghe nói rằng một nhà toán học ở Berkeley 
tên là Oscar E. Lanford III cũng nghiên cứu hỗn độn và ông đã 
tìm gặp Lanford để nói chuyện. Lanford đã lắng nghe một cách 
lịch sự, rồi sau đó nhìn Farmer và nói rằng họ chẳng có gì chung 
với nhau cả. Ông ta đang tìm cách hiểu được Feigenbaum. 

Thật đáng buôn! Một cách nhìn hẹp hòi làm sao! Earmer 
nghĩ. “Trong khi ông ta ngồi nhìn các quỹ đạo nhỏ bé này, 
thì chúng tôi, nằm trong sâu thắm của lý thuyết thông tin, đã 
tháo tung hỗn độn ra, tìm kiếm cái đã làm cho nó vận hành, 
và cố gắng tìm cách liên hệ entropy và các số mũ Lyapunov 
với nhiều các phép đo thống kê hơn”. 


406 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Trong cuộc nói chuyện với Farmer, Lanford không nhấn 
mạnh đến tính phổ quát, và chỉ sau này Farmer mới nhận ra 
rằng mình đã không để ý đến điều này. “Đó là một sự ngây 
thơ của tôi, Farmer nói. Khái niệm về tính phổ quát không 
phải chỉ là một kết quả lớn. Nó còn là một kỹ thuật cung cấp 
công ăn việc làm cho cả một đội ngũ các nhà nghiên cứu các 
hiện tượng tới hạn đang ăn không ngồi rồi”. 

“Cho tới lúc đó, có vẻ như các hệ phi tuyến được xem xét 
theo từng trường hợp một. Chúng tôi đã rất cố gắng tìm ra một 
ngôn ngữ để định lượng và mô tả chúng, nhưng xem ra tất cả 
vẫn phải được xử lý theo từng trường hợp. Chúng tôi không 
có bất kỳ phương tiện nào để phân loại các hệ và viết ra các 
nghiệm đúng cho cả một lớp, như đối với các hệ tuyến tính. 
Tính phổ quát có nghĩa là cần phải phát hiện ra các tính chất 
chính xác như nhau trên các phương diện định lượng được 
đối với mọi thành phần của một lớp. Đó là các tính chất ứiên 
đoán được. Chính vì lẽ đó mà điều này thực sự quan trọng”. 

“Cũng có cả một yếu tố xã hội học đã bơm thêm nhiên liệu. 
Mitchell đã trình bày các kết quả của ông theo ngôn ngữ của 
sự tái chuẩn hóa. Ông đã sử dụng lại toàn bộ kho kỹ thuật mà 
những người nghiên cứu các hiện tượng tới hạn đã sử dụng 
hết sức thông minh. Những người này đang trải qua một giai 
đoạn khó khăn, bởi vì đường như không còn vấn đề thú vị nào 
để cho họ làm nữa. Họ tìm kiếm khắp nơi một hiện tượng nào 
đó để họ có thể áp dụng cả một túi những xảo thuật của họ. 
Thế rồi đột nhiên Feigenbaum xuất hiện với một ứng dụng 
cực kỳ quan trọng của cái túi xảo thuật này. Điều đó đã cho 
ra đời một phân ngành hoàn toàn mới”. 

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu sinh của Santa Cruz đã bắt 
đầu gây được ấn tượng riêng của họ một cách hoàn toàn độc 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 407 


lập. Họ bắt đầu trở nên nổi tiếng trong khoa sau sự xuất hiện 
bất ngờ tại một hội thảo về vật lý các môi trường đông đặc vào 
giữa mùa đông năm 1978, do Bernardo Huberman của Trung 
tâm nghiên cứu Xerox Alto và của Đại học Stanford tổ chức tại 
Laguna Beach. Tập thể Santa Cruz không được mời. Nhưng 
mặc kệ, họ vẫn đã tới, lèn chật trong chiếc Ford của Shaw, một 
chiếc xe thô kệch năm 1959 mang tên Giấc mơ Ngọt ngào. Họ 
mang theo cả một số thiết bị, trong đó có chiếc tivi cồng kềnh 
và một băng video. Một diễn giả được mời báo cáo đã từ chối 
vào phút cuối, nên Huberman đã đề nghị Shaw thế chỗ anh ta. 
Đó quả là một thời điểm lý tưởng. Vào thời đó, đúng là “hỗn 
độn” đã có được một địa vị chính thức, nhưng vẫn rất ít nhà 
vật lý tham dự hội thảo biết hỗn độn là gì. Vì thế Shaw đã bắt 
đầu bằng việc giải thích các nhân hút trong không gian pha: 
đầu tiên là các điểm bất động (nơi mà mọi thứ dừng lại); rồi 
tới các chu trình giới hạn (nơi mà tất cả dao động); và sau đó 
đến các nhân hút lạ (tất cả các thứ còn lại). Rồi ông đã giới 
thiệu các đồ thị vẽ trên máy tính được ghi trên băng video. 
(“Âm thanh hình ảnh đã mang lại cho chúng tôi một lợi thế, 
anh nói. Các chớp sáng của chúng tôi đã thôi miên họ”). Anh 
đã chiếu sáng nhân hút của Lorenz và vòi nước nhỏ giọt. Anh 
đã giải thích hình học - các hình dạng được kéo dãn và gấp lại 
như thế nào, và điều đó có ý nghĩa gì trên cơ sở của lý thuyết 
thông tin. Và để gây thêm ấn tượng, trước khi kết thúc, anh đã 
nói vài lời về sự thay đối các hình mẫu. Bài thuyết trình của 
anh là một thắng lợi vang dội và nhiều thành viên của khoa 
Sanfa Cruz có mặt trong phòng đã lần đầu tiên thấy hỗn độn 
qua cái nhìn của các đồng nghiệp của họ. 


408 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


NĂM 1979, CẢ NHÓM CÙNG THAM GIA, nhưng lần này 
với tư cách là những người tham gia chính thức, hội thảo thứ 
hai về hỗn độn do Viện Hàn lâm Khoa học New York tổ chức. 
Vào thời kỳ đó, chuyên ngành này có thể nói là đang bùng nổ. 
Nếu năm 1977 là năm hội thảo của Lorenz, với vài chục người 
tham gia, thì năm 1979 là năm của Feigenbaum, với hàng trăm 
nhà khoa học tham dự. Trong khi hai năm trước Rob Shaw 
còn dụt dè thử tìm một chiếc máy chữ để đánh máy một bài 
báo và tuồn nó qua cửa của mọi người, thì Tập thể nghiên cứu 
các hệ động lực bây giờ đã gần như biến thành một xưởng in, 
thường xuyên công bố các bài báo, và luôn luôn là đồng tác giả. 

Nhưng tập thể này không thể kéo dài mãi mãi. Càng cọ xát với 
thế giới thực của khoa học, thì họ càng xích gần đến sự rạn vỡ. 
Một hôm, Bernardo Huberman gọi điện. Ông muốn nói chuyện 
với Rob Shaw, nhưng lại gặp Crutchfeld. Huberman cần một 
người cộng tác để viết một bài báo đơn giản nhưng chính xác 
về hỗn độn. Crutchfield, người trẻ nhất của nhóm, đã luôn băn 
khoăn tới chuyện mình bị coi chỉ là gã “hacker” của nhóm, đã 
bắt đầu ý thức được rằng Santa Cruz không bao giờ nhầm lẫn ở 
một điểm: rồi một ngày nào đó, mỗi nghiên cứu sinh này sẽ được 
đánh giá như một cá nhân. Hơn thế nữa, Huberman là người có 
kinh nghiệm về mọi sự lắt léo của nghề vật lý mà các nghiên cứu 
sinh không có, đặc biệt ông biết bằng cách nào có được lời lãi 
nhất từ một công trình khoa học. Sau khi nhìn phòng thí nghiệm 
của họ, ông đã nảy sinh nghỉ ngờ - “Tất cả rất lộn xộn, bạn biết 
đấy, những chiếc ghế sofa và những chiếc túi đựng táo, cứ như 
thể người ta bước vào một cỗ máy thời gian, trở lại thời hoa niên 
và những năm sáu mươi vậy”. Nhưng ông ta cần chiếc máy tính 
tương tự, mà Crutchfield thì đang định cho chạy chương trình 
nghiên cứu của mình trong nhiều giờ. Tuy nhiên, tập thể này 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 409 


đang có một bài toán. “Tất cả mọi người đều muốn tham gia 
nghiên cứu”, Crutchfield nói với Huberman. Nhưng ông ta đã 
từ chối thẳng thừng. “Đây không phải là một câu chuyện đơn 
thuần về quan hệ đồng nghiệp, mà là vấn đề trách nhiệm. Hãy 
giả định rằng bài báo là sai - khi đó bạn đổ trách nhiệm lên một 
tập thể ư? Tôi không thuộc vào một /ập rhể” Ông chỉ muốn một 
cộng sự để thực hiện một nghiên cứu nghiêm túc. 

Kết quả đúng như Huberman trù tính: bài báo đầu tiên về 
hỗn độn phải được công bố trên tạp chí nổi tiếng nhất của Mỹ 
dành để đăng những đột phá trong vật lý, đó là tạp chí Physical 
Reuieuu Leiters. Xét trên góc độ chiến lược khoa học, đó không 
phải là một chiến công tầm thường. “Đối với chúng tôi, đó là 
một nghiên cứu tương đối hiển nhiên, Crutchfield nói, nhưng 
Bernardo đã hiểu rằng nó có một tác động rất to lớn”. Đây 
cũng là khởi đầu của sự tan hòa của nhóm vào thế giới thực. 
Farmer đã nổi khùng trước sự rời bỏ nhóm của Crutchfield, 
anh thấy việc đó có ảnh hưởng đến tinh thần của tập thể. 

Nhưng Crutchfield không phải là người duy nhất tách ra khỏi 
tập thể. Chính Packard và cả Farmer nữa cũng đã sớm cộng tác 
với các nhà vật lý và toán học nổi tiếng: Huberman, Swinney, 
Yorke. Các ý tưởng được hun đúc trong lò luyện Santa Cruz đã 
trở thành một bộ phận vững chắc của hướng nghiên cứu hiện 
đại về các hệ động lực. Các định nghĩa và các kỹ thuật được sử 
dụng bởi một nhà vật lý muốn xác định số chiều hay entropy 
của một khối các dữ liệu thường là các định nghĩa và kỹ thuật 
đã được sáng tạo trong những năm người ta vật lộn với chiếc 
máy tính tương tự Systron-Donner và chăm chú nhìn màn 
hình của máy hiện sóng. Các nhà khí tượng học tự hỏi liệu khí 
quyển và các đại dương trên Trái Đất có số chiều vô hạn như 


410 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


các nhà động lực học cổ điển giả định hay không, hay vì một 
lý do này hay khác, liệu nó có tuân theo một nhân hút lạ thấp 
chiều hay không. Các nhà kinh tế học phân tích các dữ liệu 
chứng khoán để cố gắng tìm ra các nhân hút có các chiều là 
3,7 hoặc 5,3. Chiều càng thấp, thì hệ càng đơn giản. Nhiều đặc 
điểm toán học còn cần phải phân loại và tìm hiểu: ví như chiều 
fractal, chiều Hausdorff, chiều Lyapunoy, chiều của thông tin - 
và chính Farmer và Yorke đã giải thích rõ nhất bằng cách nào 
để đo được những thứ rất tinh tế này. Chiều của một nhân hút 
là “cấp độ đầu tiên của tri thức cần thiết để mô tả các đặc tính 
của nó”. Đó là đặc điểm tạo ra “lượng thông tin cần thiết để xác 
định vị trí của một điểm trên nhân hút với một độ chính xác 
nhất định”. Những phương pháp của nhóm nghiên cứu sinh 
ở Santa Cruz và các cộng sự cũ của họ đã kết nối các ý tưởng 
này với các phép đo quan trọng khác về các hệ: tỉ lệ giảm khả 
năng tiên đoán được, lưu lượng thông tin, xu hướng tạo ra sự 
trộn. Đôi khi các nhà khoa học sử dụng các phương pháp này để 
dựng đồ thị từ các dữ liệu, vẽ các hộp nhỏ và đếm số các điểm 
dữ liệu trong mỗi hộp. Và mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như khá 
thô sơ, nhưng các kỹ thuật này đã cho phép lần đầu tiên đưa 
các hệ hỗn độn vào tầm của hiểu biết khoa học. 

Vào thời gian này, trong khi tìm kiếm các nhân hút lạ trong 
các lá cờ bay phần phật trước gió hay các đồng hồ đo tốc độ rung 
loạn xạ, các nhà khoa học đã khám phá ra những dấu hiệu của 
hỗn độn tất định trong toàn bộ các tài liệu hiện có về vật lý. Một 
thứ nhiễu không thể giải thích, các thăng giáng bất ngờ, sự hòa 
trộn mang tính quy luật và phi quy luật - những hiệu ứng đó đều 
được rút ra từ các bài báo của các nhà thực nghiệm trong đủ loại 
lĩnh vực, từ các máy gia tốc hạt cho đến các laser và các chuyển 
tiếp Josephson. Các chuyên gia về hỗn độn chộp lấy các dấu hiệu 


TẬP THỂ NGHIÂN CỨU CÁC HỆ ĐỘNG LỰC 411 


này và nói với những người “không chịu cải đạo” rằng những vấn 
đề của các bạn cũng chính là các vấn đề của chúng tôi. Chẳng 
hạn, đã có một bài báo bắt đầu bằng: “Nhiều thí nghiệm về các 
dao động tử chuyển tiếp Josephson đã phát lộ một hiện tượng 
đáng ngạc nhiên về sự gia tăng nhiễu một cách không thể giải 
thích được bằng các thăng giáng nhiệt. 

Vào thời điểm nhóm tan rã, một số thành viên của khoa 
Santa Cruz cũng đã hướng đến hỗn độn. Tuy nhiên, sau đó 
một số nhà vật lý khác đã nghĩ rằng Santa Cruz đã bỏ lỡ một 
cơ hội trở thành một trung tâm quốc gia đầu tiên về động lực 
học phi tuyến, mà sau này đã nở rộ ở các trường đại học khác. 
Đầu những năm 1980, các thành viên của tập thể đều đã đỗ tiến 
sỹ và đã giải tán. Shaw hoàn thành luận án năm 1980, Farmer 
năm 1981, Packard năm 1982. Luận án của Crutchfield hoàn 
thành năm 1983 - một mớ lộn xộn các bản in tipô xếp lẫn với 
các trang đánh máy với không dưới mười một bài báo đã được 
công bố trên các tạp chí vật lý và toán học. Ông đã đến làm 
việc tại đại học California, ở Berkeley. Farmer đến Ban lý thuyết 
của Phòng thí nghiệm Los Alamos. Packard và Shaw đến Viện 
Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton. Crutchfield nghiên cứu các 
vòng hôi tiếp video. Farmer nghiên cứu về các “hình fractal 
mập” và mô hình hóa động lực học phức tạp của hệ miễn dịch 
ở người. Packard nghiên cứu hỗn độn không gian và sự hình 
thành các bông tuyết. Chỉ mình Shaw có vẻ là chưa thật mặn 
mà hòa nhập vào dòng chủ lưu. Di sản có ảnh hưởng nhất của 
anh chỉ là hai bài báo, một mang lại cho anh chuyến đi đến 
Paris và một bài báo khác về vòi nước nhỏ giọt, tổng kết toàn 
bộ nghiên cứu của anh ở Santa Cruz. Anh nhiều lần đã suýt từ 
bỏ hẳn khoa học. Như một trong số những người bạn của anh 
nói, anh vẫn còn đang lưỡng lự. 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 


Khoa học bhông tìm cách giỏi thích; thậm chí nó 
cũng bhông tìm cách diễn giỏi; bhoa học chủ yếu là 
dựng các mô hình. Mô hình được hiểu là một cấu 
trúc toán học, cộng uới một số diễn giải bằng lời, 
có bhủ năng mô tả được các hiện tượng được quan 
sát. Sự biện minh cho một cấu trúc toán học như 
thế chỉ lò, uà chính xác là, nó được chờ đợi là sẽ 
Uuận hành được. 


—JOHN VON NEUMANN 


BERNARDO HUBERMAN ĐÃ NHÌN BAO QUÁT cử tọa của 
mình, một cử tọa với đủ loại thành phần: các nhà sinh học lý 
thuyết và thực nghiệm, các nhà toán học thuần túy, các bác 
sĩ và các nhà tâm thần học; và ông đã nhận ra rằng sự truyền 
đạt cho một cử tọa như thế là cả một vấn đề. Và rồi ông cũng 
kết thúc bài thuyết trình, một bài thuyết trình khác thường cho 
một hội thảo khác thường, đó là hội thảo lớn đầu tiên về hỗn 
độn trong sinh học và y học, được tổ chức năm 1986 dưới sự 
bảo trợ của Viện Hàn lâm Khoa học New York, Viện Quốc gia 
về Sức khỏe Tâm thần và Cơ quan Nghiên cứu Hải quân. Trong 
hội trường lớn Masur của Các Viện Quốc gia về Sức khỏe, nằm 
ở ngoại ô Washington, Huberman thấy rất nhiều khuôn mặt 
quen, các chuyên gia về hỗn độn có thâm niên, nhưng cũng 
cả rất nhiều các khuôn mặt lạ. Một diễn giả có kinh nghiệm 
chắc hẳn hiểu được ngay sự sốt ruột của thính giả: đó là ngày 
cuối cùng của hội thảo, hơn nữa lúc này lại đang tiến gần một 
cách nguy hiểm đến giờ ăn trưa. 


4l6 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Huberman, một người California hoạt bát tóc đen từ 
Achentina di cư đến, quan tâm đến hỗn độn từ khi ông hợp 
tác với các thành viên của nhóm Santa Cruz. Ông là cán bộ 
nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu của công ty Xerox, 
ở Palo Alto. Tuy vậy, đôi khi ông cũng quan tâm tới những dự 
án không thuộc nhiệm vụ của công ty, chẳng hạn như vấn đề 
mà ông vừa mô tả xong tại cuộc hội thảo về sinh học này: một 
mô hình về chuyển động thất thường của mắt ở những người 
mắc chứng tâm thần phân lập. 

Nhiều thế hệ các nhà tâm thần học đã cố gắng định nghĩa 
chứng tâm thần phân lập và phân loại những người mắc chứng 
này, nhưng việc mô tả căn bệnh này cũng khó gần như là chữa 
nó vậy. Phần lớn các triệu chứng của nó biểu lộ ở cấp độ tinh 
thần và trong hành vi ứng xử. Tuy nhiên, từ năm 1908, các nhà 
khoa học đã biết một biểu hiện vật lý của căn bệnh này có tác 
động dường như không chỉ đối với người bệnh mà cả với gia 
đình của họ. Khi một bệnh nhân cố gắng nhìn một quả lắc 
dao động chậm chạp, thì mắt anh ta không thể theo sát được 
chuyển động liên tục đó. Thông thường, mắt là một dụng cụ 
rất công hiệu: hai mắt của người bình thường bám theo một 
mục tiêu chuyển động mà không cần phải một chút cố gắng có 
ý thức nào; các hình ảnh chuyển động luôn cố định trên võng 
mạc. Nhưng mắt của người bị tâm thần phân lập cử động thất 
thường, với những bước nhảy nhỏ, khi thì ngắm mục tiêu quá 
xa khi lại ngắm quá gần, tạo ra một đám mù mịt các chuyển 
động kỳ lạ. Không một ai biết tại sao. 

Theo thời gian, các nhà sinh lý học đã tích lũy được một lượng 
khổng lô các dữ liệu, họ đã lập ra các bảng và vẽ các biểu đồ để 
cho thấy các hình mẫu về chuyển động thất thường của mắt 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 417 


người bệnh. Họ thường cho rằng các thăng giáng này bắt nguồn 
từ các thăng giáng trong tín hiệu tới từ hệ thần kinh trung ương 
kiểm soát các cơ mắt. Một nhiễu loạn ở đầu vào kéo theo một 
nhiễu loạn ở đầu ra, và có lẽ một vài rối loạn ngẫu nhiên tác 
động lên não của những người bị tâm thần phân lập đã được 
biểu hiện ra ở mắt. Nhưng Huberman, một nhà vật lý, lại nghĩ 
khác và ông đã xây dựng một mô hình khá đơn giản. 

Ông đã suy nghĩ một cách thô sơ nhất có thể về cơ chế của 
mắt và đưa ra một phương trình, trong đó có chứa một số 
hạng cho biên độ dao động của con lắc và một số hạng khác 
cho tần số của nó. Cũng có cả một số hạng cho quán tính của 
mắt, một số hạng tắt dần hay ma sát và một số hạng cho sự 
hiệu chỉnh để mắt có thể bám sát mục tiêu. 

Như Huberman đã giải thích cho cử tọa, hóa ra phương 
trình tổng hợp này cũng mô tả một hệ cơ học tương tự: một 
viên bi lăn theo một máng cong trong khi máng lại dao động 
từ phía này sang phía kia. Sự dao động này tương ứng với 
chuyển động của con lắc và các thành của máng tương ứng 
với số hạng hiệu chỉnh vốn có xu hướng đẩy viên bi vào giữa. 
Theo phong cách chuẩn mực lúc bấy giờ trong việc khảo cứu 
các phương trình loại như vậy, Huberman cho chạy mô hình 
của mình trên máy tính nhiều giờ, với các thông số khác nhau 
và vẽ các đồ thị biểu diễn những hành trạng tạo thành. Và ông 
đã thấy cả trật tự lẫn hỗn độn. Trong một số chế độ, mắt dễ 
dàng theo sát mục tiêu; nhưng rồi, khi mức độ phi tuyến tăng 
lên, hệ chuyển sang một chuỗi nhanh các nhân đôi chu kỳ và 
sinh ra một dạng bất trật tự không thể phân biệt được với sự 
hỗn loạn đã được nhắc đến trong các tài liệu y học. 


418 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Trong mô hình này, hành trạng thất thường không có liên 
quan gì với một tín hiệu bên ngoài nào. Nó là một hậu quả tất 
yếu của tính phi tuyến quá lớn trong hệ. Theo một số thính giả là 
bác sỹ, mô hình của Huberman có vẻ phù hợp với một mô hình 
di truyền có thể chấp nhận được về chứng tâm thần phân lập. 
Một tính phi tuyến có thể làm ổn định hoặc làm rối loạn một hệ 
tùy theo cường độ của nó yếu hay mạnh, và tính phi tuyến này 
có thể ứng với một tính chất di truyền đặc biệt nào đó. Một nhà 
tâm thần học đã so sánh khái niệm này với di truyền của bệnh gút 
trong đó tỈ lệ axit uric quá cao sẽ sinh ra các triệu chứng bệnh lý. 
Một số thính giả khác, quen thuộc với các tài liệu lâm sàng hơn so 
với Huberman, đã nhấn mạnh rằng không chỉ ở những người bị 
tâm thần phân lập, mà toàn bộ phạm vi các vấn đề chuyển động 
của mắt cũng đã được phát hiện thấy ở các loại bệnh nhân thần 
kinh khác nhau. Bất kể ai đã làm quen và biết áp dụng các công 
cụ của hỗn độn đều phát hiện thấy các dao động tuần hoàn, các 
dao động phi tuần hoàn, cũng như tất cả các loại hành vi động 
lực học trong những dữ liệu y học đó. 

Nhưng đối với các nhà khoa học có mặt trong hội thảo hầu 
hết đều đã nhìn thấy các hướng nghiên cứu mới đang mở 
ra, thì lại có một số người khác tỏ vẻ nghi ngờ mô hình của 
Huberman là đã đơn giản hóa quá mức. Và tới lúc đặt câu 
hỏi, thì nỗi băn khoăn và thất vọng của họ mới được thốt ra. 
“Điều mà tôi không hiểu, đó là cái gì đã dẫn ông đến việc xây 
dựng mô hình này?” - một trong số họ hỏi. “Tại sao lại đi tìm 
kiếm các yếu tố đặc biệt đó của động lực học phi tuyến, ý tôi 
muốn nói là các phân nhánh và các nghiệm hỗn độn này?” 

Huberman ngừng một chút. *Ô, đúng vậy, đúng là tôi chưa 
nêu rõ được mục đích của điều đó. Đây là một mô hình đơn 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 419 


giản. Có ai đó tới gặp tôi và nói, chúng tôi thấy điều này, ông 
nghĩ gì về nó? Tôi bèn trả lời anh ta: Ông có cách giải thích nào 
khả dĩ chăng? Anh ta nói: Điều duy nhất mà chúng tôi nghĩ 
được, đó là một cái gì đó thăng giáng trong một thời gian rất 
ngắn trong đâu ía”. Tôi bèn nói: Được, chúng ta hãy nhìn cái 
đó, tôi là một người nghiên cứu hỗn độn và tôi biết rằng mô 
hình phi tuyến đơn giản nhất, xin nhắc lại là đơn giản nhất, 
về sự bám theo mục tiêu của mắt đều có các đặc điểm chung 
này, bất kể các khác biệt về chỉ tiết. Tôi xây dựng nó và mọi 
người nói: Ô, thú vị thật, thế mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ 
rằng đó lại là hỗn độn nội tại ở trong hệ đó. 

“Mô hình này không dựa trên các dữ liệu sinh lý học thần 
kinh nào mà tôi có thể bảo vệ. Tất cả những gì tôi nói, đó là 
sự bám theo mục tiêu của mắt một cách ẩơn giản nhất có xu 
hướng gây ra sai số và quay trở lại điểm trung hòa. Mắt chúng 
ta cử động theo cách đó, rađa theo dõi máy bay cũng theo 
cách đó. Bạn có thể áp dụng mô hình này cho bất cứ cái gì”. 

Một nhà sinh học khác, vẫn còn đây thất vọng với mô 
hình quá ư đơn giản của Huberman, đứng bật dậy và cầm 
lấy micrô. Trong các con mắt thực, ông ta nói, có bốn hệ 
cơ điều khiển hoạt động đồng thời. Rồi ông bắt đầu mô tả 
một cách hết sức kỹ thuật về cái mà ông ta cho là lập mô 
hình thực, giải thích, chẳng hạn, số hạng khối lượng bị bỏ 
đi như thế nào vì mắt tắt dần rất nhanh. “Và còn có thêm 
một phức tạp nữa: đó là lượng khối lượng hiện diện lại phụ 
thuộc vào vận tốc quay bởi vì một phần của khối lượng này 
bị tụt lại phía sau trong khi mắt tăng tốc rất nhanh. Dịch 
thủy tỉnh trong mắt cũng bị tụt lại trong khi vỏ bọc bên 
ngoài quay rất nhanh.” 


420 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Im lặng. Huberman đã cảm thấy bí. Cuối cùng, một trong số 
những người tổ chức hội thảo, Arnold Mandell, một nhà tâm 
thần học từ lâu quan tâm đến hỗn độn, đã giành lấy micrô. 

“Với tư cách là một bác sĩ tâm thần, tôi muốn đề xuất với các 
bạn một cách giải thích. Điều mà các bạn vừa thấy là điều xảy 
ra khi một nhà nghiên cứu động lực học phi tuyến làm việc với 
các hệ toàn cục có số chiều thấp nói với một nhà sinh học đã 
quen sử dụng các công cụ toán học. Tất cả chúng ta đều rất 
khó chấp nhận ý tưởng cho rằng thực tế có các tính chất phổ 
quát của các hệ được tạo dựng thành các biểu diễn đơn giản 
nhất. Do đó mà có loại câu hỏi “Loại thấp hơn của chứng tâm 
thần phân lập là gì”, “Có bốn hệ vận động của mắt” và “Cái gì 
là mô hình trên quan điểm của cấu trúc vật lý thực”. Và các 
câu hỏi này bắt đầu mất đi ý nghĩa của chúng. 

“Thực tế là, với tư cách là các bác sỹ hay nhà khoa học, 
những người đã biết cả thảy 50.000 bộ phận của vạn vật, nên 
chúng ta thường cảm thấy bực bội trước khả năng có trên thực 
tế các yếu tố phổ quát của chuyển động phổ quát. Bernardo 
đưa ra cho chúng ta một trong số các yếu tố đó và chúng ta 
hãy nhìn xem điều gì sẽ xảy ra.” 

Huberman nói thêm: “Điều đó đã xảy ra trong vật lý cách 
đây 5 năm, nhưng giờ thì họ đã tin”. 


SỰ LỰA CHỌN THÌ LÚC NÀO CŨNG THẾ. Hoặc là bạn 
làm cho mô hình của bạn phức tạp hơn và trung thành với 
hiện thực hơn, hoặc là bạn làm cho nó đơn giản hơn và dễ 
xử lý hơn. Chỉ có nhà khoa học rất ngây thơ mới có thể nghĩ 
rằng mô hình hoàn hảo là mô hình tái hiện một cách hoàn 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 421 


hảo hiện thực. Một mô hình như thế cũng sẽ có những nhược 
điểm chẳng khác gì một tấm bản đồ to và chỉ tiết đúng như 
thành phố mà nó biểu diễn, một bản đồ vẽ từng công viên, 
từng con phố, từng tòa nhà, từng gốc cây, từng cột điện, từng 
người dân. Nếu một bản đồ như vậy là khả dĩ, thì sự chính 
xác của nó sẽ đi ngược lại với mục đích ban đầu của nó: khái 
quát hóa và tóm tắt. Những người vẽ bản đồ chỉ cần làm nổi 
rõ những đặc điểm mà khách hàng của họ thường lựa chọn. 
Dù mục đích của chúng có thế nào đi nữa thì các tấm bản 
đồ và các mô hình đều phải đơn giản hóa thế giới nhiều như 
chúng mô phông nó. 

Đối với Ralph Abraham, nhà toán học ở Santa Cruz, một 
mô hình tốt là “thế giới-hoa cúc tây” của James E. Lovelock và 
Lynn Margulis, những người đã đề xướng giả thuyết Gaia, theo 
đó các điều kiện cần thiết cho sự sống được tạo ra và được duy 
trì bởi chính sự sống trong một quá trình hồi tiếp động lực tự 
duy trì. Thế giới-hoa cúc có lẽ là phiên bản đơn giản nhất có 
thể tưởng tượng được của giả thuyết Gaia, nó đơn giản đến 
mức có cảm giác như là ngớ ngẩn. “Có ba thứ”, Abraham nói, 
“hoa cúc trắng, hoa cúc đen và sa mạc khô cằn. Có ba mâu: 
trắng, đen và đỏ. Nhưng làm thế nào điều đó có thể dạy cho 
chúng ta biết một cái gì đấy về hành tinh chúng ta? Nó dạy 
cho chúng ta biết sự điều chỉnh nhiệt độ đã xuất hiện như thế 
nào. Và chính vì thế mà hành tinh này mới có một nhiệt độ 
phù hợp để sự sống có thể tôn tại. Thế giới-hoa cúc là một 
mô hình tôi tệ, nhưng nó lại dạy cho chúng ta biết sự nội cân 
bằng sinh học đã xuất hiện trên Trái Đất như thế nào”. 

Hoa cúc trắng phản xạ ánh sáng và làm cho Trái Đất lạnh đi. 
Hoa cúc đen hấp thụ ánh sáng, làm giảm aibedo, tức là giảm 


422 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


độ phản xạ, và do đó làm cho Trái Đất ấm lên. Nhưng hoa cúc 
trắng lại “muốn” một khí hậu ấm áp: chúng sẽ mọc tốt nhất 
khi nhiệt độ tăng. Nhưng hoa cúc đen thì lại muốn một khí 
hậu lạnh hơn. Người ta có thể mô tả các tính chất khác nhau 
này bằng một tập hợp các phương trình vi phân và cho thế 
giới-hoa cúc này vận hành trên máy tính. Một phạm vi rộng 
lớn các điều kiện ban đầu sẽ dẫn đến một nhân hút cân bằng 
- và không nhất thiết phải là một cân bằng tĩnh. 

“Đó chỉ là mô hình toán học của một mô hình khái niệm, 
và đó cũng là điều người ta muốn - người ta không muốn các 
mô hình có độ trung thực cao đối với các hệ sinh học hay xã 
hội”, Abraham nói. Bạn đặt vào các ølbedo, trồng ban đầu vài 
cây hoa cúc, rồi quan sát sự tiến hóa của chúng trong hàng 
tỉ năm. Rồi bạn dạy các con của bạn để chúng trở thành các 
thành viên giỏi của hội đồng các nhà quản lý hành tinh”. 

Mẫu mực của một hệ động lực phức tạp và do đó, đối với 
nhiều nhà khoa học, hòn đá thử vàng của mọi phương pháp 
tiếp cận tính phức tạp, đó là cơ thể con người. Đối với các 
nhà vật lý, không tôn tại một vật có sẵn nào có thể cung cấp 
một mớ lộn xộn các chuyển động hỗn loạn trên các thang từ 
vi mô đến vĩ mô như cơ thể con người: chuyển động của cơ 
bắp, của các dịch, các dòng điện, các sợi, các tế bào. Không 
một hệ vật lý nào lại phục vụ cho quy giản luận một cách đầy 
ám ảnh đến như thế: mỗi cơ quan trong cơ thể đều có cấu 
trúc vi mô riêng và hóa học riêng, và các sinh viên chuyên 
khoa sinh lý học phải dành nhiều năm đơn giản chỉ để học 
tên các bộ phận của nó. Tuy nhiên, các bộ phận này mới khó 
nắm bắt làm sao! Dưới các khía cạnh sờ mó được nhất của nó, 
thì một bộ phận của cơ thể con người có thể là một cơ quan 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 423 


mà bề ngoài có vẻ rất xác định, như gan, chẳng hạn. Hay nó 
cũng có thể là một mạng lưới đầy thách thức về không gian 
của các chất lỏng và chất rắn, như hệ mạch máu chẳng hạn. 
Hay nó cũng có thể là một tập hợp vô hình, một thứ thực sự 
trừu tượng như “giao thông” hay một “nền dân chủ”, giống 
như hệ miễn dịch với các bạch huyết bào và các thể truyền 
tin (messager) T4, một bộ máy mật mã nhỏ xíu để mã hóa và 
giải mã các dữ liệu về các cơ thể lạ xâm nhập. Sẽ là uổng công 
nếu nghiên cứu các hệ như thế mà lại không có một hiểu biết 
chỉ tiết về giải phẫu học và hóa học của chúng. Đó là lý do vì 
sao các chuyên gia về tim quan tâm đến sự vận chuyển của 
các ion qua các mô của cơ tim, cũng như các chuyên gia về 
não nghiên cứu các tính chất điện của sự bật mở noron và 
các chuyên gia mắt học tên, vị trí và chức năng của mỗi cơ 
mắt. Trong những năm 1980, hỗn độn đã cho ra đời một môn 
sinh lý học mới được xây dựng dựa trên ý tưởng cho rằng các 
công cụ toán học có thể giúp các nhà khoa học hiểu được các 
hệ phức tạp tổng thể độc lập với các chỉ tiết cục bộ. Các nhà 
nghiên cứu đã ngày càng nhận ra cơ thể con người như một 
nơi tập trung các chuyển động và dao động - và họ đã phát 
triển các phương pháp để lắng nghe tiếng đập luôn luôn thay 
đổi của nó. Họ đã phát hiện ra các nhịp mà ta không nhìn 
thấy trên các tiêu bản băng giá qua kính hiển vi hay trong các 
mẫu máu hàng ngày. Họ đã nghiên cứu hỗn độn trong các rối 
loạn hô hấp. Họ đã nghiên cứu các cơ chế hồi tiếp trong sự 
kiểm soát các bạch cầu và hồng cầu của máu. Các chuyên gia 
chuyên khoa ung thư tư biện về tính tuần hoàn và phi tuần 
hoàn trong chu trình tăng trưởng của tế bào. Các nhà tâm 
thần học nghiên cứu một phương pháp tiếp cận đa chiều về 


424 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


điều trị các bệnh nhân trầm cảm. Nhưng quyết định sự phát 
triển của môn sinh lý học mới này lại là các phát hiện bất ngờ 
liên quan đến một cơ quan, đó là tim, mà các nhịp hoạt động 
của nó ổn định hay không ổn định, khỏe mạnh hay bệnh lý, 
là thước đo sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. 


NGAY CẢ DAVID RUELLE cũng đã rời bỏ hình thức luận 
toán học để bàn về hỗn độn ở trong tim - “một hệ động lực 
có tầm quan trọng sống còn đối với mỗi chúng ta”, ông viết. 

“Chế độ làm việc bình thường của tim là có tính tuần hoàn, 
nhưng cũng tôn tại rất nhiều bệnh lý không tuần hoàn (như 
chứng rung sợi cơ tim) dẫn đến trạng thái dừng là cái chết. 
Dường như người ta có thể rút ra được những lợi ích y học to 
lớn từ những nghiên cứu trên máy tính về các mô hình toán 
học hiện thực có thể tái tạo các chế độ động lực khác nhau 
của tim”. 

Nhiều nhóm nghiên cứu ở Mỹ và Canada đã chấp nhận 
đương đầu với thách thức này. Từ lâu người ta đã phát hiện, 
nghiên cứu, cô lập và phân loại các bất thường của nhịp tim. 
Một cái tai được luyện tập có thể phân biệt được tới vài chục 
loại. Đối với một con mắt được luyện tập thì từ dạng hình răng 
cưa của các điện tâm đồ có thể suy ra các manh mối về nguồn 
gốc và mức độ nghiêm trọng của một nhịp tim không đều. 
Người bình thường chỉ cần nghe một lô những cái tên dành 
để gọi các loại loạn nhịp tìm khác nhau là cũng đánh giá được 
sự phong phú của vấn đề. Chẳng hạn, có những cái tên như 
sự đập lệch (ecfopic bears), các chập điện (electrical alternans) 
và các xoắn đỉnh (íorsades de poinres). Rồi có cả phụ tâm thu 
(parasysíole) (tâm nhĩ hoặc tâm thất, thuần túy hay điều biến). 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 425 


Lại còn có các nhịp Lucciani-Wenckebach (đơn hay phức) và 
chứng nhịp nhanh. Gây ra nhiều tổn thất nhất đối với các cơ 
hội sống sót chính là bệnh rung sợi tim. Việc đặt tên cho các 
loại nhịp này, tương tự như người ta đã làm đối với các bộ 
phận trong cơ thể, làm cho các bác sỹ yên tâm. Điều đó cho 
phép họ xác lập các chẩn đoán một cách chính xác đối với 
các trái tìm bị bệnh và đề cập vấn đề một cách thông minh. 
Nhưng các nhà nghiên cứu sử dụng các công cụ của hỗn độn 
đã bắt đầu phát hiện ra rằng bệnh học tim truyền thống đang 
làm những tổng quát hóa sai lầm liên quan đến các nhịp đập 
không đều của tim, nó đã vô ý sử dụng các phân loại hời hợt 
mà không nhận thấy các nguyên nhân sâu xa. 

Họ đã phát hiện ra trái tim động lực. Quá trình đào tạo 
của các nhà nghiên cứu này gần như đều xuất phát từ những 
ngành học thông thường. Được đào tạo về vật lý và hóa học ở 
Đại học McGill, ở Montréal (Canada), ở đây Leon Glass cũng 
rất đam mê các con số và tính bất thường, ông hoàn tất luận 
án tiến sĩ về chuyển động của các nguyên tử trong chất lỗng 
trước khi chuyển sang vấn đề về các bất thường của nhịp tim. 
Theo ông, thường thì các chuyên gia chỉ cần nhìn một dải diện 
tâm đồ là có thể chẩn đoán được nhiều loại loạn nhịp khác 
nhau. “Các bác sỹ coi đó như một bài toán về nhận dạng các 
hình mẫu, một vấn đề mà họ đã gặp trong thực tiễn cũng như 
trong sách vở. Họ không thực sự tiến hành phân tích chỉ tiết 
về động lực học của các nhịp này. Động lực học đó phong phú 
hơn rất nhiều tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng 
được sau khi đọc sách”. 

Ở Trường Y khoa thuộc Harvard, Ary L. Goldberger, đồng 
giám đốc của Phòng thí nghiệm về nghiên cứu loạn nhịp tim 


426 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


của bệnh viện Beth Israel ở Boston, tin rằng ngành tim học 
đánh dấu bước khởi đầu của sự hợp tác giữa các nhà sinh lý 
học, toán học và vật lý học. “Chúng tôi đã đạt đến một đường 
biên mới mà bên ngoài nó là cả một lớp những hiện tượng 
mới”, ông nói. “Chúng tôi đã nhìn thấy các phân nhánh, 
những biến đổi hành trạng một cách đột ngột mà không một 
mô hình cổ điển tuyến tính nào có thể giải thích được. Hiển 
nhiên là chúng tôi cần một lớp các mô hình mới, và dường 
như vật lý sẽ mang lại cho chúng tôi điều đó”. Goldberger và 
các nhà khoa học khác đã vượt qua được những rào cản về 
ngôn ngữ khoa học và sự tách biệt giữa các cơ quan khoa học. 
Cái trở ngại đáng kể theo ông là sự chán ghét toán học của 
các nhà sinh lý học. “Vào năm 1986, bạn không thể tìm thấy 
dù chỉ một cuốn sách sinh lý học nào có chứa từ “fracfal”, 
ông nói. Và tôi nghĩ, đến năm 1996 bạn vẫn có thể tìm được 
ít nhất một cuốn sách sinh lý học không nhắc đến cái từ này”. 

Một bác sỹ khi lắng nghe tim đập sẽ nhận thấy sự trượt và 
sự va đập của một chất lỏng vào một chất lỏng, một chất lỏng 
với một chất rắn và một chất rắn với một chất rắn. Máu chảy 
từ một tâm thất sang một tâm thất khác, được đẩy bởi sự co 
của các cơ tim, sau đó kéo giãn các thành ở phía trước. Các 
van sợi đóng lại tạo ra một tiếng đập để ngăn sự chảy ngược 
trở lại. Bản thân sự co của các cơ tim cũng phụ thuộc vào một 
sóng điện ba chiều phức tạp. Việc mô phông bằng máy tính 
chỉ một khía cạnh trong hành trạng tim thôi cũng đã là một 
thử thách những khả năng của một siêu máy tính; còn mô 
phỏng cả một chu trình, trong toàn bộ sự đan bện phức tạp 
của nó, có lẽ là điều không thể. Sự mô phỏng bằng máy tính 
này, vốn là chuyện rất tự nhiên đối với một nhà thủy động lực 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 427 


học nghiên cứu chế tạo cánh máy bay cho hãng Boeing hay 
một máy bay phản lực cho NASA, nhưng nó lại là một công 
việc hoàn toàn xa lạ đối với các nhà công nghệ y học. 

Chính vì thế mà việc nghiên cứu chế tạo các van tim nhân 
tạo, các thiết bị bằng kim loại và chất dẻo, mà ngày nay đã góp 
phần kéo dài sự sống cho những người bị hỏng van tim, đã được 
thực hiện chủ yếu thông qua phương pháp thử và sai. Trong 
lịch sử kỹ thuật, van tim do tự nhiên chế tạo phải được dành 
cho một vị trí đặc biệt, đó là sự kết hợp của nhẹ, mềm dẻo và 
trong mờ của ba chỏm nhỏ có dạng như chiếc dù. Nó tự cuộn 
lại một cách khéo léo để mở đường cho máu đi vào buồng bơm 
của tim. Rồi, để ngăn máu chảy ngược trở lại khi tìm bơm máu 
về phía trước, van này phải tự phông ra và đóng nhanh lại dưới 
áp suất, và hơn thế nữa, quá trình này đã diễn ra mà không có 
rò rỉ và không bị rách trong hai đến ba tỉ lần. Các kỹ sư không 
thể làm được tốt đến thế. Các van nhân tạo, phần lớn, được 
vay mượn từ hệ thống ống dẫn: đó là các thiết kế kinh điển loại 
“hộp bi”, được thử nghiệm rất tốn kém trên động vật. Vượt qua 
các vấn đề hiển nhiên về rò rỉ và áp lực đã là một việc rất khó 
khăn rồi. Nhưng ít ai có thể dự báo được để loại bỏ một vấn đề 
khác còn khó khăn tới mức nào: đó là do làm thay đổi hình mẫu 
của dòng chảy của máu trong tim, các van tim nhân tạo sinh 
ra các vùng chảy rối và tắc nghẽn; và một khi bị nghẽn, máu 
sẽ tạo thành các cục. Khi các cục này bị vỡ ra và di chuyển lên 
não, chúng sẽ gây ra tai biến mạch máu não. Sự đóng cục này 
là một cần trở lớn đối với việc chế tạo van tim nhân tạo. Chỉ vào 
giữa những năm 1980, khi các nhà toán học của Viện Courant 
thuộc Đại học New York áp dụng cho vấn đề này các kỹ thuật 
mô phỏng tin học mới, thì việc thiết kế các van tim mới bắt đầu 


428 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tận dụng được hết những lợi ích của công nghệ hiện có. Máy 
tính của họ đã tạo ra những hình ảnh động của trái tim đang 
đập, hai chiều thôi nhưng hoàn toàn có thể nhận dạng được. 
Hàng trăm điểm biểu thị các hạt máu chảy qua van, làm giãn 
nở các vách đàn hồi của tim và tạo ra các xoáy quay cuồng. Các 
nhà toán học này đã phát hiện ra rằng tim còn thêm cả một 
cấp độ phức tạp mới vào bài toán các dòng chảy cổ điển, bởi 
vì bất kỳ một mô hình hiện thực nào cũng phải tính đến sự co 
giãn các vách của tim. Thay vì chảy trên một bề mặt cứng, như 
không khí trên cánh máy bay, máu làm thay đổi bề mặt của tim 
một cách động lực và phi tuyến. 

Vấn đề loạn nhịp tim thậm chí còn tinh tế hơn và nguy 
hiểm hơn. Chỉ tính riêng ở Mỹ, mỗi năm bệnh rung sợi cơ 
tim gây ra hàng trăm nghìn ca đột tử. Trong rất nhiều trường 
hợp, bệnh rung sợi cơ tim có một nguyên nhân cụ thể và đã 
được biết rất rõ: đó là sự tắc nghẽn động mạch, làm cho cơ 
bơm bị chết. Sử dụng cocaine, căng thẳng thần kinh, sự hạ 
thân nhiệt cũng có xu hướng dẫn tới chứng rung sợi cơ tim. 
Nhưng trong nhiều trường hợp, sự khởi phát của chứng rung 
sợi cơ tìm vẫn còn là điều bí ẩn. Trước một bệnh nhân sống 
sót sau khi bị rung sợi cơ tim, một bác sỹ thích xem các tổn 
thất - những bằng chứng của một nguyên nhân. Tuy nhiên, 
một bệnh nhân có trái tim dường như khỏe mạnh vẫn rất có 
thể sẽ phải chịu một đợt tấn công mới. 

Có một ẩn dụ cổ điển thường được dùng để minh họa chứng 
rung sợi cơ tim: đó là một túi các con sâu. Thay vì co lại và 
duỗi ra, co lại và duỗi ra một cách tuần hoàn, lặp đi lặp lại, 
các mô cơ tim lại xoắn một cách vô tổ chức, và do đó không 
thể bơm máu được. Trong một trái tim đập bình thường, tín 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 429 


hiệu điện có dạng một sóng truyền đi một cách nhịp nhàng 
qua cấu trúc ba chiều của tim. Khi tín hiệu này đến, mỗi tế 
bào co lại. Sau đó nó lại giãn ra theo một chu kỳ giới hạn chặt 
chẽ sao cho tế bào không thể co lại sớm hơn được. Trong một 
tim bị rung sợi cơ, sóng này bị phá vỡ. Tim không bao giờ co 
lại hoàn toàn hay giãn ra hoàn toàn. 

Một trong những đặc trưng rất lạ của chứng rung sợi cơ tim 
là rất nhiều bộ phận riêng rẽ của tim vẫn có thể hoạt động 
bình thường. Thường thường, các nút điều hòa nhịp tim (nút 
xoang nhì) tiếp tục gửi đi các xung điện đều đặn và các tế bào 
cơ riêng rẽ đáp lại tín hiệu đó một cách thích hợp: nó nhận 
xung kích thích, co lại, để cho xung kích thích truyền tới tế 
bào bên cạnh, rồi giãn ra và chờ nhận xung kích thích tiếp 
theo. Sự mổ tử thi có thể không phát hiện ra bất kỳ tổn thất 
nào của mô cơ tim cả. Đó là một trong những lý do giải thích 
vì sao các chuyên gia về hỗn độn tin vào sự cần thiết phải có 
một cách tiếp cận mới và tổng thể: các bộ phận của tim bị rung 
sợi cơ dường như vẫn hoạt động, tuy nhiên về toàn bộ thì con 
tim lại hoạt động một cách sai lệch không thể cứu vãn nổi. Sự 
rung sợi cơ tim là một sự rối loạn trong một hệ phức tạp cũng 
như những rối loạn tinh thần - bất kể chúng có nguồn gốc hóa 
học hay không - cũng là sự mất trật tự trong một hệ phức tạp. 

Chứng rung sợi cơ tim không tự thân biến mất. Dạng này 
của hỗn độn là ổn định. Chỉ một cú sốc điện của máy khử rung 
- mà đối với nhà động lực học đó là một nhiễu động lớn - mới 
có thể giúp tim trở lại trạng thái dừng của nó. Nói chung, các 
máy khử rung là hiệu quả. Nhưng việc chế tạo chúng, cũng 
như chế tạo các van tim nhân tạo, cũng đã phải trải qua rất 
nhiều mò mẫm. Arthur T. Winfree, một nhà sinh học lý thuyết 


430 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


cho biết: “Sự xác định cường độ và dạng của cú sốc điện này 
là hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm. Chưa có một lý thuyết nào 
về vấn này. Ngày nay dường như một số giả thiết là sai lầm. Do 
đó, các máy khử rung có thể được thiết kế lại một cách triệt để 
để nâng cao hiệu quả của chúng và như vậy cũng sẽ nâng cao 
cơ hội thành công”. Đối với các nhịp tim không bình thường 
khác, nhiều liệu pháp sử dụng thuốc đã được thử nghiệm, và 
chủ yếu cũng dựa trên phương pháp thử và sai - hay còn được 
Winfree gọi là “nghệ thuật đen”. Tuy nhiên, không có một sự 
hiểu biết lý thuyết chắc chắn về động lực học của tim sẽ rất 
khó tiên đoán các hiệu quả của một loại thuốc được kê. “Một 
nghiên cứu tuyệt vời đã được thực hiện trong hai mươi năm 
trở lại đây là nghiên cứu những chỉ tiết cơ bản của sinh lý học 
của màng, toàn bộ sự hoạt động chính xác và chỉ tiết có độ 
phức tạp rất lớn của tất cả các bộ phận của tim. Phần cơ bản 
của nghiên cứu này là đi đúng hướng. Nhưng người ta đã xem 
nhẹ một khía cạnh khác, đó là cố gắng đạt được một cái nhìn 
tổng thể đối với sự hoạt động của tim”. 


WINEREE XUẤT THÂN TỪ MỘT GIA ĐÌNH không có ai học 
đại học. Ông đã khởi đầu, như ông thường nói, là không được 
học hành đến nơi đến chốn. Cha ông, từ một nhân viên bình 
thường, đã trở thành phó chủ tịch của một tập đoàn bảo hiểm 
nhân thọ, gần như năm nào cũng chuyển nhà từ nơi này sang 
nơi khác ở vùng bờ biển phía Đông nước Mỹ, và Winfree đã 
phải học ở hơn một chục trường mới hoàn thành chương trình 
phổ thông. Ở ông đã dần dần hình thành cảm giác rằng mọi 
thứ thú vị trên thế gian này đều có liên quan đến sinh học và 
toán học, và một cảm giác kèm theo đó là thực tế lại không có 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 431 


sự kết hợp chính thống nào của hai lĩnh vực đó để đánh giá hết 
những cái đã làm ông thích thú. Vì thế ông đã quyết định không 
đi theo cách tiếp cận truyền thống. Ông đã theo học một khoá 5 
năm về vật lý kỹ thuật ở Đại học Cornell, học toán ứng dụng và 
cả một hành trang đây đủ về các kỹ thuật thực nghiệm. Và để 
chuẩn bị cho sự tuyển dụng vào các tổ hợp công nghiệp quân 
sự, ông đã hoàn thành luận án tiến sỹ về sinh học, và cố gắng 
kết hợp thực nghiệm với lý thuyết theo những cách mới. Ông 
đã bắt đầu ở Đại học Johns Hopkins, rồi phải rời bỏ nó do mâu 
thuẫn với khoa, sau đó tiếp tục ở Princeton, nhưng rồi cũng lại 
phải từ bỏ nó do xung đột với khoa, và cuối cùng ông đã nhận 
được bằng tiến sỹ của Princeton theo khóa học từ xa trong khi 
ông đã giảng dạy ở Đại học Chicago. 

Winfree thuộc loại nhà tư tưởng hiếm hoi trong sinh học sử 
dụng rộng rãi hình học trong những nghiên cứu của mình về 
sinh lý học. Ông bắt đầu tiến hành khám phá động lực học sinh 
học vào đầu những năm 1970 bằng những nghiên cứu về đồng 
hồ sinh học - các nhịp ngày đêm. Theo truyền thống, cách tiếp 
cận lĩnh vực này chủ yếu là theo cách của nhà tự nhiên học: 
một nhịp như thế sẽ ứng với một động vật như thế, và cứ tiếp 
tục theo cách như vậy. Theo Winfree, vấn đề các nhịp ngày 
đêm là rất thích ứng với phong cách tư duy toán học. “Tôi có 
đầy đủ hiểu biết về động lực học phi tuyến và tôi đã nhận ra 
rằng vấn đề này có thể, và phải được tư duy bằng ngôn ngữ 
định tính đó. Không một ai có ý niệm gì về những cơ chế của 
các đồng hồ sinh học cả. Như vậy bạn có hai sự lựa chọn. Hoặc 
là bạn chờ đợi cho tới khi các nhà sinh hóa học hình dung ra 
cơ chế của các đồng hồ sinh học rồi mới tìm cách rút ra từ 
đó một hành trạng nào đó từ các cơ chế đã biết, hoặc là bạn 
bắt đầu nghiên cứu sự hoạt động của các đồng hồ này nhờ lý 


432 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


thuyết các hệ phức tạp và động lực học tôpô và phi tuyến. Và 
lựa chọn thứ hai này chính là điều tôi đã làm”. 

Một thời, ông đã có một phòng thí nghiệm nhốt đầy muỗi 
trong lồng. Tất cả những người đã từng đi cắm trại đều biết 
rõ, muỗi thức dậy mỗi ngày vào chạng vạng tối. Nhưng khi 
được nhốt trong phòng thí nghiệm, dưới một nhiệt độ và 
ánh sáng ổn định để cho chúng không phân biệt được ngày 
và đêm nữa, thì hóa ra chu kỳ nội tại của muỗi không phải là 
hai mươi bốn giờ mà là hai mươi ba giờ. Cứ mỗi hai mươi ba 
giờ, chúng lại bắt đầu kêu vo ve với một cường độ đặc biệt. Ở 
bên ngoài, nhịp của chúng được giữ nhờ sự thay đổi đột ngột 
của ánh sáng mà chúng nhận được mỗi ngày: chính sự thay 
đổi này đã chỉnh lại đồng hồ của muỗi. 

Winfree đã chiếu các con muỗi của ông bằng ánh sáng 
nhân tạo với liều lượng được điều chỉnh một cách cẩn thận. 
Tác nhân kích thích này hoặc là làm sớm hoặc là làm chậm lại 
chu kỳ tiếp sau; sau đó ông dựng một đồ thị về tác dụng này 
theo thời điểm chiếu sáng. Rồi, thay vì cố gắng phỏng đoán 
các quá trình sinh hóa có liên quan, ông đã xem xét vấn đề 
trên phương diện tôpô - tức là ông xem xét hình dạng định 
tính của dữ liệu thay vì các chỉ tiết định lượng. Ông đã đi đến 
một kết luận thật kinh ngạc: có một điểm kỳ đj trong hình học, 
một điểm khác hẳn với tất cả các điểm khác. Xem xét điểm 
kỳ dị này, ông đã tiên đoán rằng một chớp sáng đặc biệt, ở 
những thời điểm chính xác, có thể phá hủy hoàn toàn đồng 
hồ sinh học của muỗi hay bất cứ đồng hồ sinh học nào khác. 

Mặc dù rất bất ngờ, nhưng tiên đoán này đã được Winfree 
khẳng định bằng thực nghiệm. “Hãy đến gần một con muỗi 
vào lúc nửa đêm và chiếu tới nó một ít photon. Chớp sáng 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 433 


được định thời đặc biệt này sẽ làm tắt đồng hồ của muỗi. 
Sau đó, muỗi trở nên mất ngủ - hay chính xác hơn là nó thiếp 
đi một lúc, lại vo ve một lúc, theo một cách hoàn toàn ngẫu 
nhiên, và cứ tiếp tục như vậy chừng nào bạn muốn hay cho 
tới khi bạn đến với một chớp sáng khác. Nghĩa là bạn đã làm 
cho nó bị mất đồng bộ một cách vĩnh viễn”. Đầu những năm 
1970, phương pháp tiếp cận toán học của Winfree đối với các 
nhịp sinh học này chưa thu hút được nhiều người quan tâm, 
hơn nữa lại rất khó sử dụng kỹ thuật thực nghiệm này cho các 
loài không chịu ngôi yên nhiều tháng liền trong các lồng nhỏ. 

Sự mất đồng bộ của đồng hồ sinh học và chứng mất ngủ của 
con người hiện vẫn còn nằm trong danh sách các vấn đề sinh 
học chưa được giải quyết. Hai vấn đề này đã làm nảy sinh các 
trò bịp bợm tai hại nhất - đó các viên thuốc vô dụng và những 
thứ thuốc thần giả hiệu. Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ 
liệu từ những người tình nguyện làm đối tượng nghiên cứu, 
thông thường là sinh viên, người nghỉ hưu, hay các kịch tác 
gia với các vở viết còn đang dang dở, những người muốn nhận 
được vài trăm đôla mỗi tuần để phải sống “cô lập về thời gian”: 
không ánh sáng tự nhiên, không có sự thay đổi nhiệt độ, không 
đồng hồ và không điện thoại. Con người có một chu kỳ thức- 
ngủ và một chu kỳ thân nhiệt, cả hai đều là các dao động tử 
phi tuyến có thể tự hồi phục sau những nhiễu động nhỏ. Khi 
bị cách li, không có một tác nhân kích thích nào điều chỉnh 
lại hằng ngày, thì chu kỳ thân nhiệt dường như là vào khoảng 
hai mươi lăm giờ, với nhiệt độ thấp nhất xảy ra trong giấc ngủ. 
Nhưng nhiều thí nghiệm do các nhà nghiên cứu người Đức 
thực hiện đã phát hiện ra rằng, sau vài tuần, chu kỳ thức-ngủ 
sẽ tự tách ra khỏi chu kỳ thân nhiệt và trở nên thất thường. 


434 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Người ta thức liền trong khoảng hai mươi hoặc ba mươi giờ, 
rồi ngủ trong mười hoặc hai mươi giờ. Những người tham gia 
thí nghiệm không chỉ không ý thức được ngày của họ bị kéo 
dài ra, mà còn không chịu tin khi người ta nói với họ về điều 
đó. Phải chờ đến giữa những năm 1980 thì các nhà nghiên cứu 
mới bắt đầu áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống của 
Winfree cho con người, bắt đầu với một phụ nữ khá cao tuổi 
mỗi tối đều khâu vá trước một dàn đèn rực sáng. Chu kỳ của 
bà đã thay đổi một cách rõ rệt; bà đã khẳng định cảm thấy rất 
ổn, cứ như thể bà lái một chiếc xe mui trần vậy. Còn Winfree, 
ông đã chuyển sang một đề tài khác: các nhịp tim. 

Thực ra, ông không nên nói là “chuyển sang”. Vì đối với 
Winfree, đó vẫn là đề tài ấy - chỉ có hóa học là khác, còn thì 
vẫn động lực học ấy. Ông đã quan tâm đến tim sau khi đã bất 
lực chứng kiến hai người bị đột tử, một người thân trong dịp 
nghỉ hè, và một người đàn ông đang cùng bơi với ông ở bể bơi. 
Tại sao một nhịp được giữ trong suốt cả cuộc đời, với khoảng 
hai tỉ chu kỳ không ngừng nghỉ, qua các co giãn, tăng tốc và 
giảm tốc, bỗng đột ngột bị phá vỡ để biến thành một chuyển 
động hỗn loạn không kiểm soát được và nguy hiểm chết người? 


WINEREE CÓ KẾ LẠI CÂU CHUYỆN về George Mines, một 
trong những nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực này. 
Năm 1914, Mines hai mươi tám tuổi. Trong phòng thí nghiệm 
của ông ở Đại học McGill, Montreal, ông đã chế tạo một thiết 
bị nhỏ có khả năng truyền vào trong tim các xung điện nhỏ 
được điều chỉnh một cách chính xác. 

“Khi Mines quyết định rằng đã đến lúc phải nghiên cứu 
trên cơ thể con người, ông lấy một đối tượng nghiên cứu đã ở 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 435 


991JUỊNA AnUMV 








€€ 


HỖN ĐỘN HÓA HỌC. Các sóng truyền hướng ra ngoài, dưới dạng các vòng tròn 
đồng tâm và thậm chí cả các sóng xoắn ốc đều là dấu hiệu của hỗn độn trong 
một phản ứng hóa học đã được nghiên cứu một cách rộng rãi: đó là phản ứng 
Beluzov- Zhabotinsky. Các hình mẫu tương tự cũng đã được quan sát thấy trong 
những cái đĩa gồm hàng triệu amip. Arthur Winfree đã đưa ra lý thuyết cho rằng 
những sóng như vậy tương tự với các sóng điện chạy qua các cơ tim một cách 
đều đặn hoặc thất thường. 


436 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


trạng thái sẵn sàng nhất: đó là chính bản thân ông”, Winfree 
viết. “Hôm đó, vào khoảng sáu giờ tối, người gác cổng, thấy 
trong phòng thí nghiệm yên tĩnh một cách khác thường, nên 
đã đi vào phòng. Mines đang nằm trên nệm rơm, bao quanh 
ông là chằng chịt các dây điện. Một chiếc máy được gắn với 
ngực ông, ngay bên trên tim, đã bị vỡ và bên cạnh ông là một 
thiết bị vẫn còn đang ghi các nhịp đập đang yếu dần của tim 
ông. Ông không tỉnh lại được nữa và đã chết”. 

Người ta có thể phỏng đoán rằng một cú sốc điện nhỏ được 
tính toán cần thận về thời gian có thể làm cho tim bị rung sợi 
cơ, và thực tế chính Mines cũng đã đoán ra điều đó không lâu 
trước khi chết. Các cú sốc khác có thể làm nhanh hoặc chậm 
nhịp đập tiếp theo của tim, như đã xảy ra đối với các nhịp 
sinh học. Nhưng giữa tim và các đồng hồ sinh học có một 
điểm khác biệt mà người ta không thể xem nhẹ ngay cả trong 
một mô hình đơn giản hóa: đó là tim có một hình dạng trong 
không gian. Bạn có thể cầm nó trong tay. Bạn có thể theo dõi 
một sóng điện trong ba chiêu. 

Nhưng để làm được điều đó đòi hỏi sự khéo léo. Năm 1983, 
Raymond E. Ideker, thuộc Trung tâm Y học thuộc Đại học 
Duke, đã đọc một bài báo của Winfree đăng trên tờ Scienfific 
American và đã đánh dấu ở đó bốn tiên đoán cụ thể về sự khởi 
phát và sự chấm dứt của chứng rung sợi cơ tim, dựa trên động 
lực học phi tuyến và tôpô học. Và Ideker đã không thực sự tin 
các tiên đoán đó. Chúng có vẻ quá tư biện và, trên quan điểm 
của một chuyên gia nghiên cứu tim, thì chúng quá trừu tượng. 
Ba năm sau, tất cả bốn tiên đoán đó đều đã được kiểm tra và 
khẳng định, và chính Ideker đã phụ trách một chương trình 
tiên tiến để thu thập các dữ liệu chỉ tiết hơn, cần thiết cho sự 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 437 


phát triển một phương pháp tiếp cận động lực học đối với 
tim. Và theo cách nói của Winfree, đó là “một máy xyclotron 
trong lĩnh vực nghiên cứu tim”. 

Một bức điện tâm đồ cổ điển chỉ là sự ghi chép thô một 
chiều. Trong phẫu thuật tim, bác sỹ có thể dùng một điện 
cực, di chuyển nó đến các vị trí khác nhau trên tim, lấy mẫu ở 
năm hoặc hoặc sáu mươi vị trí trong mười phút và do đó thu 
được một loại hình ảnh tổng hợp. Đối với bệnh rung sợi cơ 
tim, thì kỹ thuật này tỏ ra vô ích: tim tự thay đổi và rung quá 
nhanh. Trong khi đó, kỹ thuật của Ideker, một kỹ thuật phụ 
thuộc rất mạnh vào việc xử lý trên máy tính trong thời gian 
thực, đó là cấy 128 điện cực trong một mạng mà ông trùm lên 
tim như một chiếc tất bao bọc lấy chân. Các điện cực này ghi 
điện áp mỗi khi một sóng đi qua cơ và máy tính cho ra một 
bản đồ về tim. 

Ý định ban đầu của Ideker là ngoài việc kiểm tra các ý tưởng 
lý thuyết của Wifree ra, ông còn cải tiến các thiết bị điện được 
sử dụng để chặn đứng chứng rung sợi cơ tim. Hiện nay, các 
nhóm cấp cứu y học đều mang theo các phiên bản chuẩn của 
các máy khử rung sợi cơ tim có khả năng cung cấp tại hiện 
trường một xung điện một chiều mạnh qua lông ngực của 
bệnh nhân bị rung tim. Về mặt thí nghiệm, các chuyên gia 
nghiên cứu tim đã chế tạo được một thiết bị nhỏ được khâu 
vào bên trong lồng ngực của các bệnh nhân được coi là đặc 
biệt có nguy cơ, dù rằng việc nhận dạng ra những bệnh nhân 
như vậy quả là một thách thức. Máy khử rung có thể cấy vào 
lồng ngực này, chỉ to hơn một bộ điều hòa nhịp tim một chút, 
nó nằm đó và chờ đợi, lắng nghe nhịp đập đều đặn của tim 
và phóng điện khi thấy cần thiết. Ideker đã bắt đầu tập hợp 


438 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


được những hiểu biết vật lý cần thiết để chế tạo các máy khử 
rung rẻ hơn, ít rúi ro hơn, và khoa học hơn. 


VÌ LÝ DO GÌ MÀ CÁC ĐỊNH LUẬT của hỗn độn lại có thể 
áp dụng được cho tim, một cơ quan với cấu trúc mô đặc biệt 
- các tế bào tạo nên các sợi phân nhánh kết nối chằng chịt với 
nhau, vận chuyển các ion canxi, kali và natri? Đó là vấn đề đã 
kích thích trí tò mò của các nhà khoa học của Đại học McGill 
và của Viện Công nghệ Massachussetts (M.I.T). 


Leon Glass và các đồng nghiệp của ông là Michale Guevara 
và Alvin Schrier ở McGill đã thực hiện một trong những đường 
hướng nghiên cứu được nói đến nhiều nhất trong toàn bộ 
lịch sử còn ngắn ngủi của động lực học phi tuyến. Họ đã sử 
dụng những kết tập nhỏ các tế bào tim lấy trên các phôi gà 
một tuần tuổi. Các kết tập này, có đường kính 1/80 cm, được 
đặt trên đĩa và lắc đều, đã bắt đầu đập một cách tự phát với 
nhịp độ cỡ một lần mỗi giây mà hoàn toàn không cần sự can 
thiệp của một máy điều hòa nhịp tim từ bên ngoài. Sự đập 
này hoàn toàn có thể nhìn thấy được qua kính hiển vi. Bước 
tiếp sau là áp đặt một nhịp từ bên ngoài. Để làm điều này, các 
nhà khoa học của McGill đã sử dụng một điện cực rất nhỏ, 
một ống thủy tinh mỏng được vuốt thành một mũi rất mảnh, 
rồi cắm vào một trong các tế bào. Một điện thế được truyền 
qua ống, kích thích các tế bào với một cường độ và tần số có 
thể điều chỉnh được theo ý muốn. 

Năm 1981, họ đã cho đăng tóm tắt các phát hiện của mình 
trên tờ Science: “Hành vi động lực học xa lạ đã từng được thấy 
trước kia trong các nghiên cứu toán học và các thực nghiệm 
vật lý, thì nay nói chung có thể hiện diện, khi các dao động 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 439 


tử sinh học được làm nhiễu động một cách tuần hoàn”. Họ 
đã nhìn thấy sự nhân đôi chu kỳ - các hình mẫu đập nhịp bị 
phân nhánh, rồi lại bị phân nhánh tiếp khi kích thích thay đổi. 
Họ đã làm các ánh xạ Poincaré và ánh xạ vòng tròn. Glass cho 
biết: “Rất nhiều nhịp khác nhau có thể được xác lập giữa kích 
thích và một mẩu nhỏ tim gà. Dùng toán học phi tuyến, chúng 
tôi đã hiểu khá rõ các nhịp khác nhau này và trật tự xuất hiện 
của chúng. Hiện nay, chương trình đào tạo các chuyên gia 
nghiên cứu tim gần như không có toán học, nhưng rồi một 
ngày nào đó họ sẽ buộc phải nhìn nhận những vấn đề đó theo 
cách nhìn nhận của chúng tôi hiện nay”. 

Vào thời gian này, trong chương trình nghiên cứu chung về 
công nghệ và khoa học sức khỏe của Đại học Harvard và M.I.T, 
Richard J. Cohen, một chuyên gia về tim và đồng thời cũng 
là nhà vật lý, đã phát hiện ra một chuỗi các nhân đôi chu kỳ 
trong các thí nghiệm trên chó. Dùng các mô hình trên máy 
tính, ông đã thử một kịch bản chấp nhận được, trong đó mặt 
sóng điện bị phá vỡ trên các đảo nhỏ của mô. “Đó là một ví 
dụ rõ ràng về hiện tượng Feingenbaum”, ông nói, “một hiện 
tượng bình thường, nhưng trong một số hoàn cảnh, nó trở nên 
hỗn độn, và hóa ra là hoạt động điện trong tim có rất nhiều sự 
tương đồng với các hệ khác có nảy sinh hành trạng hỗn độn”. 

Các nhà nghiên cứu của Đại học McGill cũng đã tìm trở lại 
các dữ liệu cũ đã được tích lũy về các loại nhịp tim không bình 
thường khác nhau. Trong một triệu chứng đã biết rất rõ, họ 
nhận thấy rằng các nhịp đập khác thường, lạc vị (ngoại tâm 
thu) xen lẫn với các nhịp đập hình sin, bình thường. Glass 
và các đồng nghiệp của ông đã khảo sát rất kỹ các hình mẫu 
này, họ đếm số các nhịp đập theo hình sin nằm xen giữa các 
nhịp đập lạc vị. Ở một số bệnh nhân các con số này thay đổi, 


440 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


nhưng vì một lý do gì đó chưa biết, chúng luôn là số lẻ: 3 hoặc 
5 hoặc 7. Ở một số bệnh nhân khác, thì số các nhịp đập bình 
thường luôn là một phần thuộc dãy: 2, 5, 8, 11... 

“Nhiều người đã quan sát thấy các dãy số kỳ cục này, nhưng 
các cơ chế thì không dễ dàng hiểu được”, Glass nói. “Các số 
này thường chứa một quy luật nào đó, nhưng chúng cũng 
thường chứa một bất quy tắc lớn. Một trong các khẩu hiệu 
của những nghiên cứu này là: trật tự trong hỗn độn”. 

Về truyền thống mà nói thì các tư tưởng về bệnh rung sợi 
cơ tim có hai dạng. Dạng tư tưởng thứ nhất cổ điển thì cho 
rằng các tín hiệu tạo nhịp thứ cấp tới từ các trung tâm không 
bình thường nằm ngay bên trong cơ tim và xung đột với tín 
hiệu chính. Các trung tâm lạc vị nhỏ bé này phát ra các sóng 
tại các khoảng không đều, và người ta nghĩ rằng sự tương tác 
và chồng chập của chúng đã phá vỡ sóng điều phối của sự 
co. Những nghiên cứu do các nhà khoa học của McGill thực 
hiện đã phần nào khẳng định ý tưởng này bằng cách chứng tỏ 
rằng cả một vùng hành trạng không bình thường có thể nảy 
sinh từ sự tương tác giữa một xung bên ngoài và nhịp cố hữu 
của chính mô tim. Nhưng tại sao các trung tâm tạo nhịp thứ 
cấp này lại bắt đầu xuất hiện là điều còn rất khó giải thích”. 

Dạng tư tưởng thứ hai tập trung không phải vào sự khởi phát 
của các sóng điện, mà là vào phương thức lan truyền của chúng 
bên trong tim. Và các nhà nghiên cứu của chương trình Harvard- 
M.I.T vẫn gần với truyền thống này hơn. Họ đã phát hiện ra rằng 
một số bất thường trong sóng - như sự quay theo các vòng tròn 
nhỏ - có thể làm cho, tại một số vùng của tim, nhịp đập tiếp sau 
xảy ra quá sớm, do đó ngăn cản sự dừng của tim trong khoảng 
lặng cần thiết để duy trì sự bơm máu nhịp nhàng. 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 441 


Bằng cách sử dụng tối đa các phương pháp của động lực 
học phi tuyến, cả hai nhóm các nhà nghiên cứu đều tận dụng 
nhận thức rằng một biến thiên nhỏ của một tham số - chẳng 
hạn một sự thay đổi về sự định thời hoặc độ dẫn điện - có 
thể sẽ đẩy một hệ thống, vốn bền vững, vượt qua điểm phân 
nhánh, để đi vào một hành trạng khác hẳn về chất. Họ cũng 
đã bắt đầu phát hiện ra một nền tảng chung cho sự nghiên 
cứu các vấn đề về tim một cách tống thể, thiết lập các mối 
liên kết giữa các bất trật tự mà trước kia được coi là không có 
quan hệ gì với nhau. Hơn nữa, Winfree tin rằng, bất chấp các 
hướng tập trung nghiên cứu khác nhau của họ, cả hai trường 
phái trên đều có lý cả. Cách tiếp cận tôpô của ông gợi ý rằng 
cả hai ý tưởng này có thể chỉ là một mà thôi. 

“Các đối tượng động lực học thường trái với trực giác, và 
tim không phải là một ngoại lệ”, Winfree nói. Các chuyên gia 
về tim hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ cho phép tìm ra một 
phương pháp khoa học để nhận ra người có nguy cơ bị mắc 
chứng rung sợi cơ tim, để chế tạo các máy khử rung, và kê các 
loại thuốc thích hợp. Winfree còn hy vong rằng một quan điểm 
toán học tổng thể về các vấn đề này sẽ làm màu mỡ thêm một 
chuyên ngành vừa mới ra đời ở Mỹ, ngành sinh học lý thuyết. 


NGÀY NAY, MỘT SỐ NHÀ SINH LÝ HỌC đã nói đến các 
bệnh động lực học: sự rối lọan của các hệ thống, sự mất phối 
hợp hoặc mất điều khiển. Chẳng hạn như “Các hệ bình thường 
dao động, lại dừng dao động hoặc bắt đầu dao động theo một 
cách mới và bất ngờ, và các hệ bình thường không dao động, 
lại bắt đầu dao động”. Các triệu chứng này bao gồm cả những 
rối loạn về hô hấp: thở hổn hển, thở dài, hô hấp kiểu Cheyne- 


442 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Stokes và sự ngừng thở ở trẻ nhỏ gắn liền với triệu chứng đột 
tử của chúng. Cũng có cả những rối loạn mang tính động lực 
học của máu, kể cả dạng máu trắng, trong đó những xáo động 
làm thay đổi sự cân bằng giữa bạch cầu và hông cầu, các tiểu 
cầu và các bạch huyết bào. Nhiều nhà khoa học tin rằng bản 
thân chứng tâm thần phân lập cũng như một số dạng trầm 
cảm cũng có thể thuộc loại bệnh này. 

Nhưng các nhà sinh lý học cũng đã bắt đầu coi hỗn độn 
như một hành trạng lành mạnh. Từ lâu người ta đã biết rằng 
tính phi tuyến trong các quá trình hôi tiếp có chức năng điều 
chỉnh và kiểm soát. Nói một cách đơn giản, một quá trình 
tuyến tính chịu một nhiễu động nhỏ có xu hướng chỉ thay đổi 
nhẹ sự tiến triển của nó. Một quá trình phi tuyến, cũng chịu 
cùng nhiễu động ấy, có xu hướng trở lại điểm xuất phát của 
nó. Christian Huygens, nhà vật lý Hà Lan ở thế kỷ XVII, phát 
minh ra đồng hô quả lắc và động lực học cổ điển, đã bắt gặp 
một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về dạng điều chỉnh này 
- chí ít là theo chính sử. Một hôm ông chợt nhận thấy rằng 
tập hợp các đồng hồ quả lắc treo trên tường dao động đồng 
bộ với nhau một cách hoàn hảo. Ông biết chắc chắn rằng các 
đồng hồ không thể chính xác đến mức như thế. Những mô tả 
toán học về con lắc mà người ta đã có vào thời đó không thể 
giải thích nổi sự lan truyền trật tự đây bí ẩn từ con lắc này sang 
con lắc khác. Huygens đã giả định đúng đắn rằng chuyển động 
của các đồng hồ này được phối hợp với nhau nhờ những rung 
động truyền qua gỗ. Hiện tượng, trong đó một chu kỳ đều đặn 
được khoá vào một chu kỳ khác, ngày nay được gọi là sự kéo 
theo hay sự khoá tần số. Chính sự khoá tần số này giải thích 
tại sao Mặt Trăng luôn hướng một phía của nó về phía Trái 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 443 


Đất, hay tổng quát hơn, tại sao tỷ số giữa chu kỳ quay quanh 
trục của các hành tinh và chu kỳ quay trên quỹ đạo của nó 
quanh Mặt Trời đều có xu hướng là tỷ số của các số nguyên: 1 
trên 1, hay 2 trên 1, hay 3 trên 2. Khi tỉ số này gần với một số 
nguyên, thì tính phi tuyến của lực hút thủy triều có xu hướng 
khoá nó lại ở đó. Sự khoá tần số này thường xuyên bắt gặp 
trong điện tử học; chính nó, chẳng hạn, cho phép một máy 
thu thanh giữ vững tín hiệu ngay cả khi có những thăng giáng 
nhỏ về tần số. Sự khoá tần số cũng cho phép giải thích được 
khả năng hoạt động đồng bộ của một nhóm các dao động tử, 
kể cả các dao động tử sinh học - như các tế bào tim hay các 
tế bào thần kinh. Một ví dụ ngoạn mục trong tự nhiên là loài 
đom đóm ở vùng Nam Á. Trong mùa giao phối, chúng tụ tập 
với nhau hàng nghìn con trong các tán lá cây và nhấp nháy 
một cách đồng bộ tuyệt vời và ma quái. 

Một trong những vấn đề mấu chốt đối với tất cả các hiện 
tượng điều khiển này là tính bền vững, dẻo dai: một hệ có 
thể chịu được các cú sốc nhỏ tới mức nào? Một vấn đề cũng 
quan trọng không kém đối với các hệ sinh học là tính mềm 
đẻo: một hệ có thể hoạt động tốt như thế nào trong một 
Uùng tần số? Sự khoá vào một tần số có thể là qúa cứng nhắc, 
nó không cho phép hệ thích nghi với sự thay đổi. Các sinh 
vật phải phản ứng với hoàn cảnh vốn thay đổi rất nhanh và 
không thể tiên đoán được; không một nhịp tim hay nhịp thở 
nào có thể được khoá vào những chu kỳ nghiêm ngặt của các 
mô hình vật lý đơn giản nhất, và điều đó cũng đúng đối với 
các nhịp tinh tế hơn của phần còn lại của cơ thể. Một số nhà 
nghiên cứu, trong đó có Ary Goldberger của trường Y khoa 
thuộc Đại học Harvard, đã đưa ra giả thiết rằng động lực học 


444 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


CÁC HÀI HÒA HỖN ĐỘN. Sự tác động qua lại giữa các nhịp khác nhau, như các 
tần sóng radio hay các quỹ đạo hành tinh, tạo ra một phiên bản đặc biệt của hỗn 
độn. Dưới đây và ở trang bên là những hình ảnh được tạo trên máy tính của một 
số “nhân hút” có thể xuất hiện khi có sự gặp gỡ của ba tần số. 


dJames A. Yorke 





, Ñ\ \ \ . : " ⁄⁄ 22. 
\ M \ \ z2 -“ X2: 
ĐÀ ` 7⁄22 
| N\ Y ~ : ì 22⁄2 ⁄ J7. , “ 
Ñ ụ VỊ \ ` / Ú/ 2 ớ éC >. 7⁄Z 
1/0411 01 : ` 1/71 722 
1 TH) IN 1 [Mã l V727 2 
| | | IÌ\f ` ị l ÂN ƒ v22 ⁄ 2 z⁄ 
I ('IHIRRI ¡ MÀ /// H72 
# lÍ | À \ h nh / đã ⁄⁄% 77 
f1 14 J¡ 00h Mị U//0///W / ä 
llỆ! ( "Ø0 j IVấY /ƒJ) 
'H tiỂU ị I0 1 ((4 9/ 4 
lv ị | ì Mj Á Ụ 4ì» L | l ị M n ả 
ị Mi lÏ là Ì li ` 
II I lÌ ` 
Ì II QÀN) | II | 
^3 ì ẲN N ĐÀ ` \V l lại "na ù i 
9) ĐI MÀNH/, 
' lẶI : ! t 
/ ⁄ 1) 7 "¬ n \ h II ÂU ị ị 
A7 Xà (/:|(0lŸ ¿ 
2 7YX cv < ¿. ` IIỆM 48 II 
22 = ll lì Hi) Í ⁄⁄ 
7z _ i /NH \ ì MW ƒ ⁄ Ø 
11: | I[l[//7/7/ 
Ta zz —z /J “/ 1/016 / 
⁄2 4 Jj l1! ụ 
z⁄ // ụ h 
ñ lj 


HH! 
4 | tỷ ị 
` == ụ h lÌ \ 


\ 


`4 . 
, _ zZ , * '|Ú H1 1t 
NI 2 < l VÀ 
DO i NA 
I2, _ - N 
| ——.~⁄7. 7) Nề N 





Theodor Schwenk 


446 





TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


CÁC DÒNG CHẢY HỖN 
ĐỘN. Một thanh được kéo 
qua một chất lỏng nhớt sinh 
ra một hình dạng lượn sóng, 
đơn giản. Nếu thanh này 
được kéo nhiều lần thì có thể 
làm xuất hiện các hình dạng 
phức tạp hơn. 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 





uØAu9S 10p09ôUu_ 


447 


448 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


của cơ thể được đặc trưng bởi các cấu trúc vật lý có các bản 
chất fractal - giống như mạng lưới phân nhánh các phế quản 
trong phổi và các sợi dẫn trong tim - cho phép có một phạm vi 
rộng lớn các nhịp. Suy nghĩ về các lập luận của Robert Shaw, 
Goldeberger đã nhận thấy: “Các quá trình facral gắn với các 
phổ dải rộng là “rất giầu thông tin”. Ngược lại, các trạng thái 
tuần hoàn phản ánh các phổ dải hẹp và được xác định bởi 
các chuỗi lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, là rất nghèo hàm 
lượng thông tin”. Ông và các nhà sinh lý học khác gợi ý rằng 
việc điều trị các rối loạn như vậy có thể phụ thuộc vào sự mở 
rộng trữ lượng phổ của hệ, mở rộng khả năng của nó trên một 
dải nhiều tần số khác nhau chứ không giới hạn trong một chế 
độ tuần hoàn bị khoá chặt nào. 

Arnold Mandell, nhà tâm thần học và động lực học ở San 
Diego, người đã từng bảo vệ Bernardo Huberman trong khi 
ông này thuyết trình về chuyển động của mắt ở những người bị 
tâm thần phân lập, thậm chí còn đi xa hơn nữa về vai trò của 
hỗn độn trong sinh lý học. “Liệu bệnh lý học mang tính toán 
học, nghĩa là hỗn độn, có thể là sức khỏe được không? Và sức 
khỏe mang tính toán học, nghĩa là khả năng tiên đoán được 
và biệt hóa được loại cấu trúc này, liệu có phải là bệnh tật?” 
Mandell bắt đầu nghiên cứu hỗn độn ngay từ năm 1977, khi 
ông phát hiện ra một “hành trạng đặc biệt” ở một số enzym 
của não. Hành trạng này chỉ có thể giải thích được bằng các 
phương pháp mới của toán học phi tuyến. Ông đã khuyến 
khích nghiên cứu sự vướng víu ba chiều dao động của các 
phân tử protein; thay vì vẽ các cấu trúc tĩnh, ông khẳng định, 
các nhà sinh học phải coi các phân tử này như các hệ động lực, 
có khả năng chuyển pha. Ông vốn là, như ông từng tự nhận, 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 449 


một người cuông tín, và mối quan tâm chính của ông vẫn là 
cơ quan hỗn độn nhất. “Khi bạn đạt đến trạng thái cân bằng 
về sinh học, bạn sẽ chết”, ông nói. “Nếu tôi hỏi bạn rằng não 
của bạn có phải là một hệ cân bằng không, thì tất cả những 
gì tôi phải làm là yêu cầu bạn không nghĩ đến những chú voi 
trong vài phút và bạn biết ngay lập tức rằng não của bạn không 
phải là một hệ cân bằng”. 

Theo Mandell, các phát hiện về hỗn độn bắt buộc phải thay 
đổi các phương pháp lâm sàng để điều trị các rối loạn tâm 
thần. Hoàn toàn khách quan, có thể nói rằng cách chữa trị 
hiện đại của “dược học tâm thần” - tức là sử dụng thuốc để 
chữa trị tất cả những gì từ lo âu, mất ngủ cho tới cả tâm thần 
phân lập - phải được coi là một thất bại. Rất ít bệnh nhân được 
chữa khỏi, nếu quả thực là có. Nếu người ta có thể kiểm soát 
được các biểu hiện dữ dội nhất của các bệnh tâm thần, thì 
không một ai biết các hậu quả về lâu về dài của nó. Mandell đã 
đưa cho các đồng nghiệp của mình xem một danh sách đáng 
sợ các loại thuốc hay được sử dụng nhất. Phenothiazine, được 
kê cho bệnh nhân tâm thần phân lập, lại làm cho sự rối loạn 
cơ bản trở nên trầm trọng thêm. Một số thuốc chống trầm cảm 
lại có tác dụng “làm tăng tốc độ quay vòng tâm trạng, và về 
lâu dài sẽ dẫn đến sự gia tăng số lần tái phát”. Vân vân và vân 
vân. Chỉ có mỗi liti là mang lại thành công thực sự, Mandell 
nói, mà cũng chỉ đối với một số loại rối loạn mà thôi. 

Như ông nhìn nhận, vấn đề này thuộc cấp độ khái niệm. Các 
phương pháp truyền thống điều trị “cái cỗ máy vô hạn chiều, 
động và bất ổn định nhất này” đều là tuyến tính và quy giản 
luận. “Hình mẫu nền tẳng vẫn là: một gen —> một peptit —> 
một enzym -> một chất dẫn truyền thần kinh —> một thụ thể 


450 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


—> một hành vi động vật —> một triệu chứng lâm sàng —› một 
loại thuốc —-> một thang đánh giá lâm sàng. Hình mẫu này đã 
thống trị gần như toàn bộ nghiên cứu và điều trị trong dược 
học tâm thần. Hơn 50 chất truyền dẫn, hàng nghìn loại tế bào, 
hiện tượng học điện từ phức tạp, và một bất ổn định liên tục 
dựa trên hoạt động tự lập ở tất cả các cấp độ, từ các protein 
cho tới các điện não đồ - tuy vậy, người ta vẫn luôn coi não 
là một bảng các kết nối hóa học”. Đối với ai đã từng tiếp xúc 
với thế giới động lực học phi tuyến, phản ứng duy nhất chỉ có 
thể là: quan niệm như thế thật là ngây thơ. Chính vì thế mà 
Mandell đã hối thúc các đồng nghiệp của mình hãy tìm hiểu 
các hình học linh hoạt, thứ hình học duy trì các hệ phức tạp 
như bộ óc của chúng ta. 

Nhiều nhà khoa học khác đã bắt đầu áp dụng hình thức 
luận toán học của hỗn độn cho những nghiên cứu về trí tuệ 
nhân tạo. Động lực học của các hệ lang thang giữa các lưu vực 
hút, chẳng hạn, đã hấp dẫn những người tìm cách mô hình 
hóa các biểu tượng và các ký ức. Một nhà vật lý nghĩ về các ý 
tướng như là các vùng có các đường biên mờ, tách rời nhưng 
vẫn xen phủ nhau, hút như nam châm nhưng vẫn để cho đi 
qua, lẽ tự nhiên sẽ quay về hình ảnh của một không gian pha 
với các “lưu vực hút”. Những mô hình này dường như có một 
số đặc điểm đúng: các điểm ổn định xen lẫn với bất ổn định, 
và các vùng có các đường biên thay đổi. Cấu trúc ƒfacral của 
chúng đã cung cấp loại tính chất tự quy chiếu một cách vô 
hạn, một phẩm chất dường như là thiết yếu đối với khả năng 
của bộ não sinh ra vô vàn các ý tưởng, các quyết định, các 
xúc cảm và tất cả các sản phẩm khác của ý thức. Dù có hay 
không có hỗn độn, các nhà khoa học nghiêm túc về nhận thức 
cũng không thể mô hình hóa bộ não như một cấu trúc tĩnh. 


CÁC NHỊP NỘI TẠI 451 


Họ nhận thức được ở đó có cả một hệ thống thứ bậc của các 
thang, từ các noron trở lên, và điều đó đã tạo cơ hội cho sự tác 
động qua lại giữa thang vi mô và thang vĩ mô vốn là một đặc 
trưng cho sự chảy rối của chất lưu và nhiều quá trình động 
lực học phức tạp khác. 

Hình mẫu được sinh ra bên trong cái không có hình dạng: 
đó là vẻ đẹp cơ bản của sinh học, và cũng là sự bí mật cơ 
bản của nó. Sự sống hút lấy trật tự từ một đại dương bất trật 
tự. Cách đây bốn mươi năm, Erwin Schrôdinger, một nhà lý 
thuyết lượng tử tiên phong và là một trong số vài ba nhà vật 
lý đã nhảy vào những tư biện sinh học với tư cách không phải 
là chuyên gia, đã diễn đạt quan điểm này như sau: một cơ thể 
sống có “thiên chất đáng kinh ngạc là biết tập trung vào mình 
một “dòng trật tự” và nhờ đó mà thoát khỏi sự tan rã thành 
một mớ hỗn độn các nguyên tử”. Đối với Schrôdinger, với tư 
cách là nhà vật lý, hiển nhiên là cấu trúc của vật chất sống 
khác với loại vật chất mà các đồng nghiệp của ông nghiên cứu. 
Viên gạch tạo nên sự sống - mà lúc đó người ta còn chưa gọi 
là ADN - là một ứinh thể phi tuân hoàn. “Trong vật lý học, cho 
tới nay, chúng tôi mới chỉ nghiên cứu các finh thể tuần hoàn. 
Đối với đầu óc của một nhà vật lý học khiêm nhường, đó là các 
đối tượng rất thú vị và rất phức tạp; chúng là một trong những 
cấu trúc vật chất mê hoặc nhất và phức tạp nhất mà qua đó tự 
nhiên vô sinh đưa ra các câu đố của mình. Tuy nhiên, so với 
tỉnh thể không tuần hoàn, chúng thật là quá đơn điệu và tế 
nhạt”. Sự khác biệt ở đây giống như sự khác biệt tôn tại giữa 
giấy dán tưởng và tấm thảm, giữa sự lặp lại đều đặn của cùng 
một môtíp và những biến tấu phong phú và hài hòa của sáng 
tạo nghệ thuật. Các nhà vật lý mới chỉ học để hiểu được các 


452 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


tấm giấy dán tường mà thôi. Vì thế không có gì ngạc nhiên 
khi họ đóng góp còn quá ít ỏi cho sinh học. 

Quan điểm của Schrôdinger thật là khác thường. Sự sống 
vừa trật tự vừa phức tạp là một điều đương nhiên; nhưng 
nhìn ra tính không tuần hoàn là nguồn gốc của những phẩm 
chất đặc biệt của nó gần như là một điều bí ẩn. Vào thời của 
Schrôdinger, cả toán học lẫn vật lý học đều không thực sự ủng 
hộ quan điểm này. Không có bất kỳ công cụ nào để phân tích 
tính bất thường như là một yếu tố cơ bản của sự sống. Nhưng 
ngày nay, thì những công cụ đó đã tôn tại. 


HỒN ĐỘN VÀ SAU ĐÓ 


“Điều mà chúng ta thử làm ở đây bhông là gì bhúc 
ngoài uiệc phán loại các bộ phận cấu thành cúa 
một hỗn độn” 

—HERMAN MELVILLE, Moby Dick 


CÁCH ĐÂY KHOẢNG HAI CHỤC NĂM, Edward Lorenz suy 
nghĩ về khí quyển, Michel Hénon nghĩ về các sao, Robert May 
về sự cân bằng của tự nhiên. Benoit Mandelbrot còn là một 
nhà toán học vô danh thuộc hãng IBM, Mitchell Feigenbaum 
mới là nghiên cứu sinh ở trường City College, New York, Doyne 
Farmer là một chàng trai đang lớn ở bang New Mexico. Phần 
lớn các nhà khoa học đang hành nghề đều chia sẻ một tập hợp 
các niềm tin về sự phức tạp. Họ gắn bó thiết tha với những niềm 
tin ấy tới mức họ không cần nói ra lời. Chỉ mãi về sau họ mới 
nói được ra những niềm tin ấy là gì và đưa chúng ra phân tích. 

Các hệ đơn giản có hành trạng đơn giản. Một dụng cụ cơ 
học thô sơ như con lắc, một mạch điện nhỏ, một quân thể lý 
tưởng hóa của cá trong hồ - chừng nào những hệ này có thể 
được quy giản về một vài quy luật hoàn toàn hiểu được, hoàn 
toàn là tất định, thì hành trạng trong một thời gian dài của 
chúng còn là ổn định và dự báo được. 

Một hành trạng phúc tạp hàm chúa các nguyên nhân phúc 
tạp. Một thiết bị cơ học, một mạch điện, một quần thể động 


456 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


vật, sự chảy của một chất lưu, một cơ quan sinh học, một 
chùm các hạt, một cơn giông, một nền kinh tế quốc dân - một 
hệ rõ ràng là không ổn định, không dự báo được hay không 
kiểm soát được hoặc phải được chi phối bởi một vô số các 
thành phần độc lập, hoặc chịu các ảnh hưởng ngẫu nhiên từ 
bên ngoài. 

Các hệ khác nhau có các hành trạng khác nhau. Một nhà sinh 
học thần kinh dành cả sự nghiệp của mình để nghiên cứu hóa 
học của các noron mà không biết gì về trí nhớ hay tri giác, một 
kỹ sư hàng không sử dụng các máy quạt gió để giải quyết các 
vấn đề khí động lực học mà không hiểu gì về toán học của sự 
chảy rối, một nhà kinh tế học phân tích tâm lý của các quyết 
định mua bán mà không có khả năng dự báo các xu hướng dài 
hạn - những nhà khoa học như họ biết rằng các thành phần 
cấu thành nên chuyên ngành của họ là khác nhau, và do đó họ 
nghĩ một cách chắc chắn rằng các hệ phức tạp được cấu thành 
từ hàng tỉ các thành phần này cũng phải khác nhau. 

Hiện nay, tất cả những điều đó đều đã thay đổi. Trong hai 
mươi năm trở lại đây, các nhà vật lý, các nhà toán học, các nhà 
sinh học và các nhà thiên văn đã tạo ra một tập hợp các ý tưởng 
mới thay thế cho tập hợp cũ. Các hệ đơn giản cũng có thể sinh 
ra hành trạng phức tạp. Các hệ phức tạp lại có thể sinh ra một 
hành trạng đơn giản. Và điều quan trọng hơn, đó là các quy luật 
về sự phức tạp có tính phổ quát, chúng chẳng mảy may bận 
tâm đến các chỉ tiết về các nguyên tử cấu thành lên một hệ. 

Đối với đám đông các nhà khoa học đang hành nghề - các 
nhà vật lý hạt, các nhà thần kinh học, hay thậm chí cả các nhà 
toán học -, sự thay đổi này không phải là chuyện tức thì. Họ 
vẫn tiếp tục những nghiên cứu trong chuyên ngành riêng của 


HN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 457 


họ. Nhưng họ đều ý thức được một cái gì đó gọi là hỗn độn. 
Họ biết rằng một số hiện tượng phức tạp đã được giải thích, 
và họ cũng biết rằng các hiện tượng khác đột nhiên dường 
như cần phải có một cách giải thích mới. Một nhà khoa học 
nghiên cứu các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm, 
hoặc theo dõi trong vòng ba năm sự tiến triển của một quần 
thể sâu, hoặc mô phỏng những thăng giáng nhiệt độ của các 
đại dương, khi không thể trả lời được, theo cách truyền thống, 
sự hiện diện của những thăng giáng hay các dao động bất 
ngờ - họ bèn bỏ qua chúng. Đối với một số người, điều đó có 
nghĩa là một trở ngại. Mặt khác, về phương diện thực dụng 
mà nói, họ biết rằng sẽ có tiền của ngân sách chính phủ liên 
bang và các tổ chức hợp tác nghiên cứu tư cho loại khoa học 
ít toán học này. Ngày càng nhiều người trong số họ nhận ra 
rằng hỗn độn đã cung cấp cho họ các phương pháp mới để xử 
lý các dữ liệu cũ bị lãng quên trong ngăn kéo bởi vì chúng tỏ 
ra quá thất thường. Cũng ngày càng nhiều người trong số họ 
cảm nhận được rằng sự ngăn cách giữa các khoa học là một 
rào cẩn đối với công việc của họ. Ngày càng nhiều người trong 
số họ cũng nhận thấy sự nghiên cứu các bộ phận tách rời với 
tổng thể sẽ là không có hiệu quả. Đối với họ, hỗn độn là sự 
cáo chung của sơ đồ qui giản luận trong khoa học. 

Không hiểu; phản đối; tức giận; chấp nhận. Những người đi 
tiên phong của hỗn độn đều đã phải trải qua tất cả những tâm 
trạng đó. Joseph Ford, làm việc tại Viện Công nghệ Georgia, 
đã nhớ lại rằng, trong những năm 70, khi giảng cho một nhóm 
các nhà nhiệt động học, ông đã nhắc nhở rằng có hành trạng 
hỗn độn trong phương trình Duffing, một mô hình dao động tử 
đơn giản có ma sát, vốn là một ví dụ nổi tiếng trong các cuốn 


458 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


sách giáo khoa. Theo Ford, sự hiện diện của hỗn độn trong 
phương trình này là một sự kiện đáng tò mò, nhưng đó mới 
chỉ là một trong những thứ mà ông biết là đúng, mặc dù phải 
mất vài năm sau nó mới được công bố trong tạp chí Physical 
Reuieiu Letters. Nhưng ông cũng đã có thể nói với một cử tọa 
gồm các nhà cổ sinh học rằng khủng long có lông. Mà họ thì 
phải biết rõ điều đó hơn ông. 

“Khi tôi nói điều đó, ôi Chúa ơi! họ bắt đầu nhảy dựng lên 
khỏi ghế. Người ta phản ứng: “Bố tôi đã chơi với phương trình 
Duffing, ông tôi cũng đã chơi với phương trình Duffing, và 
không một ai bắt gặp cái gì giống như cái anh vừa nói cả”. Ý 
tưởng cho rằng tự nhiên là phức tạp đã vấp phải một sự kháng 
cự thực sự. Điều mà tôi không hiểu, đó là sự thù nghịch”. 

Mặt trời mùa đông đã khuất bóng. Ngồi thoải mái trong 
phòng làm việc ở Atlanta, Ford nhấm nháp soda đựng trong 
một cái cốc vại trên đó có viết chữ HỒN ĐỘN bằng những màu 
sắc rự rỡ. Ronald Fox, một đồng nghiệp trẻ của ông, đang tâm 
sự về sự thay đổi của chính mình, ít lâu sau khi mua chiếc máy 
tính Apple II cho con trai, chiếc máy mà ở thời đó không một 
nhà vật lý tự trọng nào lại mua về để làm việc. Fox đã nghe nói 
rằng Mitchell Feigenbaum đã phát hiện ra các quy luật phố 
quát điều chỉnh hành trạng của các hàm hồi tiếp, nên anh đã 
quyết định viết một chương trình nhỏ để quan sát hành trạng 
này trên màn hình của chiếc Apple. Anh đã nhìn thấy nó, có 
mầu sắc hẳn hoi, trên toàn bộ màn hình - các phân nhánh, 
các đường cong ổn định tự tách thành hai, rồi thành bốn, rồi 
thành tám; rồi sự xuất hiện của chính hỗn độn và, bên trong 
hỗn độn, là tính quy luật hình học kỳ lạ. “Trong hai ngày, có 
thể làm lại tất cả những øì Feigenbaum đã từng làm”, Fox nói. 


HỖN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 459 


Sự tự học trên máy tính này đã thuyết phục được anh và rất 
nhiều người khác, những người đã từng nghi ngờ các lập luận 
viết ra trên giấy. 

Một số nhà khoa học thỉnh thoảng cũng chơi với loại các 
chương trình này một thời gian, rồi bỏ. Một số khác không 
còn cách nào khác là phải thay đổi. Fox là một trong số những 
người vẫn ý thức được những giới hạn của khoa học tuyến tính 
cổ điển. Anh biết rằng mình gạt bỏ những vấn đề phi tuyến 
hóc búa sang một bên, thì đó chẳng qua là do thói quen mà 
thôi. Trong thực tiễn, một nhà vật lý khi buông xuôi, bao giờ 
cũng nói: Đối ưới uấn đề này, tôi phải tra cứu một cuốn cấm 
nang uê các hàm đặc biệt, điều mà uạn bất đắc dĩ tôi mới phải 
làm, uà sẽ chẳng đời nào tôi chịu giải nó trên máy tính, uì nó 
quá ư phúc tạp đối uới tôi. 

“Bức tranh chung về tính phi tuyến thu hút sự chú ý của 
rất nhiều người - ban đầu thì chậm chạp thôi, nhưng rồi sau 
đó nhanh hơn”, Eox nói. “Tất cả những ai đã từng xem xét nó 
đều rút ra được ích lợi từ đó. Bây giờ hãy nhìn lại bất kỳ vấn 
đề nào mà bạn từng xem xét trước kia, bất kể chuyên ngành 
của bạn là gì đi nữa. Có những chỗ mà bạn đã vứt bỏ đi bởi 
vì chúng trở nên phi tuyến. Nhưng bây giờ thì bạn biết xử lý 
chúng như thế nào, bạn sẽ lấy chúng trở lại”. 

Ford nói thêm: “Nếu một chuyên ngành bắt đầu phát triển, 
thì đó là bởi vì có một nhóm những người nghĩ rằng nó có thể 
mang lại cho họ một cái gì đó, rằng nếu họ thay đổi nghiên 
cứu của mình, thì phần thưởng sẽ rất lớn. Đối với tôi, hỗn độn 
giống như một giấc mơ. Nó sẽ mở ra cho bạn cơ hội: nếu bạn 
chuyển sang tham gia chơi trò chơi này, bạn có thể sẽ đào 
được mỏ vàng lớn”. 


460 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


Tuy nhiên, không một ai hoàn toàn nhất trí với cái tên 
(chaos) này. 

Philip Holmes, một nhà toán học kiêm thi sĩ râu bạc, giảng 
dạy ở Đại học Cornell, thì gọi nó là Các quỹ đạo hút, phúc tạp, 
không tuân hoàn của một số hệ động lực (thường là thấp chiều). 

Hao Bai-Lin, một nhà vật lý Trung Quốc, người đã tập hợp 
rất nhiều bài báo lịch sử về hỗn độn trong một tuyến tập thì 
gọi: Một loại trật tự không tuân hoàn. Và: Một lĩnh Dực nghiên 
cứu đang phát triển rất nhanh trong đó các nhà toán học, các 
nhà Uật lý, các nhà thủy động lục học, các nhà sinh thái học uà 
rất nhiều các nhà nghiên cứu khác tất cả đều có những đóng 
góp quan trọng. Và: Một lớp các hiện tượng tự nhiên mới được 
xác định uà hiện diện khắp nơi. 

H. Bruce Stewart, nhà nghiên cứu toán học ứng dụng thuộc 
Phòng Thí nghiệm quốc gia Brookhaven, ở Long Island: Hành 
trạng tuân hoàn uà có uẻ bề ngoài là ngẫu nhiên trong một hệ 
tất định đơn giản (như bộ máy đông hồ). 

Roderick V. Jensen, làm việc tại Đại học Yale, nhà vật lý lý 
thuyết nghiên cứu về khả năng hỗn độn lượng tử: Hành trạng 
bất thường, không thể dự báo của các hệ động lực tất định uà 
phi tuyến. 

James Crutchfield, thành viên nhóm nghiên cứu động lực 
học ở Santa Cruz: Động lực học uới entropy metric dương 
nhưng hữu hạn. Dịch ra ngôn ngữ thông thường có nghĩa là: 
hành trạng sinh ra thông tin (khuếch đại các bất định nhỏ), 
nhưng không phải hoàn toàn là không dự báo được. 

Và Ford, người tự tuyên bố là nhà truyền bá hỗn độn: Động 
lực học cuối cùng đã được giải thoát khỏi xích xiềng của trật 


HN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 461 


tự Uuà của tính có thể tiên đoán được... Các hệ được giải phóng 
để khám phá một cách ngẫu nhiên mọi khả năng động lực học 
của chúng... Sự äa dạng đây phấn thích, sự phong phú các lựa 
chọn, uà sự dôi dào các cơ hội. 

John Hubbard, nhà nghiên cứu các hàm lặp và tính hoang 
dã facral đến vô hạn của tập hợp Mandelbrot, cho rằng “hỗn 
độn” là một từ không phù hợp để chỉ các nghiên cứu của ông, 
vì chúng ngụ ý cả tính ngẫu nhiên nữa. Theo ông, thông điệp 
quan trọng hơn cả là các quá trình cơ bản trong tự nhiên có 
thể tạo ra các công trình tráng lệ của sự phức tạp mà không 
có ngẫu nhiên. Trong tính phi tuyến và hồi tiếp đã chứa đựng 
các công cụ cân thiết để mã hóa, rồi để triển khai các cấu trúc 
cũng phong phú như bộ não con người vậy. 

Đối với các nhà khoa học khác, những người như Arthur 
Winfree, nghiên cứu tôpô toàn cục của các hệ sinh học, thì 
“hỗn độn” là một từ quá hẹp. Nó ngụ ý các hệ đơn giản, các 
ánh xạ một chiều của Feigenbaum hay các nhân hút lạ hai 
hoặc ba chiều (hoặc một số chiều phân số) của Ruelle. Theo 
Winfree, hỗn độn thấp chiều là một trường hợp đặc biệt. Điều 
mà ông quan tâm, đó là các quy luật của tính phức tạp nhiều 
chiều - và ông tin rằng có tôn tại các định luật như thế. Có 
quá nhiều các hiện tượng trong Vũ trụ dường như thoát ra 
khỏi tầm với của các hỗn độn thấp chiều. 

Tạp chí Nziure đã thuật lại một cuộc tranh luận về vấn đề 
này: khí hậu Trái Đất liệu có phụ thuộc vào một nhân hút lạ? 
Các nhà kinh tế học cố gắng tìm kiếm các nhân hút lạ có thể 
nhận dạng được trong các xu hướng của thị trường chứng 
khoán, nhưng cho tới nay, họ vẫn chưa tìm thấy. Các nhà 
động lực học hy vọng sử dụng các công cụ của hỗn độn để 


462 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


giải thích sự chảy rối ở trạng thái đã phát triển đầy đủ của nó. 
AIbert Libchaber, giờ ở Đại học Chicago, đã sử dụng các kỹ 
thuật thực nghiệm hết sức tỉnh xảo của mình để nghiên cứu sự 
chảy rối, ông đã chế tạo khoang hêli lỏng lớn hơn cái khoang 
tí xíu của ông năm 1977 hàng nghìn lần. Những thí nghiệm 
giải phóng vào không gian và thời gian sự bất trật tự như thế 
của các chất lỏng liệu có phát hiện ra các nhân hút đơn giản 
hay không, hiện nay chưa ai biết. Như nhà vật lý Bernardo 
Huberman có lần đã nói: “Nếu bạn có một dòng suối chảy 
rối, và đặt xuống đó một máy dò và nói: 'Hãy nhìn kìa, đó là 
một nhân hút lạ thấp chiều', thì có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ 
phải ngả mũ bái phục nhìn”. 

Hỗn độn là một tập hợp những ý tưởng thuyết phục các nhà 
khoa học này rằng tất cả họ đều là thành viên của một công 
cuộc chung. Các nhà vật lý, sinh học, hay toán học đều xác 
tín rằng các hệ đơn giản và tất định cũng có thể tạo ra tính 
phức tạp; rằng các hệ quá ư phức tạp đối với toán học truyền 
thống vẫn có thể tuân theo các quy luật đơn giản; và rằng bất 
kể chuyên ngành của họ là gì đi nữa, thì nhiệm vụ của họ vẫn 
là tìm hiểu chính tính phức tạp đó. 


“CHÚNG TA HÃY THỬ NHÌN LẠI các định luật của nhiệt 
động lực học”, James E. Lovelock, tác giả của giả thiết Gaia, 
nói. “Đúng là thoạt nhìn chúng giống như câu viết ở lối vào 
Địa Ngục của Dante...”. Nhưng tuy nhiên... 

Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học là một thông tin 
khoa học không mấy tốt lành đã được xác lập một cách vững 
chắc trong văn hóa phi khoa học. Vạn vật đều có xu hướng 


HN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 463 


tiến đến bất trật tự. Mọi quá trình chuyển hóa năng lượng từ 
dạng này sang dạng khác đều phải mất mát một phần năng 
lượng dưới dạng nhiệt. Hiệu suất hoàn hảo là điều không thể. 
Vũ trụ là một đường phố một chiều. Eniropy phải luôn luôn 
tăng trong Vũ trụ cũng như trong mọi hệ cô lập giả thuyết bất 
kỳ chúa trong đó. Dù được phát biểu dưới dạng nào đi nữa thì 
Nguyên lý thứ hai này cũng là một quy tắc không thể chối bỏ 
được. Nguyên lý này đúng trong nhiệt động lực học, nhưng 
nó cũng có đời sống riêng của nó trong các lĩnh vực rất xa với 
khoa học: nó được coi là nguyên nhân của sự xuống cấp của 
các xã hội, của sự suy sụp kinh tế, của sự băng hoại phong tục 
tập quán, và rất nhiều các loại suy đồi khác. Nhưng những thể 
hiện thứ cấp và mang tính ẩn dụ này của Nguyên lý thứ hai 
ngày nay dường như tỏ ra là đặc biệt sai lệch. Tính phức tạp 
sinh sôi nảy nở trong thế giới ngày nay của chúng ta, và những 
người tìm đến khoa học để có một sự hiểu biết tổng quát về 
các thói quen của tự nhiên chắc sẽ rút ra được những lợi ích 
tốt hơn từ các quy luật của hỗn độn. 

Xét cho cùng, khi Vũ trụ suy thoái tiến tới trạng thái cân 
bằng của nó trong một bồn nhiệt phẳng lặng với entropy cực 
đại, thì bằng cách nào đó nó vẫn tạo ra được các cấu trúc thú 
vị. Các nhà vật lý ưa suy tư quan tâm tới những hậu quả của 
nhiệt động lực học đã nhận thấy một vấn đề rất bức xúc, đó là 
câu hỏi, như người ta thường nói, là “bằng cách nào mà dòng 
năng lượng chảy không mục đích lại có thể làm nảy nở sự sống 
và ý thức trong thế giới?”. Ngoài ra, khó khăn này lại càng tăng 
lên do sự tôn tại của entropy, một khái niệm khó nắm bắt, nó 
đã được định nghĩa rõ ràng một cách hợp lý - thông qua nhiệt 
và nhiệt độ - vì các nhu cầu của bản thân nhiệt động lực học, 


464 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


nhưng lại vô cùng khó trói chặt nó với vai trò là thước đo của 
sự bất trật rự. Các nhà vật lý đã gặp khá nhiều khó khăn khi 
đo mức độ trật tự trong nước - chẳng hạn, trong quá trình 
hóa rắn, khi xuất hiện các cấu trúc tinh thể trong quá trình 
nước chuyển pha thành băng và luôn luôn có sự giải phóng 
năng lượng đi kèm. Nhưng entropy nhiệt động lực học lại thất 
bại thảm hại với tư cách là thước đo mức độ thay đổi giữa có 
hình dạng và không có hình dạng trong quá trình sáng tạo ra 
các axít amin, các vi sinh vật, các thực vật và động vật tự sinh 
sản, các hệ thông tin phức tạp, như bộ não, chẳng hạn. Chắc 
chắn là các đảo nhỏ trật tự liên tục tiến hóa này cũng phải 
tuân theo Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học. Nhưng 
còn có các định luật quan trọng, các định luật sáng tạo đang 
nằm ở đâu đó khác. 

Tự nhiên tạo nên các hình mẫu. Một số là trật tự trong 
không gian nhưng lại là bất trật tự trong thời gian, một số 
khác lại trật tự trong thời gian nhưng lại là bất trật tự trong 
không gian. Một số thuộc loại fracral, với các cấu trúc bất biến 
thang, một số khác lại tạo ra các trạng thái ổn định hay các 
trạng thái đao động. Nghiên cứu sự hình thành các hình mẫu 
đã trở thành một chuyên ngành của vật lý và của các khoa học 
về vật liệu, nó cho phép các nhà vật lý mô phông sự kết tập 
của các hạt thành đám, sự phóng điện theo các con đường 
zíc zắc, và sự tăng trưởng của các tỉnh thể nước đá hay các 
hợp kim. Mặc dù động lực học này có vẻ là cơ bản - các hình 
dạng thay đổi trong không gian và thời gian -, nhưng chỉ đến 
ngày nay người ta mới có các công cụ cần thiết để hiểu được 
nó. Và cũng chỉ ngày nay người ta mới dám hỏi nhà vật lý câu 
hỏi: “Tại sao tất cả các bông tuyết đều khác nhau?”. 


HỖN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 465 


Các tinh thể băng tạo thành trong sự chảy rối của không khí 
với sự kết hợp tuyệt vời giữa may rủi và đối xứng, một vẻ đẹp 
đặc biệt với tính bất định bậc sáu. Khi nước đóng băng, các 
tỉnh thể mọc ra các kim nhỏ; các kim này dài ra, đường biên 
của chúng trở nên không ổn định, rồi các kim mới lại được 
mọc ra từ bề mặt của chúng. Các bông tuyết tuân theo các 
định luật toán học tỉnh tế đến ngạc nhiên, và người ta không 
thể tiên đoán một cách chính xác tốc độ mọc của một kim, 
đường kính và số các phân nhánh của nó. Nhiều thế hệ các 
nhà khoa học đã vẽ và lập catalogue các hình mẫu khác nhau 
này: các tấm nhỏ và các cột, các tinh thể và các đa tinh thể, 
các kim và các phân nhánh. Do thiếu một phương pháp tiếp 
cận tốt hơn, nên các sách chuyên luận đều coi việc nghiên cứu 
sự hình thành của tinh thể như là một việc phân loại. 

Sự tăng trưởng của các kim, của các phân nhánh giờ đây 
được biết là bài toán biên tự do, không ổn định và rất phi 
tuyến, nghĩa là các mô hình phải theo sát một biên ngoằn 
ngoèo, phức tạp, khi nó thay đổi một cách động lực. Khi sự 
hóa rắn diễn ra từ ngoài vào trong, như trong một thùng nước 
đá to, đường biên này nhìn chung là ổn định và nhẫn, và 
vận tốc hóa rắn phụ thuộc vào khả năng thoát nhiệt của các 
thành. Nhưng khi một tỉnh thể hóa rắn ra phía ngoài từ một 
mâm ban đầu - như bông tuyết bắt các phân tử nước trong 
quá trình nó rơi trong không khí bão hòa hơi nước -, thì quá 
trình này lại trở nên bất ổn định. Một phần của biên nhô ra 
so với các phần bên cạnh của nó sẽ có ưu thế bắt được nhiều 
phân tử nước hơn và do đó sẽ to lên nhanh hơn - đó là “hiệu 
ứng cột thu lôi”. Rồi những nhánh mới được tạo thành, tiếp 
đến là các nhánh con. 


466 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 





Oscar Kapp, hình nhỏ: Shoudon Liang 


PHÂN NHÁNH VÀ HỢP DÍNH. Nghiên cứu sự hình thành các hình mẫu, được 
khích lệ bởi toán học fractal, đã thiết lập một sự xích gần giữa một số hình mẫu 
tự nhiên như đường đi ngoằn ngoèo giống như các tia chớp của sự phóng điện và 
sự kết tập, được mô phỏng trên máy tính, của các hạt chuyển động ngẫu nhiên 
(hình nhỏ trong hình lón). 


HN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 467 


Một khó khăn là phải xác định được, trong số rất nhiều 
hiện tượng vật lý tham gia, những hiện tượng nào là thiết yếu 
và những hiện tượng nào mà ta có thể yên tâm bỏ qua. Hiện 
tượng quan trọng nhất, mà các nhà vật lý đã nhận ra từ lâu, đó 
là sự khuếch tán nhiệt được giải phóng trong quá trình đóng 
băng. Nhưng chỉ riêng vật lý về sự khuếch tán nhiệt thôi thì 
không thể giải thích được đầy đủ những hình mẫu mà các nhà 
khoa học quan sát được khi họ nhìn các bông tuyết qua kính 
hiển vi hoặc khi họ nuôi chúng trong phòng thí nghiệm. Mới 
đây, các nhà khoa học đã tìm ra cách kết hợp thêm một quá 
trình khác: đó là sức căng bề mặt. Trái tim của mô hình mới 
về bông tuyết là cốt lõi của hỗn độn: một sự cân bằng tinh tế 
giữa các lực ổn định và các lực không ổn định; một sự tương 
tác mạnh mẽ giữa các lực ở thang nguyên tử và các lực ở các 
thang thông thường hằng ngày. 

Ở những chỗ mà sự khuếch tán nhiệt có xu hướng tạo ra 
bất ốn định, thì sức căng bề mặt lại sinh ra ổn định. Tác dụng 
của sức căng bề mặt thường có xu hướng làm cho một chất 
thường có các biên trơn nhẫn như thành của một bong bóng 
xà phòng. Các bề mặt sẵn sùi đòi hỏi nhiều năng lượng hơn. 
Sự cân bằng giữa hai xu hướng này phụ thuộc vào kích thước 
của tinh thể. Trong khi sự khuếch tán nhiệt về cơ bản là một 
quá trình vĩ mô, ở thang lớn, thì sức căng bề mặt lại mạnh 
nhất ở các thang vi mô. 

Thông thường, do tác dụng của sức căng bề mặt là nhỏ, nên 
các nhà nghiên cứu cho rằng, đối với các mục đích thực tiễn, 
họ có thể bỏ qua chúng. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. 
Các thang nhỏ nhất lại tô ra rất quan trọng: các hiệu ứng bề mặt 
ở đó tỏ ra vô cùng nhạy cảm với cấu trúc phân tử của chất hóa 


468 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 





Martin Glicksman / Fereydoon Family 


HỖN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 469 





Ye@S2JA SEULIEL 'fie|d |@lưed 





SỰ CÂN BẰNG GIỮA ỔN ĐỊNH VÀ BẤT ỔN ĐỊNH. Khi một chất lỏng kết tinh, nó 
tạo thành các kim lớn dần lên (như được thấy trên bức ảnh được lộ sáng nhiều lần) 
với đường biên không ổn định và có nhiều nhánh ngang mọc ra (hình trái). Sự mô 
phỏng trên máy tính các quá trình nhiệt động lực học tinh tế bắt chước các bông 
tuyết thật (hình trên). 


470 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


rắn. Trong trường hợp băng hay nước đá, chính đối xứng phân 
tử tự nhiên đã tạo sự ưu tiên cho sáu hướng tăng trưởng. Các 
nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng sự 
hòa trộn của ổn định và bất ổn định đã dẫn tới khuếch đại sự 
ưu tiên ở cấp độ vi mô này, tạo ra hình dạng của dải đăng ten, 
gần như hình #acral, làm nên các bông tuyết. Sự mô tả toán 
học này không phải là việc của các nhà khí tượng học, mà là 
của các nhà vật lý lý thuyết cùng với các nhà luyện kim, những 
người đã thấy ở đó mối quan tâm riêng của mình. Trong các 
kim loại, đối xứng phân tử là khác nhau và do đó các tỉnh thể 
đặc trưng cũng là khác nhau, điều này cho phép xác định độ 
bên của một hợp kim. Nhưng toán học ở đây lại là như nhau: 
những định luật về sự hình thành các hình mẫu là phổ quát. 
Sự phụ thuộc nhạy cảm vào các điều kiện ban đầu không 
dùng để phá hủy mà để sáng tạo. Khi một bông tuyết đang 
hình thành rơi xuống đất nó thường trôi nổi trong gió khoảng 
một giờ, những lựa chọn của các kim phân nhánh, ở mọi thời 
điểm, phụ thuộc rõ rệt vào các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, và 
sự hiện diện của các tạp chất trong khí quyển. Sáu kim của một 
bông tuyết, phân bố trong một không gian cỡ milimét, cảm 
nhận cùng một nhiệt độ và, bởi vì các định luật tăng trưởng là 
thuần túy tất định, nên chúng duy trì một đối xứng gần như 
hoàn hảo. Nhưng bản chất chảy rối của không khí đã làm cho 
hai bông tuyết bất kỳ nào đó sẽ phải đi theo các con đường rất 
khác nhau. Và khi rơi tới đất, bông tuyết đã ghi lại lịch sử của 
toàn bộ các yếu tố thời tiết luôn luôn thay đổi mà nó đã phải 
trải qua, mà tổ hợp của các yếu tố đó lại gần như là vô hạn. 
Các bông tuyết là hiện tượng không cân bằng, các nhà vật 
lý thích nói như vậy. Chúng là sản phẩm của sự mất cân bằng 


HN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 471 


trong dòng năng lượng chảy từ mẩu này đến mẩu khác của 
tự nhiên. Dòng này đã biến một biên thành một kim, và một 
kim thành một mảng các nhánh, và mảng này thành một cấu 
trúc phức tạp chưa hề được thấy trước đó. Sau khi phát hiện 
ra rằng sự bất ổn định này tuân theo các định luật phổ quát 
của hỗn độn, các nhà khoa học đã áp dụng thành công các 
phương pháp chung cho một loạt các vấn đề vật lý và hóa 
học, và điều không tránh khỏi là họ đã ngờ rằng tiếp sau đó 
sẽ là sinh học. Khi nhìn các mô phỏng trên máy tính sự phát 
triển của các hình đăng ten, họ đã nghĩ trong đầu về tảo, về 
các thành tế bào, về các sinh vật đâm chỗi và tự phân chia. 
Ngày nay, rất nhiều hướng nghiên cứu đang được mở ra, từ 
các hạt vi mô cho tới sự phức tạp của cuộc sống hàng ngày. 
Trong vật lý toán, lý thuyết về sự phân nhánh của Feigenbaum 
và các đồng nghiệp của ông đã rất phát triển ở Mỹ và ở Châu 
Âu. Trong các lĩnh vực trừu tượng của vật lý lý thuyết, các nhà 
khoa học cũng đã khám phá ra nhiều vấn đề mới, chẳng hạn 
như vấn đề còn chưa ngã ngũ của hỗn độn lượng tử: cơ học 
lượng tử liệu có chấp nhận các hiện tượng hỗn độn của cơ 
học cổ điển hay không? Trong thủy động lực học, Libchaber 
đã chế tạo được cái khoang khổng lồ chứa hêli lỗng, trong 
khi Pierre Hohenberg và Gũnter Ahlers nghiên cứu các sóng 
truyền có hình dạng kỳ lạ trong hiện tượng đối lưu. Trong 
thiên văn học, các chuyên gia về hỗn độn đã sử dụng các bất 
ốn định không ngờ về hấp dẫn để giải thích nguồn gốc của 
các thiên thạch - sự phóng đến tới tấp dường như không sao 
giải thích nổi của các tiểu hành tinh từ rất xa bên ngoài Hoả 
tinh. Các nhà khoa học đã sử dụng vật lý của các hệ động lực 
để nghiên cứu hệ miễn dịch của con người, với hàng tỈ các 


472 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


hợp phần và các khả năng học, nhớ, và nhận dạng các hình 
mẫu của nó; đồng thời, họ cũng nghiên cứu sự tiến hóa, với hy 
vọng phát hiện ra những cơ chế phổ quát của sự thích nghi. 
Những người dựng nên các mô hình như thế đã nhanh chóng 
bắt gặp các cấu trúc tự sinh sản, cạnh tranh và tiến hóa theo 
chọn lọc tự nhiên. 

“Tiến hóa là hỗn độn với hồi tiếp”, Joseph Ford nói. Vũ trụ 
là ngẫu nhiên cộng với sự tiêu tán, đúng thế. Nhưng ngẫu 
nhiên được định hướng có thể sinh ra sự phức tạp bất ngờ. 
Và, như Lorenz đã phát hiện ra từ lâu, sự tiêu tán là một tác 
nhân của trật tự. 

“Chúa có chơi trò súc sắc với Vũ trụ”, đó là câu trả lời của 
Ford đối với câu hỏi nổi tiếng của Einstein. “Nhưng đó là con 
súc sắc gian lận. Và mục đích chính của vật lý ngày nay là 
phải phát hiện ra các con súc sắc này gian lận theo các quy 
luật nào và làm thế nào chúng ta có thể sử dụng chúng cho 
các mục đích riêng của chúng ta”. 


CÁC Ý TƯỞNG NHƯ THẾ đã giúp cho sự nghiệp tập thể của 
khoa học tiến lên. Tuy nhiên, không một triết lý nào, không 
một bằng chứng nào, không một thí nghiệm nào là đủ để tác 
động đến từng nhà nghiên cứu riêng rẽ, những người mà đối 
với họ khoa học trước hết và luôn luôn phải cung cấp được 
một phương pháp làm việc. Trong một số phòng thí nghiệm, 
người ta đã được chứng kiến sự suy tàn của các phương pháp 
truyền thống. Khoa học bình thường, nói theo cách của Kuhn, 
đang trong cơn nguy kịch; một thiết bị không cho ra cái mà 
người ta kỳ vọng; “một nghề không còn có thể lấn tránh được 
các dị thường nữa”. Nhưng đối với bất kỳ nhà khoa học nào, 


HN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 473 


các ý tưởng về hỗn độn chưa thể thắng thế chừng nào mà các 
phương pháp của nó còn chưa trở thành một tất yếu. 

Mỗi lĩnh vực chuyên môn đều có những tấm gương riêng 
của nó. Trong sinh thái học, có William M. Schaffer, nghiên 
cứu sinh cuối cùng của Robert MacArthur, người đứng đầu 
chuyên ngành này trong những năm 1950 và 1960. MacArthur 
đã xây dựng một quan niệm về tự nhiên là nền móng vững 
chắc cho ý tưởng về sự cân bằng tự nhiên. Các mô hình của 
ông giả định rằng có tổn tại các trạng thái cân bằng và các 
quân thể thực vật và động vật ít khi rời xa trạng thái cân bằng 
đó. Theo MacArthur, sự cân bằng của tự nhiên có một tính 
chất mà ta có thể gọi là một phẩm chất đạo đức - những trạng 
thái cân bằng trong các mô hình của ông luôn kéo theo sự sử 
dụng các nguồn thức ăn một cách hiệu quả nhất với sự lãng 
phí là tối thiểu. Tự nhiên cứ để mặc nó sẽ là tốt. 

Khoảng hai chục năm sau, người nghiên cứu sinh cuối cùng 
của MacArthur đã nhận ra rằng sinh thái học dựa trên khái niệm 
cân bằng sẽ dẫn đến thất bại. Các mô hình truyền thống bị phản 
bội bởi chính thiên hướng tuyến tính của chúng. Tự nhiên phức 
tạp hơn nhiều. Thay vì, Schaffer đã nhìn thấy hỗn độn, nó “vừa 
tạo phấn khích vừa hơi đe dọa”. Hỗn độn có thể làm nổ tung các 
giả thiết vững chắc nhất của sinh thái học, ông nói với các đồng 
nghiệp như vậy. “Trong sinh thái học, những cái xảy ra với các 
khái niệm cơ bản giống như màn sương mù trước cơn bão mà 
trong trường hợp ta đang nói tới là cơn bão phi tuyến”. 

Schaffer đã sử dụng các nhân hút lạ để khám phá dịch tễ 
học của các loại bệnh ở trẻ nhỏ như sởi và thủy đậu. Ông đã 
tập trung các dữ liệu, ban đầu ở New York và Baltimore, rồi ở 
Aberdeen, Ailen, và trên toàn bộ nước Anh và Xứ Wales. Ông 


474 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


đã xây dựng một mô hình động lực học giống như mô hình 
của một con lắc vừa tắt dần vừa được duy trì. Các căn bệnh 
này được duy trì mỗi năm bởi sự lây nhiễm giữa các học sinh 
khi trở lại trường, và bị tắt dần bởi sức đề kháng tự nhiên của 
trẻ. Mô hình của Schaffer đã tiên đoán được hành trạng khác 
nhau một cách lạ lùng giữa hai căn bệnh đó. Bệnh thủy đậu biến 
thiên một cách tuần hoàn. Trong khi đó, bệnh sởi lại biến thiên 
một cách hỗn độn. Và thực tế, dữ liệu đã cho thấy chính xác 
điều mà Schaffer tiên đoán. Đối với một nhà dịch tễ học truyền 
thống, sự biến thiên hằng năm của bệnh sởi có vẻ không giải 
thích được - vừa ngẫu nhiên vừa nhiễu tạp. Nhờ các kỹ thuật 
tái dựng không gian pha, Schaffer đã chứng tỏ rằng bệnh sởi 
diễn ra theo một nhân hút lạ, có chiều facíz! bằng khoảng 2,5. 

Schaffer đã tính toán các số mũ Lyapunov và thực hiện các 
ánh xạ Pointcaré. “Chính xác hơn, Schaffer nói, nếu bạn nhìn 
các hình ảnh này, nó đập ngay vào mắt bạn khiến bạn phải 
thốt lên: “Trời ơi, đúng là nó đây rồi. Mặc dù nhân hút lạ là 
hỗn độn, nhưng do bản chất tất định, mô hình vẫn có được 
một khả năng tiên đoán nhất định. Một sự lây nhiễm mạnh 
bệnh sởi ở một năm nào đó thì năm sau căn bệnh này sẽ suy 
giảm hẳn. Sau một năm lây nhiễm trung bình, thì mức độ sẽ 
chỉ thay đổi nhẹ. Còn một năm lây nhiễm thấp sẽ làm cho ta 
cực kỳ khó dự báo. Mô hình của Schaffer cũng tiên đoán được 
những hậu quả của sự làm tắt dần động lực học bởi các chiến 
dịch tiêm chủng rộng khắp - các hậu quả mà dịch tễ học cổ 
điển không thể dự đoán được. 

Ở thang tập thể và thang cá nhân, các ý tưởng về hỗn độn 
phát triển theo cách khác nhau và vì những lý do khác nhau. 
Đối với Schaffer, cũng như đối với nhiều nhà nghiên cứu khác, 


HỖN ĐỘN VĐ SAU ĐỈ 475 


sự quá độ từ khoa học truyền thống sang hỗn độn đã diễn ra 
một cách thật bất ngờ. Ông chính là cái đích hoàn hảo đối với 
lời cầu xin Chúa cứu thế của Robert May vào năm 1975, mặc 
dù ông đã đọc bài báo của May nhưng đã vứt đi. Ông nghĩ rằng 
các ý tưởng toán học trong bài báo là phi hiện thực đối với 
các loại hệ mà một nhà sinh thái học thực hành muốn nghiên 
cứu. Trớ trêu là, ông đã biết quá nhiều về sinh thái học nên đã 
không đánh giá hết ý tưởng của May. Đây là các ánh xạ một 
chiêu, vậy thì chúng có mối quan hệ gì với các hệ liên tục thay 
đổi, ông nghĩ. Một đồng nghiệp khi đó đã nói với ông: “Hãy 
đọc Lorenz đi”. Ông đã ghi lại tài liệu tham khảo đó trên một 
mẫu giấy và chẳng bao giờ tìm kiếm nó. 

Nhiều năm sau, Schaffer sống trên một sa mạc bao quanh 
Tucson, bang Arizona, và đã sống nhiều mùa hè trên núi Santa 
Catalina, ở ngay phía Bắc, những ốc đảo cây lá kim nhiệt độ 
không quá nóng khi mà dưới sa mạc nóng như nung. Ở đó, 
vào tháng sáu và tháng bảy, trong các bụi cây, sau thời kỳ nở 
hoa mùa xuân và trước các trận mưa mùa hè, Schaffer và các 
sinh viên của mình quan sát ong và các loài hoa khác nhau. 
Mặc dù có những biến thiên hàng năm, hệ sinh thái này vẫn 
dễ nghiên cứu. Schaffer đếm số ong trên mỗi cuống hoa, đo 
lượng phấn bằng cách hút phấn từ trong hoa bằng ống hút, 
và phân tích các dữ liệu bằng toán học. Có một sự cạnh tranh 
giữa ong gấu và ong mật, giữa ong mật và ong thợ. Schaffer đã 
xây dựng được một mô hình có sức thuyết phục để giải thích 
sự thăng giáng về số lượng của quần thể này. 

Năm 1980, ông đã phát hiện ra rằng một cái gì đó không 
ổn. Mô hình của ông không đúng nữa. Hóa ra ông đã quên 
một nhân vật then chốt: đó là loài kiến. Một vài đồng nghiệp 


476 TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM ĐẾN LÝ THUYẾT HÖN ĐỘN 


của ông thì ngờ là do các điều kiện khí hậu khác thường trong 
mùa đông năm trước; một số khác lại ngờ cho các điều kiện khí 
hậu khác thường trong mùa hè. Schaffer đã tính đến chuyện 
phức tạp hóa thêm mô hình bằng cách bổ sung các biến mới. 
Nhưng ông đã hết sức thất vọng. Rồi đám nghiên cứu sinh xì 
xào rằng sống cả mùa hè ở độ cao 1500 mét với Schaffer thật 
quá là vất vả. Nhưng rồi sau đó tất cả đã thay đổi. 

Schaffer tình cờ đọc được bản trước khi in của một bài báo 
về hỗn độn hóa học trong một thí nghiệm khá phức tạp, và ông 
cảm thấy rằng các tác giả của bài báo cũng đã trải qua đúng 
vấn đề của ông: đó là sự không thể kiểm soát hàng chục sản 
phẩm thăng giáng của phản ứng trong ống nghiệm ăn khớp 
với sự không thể kiểm soát của hàng chục loài trong vùng núi 
của bang Arizona. Tuy nhiên, các nhà hóa học này đã thành 
công ở chính chỗ mà ông đã thất bại. Ông đã đọc những bài 
báo viết về sự tái dựng không gian pha. Và cuối cùng ông đã 
đọc Lorenz, Yorke và các tác giả khác. Trường Đại học Arizona 
đã tài trợ cho một loạt các bài giảng về chủ đề “Trật tự trong 
hỗn độn”. Harry Swinney đã tới và làm một bài thuyết trình 
về các thí nghiệm. Khi giải thích về hỗn độn hóa học, ông 
cho chiếu lên hình một nhân hút lạ và nói “Đây là các dữ liệu 
thực”, và Schaffer đã cảm thấy lạnh ở sống lưng. 

“Đột nhiên, tôi chợt nhận ra rằng đó chính là số phận của 
tôi”, ông nói. Ông sắp có một năm nghỉ dạy để nghiên cứu. 
Ông đã rút lại đơn xin tài trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia để 
xin học bổng của Quỹ Guggenheim. Ông biết rằng, ở trên núi 
kia, các quần thể kiến biến thiên theo mùa. Những con ong 
dập dìu bên các bông hoa và xông tới trong những tiếng vo ve 
động lực. Các đám mây vẫn lướt nhẹ trên bầu trời. Và ông biết 
rằng mình không thể làm việc theo cung cách cũ được nữa. 


TỪ HIỆU ỨNG CON BƯỚM 
ĐẾN LÝ THUYẾT HỖN ĐỘN 
JAMES GLEICK 
Phạm Văn Thiều - Ngô Vũ dịch 





Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYÊN MINH NHỰT 
Biên tập: HẢI VÂN 
Bìa: BÙI NAM 
Sửa bản in: THANH VIỆT 
Trình bày: VŨ PHƯỢNG 





NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
Địa chỉ: 161B Lý Chính Thắng, Phường 7, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 39316289 - 39316211 - 39317849 - 38465596 
Fax: (08) 38437450 
E-mail: nxbtre(@®hcm.vnn.vn 
Website: www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
Địa chỉ: Phòng 602, số 209 Giảng Võ, Phường Cát Linh, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 
Điện thoại: (04) 37734544 
Fax: (04) 35123395 
E-mail: chinhanh@nxbtre.com.vn 


lY.. sE ÔN hì Ô\ (^ ). Y 

u ở báo New York Times cho tới 

J1119)01911/4)010/(545(-0//1204119))1--14/1))-19-12) 

đang cầm trên tay, Từ hiệu ứng con bướm 

[2/2418)/81/17)//248(19)115/9)1W1-/:74 (\)1.9)019 0 s/e) 

1Ả-0u/2/05/2/00 601094120, 0oo0is-)/(2 10) 

tức đã nổi tiếng, và được coi là đã làm thay 

đổi nhận thức của nhân loại, trở thành 

(d109)00--140159.-.10--1-1A//20140/.1940))-16)S/J( 3. 

G2. o dc d0 002 000)(00(- (50/000 lai o.) 

sách này, Gleick được ghi công là người đã phổ biến thuật ngữ “hiệu ứng 

[lg982)1/9/1)004/9)/150//208/)9703.103//015 001900 99(103-0olo 00/230 (3i s0silì 0v 
À0 Isla(.fC.j44/)1/.//)1‹ 7 14/1.01/.14.)-0 


Sau khi trở lại làm việc cho tờ Times, với vai trò là phóng viên khoa học, 
ông đã tập trung trong hai năm để viết về những lĩnh vực kỳ bí của toán 
0 9i CA G)4)/0--0114-114/-04(/.0()(20/200//2//)/-00(101/14/) 20/5 00-)/0)14 200] 5901050 -) 
(91ỗ9-(9//00121 5001900 -0)0080)1/.1‹-0)//- dai. 0l. 200.1, //)2/0/2/147/31d7..)/1:0 (20174 
[(I9)011428040191‹0isi441i‹Ä01/4/1‹i(500-)/0)0014(806572J\-)))/7400 E0) -04 Quo(Jg¡i 9C. 
[Gi2/1019)041/9)/04/-107-1444-(441//91/.)04914-1190/-)0 19s 9Ï -[sii3)0Ÿ/7...0g)/4//(51/7 
G-14i3)/W////-/0/20//-1/1⁄-/4//.//(2/19-119/-191s dol1.0/.o 19-1117. SI0(-ÁC| ,, 
0 1)1ic4- 4€) l4 4g -jsidj si Noo Nơi s0 di ïns- (l0 0 / (Ảo odi/1 901 sío so oẢ.- 
l1/0)/0////5)//30///(0)1/1-10)/-1)(911.1049)1/30i/1901)-310 050) 0tẴ (0ï 





CHAOS: MAKING Á NEW SCIỆNCE 
S.20:00250. Q4 1C - ‹ ki .7/ 
All righit reserved 

Bản tiếng Việt © NXB Trẻ, 201 1 








